PHẬT GIAO NGƯYEN THI Y 
THERAVÃDA 



TẠNG VÔ TỶ PHÁP 

*(ABHIDHAMMAPIT AKA) 


Bộ VỊ TRÍ 

(PATTHẴNA) 

QUYÉN5 & 6 


Dịch giả 

Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Tịnh Sự 
(Mahãthero Santakicco) 



NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - HÀ NỘI 



2 



PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÃDA 
--0-O-0-- 


TẠNG VÔ TỶ PHÁP 

(ABHIDHAMMAPITAKẢ) 


Bộ THỨ BẢY 


Bộ VỊ TRI 

(PATTHẪNA) 

QUYỂN THỨ NĂM VÀ QUYỂN THỨ SÁU 


CẢO BẢN 


Sư cả Tịnh Sự - Mahãthero Santakicco 
Chuyển ngữ từ bản tiếng Pãli-Thái Lan sang tiếng Việt 
Phật lịch 2519- Dương lịch 1976 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
2012 




Bộ thứ bảy thuộc Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) 

Dịch giả: 

Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Nguyên cố vấn I, kiêm Trưởng Ban Phiên dịch 
Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy (Theravãda) - Việt Nam 



MỤC LỤC 

QUYỂN THỨ NĂM 


VỊ TRÍ NHỊ ĐÈ - TAM ĐÈ THUẬN TÙNG.44 

Nhị đề nhân - tam đề thiện.44 

Nhị đề nhân - tam đề thọ.51 

Nhị đề nhân - tam đề quả.56 

Nhị đề nhân - tam đề thành do thủ.61 

Nhị đề nhân - tam đề phiền toái.65 

Nhị đề nhân - tam đề tầm.69 

Nhị đề nhân - tam đề hỷ.73 

Nhị đề nhân - tam đề sơ đạo (kiến).76 

Nhị đề nhân - tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.80 

Nhị đề nhân - tam đề nhân sanh tử.83 

Nhị đề nhân - tam đề hữu học.87 

Nhị đề nhân - tam đề hy thiếu.90 

Nhị đề nhân - tam đề cảnh hy thiếu.94 

Nhị đề nhân - tam đề ty hạ.98 

Nhị đề nhân - tam đề tà.101 

Nhị đề nhân - tam đề có cảnh là đạo.105 

Nhị đề nhân - tam đề sanh tồn.108 

Nhị đề nhân - tam đề quá khứ.109 

Nhị đề nhân - tam đề cảnh quá khứ.110 

Nhị đề nhân - tam đề nội bộ (nội phần).113 

Nhị đề nhân - tam đề cảnh nội bộ.116 

Nhị đề nhân - tam đề hữu kiến hữu đối chiếu.118 

Nhị đề hữu nhân - tam đề thiện.120 

Nhị đề tương ưng nhân - tam đề thiện.124 

Nhị đề nhân hữu nhân - tam đề thiện.127 

Nhị đề nhân tương ưng nhân - tam đề thiện.129 

Nhị đề phi nhân hữu nhân - tam đề thiện.132 

Nhị đề hữu duyên - tam đề thiện.134 

Nhị đề hữu vi - tam đề thiện.135 

Nhị đề hữu kiến - tam đề thiện.135 

Nhị đề hữu đối chiếu - tam đề thiện.137 

Nhị đề sắc - tam đề thiện.138 

Nhị đề hiệp thế - tam đề thiện.139 

Nhị đề cũng có tâm biết đặng - tam đề thiện.140 

Nhị đề lậu - tam đề thiện.141 

Nhị đề cảnh lậu - tam đề thiện.142 

Nhị đề tương ưng lậu - tam đề thiện.143 

Nhị đề lậu cảnh lậu - tam đề thiện.145 

Nhị đề lậu tương ưng lậu - tam đề thiện.146 

Nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu - tam đề thiện.147 

Nhị đế triền - tam đề thiện.148 

Nhị đề cảnh triền - tam đề thiện.149 

Nhị đề tương ưng triền - tam đề thiện.150 

Nhị đề triền cảnh triền - tam đề thiện.151 

Nhị đề triền tương ưng triền - tam đề thiện.152 

Nhị đề bất tương ưng triền cảnh triền - tam đề thiện.153 

Nhị đề phược - tam đề thiện.154 

Nhị đề cảnh phược - tam đề thiện.155 

Nhị đề tương ưng phược - tam đề thiện.156 

Nhị đề phược cảnh phược - tam đề thiện.157 






















































6 


Nhị đề phược tương ưng phược - tam đề thiện.158 

Nhị đề bất tương ưng phược cảnh phược - tam đề thiện.159 

Nhị đề cái - tam đề thiện.160 

Nhị đề cảnh cái - tam đề thiện.161 

Nhị đề tương ưng cái - tam đề thiện.162 

Nhị đề cái cảnh cái - tam đề thiện.163 

Nhị đề cái tương ưng cái - tam đề thiện.163 

Nhị đề bất tương ưng cái cảnh cái - tam đề thiện.163 

Nhị đề khinh thị - tam đề thiện.164 

Nhị đề cảnh khinh thị - tam đề thiện.165 

Nhị đề tương ưng khinh thị - tam đề thiện.166 

Nhị đề khinh thị cảnh khinh thị - tam đề thiện.167 

Nhị đề bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị - tam đề thiện.168 

Nhị đề hữu cảnh - tam đề thiện.168 

Nhị đề tâm - tam đề thiện.169 

Nhị đề sở hữu tâm — tam đề thiện.171 

Nhị đề tương ưng tâm - tam đề thiện.173 

Nhị đề hòa họp tâm - tam đề thiện.174 

Nhị đề có tâm làm sở sanh - tam đề thiện.175 

Nhị đề đồng sanh tồn với tâm - tam đề thiện.177 

Nhị đề tùng tâm thông lưu - tam đề thiện.178 

Nhị đề hòa tâm làm sở sanh - tam đề thiện.178 

Nhị đề hòa sanh tồn nương tâm làm sở sanh - tam đề thiện.180 

Nhị đề hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh - tam đề thiện.181 

Nhị đề nội bộ - tam đề thiện.182 

Nhị đề y sinh - tam đề thiện.183 

Nhị đề thành do thủ - tam đề thiện.184 

Nhị đề thủ - tam đề thiện.186 

Nhị đề cảnh thủ - tam đề thiện.187 

Nhị đề tương ưng thủ - tam đề thiện.188 

Nhị đề thủ cảnh thủ - tam đề thiện.189 

Nhị đề thủ tương ưng thủ - tam đề thiện.189 

Nhị đề bất tương ưng thủ cảnh thủ - tam đề thiện.190 

Nhị đề phiền não — tam đề thiện.191 

Nhị đề cảnh phiền não - tam đề thiện.192 

Nhị đề phiền toái - tam đề thiện.193 

Nhị đề tương ưng phiền não - tam đề thiện.193 

Nhị đề phiền não cảnh phiền não - tam đề thiện.194 

Nhị đề phiền não cảnh phiền toái - tam đề thiện.195 

Nhị đề phiền não tương ưng phiền não - tam đề thiện.195 

Nhị đề bất tương ưng phiền não cảnh phiền não - tam đề thiện.195 

Nhị đề sơ đạo tuyệt trừ - tam đề thiện.196 

Nhị đề ba đạo cao tuyệt trừ - tam đề thiện.197 

Nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - tam đề thiện.198 

Nhị đề hữu nh ân ba đạo cao tuyệt trừ - tam đề thiện.199 

Nhị đề hữu tầm - tam đề thiện.199 

Nhị đề hữu tứ - tam đề thiện.202 

Nhị đề hữu hỷ - tam đề thiện.203 

Nhị đề đồng sanh hỷ - tam đề thiện.204 

Nhị đề đồng sanh lạc - tam đề thiện.204 

Nhị đề đồng sanh xả - tam đề thiện.205 

Nhị đề dục giới - tam đề thiện.205 

Nhị đề sắc giới - tam đề thiện.206 

Nhị đề vô sắc giới - tam đề thiện.207 

Nhị đề liên quan luân hồi - tam đề thiện.208 

Nhị đề nhân xuất luân hồi - tam đề thiện.209 



























































Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí — Quyên 5 ( Cảo bản)- Sir cả Tịnh Sự 7 


Nhị đề nhứt định— tam đề thiện.209 

Nhị đề hữu thượng - tam đề thiện.210 

Nhị đề hữu y - tam đề thiện.210 

Nhị đề hữu y - tam đề thọ.211 

Nhị đề hữu y - tam đề quả.212 

Nhị đề hữu y - tam đề thủ.212 

Nhị đề hữu y - tam đề cảnh phiền toái.213 

Nhị đề hữu y - tam đề tầm.213 

Nhị đề hữu y - tam đề hỷ.214 

Nhị đề hữu y - tam đề sơ đạo.214 

Nhị đề hữu y - tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.215 

Nhị đề hữu y - tam đề nhân sanh tử.215 

Nhị đề hữu y - tam đề hữu học.216 

Nhị đề hữu y - tam đề hy thiếu.217 

Nhị đề hữu y - tam đề cảnh hy thiếu.217 

Nhị đề hữu y - tam đề ty hạ.218 

Nhị đề hữu y - tam đề tà.218 

Nhị đề hữu y - tam đề có cảnh là đạo.219 

Nhị đề hữu y - tam đề sanh tồn.219 

Nhị đề hữu y - tam đề quá khứ.219 

Nhị đề hữu y - tam đề cảnh quá khứ.220 

Nhị đề hữu y - tam đề nội bộ.220 

Nhị đề hữu y - tam đề cảnh nội bộ.221 

Nhị đề hữu y - tam đề hữu kiến.221 

VỊ TRI - TAM DÈ - NHỊ DÈ THUẬN.223 

Tam đề thiện - nhị đề nhân.223 

Tam đề thọ - nhị đề nhân.228 

Tam đề quả - nhị đề nhân.230 

Tam đề thành do thủ - nhị đề nhân.233 

Tam đề phiền toái - nhị đề nhân.236 

Tam đề tầm - nhị đề nhân.238 

Tam đề hỷ - nhị đề nhân.243 

Tam đề sơ đạo (kiến) - nhị đề nhân.246 

Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - nhị đề nhân.249 

Tam đề nhân sanh tử - nhị đề nhân.250 

Tam đề hữu học - nhị đề nhân.254 

Tam đề hy thiếu - nhị đề nhân.257 

Tam đề cảnh hy thiếu - nhị đề nhân.260 

Tam đề ty hạ - nhị đề nhân.261 

Tam đề tà - nhị đề nhân.263 

Tam đề có cảnh là đạo - nhị đề nhân.266 

Tam đề sanh tồn - nhị đề nhân.270 

Tam đề quá khứ - nhị đề nhân.271 

Tam đề cảnh quá khứ - nhị đề nhân.272 

Tam đề nội bộ - nhị đề nhân.274 

Tam đề cảnh nội bộ - nhị đề nhân.275 

Tam đề hữu kiến - nhị đề nhân.277 

Tam đề thiện - nhị đề hữu nhân.279 

Tam đề thiện - nhị đề tương ưng nhân.281 

Tam đề thiện - nhị đề nhân hữu nhân.283 

Tam đề thiện - nhị đề nhân tương ưng nhân.285 

Tam đề thiện - nhị đề phi nhân hữu nhân.287 

Tam đề thiện - nhị đề hữu duyên.288 

Tam đề thiện - nhị đề hữu vi.289 

Tam đề thiện - nhị đề hữu kiến.289 


























































8 


Tam đề thiện - nhị đề hữu đối chiểu.290 

Tam đề thiện - nhị đề sắc.291 

Tam đề thiện - nhị đề hiệp thế.292 

Tam đề thiện - nhị đề có tâm biết đặng.294 

Tam đề thiện - nhị đề lậu.295 

Tam đề thiện - nhị đề cảnh lậu.296 

Tam đề thiện - nhị đề tương ưng lậu.298 

Tam đề thiện - nhị đề lậu cảnh lậu.299 

Tam đề thiện - nhị đề lậu tương ưng lậu.299 

Tam đề thiện - nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu.300 

Tam đề thiện - nhị đề chùm sáu.301 

Tam đề thiện - nhị đề hữu cảnh.301 

Tam đề thiện - nhị đề tâm.302 

Tam đề thiện - nhị đề sở hữu tâm.303 

Tam đề thiện - nhị đề tương ưng tâm.304 

Tam đề thiện - nhị đề nội bộ.304 

Tam đề thiện - nhị đề y sinh.305 

Tam đề thiện - nhị đề thành do thủ.306 

Tam đề thiện - nhị đề chùm thủ.307 

Tam đề thiện - nhị đề phiền não.307 

Tam đề thiện - nhị đề cảnh phiền não.308 

Tam đề thiện - nhị đề phiền toái.309 

Tam đề thiện - nhị đề tương ưng phiền não.310 

Tam đề thiện - nhị đề phiền não cảnh phiền não.310 

Tam đề thiện - nhị đề phiền não và phiền toái.311 

Tam đề thiện - nhị đề phiền não tương ưng phiền não.311 

Tam đề thiện - nhị đề bất tương ưng phiền não cảnh phiền não.311 

Tam đề thiện - nhị đề sơ đạo (kiến) tuyệt trừ.312 

Tam đề thiện - nhị đề ba đạo cao tuyệt trừ.313 

Tam đề thiện - nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.314 

Tam đề thiện - nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ.314 

Tam đề thiện - nhị đề hữu tầm.314 

Tam đề thiện - nhị đề hữu tứ.315 

Tam đề thiện - nhị đề hữu hỷ.315 

Tam đề thiện - nhị đề đồng sanh hỷ.316 

Tam đề thiện - nhị đề dục giới.317 

Tam đề thiện - nhị đề sắc giới.318 

Tam đề thiện - nhị đề vô sắc giới.319 

Tam đề thiện - nhị đề liên quan luân hồi.319 

Tam đề thiện - nhị đề nhân xuất luân hồi.320 

Tam đề thiện - nhị đề nhứt định.320 

Tam đề thiện - nhị đề hữu thượng.321 

Tam đề thiện - nhị đề hữu y.322 

Tam đề thọ - nhị đề hữu y.323 

Tam đề quả - nhị đề hữu y.323 

Tam đề thành do thủ- - nhị đề hữu y.324 

Tam đề phiền toái - nhị đề hữu y.325 

Tam đề tầm - nhị đề hữu y.326 

Tam đề hỷ - nhị đề hữu y.326 

Tam đề sơ đạo - nhị đề hữu y.327 

Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - nhị đề hữu y.327 

Tam đề nhân sanh tử - nhị đề hữu y.328 

Tam đề hữu học - nhị đề hữu y.329 

Tam đề hi thiếu- - nhị đề hữu y.329 

Tam đề cảnh hi thiếu- - nhị đề hữu y.330 

Tam đề ty hạ - nhị đề hữu y.330 



























































Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyến 5 ( Cảo bản )- Sư cả Tịnh Sự 9 


Tam đề tà - nhị đề hữu y.331 

Tam đề có cảnh là đạo - nhị đề hữu y.331 

Tam đề sanh tồn - nhị đề hữu y.332 

Tam đề quá khứ - nhị đề hữu y.332 

Tam đề cảnh quá khứ - nhị đề hữu y.333 

Tam đề nội bộ - nhị đề hữu y.334 

Tam đề biết cảnh nội bộ - nhị đề hữu y.334 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu y.335 

VỊ TRÍ - TAM ĐÈ - TAM ĐÈ THUẬN.336 

Tam đề thiện - tam đề thọ.336 

Tam đề thiện - tam đề quả.337 

Tam đề thiện - tam đề thành do thủ.338 

Tam đề thiện - tam đề phiền toái.339 

Tam đề thiện - tam đề tầm.340 

Tam đề thiện - tam đề hỷ.341 

Tam đề thiện - tam đề sơ đạo.342 

Tam đề thiện - tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.342 

Tam đề thiện - tam đề nhân sanh tử.343 

Tam đề thiện - tam đề hữu học.343 

Tam đề thiện - tam đề hy thiếu.344 

Tam đề thiện - tam đề cảnh hy thiếu.345 

Tam đề thiện - tam đề ty hạ.346 

Tam đề thiện - tam đề tà.347 

Tam đề thiện - tam đề có cảnh là đạo.348 

Tam đề thiện - tam đề sanh tồn.348 

Tam đề thiện - tam đề quá khứ.348 

Tam đề thiện - tam đề biết cảnh quá khứ.349 

Tam đề thiện - tam đề nội bộ.350 

Tam đề thiện - tam đề cảnh nội bộ.351 

Tam đề thiện - tam đề hữu kiến.351 

Tam đề thọ - tam đề thiện.352 

Tam đề quả - tam đề thiện.352 

Tam đề thành do thủ - tam đề thiện.353 

Tam đề phiền toái - tam đề thiện.353 

Tam đề tầm - tam đề thiện.354 

Tam đề hỷ - tam đề thiện.354 

Tam đề sơ đạo - tam đề thiện.355 

Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - tam đề thiện.355 

Tam đề nhân sanh tử - tam đề thiện.356 

Tam đề hữu học - tam đề thiện.356 

Tam đề hy thiếu - tam đề thiện.357 

Tam đề cảnh hy thiếu - tam đề thiện.357 

Tam đề ty hạ - tam đề thiện.358 

Tam đề tà - tam đề thiện.358 

Tam đề có cảnh là đạo - tam đề thiện.359 

Tam đề sanh tồn - tam đề thiện.359 

Tam đề quá khứ - tam đề thiện.359 

Tam đề biết cảnh quá khứ - tam đề thiện.360 

Tam đề nội bộ - tam đề thiện.360 

Tam đề biết cảnh nội bộ - tam đề thiện.361 

Tam đề hữu kiến - tam đề thiện.361 

VỊ TRÍ - NHỊ ĐÈ - NHỊ ĐÈ THUẬN.363 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu nhân.363 

Nhị đề nhân - nhị đề tuơng ung nh ân.364 

























































10 


Nhị đề nhân - nhị đề nhân hữu nhân.365 

Nhị đề nhân - nhị đề nhản tương ưng nhản.365 

Nhị đề nhân - nhị đề phi nhân hữu nhân.366 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu duyên.366 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu vi.366 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu kiến.367 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu đối chiếu.367 

Nhị đề nhân - nhị đề sắc.368 

Nhị đề nhân - nhị đề hiệp thế.368 

Nhị đề nhân - nhị đề có tâm biết đặng.368 

Nhị đề nhân - nhị đề lậu.369 

Nhị đề nhân - nhị đề cảnh lậu.369 

Nhị đề nhân - nhị đề tương ưng lậu.370 

Nhị đề nhân - nhị đề lậu cảnh lậu.370 

Nhị đề nhân - nhị đề lậu tương ưng lậu.371 

Nhị đề nhân - nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu.371 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm sáu.371 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu cảnh.372 

Nhị đề nhân - nhị đề tâm.372 

Nhị đề nhân - nhị đề sở hữu tâm.372 

Nhị đề nhân - nhị đề tương ưng tâm.372 

Nhị đề nhân - nhị đề hòa với tâm.373 

Nhị đề nhân - nhị đề có tâm làm sở sanh.373 

Nhị đề nhân - nhị đề đồng sanh tồn với tâm.373 

Nhị đề nhân - nhị đề tùng tâm thông lưu.374 

Nhị đề nhân - nhị đề hòa nương tâm làm sở sanh.374 

Nhị đề nhân - nhị đề hòa, đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh.374 

Nhị đề nhân - nhị đề hòa tùng thông lưu có tâm làm sở sanh.374 

Nhị đề nhân - nhị đề nội bộ.375 

Nhị đề nhân - nhị đề y sinh.375 

Nhị đề nhân - nhị đề thành do thủ.375 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm thủ.375 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm phiền não.375 

Nhị đề nhân - nhị đề yêu bối.376 

Nhị đề hữu nhân - nhị đề nhân.377 

Nhị đề tương ưng nh ân - nhị đề nhân.377 

Nhị đề nhân hữu nhân - nhị đề nhân.377 

Nhị đề nhân tương ưng nhân - nhị đề nhân.378 

Nhị đề phi nhân hữu nhân - nhị đề nhân.378 

Nhị đề đỉnh - nhị đề nhân.378 

Nhị đề chùm lậu - nhị đề nhân.379 

Nhị đề chùm sáu - nhị đề nhân.380 

Nhị đề đại - nhị đề nhân.380 

Nhị đề chùm thủ - nhị đề nhân.380 

Nhị đề chùm phiền não - nhị đề nhân.381 

Nhị đề yêu bối - nhị đề nhân.381 

QUYỂN THÚ SÁU 

VỊ TRI TAM DÈ DÓI LẬP.383 

Tam đề phi thiện.383 

Tam đề phi thọ.385 

Tam đề phi quả.385 

Đe phi thành do thủ cảnh thủ.386 

Tam đề phi phiền toái cảnh phiền não.386 

Tam đề phi tầm.386 

Tam đề phi hỷ.386 

























































Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 11 


Tam đề phi sơ đạo (sơ kiến).387 

Tam đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.387 

Tam đề phi nhân sanh tử.387 

Tam đề phi hữu học.387 

Tam đề phi hy thiểu.387 

Tam đê phi cảnh hy thiêu.387 

Tam đề phi ty hạ.388 

Tam đề phi tà.388 

Tam đề phi có đạo là cảnh.388 

Tam đề phi sanh tồn.388 

Tam đề phi quá khứ.388 

Tam đề phi cảnh quá khứ.389 

Tam đề phi nội bộ.389 

Tam đề phi cảnh nội bộ.389 

Tam đề phi hữu kiến.389 

VỊ TRÍ NHỊ ĐÉ ĐÓI LẬP.391 

Nhị đề phi nhân.391 

Nhị đề phi hữu nhân.392 

Nhị đề phi tương ưng nhân.393 

Nhị đề phi nhân hữu nhân.393 

Nhị đề phi nh ân tương ưng nhân.393 

Nhị đề phi nhân phi hữu nhân.394 

Nhị đề phi hữu duyên.395 

Nhị đề phi hữu vi.395 

Nhị đề phi hữu kiến.395 

Nhị đề phi hữu đối chiếu.395 

Nhị đề phi sắc.396 

Nhị đề phi hiệp thế.396 

Nhị đề phi có tâm biết đặng.397 

Nhị đệ phi lậu.397 

Nhị đề phi cảnh lậu.397 

Nhị đề phi tương ưng lậu.398 

Nhị đề phi lậu cảnh lậu.398 

Nhị đề phi lậu tương ưng lậu.399 

Nhị đề bất tương ưng lậu phi cảnh lậu.399 

Nhị đề phi triền.400 

Nhị đề phi cảnh triền.400 

Nhị đề phi tương ưng triền.400 

Nhị đề phi triền cảnh triền.401 

Nhị đề phi triền tương ưng triền.401 

Nhị đề phi phược.402 

Nhị đề phi cảnh phược.403 

Nhị đề phi tương ưng phược.403 

Nhị đề phi phược cảnh phược.403 

Nhị đề phi phược tương ưng phược.404 

Nhị đề bất tương ưng phược phi cảnh phược.404 

Nhị đề chùm phi bộc, phối, cái.405 

Nhị đề chùm phi khinh thị.405 

Nhị đề phi hữu cảnh.405 

Nhị đề phi tâm.406 

Nhị đề phi sở hữu tâm.406 

Nhị đề phi tương ưng tâm.407 

Nhị đề phi hòa tâm.407 

Nhị đề phi nương tâm làm sở sanh.407 

Nhị đề phi đồng sanh tồn với tâm.407 


























































12 


Nhị đề phi tùng tâm thông lưu.407 

Nhị đề phi hòa nương tâm làm sở sanh.408 

Nhị đề phi nương, hòa, sanh tồn với tâm.408 

Nhị đề phi hòa, nương, tùng thông lưu với tâm.408 

Nhị đề phi nội bộ.408 

Nhị đề phi y sinh.408 

Nhị đề phi thành do thủ.408 

Nhị đệ phi thủ..409 

Nhị đề phi phiền não.409 

Nhị đề phi cảnh phiền não.409 

Nhị đề phi phiền toái.410 

Nhị đề phi tương ưng phiền não.410 

Nhị đề phi phiền não cảnh phiền não.410 

Nhị đề phi phiền não và phiền toái.411 

Nhị đề phi phiền não bất tương ưng phiền não.411 

Nhị đề bất tương ưng phiền não và phi cảnh phiền não.411 

Nhị đề phi sơ đạo tuyệt trừ.412 

Nhị đề phi ba đạo cao tuyệt trừ.412 

Nhị đề phi hữu nh ân sơ đạo tuyệt trừ.412 

Nhị đề phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ.413 

Nhị đề phi hữu tầm.413 

Nhị đề phi hữu tứ.413 

Nhị đề phi hữu hỷ.413 

Nhị đề phi đồng sanh hỷ.414 

Nhị đề phi đồng sanh lạc.414 

Nhị đề phi đồng sanh xả.414 

Nhị đề phi dục giới.414 

Nhị đề phi sắc giới.415 

Nhị đề phi vô sắc giới.415 

Nhị đề phi liên quan luân hồi.415 

Nhị đề phi nhân xuất luân hồi.415 

Nhị đề phi nhứt định.416 

Nhị đề phi hữu thượng.416 

Nhị đề phi hữu y.416 

VỊ TRÍ NHỊ ĐÈ - TAM ĐÈ ĐỐI LẬP.417 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi thiện.417 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi thọ.419 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi quả.419 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi thành do thủ cảnh thủ.419 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi phiền toái cảnh phiền não.419 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi tầm.420 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi hỷ.420 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi kiến (sơ đạo).420 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.420 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi nhân sanh tử.420 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi hữu học.420 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi hy thiếu.421 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi cảnh hy thiếu.421 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi ty hạ.421 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi tà.421 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi có đạo là cảnh.421 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi sanh tồn.421 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi quá khứ.421 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi cảnh quá khứ.422 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi nội bộ.422 


























































Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 13 


Nhị đề phi nhân - tam đề phi cảnh nội bộ.422 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi hữu kiến.422 

Nhị đề phi hữu nhân - tam đề phi thiện.424 

Nhị đề phi nhân hữu nhân - tam đề phi thiện.425 

Nhị đề phi nhân phi hữu nhân - tam đề phi thiện.425 

Nhị đề đỉnh - tam đề phi thiện.426 

Nhị đề chùm phi lậu - tam đề phi thiện.426 

Nhị đề chùm sáu - tam đề phi thiện.426 

Nhị đề đại - tam đề phi thiện.426 

Nhị đề chùm phi thủ - tam đề phi thiện.427 

Nhị đề chùm phi phiền não - tam đề phi thiện.427 

Nhị đề yêu bối - tam đề phi thiện.428 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi thọ.429 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi quả.429 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi thành do thủ cảnh thủ.429 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi hữu kiến.429 

VỊ TRÍ - TAM ĐÈ - NHỊ ĐÈ ĐÓI LẬP.431 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi nhân.431 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu nhân.433 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi tuơng ung nhân.433 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi nhân hữu nhân.434 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi nhân tuơng ung nhân.434 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi nhân phi hữu nhân.434 

Tam đề phi thiện - nhị đề đỉnh.434 

Tam đề phi thiện - nhị đề chùm phi lậu.434 

Tam đề phi thiện - nhị đề chùm sáu.435 

Tam đề phi thiện - nhị đề đại.435 

Tam đề phi thiện - nhị đề chùm hai.436 

Tam đề phi thiện - nhị đề yêu bối.436 

Tam đề phi thọ - nhị đề phi nhân.437 

Tam đề phi quả - nhị đề phi nhân.437 

Tam đề phi phiền toái cảnh phiền não - nhị đề phi nhân.438 

Tam đề phi tầm - nhị đề phi nhân.438 

Tam đề phi hỷ - nhị đề phi nhân.438 

Tam đề phi sơ đạo (kiến) - nhị đề phi nhân.438 

Tam đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - nhị đề phi nhân.438 

Tam đề phi nhân sanh tử - nhị đề phi nhân.439 

Tam đề phi hữu học - nhị đề phi nhân.439 

Tam đề phi hy thiếu - nhị đề phi nhân.439 

Tam đề phi cảnh hy thiếu - nhị đề phi nhân.439 

Tam đề phi ty hạ - nhị đề phi nhân.439 

Tam đề phi tà - nhị đề phi nhân.439 

Tam đề phi có cảnh là đạo - nhị đề phi nhân.440 

Tam đề phi sanh tồn - nhị đề phi nhân.440 

Tam đề phi quá khứ - nhị đề phi nhân.440 

Tam đề phi cảnh quá khứ - nhị đề phi nhân.440 

Tam đề phi nội bộ - nhị đề phi nhân.440 

Tam đề phi cảnh nội bộ - nhị đề phi nhân.440 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhân.441 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu nhân.441 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi tuơng ung nhân.441 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhân hữu nhân.441 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhân tuơng ung nh ân.442 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhân phi hữu nhân.442 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề đỉnh.442 


























































14 


Tam đề phi hữu kiến - nhị đề chùm bảy.442 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề đại.442 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề chùm hai.443 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề yêu bối.443 


VỊ TRÍ - TAM ĐÈ TAM ĐÈ ĐỐI LẬP.445 


Tam đ 

ẻ phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi tho. 

.445 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi quả. 

.447 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi thành do thủ. 

.448 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi phiền toái cảnh phiền não. 

.449 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi tầm. 

.449 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi hỷ. 

.449 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi sơ đao (kiến). 

.449 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi hữu nhân sơ đao tuyêt trừ. 

.449 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi nhân sanh tử. 

.449 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi hữu hoc. 

.450 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi hy thiếu. 

.450 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi cảnh hy thiếu. 

.450 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi ty ha. 

.450 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi tà. 

.450 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi có cảnh là đao. 

.450 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi sanh tồn. 

.451 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi quá khứ. 

.451 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi cảnh quá khứ. 

.451 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi nôi bô. 

.451 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi cảnh nôi bô. 

.451 

Tam đ 

ề phi 

thiện 

- tam đ 

ề phi hữu kiến. 

.451 

Tam đ 

ề phi 

thọ - 

tam đề 

phi thiên. 

.453 

Tam đ 

ề phi 

thọ - 

tam đề 

phi quả. 

.455 

Tam đ 

ề phi 

quả - 

tam đề 

phi thiên. 

.455 

Tam đ 

ề phi 

thành 

do thủ 

cảnh thủ - tam đề phi thiên. 

.455 


Tam đề phi phiền toái cảnh phiền não - tam để phi thiện.455 

Tam đề phi tầm - tam đề phi thiện.455 

Tam đề phi hỷ - tam đề phi thiện.455 

Tam đề phi sơ đạo (kiến) - tam đề phi thiện.456 

Tam đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - tam đề phi thiện.456 

Tam đề phi nhân sanh tử - tam đề phi thiện.456 

Tam đề phi hữu học - tam đề phi thiện.456 

Tam đề phi hy thiếu - tam đề phi thiện.456 

Tam đề phi cảnh hy thiếu - tam đề phi thiện.456 

Tam đề phi ty hạ - tam đề phi thiện.457 

Tam đề phi tà - tam đề phi thiện.457 

Tam đề phi có cảnh là đạo - tam đề phi thiện.457 

Tam đề phi sanh tồn - tam đề phi thiện.457 

Tam đề phi quá khứ - tam đề phi thiện.457 

Tam đề phi cảnh quá khứ - tam đề phi thiện.457 

Tam đề phi nội bộ - tam đề phi thiện.458 

Tam đề phi cảnh nội bộ - tam đề phi thiện.458 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi thiện.458 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi thọ.459 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi quả.459 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi thành do thủ cảnh thủ.459 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi phiền toái cảnh phiền não.459 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi tấm.460 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi hỷ.460 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi sơ đạo (kiến).460 


























































Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 15 


Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.460 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi nhân sanh tử.460 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi hữu học.460 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi hy thiếu.461 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi cảnh hy thiếu.461 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi ty hạ.461 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi tà.461 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi có cảnh là đạo.461 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi sanh tồn.462 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi quá khứ.462 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi cảnh quá khứ.462 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi nội bộ.462 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi cảnh nội bộ.462 

VỊ TRÍ - NHỊ ĐÈ NHỊ ĐÈ ĐỐI LẬP.464 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hữu nhân.464 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi tuơng ung nhân.465 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi nhân hữu nhân.465 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi nh ân tuơng ung nhân.465 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi nhân phi hữu nhân.465 

Nhị đề phi nhân - nhị đề đỉnh.466 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm phi lậu.467 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm sáu.467 

Nhị đề phi nhân - nhị đề đại.467 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm hai.468 

Nhị đề phi nhân - nhị đề yêu bối.468 

Nhị đề phi hữu nhân - nhị đề phi nhân.469 

Nhị đề phi tuơng ung nhân - nhị đề phi nhân.470 

Nhị đề phi nhân hữu nhân - nhị đề phi nhân.470 

Nhị đề phi nhân tuơng ung nhân - nhị đề phi nhân.470 

Nhị đề phi nhân phi hữu nhân - nhị đề phi nhân.470 

Nhị đề đỉnh - nhị đề phi nhân.470 

Nhị đề chùm lậu - nhị đề phi nhân.471 

Nhị đề chùm sáu - nhị đề phi nhân.471 

Nhị đề đại - nhị đề phi nhân.471 

Nhị đề chùm hai - nhị đề phi nhân.472 

Nhị đề yêu bối - nhị đề phi nhân.472 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi hữu nhân.473 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi tuơng ung nhân.473 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi nhân hữu nhân.473 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi nhân tuơng ung nhân.474 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi nhân phi hữu nhân.474 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề đại.474 

- nhị đề phi hữu y - nhị đề chùm phi lậu.474 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề chùm sáu.475 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề đại.475 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề chùm hai.475 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề yêu bối.475 

VỊ TRÍ THUẬN TÙNG ĐÓI LẬP.477 

vị Trí - Tam Đe Thuận Tùng Đối Lập.477 

Tam đề thiện - tam đề phi thiện.477 

Tam đề thọ - tam đề phi thọ.479 

Tam đề quả - tam đề phi quả.481 

Tam đề thành do thủ cảnh thủ.483 

Tam đề phi thành do thủ cảnh thủ.483 

























































16 


Tam đề phiền toái cảnh phiền não.485 

Tam đề phi phiền toái cảnh phiền não.485 

Tam đề tầm - tam đề phi tầm.486 

Tam đề hỷ - tam đề phi hỷ.487 

Tam đề sơ đạo (kiến) - tam đề phi sơ đạo (kiến).488 

Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.488 

Tam đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.488 

Tam đề nhân sanh tử - tam đề phi nhân sanh tử.488 

Tam đề hữu học - tam đề phi hữu học.489 

Tam đê hy thiêu - tam đê phi hy thiêu.490 

Tam đê cảnh hy thiêu - tam đê phi cảnh hy thiêu.491 

Tam đề ty hạ - tam đề phi ty hạ.491 

Tam đề tà - tam đề phi tà.492 

Tam đề có cảnh là đạo - tam đề phi có cảnh là đạo.492 

Tam đề sanh tồn - tam đề phi sanh tồn.493 

Tam đề quá khứ - tam đề phi quá khứ.493 

Tam đề cảnh quá khứ - tam đề phi cảnh quá khứ.493 

Tam đề nội bộ - tam đề phi nội bộ.494 

Tam đề biết cảnh nội bộ - tam đề phi biết cảnh nội bộ.494 

Tam đề hữu kiến - tam đề phi hữu kiến.494 

Nhị đề nhân - nhị đề phi nhân.496 

Nhị đề hữu nhân - nhị đề phi hữu nhân.496 

Nhị đề tuơng ung nhân - nhị đề phi tuơng ung nhân.497 

Nhị đề nhân hữu nhân - nhị đề phi nhân hữu nhân.497 

Nhị đề nh ân tuơng ung nhân - nhị đề phi nhân tuơng ung nhân.498 

Nhị đề phi nhân hữu nhân - nhị đề phi nhân phi hữu nhân.498 

Nhị đề hữu duyên - nhị đề phi hữu duyên.499 

Nhị đề hữu kiến - nhị đề phi hữu kiến.499 

Nhị đề hữu đối chiếu - nhị đề phi hữu đối chiếu.499 

Nhị đề sắc - nhị đề phi sắc.500 

Nhị đề hiệp thế - nhị đề phi hiệp thế.500 

Nhị đề có tâm biết đặng - nhị đề phi có tâm biết đặng.500 

Nhị đề lậu - nhị đề phi lậu.500 

Nhị đề cảnh lậu - nhị đề phi cảnh lậu.501 

Nhị đề tuơng ung tâm - nhị đề phi tuơng ung tâm.501 

Nhị đề lậu cảnh lậu - nhị đề phi lậu cảnh lậu.502 

Nhị đề lậu tuơng ung lậu - nhị đề phi lậu tuơng ung lậu.502 

Nhị đề bất tuơng ung lậu cảnh lậu - nhị đề bất tuơng ung lậu phi cảnh lậu.502 

Nhị đề chùm sáu - nhị đề chùm sáu.503 

Nhị đề đại - nhị đề đại.503 

Nhị đề chùm hai - nhị đề chùm hai.504 

Nhị đề sơ đạo tuyệt trừ - nhị đề phi sơ đạo tuyệt trừ.504 

Nhị đề ba đạo cao tuyệt trừ - nhị đề phi ba đạo cao tuyệt trừ.504 

Nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - nhị đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.505 

Nhị đề hữu nh ân ba đạo cao tuyệt trừ - nhị đề phi hữu nh ân ba đạo cao tuyệt trừ.505 

Nhị đề hữu tầm - nhị đề phi hữu tầm.505 

Nhị đề hữu tứ - nhị đề phi hữu tứ.505 

Nhị đề hữu hỷ - nhị đề phi hữu hỷ.505 

Nhị đề đồng sanh hỷ - nhị đề phi đồng sanh hỷ.506 

Nhị đề đồng sanh lạc - nhị đề phi đồng sanh lạc.506 

Nhị đề đồng sanh xả - nhị đề phi đồng sanh xả.506 

Nhị đề dục giới - nhị đề phi dục giới.506 

Nhị đề sắc giới - nhị đề phi sắc giới.506 

Nhị đề vô sắc giới - nhị đề phi vô sắc giới.506 

Nhị đề liên quan luân hồi - nhị đề phi liên quan luân hồi.507 

Nhị đề nhân xuất luân hồi - nhị đề phi nhân xuất luân hồi.507 



























































Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 1 7 


Nhị đề nhứt định - nhị đề phi nhứt định.507 

Nhị đề hữu thượng - nhị đề phi hữu thượng.507 

Nhị đề hữu y - nhị đề phi hữu y.508 

Vị Trí - Nhị Đe - Tam Đe Thuận Nghịch.509 

Nhị đề nhân - tam đề thiện.509 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi thiện.509 

Nhị đề nhân - tam đề thọ.510 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi thọ.510 

Nhị đề nhân - tam đề quả.510 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi quả.510 

Nhị đề nhân - tam đề phiền toái cảnh phiền não.511 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi phiền toái cảnh phiền não.511 

Nhị đề nhân - tam đề tầm.511 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi tầm.511 

Nhị đề nhân - tam đề hỷ.511 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi hỷ.511 

Nhị đề nhân - tam đề sơ đạo (kiến) (dassana) .512 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi sơ đạo.512 

Nhị đề nhân - tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.512 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.512 

Nhị đề nhân - tam đề nhân sanh tử (acayagãmi) .512 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi nhân sanh tử.512 

Nhị đề nhân - tam đề hữu học (sekkha) .512 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi hữu học.512 

Nhị đề nhân - tam đề hy thiếu (paritta) .513 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi hy thiếu.513 

Nhị đề nhân - tam đề cảnh hy thiếu (parittãrammana) .513 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi cảnh hy thiếu.513 

Nhị đề nhân - tam đề ty hạ (hĩna) .513 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi ty hạ.513 

Nhị đề nhân - tam đề tà (micchatta) .513 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi tà.513 

Nhị đề nhân - tam đề có cảnh là đạo (maggãrammana) .514 

Nhị đề: phi nhân - tam đề phi có cảnh là đạo.514 

Nhị đề nhân - tam đề sanh tồn ( uppanna) .514 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi sanh tồn.514 

Nhị đề nhân - tam đề quá khứ.514 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi quá khứ.514 

Nhị đề nhân - tam đề cảnh quá khứ.514 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi cảnh quá khứ.514 

Nhị đề nhân - tam đề cảnh nội bộ (ajjhattãrammana) .514 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi cảnh nội bộ.514 

Nhị đề nhân - tam đề hữu kiến (sanidassana) .515 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi hữu kiến.515 

Nhị đề hữu nhân - tam đề thiện.515 

Nhị đề phi hữu nhân - tam đề phi thiện.515 

Nhị đề tương ưng nhân — tam đề thiện.515 

Nhị đề phi tương ưng nhân - tam đề phi thiện.515 

Nhị đề nhân hữu nhân - tam đề thiện.516 

Nhị đề phi nhân hữu nhân - tam đề phi thiện.516 

Nhị đề phi nhân hữu nhân - tam đề thiện.516 

Nhị đề phi nhân hữu nhân - tam đề phi thiện.516 

Nhị đề hữu duyên - tam đề thiện.517 

Nhị đề phi hữu duyên - tam đề phi thiện.517 

Nhị đề hữu kiến - tam đề thiện.517 


























































18 


Nhị đề phi hữu kiến - tam đề phi thiện.517 

Nhị đề hữu đối chiếu - tam đề thiện.517 

Nhị đề phi hữu đối chiếu - tam đề phi thiện.517 

Nhị đề sắc - tam đề thiện.517 

Nhị đề phi sắc - tam đề phi thiện.517 

Nhị đề hiệp thế - tam đề thiện.517 

Nhị đề phi hiệp thế - tam đề phi thiện.517 

Nhị đề có tâm biết đặng — tam đề thiện.518 

Nhị đề phi có tâm biết đặng - tam đề phi thiện.518 

Nhị đề lậu (ãsava) - tam đề thiện.518 

Nhị đề phi lậu - tam đề phi thiện.518 

Nhị đề cảnh lậu (sãsava) - tam đề thiện.518 

Nhị đề: phi cảnh lậu - tam đề phi thiện.518 

Nhị đề tuơng ung lậu - tam đề thiện.518 

Nhị đề phi tuơng ung lậu - tam đề phi thiện.518 

Nhị đề lậu cảnh lậu - tam đề thiện.519 

Nhị đề phi lậu cảnh lậu - tam đề phi thiện.519 

Nhị đề bất tuơng ung lậu cảnh lậu - tam đề thiện.519 

Nhị đề bất tuơng ung lậu phi cảnh lậu - tam đề phi thiện.519 

Nhị đề chùm sáu {chagocchaka) — tam đề thiện.519 

Nhị đề chùm sáu - tam đề phi thiện.519 

Nhị đề hữu cảnh (sãrammana) - tam đề thiện.520 

Nhị đề phi hữu cảnh - tam đề phi thiện.520 

Nhị đề tâm ịcitta) - tam đề thiện.520 

Nhị đề phi tâm — tam đề phi thiện.520 

Nhị đề sở hữu tâm (cetasika) - tam đề thiện.520 

Nhị đề phi sở hữu tâm - tam đề phi thiện.520 

Nhị đề tuơng ung tâm - tam đề thiện.520 

Nhị đề phi tuơng ung tâm - tam đề phi thiện.520 

Nhị đề hòa với tâm (cittasansattha) - tam đề thiện.521 

Nhị đề phi hòa với tâm - tam đề phi thiện.521 

Nhị đề nuơng tâm làm sở sanh - tam đề thiện.521 

Nhị đề phi nuơng tâm làm sở sanh - tam đề phi thiện.521 

Nhị đề đồng sanh tồn với tâm - tam đề thiện.521 

Nhị đề phi đồng sanh tồn với tâm - tam đề phi thiện.521 

Nhị đề tùng tâm thông luu - tam đề thiện.521 

Nhị đề phi tùng tâm thông luu - tam đề phi thiện.521 

Nhị đề hòa nuơng tâm làm sở sanh - tam đề thiện.521 

Nhị đề phi hòa nuơng tâm làm sở sanh - tam đề phi thiện.521 

Nhị đề hòa đồng sanh tồn nuơng tâm làm sở sanh - tam đề thiện.522 

Nhị đề phi hòa đồng sanh tồn nuơng tâm làm sở sanh - tam đề phi thiện.522 

Nhị đề hòa tùng thông luu nuơng tâm làm sở sanh- tam đề thiện.522 

Nhị đề phi hòa tùng thông luu nuơng tâm làm sở sanh - tam đề phi thiện.522 

Nhị đề nội bộ (ajjhattika) - tam đề thiện.522 

Nhị đề phi nội bộ - tam đề phi thiện.522 

Nhị đề y sinh (upãdãduka) - tam đề thiện.522 

Nhị đề phi y sinh - tam đề phi thiện.522 

Nhị đề thành do thủ (upãdinna) - tam đề thiện.523 

Nhị đề phi thành do thủ - tam đề phi thiện.523 

Nhị đề chùm thủ (upãdãnagocchaka) - tam đề thiện.523 

Nhị đề chùm phi thủ - tam đề phi thiện.523 

Nhị đề chùm phiền não (kilesagocchaka) - tam đề thiện.523 

Nhị đề chùm phi phiền não — tam đề phi thiện.523 

Nhị đề sơ đạo tuyệt trừ - tam đề thiện.523 

Nhị đề phi sơ đạo tuyệt trừ - tam đề phi thiện.523 

Nhị đề ba đạo cao tuyệt trừ - tam đề thiện.523 



























































Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyển 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 19 


Nhị đề phi ba đạo cao tuyệt trừ - tam đề phi thiện.523 

Nhị đề hữu nh ân sơ đạo tuyệt trừ - tam đề thiện.524 

Nhị đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - tam đề phi thiện.524 

Nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ - tam đề thiện.524 

Nhị đề phi hữu nh ân ba đạo cao tuyệt trừ — tam đề phi thiện.524 

Nhị đề hữu tầm (savitakka) — tam đề thiện.524 

Nhị đề phi hữu tầm - tam đề phi thiện.524 

Nhị đề hữu tứ (savicãra) - tam đề thiện.524 

Nhị đề phi hữu tứ - tam đề phi thiện.524 

Nhị đề hữu hỷ (sappitika) - tam đề thiện.525 

Nhị đề phi hữu hỷ - tam đề phi thiện.525 

Nhị đề đồng sanh hỷ (pĩtisahagata) - tam đề thiện.525 

Nhị đề phi đồng sanh hỷ - tam đề phi thiện.525 

Nhị đề đồng sanh lạc (sukhasahagata) - tam đề thiện.525 

Nhị đề phi đồng sanh lạc - tam đề phi thiện.525 

Nhị đề đồng sanh xả (upekkhãsahagata) - tam đề thiện.526 

Nhị đề phi đồng sanh xả - tam đề phi thiện.526 

Nhị đề dục giới (kãmãvacara) - tam đề thiện.526 

Nhị đề phi dục giới - tam đề phi thiện.526 

Nhị đề sắc giới (rũpãvacara) - tam đề thiện.526 

Nhị đề phi sắc giới - tam đề phi thiện.526 

Nhị đề vô sắc giới (arũpãvacara) - tam đề thiện.526 

Nhị đề phi vô sắc giới - tam đề phi thiện.526 

Nhị đề liên quan luân hồi (pariyãpanha) - tam đề thiện.527 

Nhị đề phi liên quan luân hồi - tam đề phi thiện.527 

Nhị đề nhân xuất luân hồi (niyyãnika) - tam đề thiện.527 

Nhị đề phi nhân xuất luân hồi - tam đề phi thiện.527 

Nhị đề nhứt định (nìyata) - tam đề thiện.527 

Nhị đề phi nhứt định - tam đề phi thiện.527 

Nhị đề hữu thượng (sa uttara) - tam đề thiện.528 

Nhị đề phi hữu thượng - tam đề phi thiện.528 

Nhị đề hữu y ịsarana) - tam đề thiện.528 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi thiện.528 

Nhị đề hữu y (sarana) - tam đề thọ.528 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi thọ.528 

Nhị đề hữu y (sarana) - tam đề quả (vipãka) .529 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi quả.529 

Nhị đề hữu y (sarana) - tam đề thành do thủ cảnh thủ (upãdinnupãdãniya) .529 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi thành do thủ cảnh thủ.529 

Nhị đề hữu y - tam đề hữu tầm (savỉtakka) .529 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi hữu tầm.530 

Nhị đề hữu y - tam đề sơ đạo (kiến) (dassana) .530 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi sơ đạo.530 

Nhị đề hữu y - tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.530 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi hữu nh ân sơ đạo tuyệt trừ.530 

Nhị đề hữu y - tam đề nhân sanh tử (ãcayagãmi) .530 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi nhân sanh tử.530 

Nhị đề hữu y - tam đề hữu học (sekkha) .531 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi hữu học.531 

Nhị đề hữu y - tam đề hy thiếu (paritta) .531 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi hy thiếu.531 

Nhị đề hữu y - tam đề cảnh hy thiếu (parittãrammana) .531 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi cảnh hy thiếu.531 

Nhị đề hữu y - tam đề ty hạ (hĩna) .531 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi ty hạ.531 

Nhị đề hữu y - tam đề tà (micchatta) .532 



























































20 


Nhị đề phi hữu y - tam đề phi tà.532 

Nhị đề hữu y - tam đề có cảnh là đạo (maggãrammana) .532 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi có cảnh là đạo.532 

Nhị đề hữu y - tam đề sanh tồn (uppanna) .532 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi sanh tồn.532 

Nhị đề hữu y - tam đề quá khứ (atĩtattikam) .532 

Nhị đề hữu y - tam đề phi quá khứ.532 

Nhị đề hữu y - tam đề cảnh quá khứ (atĩtãrammana) .533 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi cảnh quá khứ.533 

Nhị đề hữu y - tam đề cảnh nội bộ (ajjhattãrammana) .533 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi cảnh nội bộ.533 

Nhị đề hữu y - tam đề hữu kiến ịsanidassana) .533 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi hữu kiến.533 

Vị Trí - Tam Đe - Nhi Đe Thuận, Nghịch.535 

Tam đề thiện - nhị đề nhân (hetuduka) .535 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi nhân.535 

Tam đề thiện - nhị đề hữu nhân (sahetukaduka) .536 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu nhân.536 

Tam đề thiện - nhị đề tuơng ung nh ân (hetusampayutta) .537 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi tuơng ung nhân.537 

Tam đề thiện - nhị đề nhân hữu nhân (hetusahetuka) .537 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi nhân hữu nhân.537 

Tam đề thiện - nhị đề nhân tuơng ung nhân.538 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi nhân tuơng ung nhân.538 

Tam đề thiện - nhị đề phi nhân hữu nhân (na hetusahetuka) .538 

Tam đề phi nhân - nhị đề phi nhân phi hữu nhân.538 

Tam đề thiện - nhị đề hữu duyên (sappaccayaduka) .539 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu duyên.539 

Tam đề thiện - nhị đề hữu kiến (sanidassanaduka) .539 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu kiến.539 

Tam đề thiện - nhị đề hữu đối chiếu (sappatigha) .539 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu đối chiếu.539 

Tam đề thiện - nhị đề sắc (rũpĩduka) .539 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi sắc (na rũpĩdukam) .539 

Tam đề thiện - nhị đề hiệp thế (lokiyaduka) .540 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hiệp thế.540 

Tam đề thiện - nhị đề có tâm biết đặng (kenacivinneyya) .540 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi có tâm biết đặng.540 

Tam đề thiện - nhị đề lậu (ãsavaduka) .540 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi lậu.540 

Tam đề thiện - nhị đề cảnh lậu (sãsavaduka) .541 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi cảnh lậu.541 

Tam đề thiện - nhị đề tuơng ung lậu (ãsavasampayutta) .541 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi tuong ung lậu.541 

Tam đề thiện - nhị đề lậu cảnh lậu (ãsavasãsavaduka) .541 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi lậu cảnh lậu.541 

Tam đề thiện - nhị đề lậu tuong ung lậu.541 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi lậu tuơng ung lậu.541 

Tam đề thiện - nhị đề bất tuơng ung lậu cảnh lậu.542 

Tam đề phi thiện - nhị đề bất tuông ung lậu phi cảnh lậu.542 

Tam đề thiện - nhị đề chùm sáu ịchagocchaka) .542 

Tam đề phi thiện - nhị đề chùm sáu.542 

Tam đề thiện - nhị đề hữu cảnh (sãrammana) .542 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu cảnh.542 

Tam đề thiện - nhị đề tâm (cittaduka) .543 


























































Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 21 


Tam đề phi thiện - nhị đề phi tâm.543 

Tam đề thiện - nhị đề sở hữu tâm (cetasiko) .543 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi sở hữu tâm.543 

Tam đề thiện - nhị đề tương ưng tâm (cittasampayutta) .544 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi tương ưng tâm.544 

Tam đề thiện - nhị đề hòa với tâm (cittasansattha) .545 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hòa với tâm.545 

Tam đề thiện - nhị đề có tâm làm sở sanh (cittasamutthãna) .545 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi có tâm làm sở sanh.545 

Tam đề thiện - nhị đề sanh tồn với tâm (cittasahabhu) .546 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi sanh tồn với tâm.546 

Tam đề thiện - nhị đề tùng tâm thông lưu (cittãnuparivattiduka) .547 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi tùng tâm thông lưu.547 

Tam đề thiện - nhị đề nội bộ (ajjhattikaduka) .547 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi nội bộ.547 

Tam đề thiện - nhị đề y sinh (upãdãduka) .547 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi y sinh.547 

Tam đề thiện - nhị đề thành do thủ (upãdinnaduka) .547 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi thành do thủ.547 

Tam đề thiện - nhị đề chùm hai (dvigocchakaduka) .547 

Tam đề phi thiện - nhị đề chùm hai.547 

Tam đề thiện - nhị đề sơ đạo tuyệt trừ (dassanenapahãtabbaduka) .548 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi sơ đạo tuyệt trừ.548 

Tam đề thiệ - nhị đề ba đạo cao truyệt trừ (bhãvanãyapahãtabbaduka) .548 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi ba đạo cao truyệt trừ.548 

Tam đề thiện - nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (dassanenapaìĩãtabbahetukaduka) .548 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.548 

Tam đề thiện - nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ.549 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ.549 

Tam đề thiện - nhị đề hữu tầm (savitokkoduka) .549 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu tầm.549 

Tam đề thiện - nhị đề hữu tứ (savicãraduka) .549 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu tứ.549 

Tam đề thiện - nhị đề hữu hỷ (sappĩtikaduka) .550 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu hỷ.550 

Tam đề thiện - nhị đề đồng sanh hỷ (pĩtisahagataduko) .550 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi đồng sanh hỷ.550 

Tam đề thiện - nhị đề đồng sanh lạc (sukhasahagata) .550 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi đồng sanh lạc.550 

Tam đề thiện - nhị đề đồng sanh xả (upekkhãsahagata) .551 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi đồng sanh xả.551 

Tam đề thiện - nhị đề dục giới (kavãvacaraduka) .551 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi dục giới.551 

Tam đề thiện - nhị đề sắc giới (rũpãvacaraduka) .551 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi sắc giới.551 

Tam đề thiện - nhị đề vô sắc giới (arũpãvacaraduka) .551 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi vô sắc giới.551 

Tam đề thiện - nhị đề liên quan luân hồi (paríyãpanna) .551 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi liên quan luân hồi.551 

Tam đề thiện - nhị đề nhân xuất luân hồi (nỉyyãnikaduka) .552 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi nhân xuất luân hồi.552 

Tam đề thiện - nhị đề nhứt định (niyataduka) .552 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi nhứt định.552 

Tam đề thiện - nhị đề hữu thượng (sa uttaraduka) .552 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu thượng.552 

Tam đề thiện - nhị đề hữu y (saranaduka) .552 



























































22 


Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu y.552 

Tam đề thọ - nhị đề nhân ịhetuduka) .553 

Tam đề phi thọ - nhị đề phi nhân.553 

Tam đề quả - nhị đề nhân.553 

Tam đề phi quả - nhị đề phi nhân.553 

Tam đề thành do thủ cảnh thủ - nhị đề nhân (upãdinupãdãniya) .555 

Tam đề phi thành do thủ cảnh thủ - nhị đề phi nhân.555 

Tam đề phiền toái cảnh phiền não - nhị đề nhân.555 

Tam đề phi phiền toái cảnh phiền não - nhị đề phi nhân.555 

Tam đề tầm (vitakka) - nhị đề nhân.555 

Tam đề phi tầm - nhị đề phi nhân.555 

Tam đề hỷ (pĩti) - nhị đề nhân (hetuduka) .556 

Tam đề phi hỷ - nhị đề phi nhân.556 

Tam đề sơ đạo (dassanattika) - nhị đề nhân.556 

Tam đề phi sơ đạo - nhị đề phi nhân.556 

Tam đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ - nhị đề nhân.556 

Tam đề phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ - nhị đề phi nhân.556 

Tam đề nhân sanh tử (ãcayagãmi) - nhị đề nhân.557 

Tam đề phi nhân sanh tử - nhị đề phi nhân.557 

Tam đề hữu học (sekkliattika) - nhị đề nhân.557 

Tam đề phi hữu học - nhị đề phi nhân.557 

Tam đề hy thiếu (parittattika) - nhị đề nhân.557 

Tam đề phi hy thiếu - nhị đề phi nhân.557 

Tam đề cảnh hy thiếu (parittãrammana) - nhị đề nhân.557 

Tam đề phi cảnh hy thiếu - nhị đề phi nhân.557 

Tam đề ty hạ (hĩnattìka) - nhị đề nhân.558 

Tam đề phi ty hạ - nhị đề phi nhân.558 

Tam đề tà ịmicchattattika) - nhị đề nhân.558 

Tam đề phi tà - nhị đề phi nhân.558 

Tam đề có cảnh là đạo (maggãrammana) - nhị đề nhân.558 

Tam đề phi có cảnh là đạo - nhị đề phi nhân.558 

Tam đề sanh tồn (uppanna) - nhị đề nhân.559 

Tam đề phi sanh tồn - nhị đề phi nhân.559 

Tam đề quá khứ - nhị đề nhân.559 

Tam đề phi quá khứ - nhị đề phi nhân.559 

Tam đề cảnh quá khứ - nhị đề nhân.559 

Tam đề phi cảnh quá khứ - nhị đề phi nhân.559 

Tam đề nội bộ (ajjhattattika) - nhị đề nhân.559 

Tam đề phi nội bộ - nhị đề phi nhân.559 

Tam đề cảnh nội bộ - nhị đề nhân.560 

Tam đề phi cảnh nội bộ - nhị đề phi nhân.560 

Tam đề hữu kiến (sanidassanattika) - nhị đề nhân (hetuduka) .560 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhân.560 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu nhân (sahetuka) .561 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu nhân.561 

Tam đề hữu kiến - nhị đề tương ưng nhân.561 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi tương ưng nhân.561 

Tam đề hữu kiến - nhị đề nhân hữu nhân (hetusahetuka) .561 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhân hữu nhân.561 

Tam đề hữu kiến - nhị đề nhân tương ưng nh ân.562 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhân tương ưng nh ân.562 

Tam đề hữu kiến - nhị đề phi nhân hữu nhân.562 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu kiến.562 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu kiến.562 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu đối chiếu.562 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu đối chiếu.562 



























































Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 23 


Tam đề hữu kiến - nhị đề sắc (rũpĩduka) .563 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi sắc.563 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hiệp thế (lokiya) .563 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hiệp thế.563 

Tam đề hữu kiến - nhị đề có tâm biết đặng (kenacivinneyaduka) .564 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi có tâm biết đặng.564 

Tam đề hữu kiến - nhị đề lậu (ãsavaduka) .564 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi lậu.564 

Tam đề hữu kiến - nhị đề cảnh lậu (sãsavaduka) .565 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi cảnh lậu.565 

Tam đề hữu kiến - nhị đề tuơng ung lậu.565 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi tuơng ung lậu.565 

Tam đề hữu kiến (sanidassanattika) - nhị đề lậu cảnh lậu.566 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi lậu cảnh lậu.566 

Tam đề hữu kiến - nhị đề lậu tuơng ung lậu.566 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi lậu tuơng ung lậu.566 

Tam đề hữu kiến - nhị đề bất tuơng ung lậu cảnh lậu.567 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề bất tuơng ung lậu phi cảnh lậu.567 

Tam đề hữu kiến - nhị đề chùm sáu (chagocchakaduka) .567 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề chùm sáu.567 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu cảnh (sãrammanaduka) .568 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu cảnh.568 

Tam đề hữu kiến - nhị đề tâm (cittaduka) .568 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi tâm (no cittaduka) .568 

Tam đề hữu kiến - nhị đề sở hữu tâm (cetasika) .568 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi sở hữu tâm.568 

Tam đề hữu kiến - nhị đề tuơng ung tâm (cittasampayuttaduka) .569 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi tuơng ung tâm.569 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hòa với tâm (cittasansattha) .569 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hòa với tâm.569 

Tam đề hữu kiến - nhị đề nuơng tâm làm sở sanh (cittasamutthãnaduka) .569 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nuơng tâm làm sở sanh.569 

Tam đề hữu kiến - nhị đề đồng sanh tồn với tâm (cittasahabhuduka) .569 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi đồng sanh tồn với tâm.569 

Tam đề hữu kiến - nhị đề tùng tâm thông luu (cittãnuparivattiduka) .570 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi tùng tâm thông luu.570 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hòa nuơng tâm làm sở sanh (cittasansatthasamutthãna) .570 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hòa nuơng tâm làm sở sanh.570 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hòa đồng sanh tồn nuơng tâm làm sở sanh.570 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hòa đồng sanh tồn nuơng tâm làm sở sanh.570 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hòa tùng thông luu nuơng tâm làm sở sanh.570 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hòa tùng thông luu nuơng tâm làm sở sanh.570 

Tam đề hữu kiến - nhị đề nội bộ (ajjhattika) .571 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nội bộ (na ajjhattika) .571 

Tam đề hữu kiến - nhị đề y sinh (upãdãduka) .571 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi y sinh.571 

Tam đề hữu kiến - nhị đề thành do thủ (upãdinnaduka) .571 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi thành do thủ.571 

Tam đề hữu kiến - nhị đề chùm thủ (upãdãnagocchaka) .572 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề chùm phi thủ.572 

Tam đề hữu kiến - nhị đề chùm phiền não (kilesagocchakaduka) .572 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề chùm phi phiền não.572 

Tam đề hữu kiến - nhị đề sơ đạo tuyệt trừ.572 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi sơ đạo tuyệt trừ.572 

Tam đề hữu kiến - nhị đề ba đạo cao tuyệt trừ.572 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi ba đạo cao tuyệt trừ.572 



























































24 


Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.573 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.573 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ.573 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ.573 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu tầm (savitakkaduka) .573 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu tầm.573 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu tứ (savicaraduka) .574 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu tứ.574 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu hỷ (sappĩtika) .574 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu hỷ.574 

Tam đề hữu kiến - nhị đề đồng sanh hỷ (pĩtisahagata) .575 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi đồng sanh hỷ.575 

Tam đề hữu kiến - nhị đề đồng sanh lạc (sukhasahagata) .575 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi đồng sanh lạc.575 

Tam đề hữu kiến - nhị đề đồng sanh xả (upekkhãsahagata) .575 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi đồng sanh xả.575 

Tam đề hữu kiến - nhị đề dục giới (kãmãvacaraduka) .576 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi dục giới.576 

Tam đề hữu kiến - nhị đề sắc giới (rũpãvacaraduka) .576 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi sắc giới.576 

Tam đề hữu kiến - nhị đề vô sắc giới (arũpãvacaraduka) .576 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi vô sắc giới.576 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hên quan luân hồi (pariyãpannaduka) .577 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hên quan luân hồi.577 

Tam đề hữu kiến - nhị đề nhân xuất luân hồi (niyyãnikaduka) .577 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhân xuất luân hồi.577 

Tam đề hữu kiến - nhị đề nhứt định (niyataduka) .577 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhứt định.577 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu thượng (sa uttaraduka) .578 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu thượng.578 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu y (saranaduka) .578 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu y.578 

Vị Trí - Tam Đe Thuận, Nghịch.579 

Tam đề thiện - tam đề thọ (vedanãttika) .579 

Tam đề phi thiện - tam đề phi thọ.579 

Tam đề thiện - tam đề quả (vipãkattika) .581 

Tam đề phi thiện - tam đề phi quả.581 

Tam đề thiện - tam đề thành do thủ cảnh thủ.581 

Tam đề phi thiện - tam đề phi thành do thủ cảnh thủ.581 

Tam đề thiện - tam đề phiến toái cảnh phiền não.582 

Tam đề phi thiện - tam đề phi phiền toái cảnh phiền não.582 

Tam đề thiện - tam đề tầm (vitakkattika) .583 

Tam đề phi thiện - tam đề phi tầm.583 

Tam đề thiện - tam đề hỷ (pĩtittika) .583 

Tam đề phi thiện - tam đề phi hỷ.583 

Tam đề thiện - tam đề sơ đạo (dassanattika) .584 

Tam đề phi thiện - tam đề phi sơ đạo.584 

Tam đề thiện - tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.584 

Tam đề phi thiện - tam đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.584 

Tam đề thiện - tam đề nhân sanh tử (ãcayagãmi) .585 

Tam đề phi thiện - tam đề phi nhân sanh tử.585 

Tam đề thiện - tam đề hữu học (sekkhattika) .585 

Tam đề phi thiện - tam đề phi hữu học.585 

Tam đề thiện - tam đề hy thiếu (parittattika) .585 

Tam đề phi thiện - tam đề phi hy thiếu.585 


























































Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 25 


Tam đề thiện - tam đề cảnh hy thiếu (parittãrammana) .586 

Tam đề phi thiện - tam đề phi cảnh hy thiếu.586 

Tam đề thiện - tam đề ty hạ (hĩnattike) .586 

Tam đề phi thiện - tam đề phi ty hạ.586 

Tam đề thiện - tam đề tà (micchattatika) .586 

Tam đề phi thiện - tam đề phi tà.586 

Tam đề thiện - tam đề có cảnh là đạo (maggãrammana) .587 

Tam đề phi thiện - tam đề phi có cảnh là đạo.587 

Tam đề thiện - tam đề sanh tồn (uppannattika) .587 

Tam đề phi thiện - tam đề phi sanh tồn.587 

Tam đề thiện - tam đề quá khứ (atĩtattike) .587 

Tam đề phi thiện - tam đề phi quá khứ.587 

Tam đề thiện - tam đề cảnh quá khứ (atĩtãrammana) .588 

Tam đề phi thiện - tam đề phi cảnh quá khứ.588 

Tam đề thiện - tam đề cảnh nội bộ (ajjhattãrammana) .588 

Tam đề phi thiện - tam đề phi cảnh nội bộ.588 

Tam đề thiện - tam đề hữu kiến (sanidassana) .588 

Tam đề phi thiện - tam đề phi hữu kiến.588 

Tam đề thọ (vedanãttika) - tam đề thiện.589 

Tam đề phi thọ - tam đề phi thiện.589 

Tam đề quả (vipãkattika) - tam đề thiện.590 

Tam đề phi quả - tam đề phi thiện.590 

Tam đề thành do thủ cảnh thủ - tam đề thiện (upãdinnupãdãniyattika) .590 

Tam đề phi thành do thủ cảnh thủ — tam đề phi thiện.590 

Tam đề phiền toái cảnh phiền não — tam đề thiện.591 

Tam đề phi phiền toái cảnh phiền não - tam đề phi thiện.591 

Tam đề tầm (vitakkattike) - tam đề thiện.591 

Tam đề phi tầm - tam đề phi thiện.591 

Tam đề hỷ (pĩtittike) - tam đề thiện.592 

Tam đề phi hỷ - tam đề phi thiện.592 

Tam đề hữu kiến (sanidassana) - tam đề thiện.592 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi thiện.592 

Tam đề hữu kiến - tam đề thọ.592 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi thọ.592 

Tam đề hữu kiến tam đề quả (vipãkattika) .593 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi quả.593 

Tam đề hữu kiến - tam đề thành do thủ cảnh thủ.593 

(upãdinnupãdãniyattika) .593 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi thành do thủ cảnh thủ.593 

Tam đề hữu kiến - tam đề phiền toái cảnh phiền não.594 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi phiền toái cảnh phiền não.594 

Tam đề hữu kiến - tam đề tầm (vitakkattike) .594 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi tầm.594 

Tam đề hữu kiến - tam đề cảnh nội bộ (ạịhattãrammana) .594 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi cảnh nội bộ.594 

Vị Trí - Nhị Đề Nhị Đe Thuận, Nghịch.596 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu nhân (sahetukaduka) .596 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hữu nhân.596 

Nhị đề nhân - nhị đề tương ưng nhân (hetusampayutta) .597 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi tương ưng nhân.597 

Nhị đề nhân - nhị đề nhân hữu nhân ịhetusahetuka) .597 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi nhân hữu nhân.597 

Nhị đề nhân - nhị đề nh ân tương ưng nhân.597 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi nh ân tương ưng nhân.597_Toc312865732 

Nhị đề nhân - nhị đề phi nhân hữu nhân (na hetusahetuka) .598 


























































26 


Nhị đề phi nhân - nhị đề phi nhân phi hữu nhân.598 

Nhị đề nhân (hetuduka) - nhị đề hữu duyên (sappaccaya) .598 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hữu duyên.598 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu kiến (sanidassanaduka) .598 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hữu kiến.598 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu đối chiếu (sappatighaduka) .599 

Nhị đề phi nhân nhị đề phi hữu đối chiếu.599 

Nhị đề nhân - nhị đề sắc (rupĩduka) .599 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi sắc.599 

Nhị đề nhân - nhị đề hiệp thế (lokiyaduka) .599 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hiệp thế.599 

Nhị đề nhân - nhị đề có tâm biết đặng (kenacivinneyya) .599 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi có tâm biết đặng.599 

Nhị đề nhân - nhị đề lậu (ãsavaduka) .600 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi lậu.600 

Nhị đề nhân - nhị đề cảnh lậu (sãsavaduka) .600 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi cảnh lậu.600 

Nhị đề nhân - nhị đề tương ưng lậu (ãsavasampayutta) .600 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi tương ưng lậu.600 

Nhị đề nhân - nhị đề lậu cảnh lậu (ãsavasãsava) .601 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi lậu cảnh lậu.601 

Nhị đề nhân - nhị đề lậu tương ưng lậu (ăsava ãsavasampayutta) .601 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi lậu tương ưng lậu.601 

Nhị đề nhân - nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu.601 

Nhị đề phi nhân - nhị đề bất tương ưng lậu phi cảnh lậu.601 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm triền (sannojanagocchaka) .602 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm phi triền.602 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm phược (ganthagocchaka) .602 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm phi phược.602 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm bộc (oghagocchaka) .602 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm phi bộc (no oghagocchaka) .602 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm phối (yogagocchakaduka) .602 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm phi phối.602 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm cái (nĩvaranagocchaka) .602 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm phi cái (no nivaranagocchaka) .602 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm khinh thị (parãmãsagocchaka) .602 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm phi khinh thị.602 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu cảnh (sãrammanaduka) .603 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hữu cảnh (na sãrammana) .603 

Nhị đề nhân - nhị đề tâm (cittaduka) .603 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi tâm.603 

Nhị đề nhân - nhị đề sở hữu tâm (cetasikaduka) .603 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi sở hữu tâm.603 

Nhị đề nhân - nhị đề tương ưng tâm (cittasampayuttaduka) .604 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi tương ưng tâm.604 

Nhị đề nhân - nhị đề hòa họp tâm (cittasansattha) .604 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hòa hợp tâm.604 

Nhị đề nhân - nhị đề nương tâm sanh (cittasamutthãna) .604 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi nương tâm sanh.604 

Nhị đề nhân - nhị đề đồng sanh tồn tâm (cittasahabhũ) .604 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi đồng sanh tồn tâm.604 

Nhị đề nhân - nhị đề tùng thông lưu với tâm (cittãnuparivattiduka) .605 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi tùng thông lưu với tâm.605 

Nhị đề nhân - nhị đề hòa nương tâm sanh.605 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hòa nương tâm sa nh .605 

Nhị đề nhân - nhị đề hòa đồng sanh tồn nương tâm sanh.605 



























































Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 27 


Nhị đề phi nhân - Nhị đề phi hòa đồng sanh tồn nương tâm sanh.605 

Nhị đề nhân - nhị đề hòa tùng thông lưu nương tâm sanh.606 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hòa tùng thông lưu nương tâm sanh.606 

Nhị đề nhân - nhị đề sơ đạo tuyệt trừ (dassanenapahãtabbaduka) .606 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi sơ đạo tuyệt trừ.606 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.606 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.606 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu y (saranaduka) .607 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hữu y (na saranaduka) .607 

Nhị đề hữu nhân ịsahetukaduka) - nhị đề nhân (hetuduka) .607 

Nhị đề phi hữu nhân - nhị đề phi nhân.607 

Nhị đề tương ưng nhân - nhị đề nhân.607 

Nhị đề phi tương ưng nh ân - nhị đề phi nhân.607 

Nhị đề nhân hữu nhân (hetusahetukaduka) - nhị đề nhân.608 

Nhị đề phi nhân hữu nhân - nhị đề phi nhân.608 

Nhị đề nh ân tương ưng nhân - nhị đề nhân (hetuhetusampayutta) .608 

Nhị đề phi nh ân tương ưng nhân - nhị đề phi nhân.608 

Nhị đề hữu duyên (sappaccayaduka) - nhị đề nhân.608 

Nhị đề phi hữu duyên - nhị đề phi nhân.608 

Nhị đề hữu kiến (sanidassanaduka) - nhị đề nhân.609 

Nhị đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhân.609 

Nhị đề hữu đối chiếu (sappatigha) - nhị đề nhân.609 

Nhị đề phi hữu đối chiếu - nhị đề phi nhân.609 

Nhị đề sắc (rũpĩduka) - nhị đề nhân.609 

Nhị đề phi sắc - nhị đề phi nhân.609 

Nhị đề hiệp thế (lokiyaduka) - nhị đề nhân.610 

Nhị đề phi hiệp thế - nhị đề phi nhân.610 

Nhị đề có tâm biết đặng (kenacivinneyyaduka) - nhị đề nhân.610 

Nhị đề phi có tâm biết đặng - nhị đề phi nhân.610 

Nhị đề lậu (ãsavaduka) - nhị đề nhân (hetuduka) .610 

Nhị đề phi lậu - nhị đề phi nhân.610 

Nhị đề cảnh lậu (sãsavaduka) - nhị đề nhân.611 

Nhị đề phi cảnh lậu - nhị đề phi nhân.611 

Nhị đề tương ưng lậu - nhị đề nhân.611 

Nhị đề phi tương ưng lậu - nhị đề phi nhân.611 

Nhị đề lậu cảnh lậu (ãsavasãsavaduka) - nhị đề nhân.611 

Nhị đề phi lậu cảnh lậu - nhị đề phi nhân.611 

Nhị đề lậu tương ưng lậu (ãsavasãsavasampayuttaduka) - nhị đề nhân.612 

Nhị đề phi lậu tương ưng lậu - nhị đề phi nhân.612 

Nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu - nhị đề nhân.612 

Nhị đề bất tương ưng lậu phi cảnh lậu - nhị đề phi nhân.612 

Nhị đề chùm sáu (chagocchakaduka) - nhị đề nhân.613 

Nhị đề chùm sáu - nhị đề phi nhân.613 

Nhị đề hữu cảnh (sărammanaduka) - nhị đề nhân.613 

Nhị đề phi hữu cảnh - nhị đề phi nhân.613 

Nhị đề tâm (cittaduka) - nhị đề nhân.613 

Nhị đề phi tâm - nhị đề phi nhân.613 

Nhị đề sở hữu tâm (cetasikaduka) - nhị đề nhân.614 

Nhị đề phi sở hữu tâm - nhị đề phi nhân.614 

Nhị đề tương ưng tâm - nhị đề nhân ịcittasampayuttaduka) .614 

Nhị đề phi tương ưng tâm - nhị đề phi nhân.614 

Nhị đề hòa họp tâm (cittasamsatthaduka) - nhị đề nhân.614 

Nhị đề phi hòa họp tâm - nhị đề phi nhân.614 

Nhị đề nương tâm làm sở sanh (cittasamutthãnaduka) - nhị đề nhân.614 

Nhị đề phi nương tâm làm sở sanh - nhị đề phi nhân.614 

Nhị đề đồng sanh tồn với tâm ịcittasahabhuduka) - nhị đề nhân.614 



























































28 


Nhị đề phi đồng sanh tồn với tâm - nhị đề phi nhân.614 

Nhị đề tùng tâm thông lưu (cittãnuparivattiduka) - nhị đề nhân.615 

Nhị đề phi tùng tâm thông lưu - nhị đề phi nhân.615 

Nhị đề hòa nương tâm làm sở sanh - nhị đề nhân.615 

Nhị đề phi hòa nương tâm làm sở sanh - nhị đề phi nhân.615 

Nhị đề hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh - nhị đề nhân.615 

Nhị đề phi hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh - nhị đề phi nhân.615 

Nhị đề hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh - nhị đề nhân.615 

Nhị đề phi hòatùng thông lưu nương tâm làm sở sanh - nhị đề phi nhân.615 

Nhị đề nội bộ (ặjjhattikaduka) - nhị đề nhân.616 

Nhị đề phi nội bộ - nhị đề phi nhân.616 

Nhị đề y sinh (ũpãdãduka) - nhị đề nhân.616 

Nhị đề phi y sinh - nhị đề phi nhân.616 

Nhị đề thành do thủ (upãdinnaduka)- nhị đề nhân.616 

Nhị đề phi thành do thủ - nhị đề phi nhân.616 

Nhị đề chùm hai (dvigocchakaduka) - nhị đề nhân.616 

Nhị đề chùm hai - nhị đề phi nhân.616 

Nhị đề sơ đạo tuyệt trừ (dassanenapahãtabbaduka) - nhị đề nhân.617 

Nhị đề phi sơ đạo tuyệt trừ - nhị đề phi nhân.617 

Nhị đề ba đạo cao tuyệt trừ (bhãvanãyapahãtabbaduka) - nhị đề nhân.617 

Nhị đề phi ba đạo cao tuyệt trừ - nhị đề phi nhân.617 

Nhị đề hữu nh ân sơ đạo tuyệt trừ - nhị đề nhân.617 

Nhị đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhị đề phi nhân.617 

Nhị đề hữu y (saranaduka) - nhị đề nhân.618 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi nhân.618 

Nhị đề hữu y (saranaduka) - nhị đề hữu nhân.618 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi hữu nhân.618 

Nhị đề hữu y - nhị đề tương ưng nh ân (hetusampayuttaduka) .619 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi tương ưng nhân.619 

Nhị đề hữu y - nhị đề nhân hữu nhân (hetusahetukaduka) .619 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi nhân hữu nhân.619 

Nhị đề hữu y - nhị đề nhân tương ưng nhân (hetuhetusampayuttaduka) .619 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi nh ân tương ưng nhân.619 

Nhị đề hữu y - nhị đề phi nhân hữu nhân.619 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi nhân phi hữu nhân.619 

Nhị đề hữu y (saranaduka) - nhị đề đỉnh (cũlantaraduka) .620 

Nhị đề phi hữu y (na saranaduka) - nhị đề phi đỉnh.620 

Nhị đề hữu y - nhị đề lậu (ăsavaduka) .620 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi lậu.620 

Nhị đề hữu y - nhị đề cảnh lậu (sãsavaduka) .620 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi cảnh lậu.620 

Nhị đề hữu y - nhị đề hữu cảnh (sãrammanaduka) .620 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi hữu cảnh.620 

Nhị đề hữu y - nhị đề sơ đạo tuyệt trừ (dassanenapahãtabbaduka) .620 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi sơ đạotuyệt trừ.620 

Nhị đề hữu y - nhị đề hữu thượng (sa uttaraduka) .621 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi hữu thượng.621 

Vị Trí Nghịch Thuận...622 

Tam đề phi thiện - tam đề thiện.622 

Tam đề phi thọ - tam đề thọ (vedanãttika) .624 

Tam đề phi quả - tam đề quả (vipãkattika) .624 

Tam đề phi thành do thủ cảnh thủ - tam đề thành do thủ cảnh thủ.625 

Tam đề phi phiền toái cảnh phiền não - tam đề phiền toái cảnh phiền não.625 

Tam đề phi tầm - tam đề tầm.625 

Tam đề phi đồng sanh hỷ - tam đề đồng sanh hỷ.626 


























































Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyển 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 29 


Tam đề phi sơ đạo - tam đề sơ đạo (dassanatika) .626 

Tam đề phi hữu nhâu sơ đạo tuyệt trừ.626 

Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.626 

Tam đề phi nhân sanh tử - tam đề nhân sanh tử (ãcayagãmi) .627 

Tam đề phi hữu học - tam đề hữu học (sekkhatika) .627 

Tam đê phi hy thiêu - tam đê hy thiêu (parittatika) .627 

Tam đề phi cảnh hy thiếu - tam đề cảnh hy thiếu (parittãrammana) .627 

Tam đề phi ty hạ - tam đề ty hạ (hĩnatika) .627 

Tam đề phi tà - tam đề tà (micchattãtika) .627 

Tam đề phi có cảnh là đạo - tam đề có cảnh là đạo.627 

Tam đề phi sanh tồn - tam đề sanh tồn (uppannatìka) .627 

Tam đề phi quá khứ - tam đề quá khứ (atĩtatika) .628 

Tam đề phi cảnh quá khứ - tam đề cảnh quá khứ.628 

Tam đề phi nội bộ - tam đề nội bộ (ajjhattatika) .628 

Tam đề phi cảnh nội bộ - tam đề cảnh nội bộ (ajjhattãrammana) .628 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề hữu kiến (sanidassanatìka) .629 

Vị Trí - Nhị Đề Nghịch Thuận.630 

Nhị đề phi nhân - nhị đề nhân.630 

Nhị đề phi hữu nhân - nhị đề hữu nhân.630 

Nhị đề phi tương ưng nhân - nhị đề tương ưng nhân.630 

Nhị đề phi nhân hữu nhân - nhị đề nhân hữu nhân.631 

Nhị đề phi nhân tương ưng nhân - nhị đề nhân tương ưng nhân.631 

Nhị đề phi nhân phi hữu nhân - nhị đề phi nhân hữu nhân.631 

Nhị đề phi hữu duyên - nhị đề hữu duyên (sappaccaya) .631 

Nhị đề phi hữu vi - nhị đề hữu vi (sankhataduka) .631 

Nhị đề phi hữu kiến - nhị đề hữu kiến ( sanidassana) .631 

Nhị đề phi hữu đối chiếu - nhị đề hữu đối chiếu.632 

Nhị đề phi sắc - nhị đề sắc (rũpĩduka) .632 

Nhị đề phi hiệp thế - nhị đề hiệp thế (lokiyaduka) .632 

Nhị đề phi có tâm biết đặng - nhị đề có tâm biết đặng.632 

Nhị đề phi lậu - nhị đề lậu ịasavaduka) .633 

Nhị đề phi cảnh lậu - nhị đề cảnh lậu (sãsavaduka) .633 

Nhị đề phi tương ưng lậu - nhị đề tương ưng lậu.633 

Nhị đề phi lậu cảnh lậu - nhị đề lậu cảnh lậu.633 

Nhị đề phi lậu tương ưng lậu - nhị đề lậu tương ưng lậu.633 

Nhị đề bất tương ưng lậu phi cảnh lậu - nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu.634 

Nhị đề phi chùm sáu - nhị đề chùm sáu ịchagocchakaduka) .634 

Nhị đề phi hữu cảnh - nhị đề hữu cảnh (sãrammanaduka) .634 

Nhị đề phi tâm - nhị đề tâm (cittaduka) .634 

Nhị đề phi sở hữu tâm - nhị đề sở hữu tâm.634 

Nhị đề phi tương ưng tâm - nhị đề tương ưng tâm.635 

Nhị đề phi hòa với tâm - nhị đề hòa với tâm (cittasansattha) .635 

Nhị đề phi nương tâm làm sở sanh-nhị đề nương tâm làm sở sanh (cittasamutthãnaduka) .635 

Nhị đề phi đồng sanh tồn với tâm-nhị đề đồng sanh tồn với tâm (cittasahabhũduka) .636 

Nhị đề phi tùng thông lưu với tâm-nhị đề tùng thông lưu với tâm (cittãnuparivattiduka) .636 

Nhị đề phi hòa nương tâm làm sở sanh-nhị đề hòa nương tâm làm sở sanh.636 

Nhị đề phi hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh-nhị đề hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh636 
Nhị đề phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh-nhị đề hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh 

.... . ........ 7 ..637 

Nhị đề phi nội bộ - nhị đề nội bộ (ajjhattikaduka) .637 

Nhị đề phi y sinh - nhị đề y sinh (upãdãduka) .637 

Nhị đề phi thành do thủ - nhị đề thành do thủ (upãdinna) .637 

Nhị đề chùm phi thủ - nhị đề chùm thủ (upãdãnagocchaka) .637 

Nhị đề phi chùm phiền não - nhị đề chùm phiền não.637 

Nhị đề phi sơ đạo tuyệt trừ - nhị đề sơ đạo tuyệt trừ.637 
























































30 


Nhị đề phi ba đạo cao tuyệt trừ - nhị đề ba đạo cao tuyệt trừ.638 

Nhị đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.638 

Nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.638 

Nhị đề phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ.638 

Nhị đề hữu nh ân ba đạo cao tuyệt trừ.638 

Nhị đề phi hữu tầm - nhị đề hữu tầm.638 

Nhị đề phi hữu tứ - nhị đề hữu tứ (savicãraduka) .639 

Nhị đề phi hữu hỷ - nhị đề hữu hỷ.639 

Nhị đề phi đồng sanh hỷ - nhị đề đồng sanh hỷ.639 

Nhị đề phi đồng sanh lạc - nhị đề đồng sanh lạc.639 

Nhị đề phi đồng sanh xả - nhị đề đồng sanh xả.639 

Nhị đề phi dục giới - nhị đề dục giới (kãmãvacaraduka) .640 

Nhị đề phi sắc giới - nhị đề sắc giới.640 

Nhị đề phi vô sắc giới - nhị đề vô sắc giới.640 

Nhị đề phi liên quan luân hồi - nhị đề liên quan luân hồi (pariyãpannaduka) .640 

Nhị đề phi nhân xuất luân hồi - nhị đề nhân xuất luân hồi.641 

Nhị đề phi nhứt định - nhị đề nhứt định (niyataduka) .641 

Nhị đề phi hữu thượng - nhị đề hữu thượng (sa uttaraduka) .641 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề hữu y (saranaduka) .641 

Vị Trí Nhị Đề - Tam Đe Nghịch, Thuận.........643 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi thiện - Nhị đề nhân - tam đề thiện.651 

Nhị đề phi hữu nhân - tam đề phi thiện.643 

Nhị đề hữu nhân - tam đề thiện.643 

Nhị đề phi tương ưng nh ân - tam đề phi thiện.643 

Nhị đề tương ưng nhân - tam đề thiện.643 

Nhị đề phi nhân hữu nhân - tam đề phi thiện.644 

Nhị đề nhân hữu nhân - tam đề thiện.644 

Nhị đề phi nhân tương ưng nhân - tam đề phi thiện.644 

Nhị đề nhân tương ưng nhân - tam đề thiện.644 

Nhị đề phi nhân hữu nhân - tam đề phi thiện.644 

Nhị đề nhân hữu nhân - tam đề thiện.644 

Nhị đề phi hữu duyên - tam đề phi thiện.645 

Nhị đề hữu duyên - tam đề thiện.645 

Nhị đề phi hữu vi - tam đề phi thiện.645 

Nhị đề hữu vi - tam đề thiện.645 

Nhị đề phi hữu kiến - tam đề phi thiện.645 

Nhị đề hữu kiến - tam đề thiện.645 

Nhị đề phi hữu đối chiếu- tam đề phi thiện.646 

Nhị đề hữu đối chiếu - tam đề thiện.646 

Nhị đề phi sắc-tam đề phi thiện.646 

Nhị đề sắc - tam đề thiện.646 

Nhị đề phi hiệp thế - tam đề phi thiện.646 

Nhị đề hiệp thế - tam đề thiện.646 

Nhị đề phi có tâm biết đặng - tam đề phi thiện.646 

Nhị đề có tâm biết đặng - tam đề thiện.646 

Nhị đề phi lậu - tam đề phi thiện.647 

Nhị đề lậu - tam đề thiện.647 

Nhị đề phi cảnh lậu - tam đề phi thiện.647 

Nhị đề cảnh lậu - tam đề thiện.647 

Nhị đề phi tương ưng lậu - tam đề phi thiện.647 

Nhị đề tương ưng lậu - tam đề thiện.647 

Nhị đề phi lậu cảnh lậu - tam đề phi thiện.648 

Nhị đề lậu cảnh lậu — tam đề thiện.648 

Nhị đề bất tương ưng lậu phi cảnh lậu - tam đề phi thiện.648 

Nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu - tam đề thiện.648 


























































Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 31 


Nhị đề chùm triền - tam đề phi thiện.649 

Nhị đề chùm triền - tam đề thiện.649 

Nhị đề chùm phược - tam đề phi thiện.649 

Nhị đề chùm phược - tam đề thiện.649 

Nhị đề chùm bộc - tam đề phi thiện.649 

Nhị đề chùm bộc - tam đề thiện.649 

Nhị đề chùm phối - tam đề phi thiện.649 

Nhị đề chùm phối - tam đề thiện.649 

Nhị đề chùm cái - tam đề phi thiện.650 

Nhị đề chùm cái - tam đề thiện.650 

Nhị đề chùm khinh thị - tam đề phi thiện.650 

Nhị đề chùm khinh thị - tam đề thiện.650 

Nhị đề phi hữu cảnh - tam đề phi thiện.650 

Nhị đề hữu cảnh - tam đề thiện.650 

Nhị đề phi tâm - tam đề phi thiện.650 

Nhị đề tâm - tam đề thiện.650 

Nhị đề phi sở hữu tâm - tam đề phi thiện.651 

Nhị đề sở hữu tâm - tam đề thiện.651 

Nhị đề phi tuơng ung tâm - tam đề phi thiện.651 

Nhị đề tuơng ung tâm - tam đề thiện.651 

Nhị đề phi hòa với tâm - tam đề phi thiện.651 

Nhị đề hòa với tâm - tam đề thiện.651 

Nhị đề phi nuơng tâm làm sở sanh - tam đề phi thiện.651 

Nhị đề nuơng tâm làm sở sanh - tam đề thiện.651 

Nhị đề phi đồng sanh tồn với tâm - tam đề phi thiện.651 

Nhị đề đồng sanh tồn với tâm - tam đề thiện.651 

Nhị đề phi tùng thông luu với tâm - tam đề phi thiện.652 

Nhị đề tùng thông luu với tâm - tam đề thiện.652 

Nhị đề phi hòa nuơng tâm làm sở sanh - tam đề phi thiện.652 

Nhị đề hòa nuơng tâm làm sở sanh - tam đề thiện.652 

Nhị đề phi hòa đồng sanh tồn nuơng tâm làm sở sanh - tam đề phi thiện.652 

Nhị đề hòa đồng sanh tồn nuơng tâm làm sở sanh - tam đề thiện.652 

Nhị đề phi hòa tùng thông luu nuơng tâm làm sở sanh - tam đề phi thiện.652 

Nhị đề hòa tùng thông luu nuơng tâm làm sở sanh - tam đề thiện.652 

Nhị đề phi nội bộ - tam đề phi thiện.652 

Nhị đề nội bộ - tam đề thiện.652 

Nhị đề phi y sinh - tam đề phi thiện.653 

Nhị đề y sinh (upãdãduka) - tam đề thiện.653 

Nhị đề phi thành do thủ - tam đề phi thiện.653 

Nhị đề thành do thủ (upãdinna) - tam đề thiện.653 

Nhị đề chùm thủ - tam đề phi thiện.653 

Nhị đề chùm thủ - tam đề thiện.653 

Nhị đề chùm phiền não - tam đề phi thiện.653 

Nhị đề chùm phiền não - tam đề thiện.653 

Nhị đề phi sơ đạo tuyệt trừ - tam đề phi thiện.653 

Nhị đề sơ đạo tuyệt trừ - tam đề thiện.653 

Nhị đề phi ba đạo cao tuyệt trừ - tam đề phi thiện.654 

Nhị đề ba đạo cao tuyệt trừ - tam đề thiện.654 

Nhị đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - tam đề phi thiện.654 

Nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - tam đề thiện.654 

Nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ - tam đề thiện.654 

Nhị đề phi hữu tầm - tam đề phi thiện.654 

Nhị đề hữu tầm - tam đề thiện.654 

Nhị đề phi hữu tứ - tam đề phi thiện.655 

Nhị đề hữu tứ - tam đề thiện.655 

Nhị đề phi hữu hỷ - tam đề phi thiện.655 



























































32 


Nhị đề hữu hỷ - tam đề thiện.655 

Nhị đề phi đồng sanh hỷ - tam đề phi thiện.655 

Nhị đề đồng sanh hỷ - tam đề thiện.655 

Nhị đề phi đồng sanh lạc - tam đề phi thiện.655 

Nhị đề đồng sanh lạc - tam đề thiện.655 

Nhị đề phi đồng sanh xả - tam đề phi thiện.655 

Nhị đề đồng sanh xả — tam đề thiện.655 

Nhị đề phi dục giới - tam đề phi thiện.656 

Nhị đề dục giới - tam đề thiện.656 

Nhị đề phi sắc giới - tam đề phi thiện.656 

Nhị đề sắc giới - tam đề thiện.656 

Nhị đề phi vô sắc giới - tam đề phi thiện.656 

Nhị đề vô sắc giới - tam đề thiện.656 

Nhị đề phi liên quan luân hồi - tam đề phi thiện.656 

Nhị đề liên quan luân hồi (pariyãpannaduka) - tam đề thiện.656 

Nhị đề phi nhân xuất luân hồi - tam đề phi thiện.656 

Nhị đề nhân xuất luân hồi - tam đề thiện.656 

Nhị đề phi hữu thuợng - tam đề phi thiện.657 

Nhị đề hữu thuợng - tam đề thiện.657 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi thiện.657 

Nhị đề hữu y - tam đề thiện.657 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi thọ.657 

Nhị đề nhân - tam đề thọ.657 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi quả.658 

Nhị đề nhân - tam đề quả.658 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi thành do thủ cảnh thủ.658 

Nhị đề nhân - tam đề thành do thủ cảnh thủ.658 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi phiền toái cảnh phiền não.659 

Nhị đề nhân - tam đề phiền toái cảnh phiền não.659 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi tầm.659 

Nhị đề nhân - tam đề tầm.659 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi hỷ.659 

Nhị đề nhân - tam đề hỷ.659 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi so đạo.660 

Nhị đề nhân - tam đề sơ đạo.660 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.660 

Nhị đề nhân - tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.660 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi nhân sanh tử.661 

Nhị đề nhân - tam đề nhân sanh tử.661 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi hữu học.661 

Nhị đề nhân - tam đề hữu học (sekkhattikam) .661 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi hy thiếu.661 

Nhị đề nhân - tam đề hy thiếu.661 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi cảnh hy thiếu.662 

Nhị đề nhân - tam đề cảnh hy thiếu.662 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi ty hạ.662 

Nhị đề nhân - tam đề ty hạ (hĩnattikam) .662 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi tà.663 

Nhị đề nhân - tam đề tà ịmicchatta) .663 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi có cảnh là đạo.663 

Nhị đề nhân - tam đề có cảnh là đạo.663 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi sanh tồn.664 

Nhị đề nhân - tam đề sanh tồn.664 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi quá khứ.664 

Nhị đề nhân - tam đề quá khứ.664 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi biết cảnh quá khứ.664 



























































Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 33 


Nhị đề nhân - tam đề biết cảnh quá khứ.664 

Nhị đề phi nhân - tam đề phi cảnh nội bộ.664 

Nhị đề nhân - tam đề cảnh nội bộ.664 

- nhị đề phi nhân - tam đề phi hữu kiến.665 

- nhị đề nhân - tam đề hữu kiến.665 

Nhị đề phi hữu nhân - tam đề phi hữu kiến.665 

Nhị đề hữu nhân - tam đề hữu kiến.665 

Nhị đề phi nhân phi hữu nhân - tam đề phi hữu kiến.665 

Nhị đề nhân hữu nhân - tam đề hữu kiến.665 

Nhị đề phi hữu duyên - tam đề phi hữu kiến.666 

Nhị đề hữu duyên - tam đề hữu kiến.666 

Nhị đề phi hữu kiến - tam đề phi hữu kiến.666 

Nhị đề hữu kiến - tam đề hữu kiến.666 

Nhị đề phi hữu đối chiếu - tam đề phi hữu kiến.667 

Nhị đề hữu đối chiếu - tam đề hữu kiến.667 

Nhị đề phi sắc - tam đề phi hữu kiến.667 

Nhị đề sắc - tam đề hữu kiến.667 

Nhị đề phi hiệp thế - tam đề phi hữu kiến.667 

Nhị đề hiệp thế - tam đề hữu kiến.667 

Nhị đề phi có tâm biết đặng - tam đề phi hữu kiến.668 

Nhị đề có tâm biết đặng - tam đề hữu kiến.668 

Nhị đề phi lậu - tam đề phi hữu kiến.668 

Nhị đề lậu - tam đề hữu kiến.668 

Nhị đề phi cảnh lậu - tam đề phi hữu kiến.669 

Nhị đề lậu - tam đề hữu kiến.669 

Nhị đề phi tương ưng lậu - tam đề phi hữu kiến.669 

Nhị đề tương ưng lậu - tam đề hữu kiến.669 

Nhị đề phi lậu cảnh lậu - tam đề phi hữu kiến.669 

Nhị đề lậu cảnh lậu - tam đề hữu kiến.669 

Nhị đề phi bất tương ưng lậu phi cảnh lậu - tam đề phi hữu kiến.670 

Nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu - tam đề hữu kiến.670 

Nhị đề chùm phi triền - tam đề phi hữu kiến.670 

Nhị đề chùm triền - tam đề hữu kiến.670 

Nhị đề chùm phi phược - tam đề phi hữu kiến.670 

Nhị đề chùm phược - tam đề hữu kiến.670 

Nhị đề chùm phi bộc - tam đề phi hữu kiến.670 

Nhị đề chùm bộc - tam đề hữu kiến.670 

Nhị đề chùm phi phối - tam đề phi hữu kiến.671 

Nhị đề chùm phối - tam đề hữu kiến.671 

Nhị đề chùm phi cái - tam đề phi hữu kiến.671 

Nhị đề chùm cái - tam đề hữu kiến.671 

Nhị đề chùm phi khinh thị - tam đề phi hữu kiến.671 

Nhị đề chùm khinh thị - tam đề hữu kiến.671 

Nhị đề phi hữu cảnh - tam đề phi hữu kiến.671 

Nhị đề hữu cảnh - tam đề hữu kiến.671 

Nhị đề phi tâm — tam đề phi hữu kiến.672 

Nhị đề tâm - tam đề hữu kiến.672 

Nhị đề phi sở hữu tâm — tam đề phi hữu kiến.672 

Nhị đề sở hữu tâm - tam đề hữu kiến.672 

Nhị đề phi tương ưng tâm - tam đề phi hữu kiến.672 

Nhị đề tương ưng tâm - tam đề hữu kiến.672 

Nhị đề phi hòa với tâm - tam đề phi hữu kiến.672 

Nhị đề hòa với tâm - tam đề hữu kiến.672 

Nhị đề phi nương tâm làm sở sanh - tam đề phi hữu kiến.672 

Nhị đề nương tâm làm sở sanh - tam đề hữu kiến (cittasamutthãna) .672 

Nhị đề phi đồng sanh tồn với tâm - tam đề phi hữu kiến.673 



























































34 


Nhị đề đồng sanh tồn với tâm - tam đề hữu kiến (cittasahabhu) .673 

Nhị đề phi tùng tâm thông lưu - tam đề phi hữu kiến.673 

Nhị đề tùng tâm thông lưu (citanuparivatti) - tam đề hữu kiến.673 

Nhị đề phi hòa nương tâm làm sở sanh - tam đề phi hữu kiến.673 

Nhị đề hòa nương tâm làm sở sanh (cittasansatthasamutthãna) .673 

Nhị đề phi hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh - tam đề phi thiện.673 

Nhị đề hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh - tam đề thiện.673 

Nhị đề phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh - tam đề phi thiện.674 

Nhị đề hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh - tam đề thiện.674 

Nhị đề phi nội bộ - tam đề phi hữu kiến.674 

Nhị đề nội bộ - tam đề hữu kiến.674 

Nhị đề phi y sinh - tam đề phi hữu kiến.674 

Nhị đề y sinh (upădã) - tam đề hữu kiến.674 

Nhị đề phi thành do thủ - tam đề phi hữu kiến.674 

Nhị đề thành do thủ - tam đề hữu kiến.674 

Nhị đề chùm phi thủ - tam đề phi hữu kiến.674 

Nhị đề chùm thủ - tam đề hữu kiến.674 

Nhị đề chùm phi phiền não - tam đề phi hữu kiến.675 

Nhị đề chùm phiền não - tam đề hữu kiến.675 

Nhị đề phi sơ đạo tuyệt trừ - tam đề phi hữu kiến.675 

Nhị đề sơ đạo tuyệt trừ - tam đề hữu kiến.675 

Nhị đề phi sơ đạo tuyệt trừ - tam đề phi hữu kiến.675 

Nhị đề ba đạo cao tuyệt trừ - tam đề hữu kiến.675 

Nhị đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - tam đề phi hữu kiến.675 

Nhị đề hữu nh ân sơ đạo tuyệt trừ - tam đề hữu kiến.675 

Nhị đề phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ - tam đề phi hữu kiến.675 

Nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ - tam đề hữu kiến.675 

Nhị đề phi hữu tầm - tam đề phi hữu kiến.676 

Nhị đề hữu tầm - tam đề hữu kiến.676 

Nhị đề phi hữu tứ - tam đề phi hữu kiến.676 

Nhị đề hữu tứ - tam đề hữu kiến.676 

Nhị đề phi hữu hỷ - tam đề phi hữu kiến.676 

Nhị đề hữu hỷ - tam đề hữu kiến.676 

Nhị đề phi đồng sanh hỷ - tam đề phi hữu kiến.676 

Nhị đề đồng sanh hỷ - tam đề hữu kiến.676 

Nhị đề phi đồng sanh lạc - tam đề phi hữu kiến.676 

Nhị đề đồng sanh lạc - tam đề hữu kiến.676 

Nhị đề phi đồng sanh xả - tam đề phi hữu kiến.677 

Nhị đề đồng sanh xả - tam đề hữu kiến.677 

Nhị đề phi dục giới - tam đề phi hữu kiến.677 

Nhị đề dục giới - tam đề hữu kiến.677 

Nhị đề phi sắc giới - tam đề phi hữu kiến.677 

Nhị đề sắc giới - tam đề hữu kiến.677 

Nhị đề phi vô sắc giới - tam đề phi hữu kiến.677 

Nhị đề vô sắc giới — tam đề hữu kiến.677 

Nhị đề phi liên quan luân hồi - tam đề phi hữu kiến.677 

Nhị đề liên quan luân hồi - tam đề hữu kiến.677 

Nhị đề phi nhân xuất luân hồi - tam đề phi hữu kiến.678 

Nhị đề nhân xuất luân hồi - tam đề hữu kiến.678 

Nhị đề phi nhứt định - tam đề phi hữu kiến.678 

Nhị đề nhứt định — tam đề hữu kiến.678 

Nhị đề phi hữu thượng - tam đề phi hữu kiến.678 

- nhị đề hữu thượng - tam đề hữu kiến.678 

Nhị đề phi hữu y - tam đề phi hữu kiến.678 

Nhị đề hữu y - tam đề hữu kiến.678 


























































Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 35 


Vị trí - tam đề - nhị đề nghịch thuận.680 

Tam đề phi thiện - nhị đề nhân - tam đề thiện - nhị đề nhân.680 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu nhân.680 

Tam đề thiện - nhị đề hữu nhân.680 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi tuơng ung nh ân.681 

Tam đề thiện - nhị đề tuơng ung nhân.681 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi nhân hữu nhân.681 

Tam đề thiện - nhị đề nhân hữu nhân.681 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi nhân tuơng ung nhân.682 

Tam đề thiện - nhị đề nhân tuơng ung nhân.682 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi nhân phi hữu nhân.682 

Tam đề thiện - nhị đề phi nhân hữu nhân.682 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu duyên.682 

Tam đề thiện - nhị đề hữu duyên.682 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu kiến.683 

Tam đề thiện - nhị đề hữu kiến.683 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu đối chiếu.683 

Tam đề thiện - nhị đề hữu đối chiếu.683 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi sắc.683 

Tam đề thiện - nhị đề sắc.683 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hiệp thế.683 

Tam đề thiện - nhị đề hiệp thế.683 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi có tâm biết đặng.684 

Tam đề thiện - nhị đề có tâm biết đặng.684 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi lậu.684 

Tam đề thiện - nhị đề lậu.684 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi cảnh lậu.684 

Tam đề thiện - nhị đề cảnh lậu.684 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi tuơng ung lậu.684 

Tam đề thiện - nhị đề tuơng ung lậu.684 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi lậu cảnh lậu.685 

Tam đề thiện - nhị đề lậu cảnh lậu.685 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi lậu tuơng ung lậu.685 

Tam đề thiện - nhị đề lậu tuơng ung lậu.685 

Tam đề phi thiện - nhị đề bất tuơng ung lậu phi cảnh lậu.685 

Tam đề thiện - nhị đề bất tuơng ung lậu cảnh lậu.685 

Tam đề phi thiện - nhị đề chùm bảy.685 

Tam đề thiện - nhị đề chùm bảy ịsattagocchaka) .685 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi dục giới.686 

Tam đề thiện - nhị đề dục giới.686 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi sắc giới.686 

Tam đề thiện - nhị đề sắc giới.686 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi vô sắc giới.686 

Tam đề thiện - nhị đề vô sắc giới.686 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi liên quan luân hồi.687 

Tam đề thiện - nhị đề liên quan luân hồi.687 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi nhân xuất luân hồi.687 

Tam đề thiện - nhị đề nhân xuất luân hồi.687 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi nhút định.687 

Tam đề thiện - nhị đề nhút định.687 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu thuợng.688 

Tam đề thiện - nhị đề hữu thuợng (sa uttara) .688 

Tam đề phi thiện - nhị đề phi hữu y.688 

Tam đề thiện - nhị đề hữu y (sarana) .688 

Tam đề phi thọ - nhị đề phi nhân.688 

Tam đề thọ - nhị đề nhân.688 



























































36 


Tam đề phi quả - nhị đề phi nhân.689 

Tam đề quả - nhị đề nhân.689 

Tam đề phi thành do thủ cảnh thủ - nhị đề phi nhân.690 

Tam đề thành do thủ cảnh thủ (upadinnupãdãniya) - nhị đề nhân.690 

Tam đề phi phiền toái cảnh phiền não - nhị đề phi nhân.690 

Tam đề phiền toái cảnh phiền não - nhị đề nhân.690 

Tam đề phi tầm - nhị đề phi nhân.690 

Tam đề tầm - nhị đề nhân.690 

Tam đề phi hỷ - nhị đề phi nhân.690 

Tam đề hỷ - nhị đề nhân.690 

Tam đề phi sơ đạo - nhị đề phi nhân.691 

Tam đề sơ đạo - nhị đề nhân.691 

Tam đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - nhị đề phi nhân.691 

Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - nhị đề nhân.691 

Tam đề phi hữu học nhị đề phi nhân.691 

Tam đề hữu học - nhị đề nhân.691 

Tam đề phi hy thiếu - nhị đề phi nhân.691 

Tam đề hy thiếu - nhị đề nhân.691 

Tam đề phi cảnh hy thiếu - nhị đề phi nhân.691 

Tam đề cảnh hy thiếu - nhị đề nhân.691 

Tam đề phi ty hạ - nhị đề phi nhân.692 

Tam đề ty hạ - nhị đề nhân.692 

Tam đề phi tà - nhị đề phi nhân.692 

Tam đề tà - nhị đề nhân.692 

Tam đề phi có cảnh là đạo - nhị đề phi nhân.692 

Tam đề có cảnh là đạo - nhị đề nhân.692 

Tam đề phi sanh tồn - nhị đề phi nhân.692 

Tam đề sanh tồn - nhị đề nhân.692 

Tam đề phi quá khứ - nhị đề phi nhân.692 

Tam đề quá khứ - nhị đề nhân.692 

Tam đề phi cảnh vị lai - nhị đề phi nhân.693 

Tam đề cảnh vị lai - nhị đề nhân.693 

Tam đề phi nội bộ - nhị đề phi nhân.693 

Tam đề nội bộ - nhị đề nhân.693 

Tam đề phi cảnh nội bộ - nhị đề phi nhân.693 

Tam đề cảnh nội bộ - nhị đề nhân.693 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhân.693 

Tam đề hữu kiến - nhị đề nhân.693 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu nhân.694 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu nhân.694 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi tương ưng nhân.694 

Tam đề hữu kiến - nhị đề tương ưng nhân.694 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhân hữu nhân.694 

Tam đề hữu kiến - nhị đề nhân hữu nhân.694 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhân tương ưng nh ân.695 

Tam đề hữu kiến - nhị đề nhân tương ưng nhân.695 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhân phi hữu nhân.695 

Tam đề hữu nhân - nhị đề phi nhân hữu nhân.695 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề hữu kiến.695 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu kiến.695 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu đối chiếu.696 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu đối chiếu.696 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi sắc.696 

Tam đề hữu kiến - nhị đề sắc (rũpĩduka) .696 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hiệp thế.696 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hiệp thế.696 



























































Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 37 


Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi có tâm biết đặng.696 

Tam đề hữu kiến - nhị đề có tâm biết đặng.696 

Tam đề phi hữu kiến hữu đối chiếu - nhị đề phi lậu.697 

Tam đề hữu kiến hữu đối chiểu - nhị đề lậu.697 

Tam đề phi hữu kiến hữu đối chiếu - nhị đề phi cảnh lậu.697 

Tam đề hữu kiến hữu đối chiếu - nhị đề cảnh lậu.697 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi tương ưng lậu.697 

Tam đề hữu kiến - nhị đề tương ưng lậu.697 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi lậu cảnh lậu.698 

Tam đề hữu kiến - nhị đề lậu cảnh lậu.698 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi lậu tương ưng lậu.698 

Tam đề hữu kiến - nhị đề lậu tương ưng lậu.698 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề bất tương ưng lậu phi cảnh lậu.698 

Tam đề hữu kiến - nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu.698 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề chùm phi triền.699 

Tam đề hữu kiến - nhị đề chùm triền.699 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề chùm phi phược.699 

Tam đề hữu kiến - nhị đề chùm phược.699 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề chùm phi bộc.699 

Tam đề hữu kiến - nhị đề chùm bộc.699 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề chùm phi phối.699 

Tam đề hữu kiến - nhị đề chùm phối.699 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề chùm phi cái.699 

Tam đề hữu kiến - nhị đề chùm cái.699 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề chùm phi khinh thị.700 

Tam đề hữu kiến - nhị đề chùm khinh thị.700 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu cảnh.700 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu cảnh.700 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi tâm.700 

Tam đề hữu kiến - nhị đề tâm.700 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi sở hữu tâm.700 

Tam đề hữu kiến - nhị đề sở hữu tâm.700 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi tương ưng tâm.701 

Tam đề hữu kiến - nhị đề tương ưng tâm.701 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hòa với tâm.701 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hòa với tâm.701 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nương tâm làm sở sanh.701 

Tam đề hữu kiến - nhị đề nương tâm làm sở sanh.701 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi đồng sanh tồn với tâm.702 

Tam đề hữu kiến - nhị đề đồng sanh tồn với tâm.702 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi tùng tâm thông lưu.702 

Tam đề hữu kiến - nhị đề tùng tâm thông lưu.702 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hòa nương tâm làm sở sanh.702 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hòa nương tam làm sở sanh.702 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh.703 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh.703 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh.703 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh.703 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nội bộ.703 

Tam đề hữu kiến - nhị đề nội bộ (ajjhattika) .703 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi y sinh.704 

Tam đề hữu kiến - nhị đề y sinh (upãdăduka) .704 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi thành do thủ.704 

Tam đề hữu kiến - nhị đề thành do thủ.704 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề chùm phi thủ.704 

Tam đề hữu kiến - nhị đề chùm thủ (upãdãnagocchaka) .704 



























































38 


Tam đề phi hữu kiến - nhị đề chùm phi phiền não.704 

Tam đề hữu kiến - nhị đề chùm phiền não.704 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi sơ đạo tuyệt trừ.705 

Tam đề hữu kiến - nhị đề sơ đạo tuyệt trừ.705 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi ba đạo cao tuyệt trừ.705 

Tam đề hữu kiến - nhị đề ba đạo cao tuyệt trừ.705 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.705 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.705 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ.706 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ.706 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu tầm.706 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu tầm (savỉtakka) .706 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu tứ.706 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu tứ (savỉcãra) .706 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu hỷ.707 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu hỷ.707 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi đồng sanh hỷ.707 

Tam đề hữu kiến - nhị đề đồng sanh hỷ.707 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi đồng sanh lạc.707 

Tam đề hữu kiến - nhị đề đồng sanh lạc.707 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi đồng sanh xả.708 

Tam đề hữu kiến - nhị đề đồng sanh xả.708 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi dục giới.708 

Tam đề hữu kiến - nhị đề dục giới.708 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi sắc giới.708 

Tam đề hữu kiến - nhị đề sắc giới.708 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi vô sắc giới.709 

Tam đề hữu kiến - nhị đề vô sắc giới.709 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi liên quan luân hồi.709 

Tam đề hữu kiến - nhị đề liên quan luân hồi (pariyãpannaduka) .709 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhân xuất luân hồi.709 

Tam đề hữu kiến - nhị đề nhân xuất luân hồi (niyyanikaduka) .709 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhứt định.710 

Tam đề hữu kiến - nhị đề nhứt định (niyataduka) .710 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu thượng.710 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu thượng (sa uttara) .710 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi hữu y.710 

Tam đề hữu kiến - nhị đề hữu y (saranaduka) .710 

Vị Trí - Tam Đe Tam Ẹ)ề Nghịch Thuận...712 

Tam đề thiện - tam đề phi thọ - Tam đề thiện - tam đề thọ.720 

Tam đề phi thiện - tam đề phi quả.713 

Tam đề thiện - tam đề quả (vipãkattika) .713 

Tam đề phi thiện - tam đề phi thành do thủ cảnh thủ.714 

Tam đề thiện - tam đề thành do thủ cảnh thủ.714 

Tam đề phi thiện - tam đề phi phiền toái cảnh phiền não.714 

Tam đề thiện - tam đề phiền toái cảnh phiền não.714 

Tam đề phi thiện - tam đề phi tầm.714 

Tam đề thiện - tam đề tầm (vitakka) .714 

Tam đề phi thiện - tam đề phi hỷ.715 

Tam đề thiện - tam đề hỷ (pĩtittikam) .715 

Tam đề phi thiện - tam đề phi sơ đạo.715 

Tam đề thiện - tam đề sơ đạo.715 

Tam đề phi thiện - tam đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.716 

Tam đề thiện - tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.716 

Tam đề phi thiện - tam đề phi nhân sanh tử.716 


























































Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyển 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 39 


Tam đề thiện - tam đề nhân sanh tử (ãcayagãmitika) .716 

Tam đề phi thiện - tam đề phi hữu học.716 

Tam đề thiện - tam đề hữu học.716 

Tam đề phi thiện - tam đề phi hy thiếu.717 

Tam đề thiện - tam đề hy thiếu.717 

Tam đề phi thiện - tam đề phi cảnh hy thiếu.717 

Tam đề thiện - tam đề cảnh hy thiếu.717 

Tam đề phi thiện - tam đề phi ty hạ.718 

Tam đề thiện - tam đề ty hạ.718 

Tam đề phi thiện - tam đề phi tà.718 

Tam đề thiện - tam đề tà (micchatta) .718 

Tam đề phi thiện - tam đề phi có cảnh là đạo.718 

Tam đề thiện - tam đề có cảnh là đạo.718 

Tam đề phi thiện - tam đề phi sanh tồn.719 

Tam đề thiện - tam đề sanh tồn.719 

Tam đề phi thiện - tam đề phi cảnh quá khứ.719 

Tam đề thiện - tam đề cảnh quá khứ.719 

Tam đề phi thiện - tam đề phi cảnh nội phần.720 

Tam đề thiện - tam đề cảnh nội phần.720 

Tam đề phi thiện - tam đề phi hữu kiến.720 

Tam đề thiện - tam đề hữu kiến.720 

Tam đề phi thọ — tam đề phi thiện.721 

Tam đề thọ - tam đề thiện.721 

Tam đề phi quả - tam đề phi thiện.721 

Tam đề quả - tam đề thiện.721 

Tam đề phi thành do thủ cảnh thủ - tam đề phi thiện.722 

Tam đề thành do thủ cảnh thủ - tam đề thiện.722 

Tam đề phi phiền toái cảnh phiền não - tam đề phi thiện.722 

Tam đề phiền toái cảnh phiền não - tam đề thiện.722 

Tam đề phi tầm - tam đề phi thiện.723 

Tam đề tầm - tam đề thiện.723 

Tam đề phi hỷ - tam đề phi thiện.723 

Tam đề hỷ - tam đề thiện.723 

Tam đề phi sơ đạo - tam đề phi thiện.723 

Tam đề sơ đạo - tam đề thiện.723 

Tam đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - tam đề phi thiện.724 

Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - tam đề thiện.724 

Tam đề phi nhân sanh tử - tam đề phi thiện.724 

Tam đề nhân sanh tử - tam đề thiện.724 

Tam đề phi hữu học - tam đề phi thiện.725 

Tam đề hữu học - tam đề thiện.725 

Tam đề phi hy thiếu - tam đề phi thiện.725 

Tam đề hy thiếu - tam đề thiện.725 

Tam đề phi cảnh hy thiếu - tam đề phi thiện.725 

Tam đề cảnh hy thiếu - tam đề thiện.725 

Tam đề phi ty hạ - tam đề phi thiện.726 

Tam đề ty hạ - tam đề thiện.726 

Tam đề phi tà - tam đề phi thiện.726 

Tam đề tà - tam đề thiện.726 

Tam đề phi có cảnh là đạo - tam đề phi thiện.726 

Tam đề có cảnh là đạo - tam đề thiện.726 

Tam đề phi sanh tồn - tam đề phi thiện.727 

Tam đề sanh tồn - tam đề thiện.727 

Tam đề phi cảnh quá khứ - tam đề phi thiện.727 

Tam đề cảnh quá khứ - tam đề thiện.727 

Tam đề phi nội bộ - tam đề phi thiện.727 



























































40 


Tam đề nội bộ - tam đề thiện.727 

Tam đề phi cảnh nội bộ - tam đề phi thiện.728 

Tam đề cảnh nội bộ - tam đề thiện.728 

Tam đề phi kiến - tam đề phi thiện.728 

Tam đề kiến - tam đề thiện.728 

Tam đề phi kiến - tam đề phi thọ.728 

Tam đề kiến - tam đề thọ.728 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi quả.729 

Tam đề hữu kiến - tam đề quả.729 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi thành do thủ cảnh thủ.729 

Tam đề hữu kiến - tam đề thành do thủ cảnh thủ.729 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi phiền toái cảnh phiền não.730 

Tam đề hữu kiến - tam đề phiền toái cảnh phiền não.730 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi tầm.730 

Tam đề hữu kiến - tam đề tầm.730 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi hỷ.731 

Tam đề hữu kiến - tam đề hỷ.731 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi sơ đạo.731 

Tam đề hữu kiến - tam đề sơ đạo.731 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.731 

Tam đề hữu kiến - tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.731 

Tam đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhân sanh tử.732 

Tam đề hữu kiến - nhị đề nhân sanh tử.732 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi hữu học.732 

Tam đề hữu kiến - tam đề hữu học.732 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi hy thiếu.733 

Tam đề hữu kiến - tam đề hy thiếu.733 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi cảnh hy thiếu.733 

Tam đề hữu kiến - tam đề cảnh hy thiếu.733 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi ty hạ.734 

Tam đề hữu kiến - tam đề ty hạ.734 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi tà.734 

Tam đề hữu kiến - tam đề tà.734 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi có cảnh là đạo.734 

Tam đề hữu kiến - tam đề có cảnh là đạo.734 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi sanh tồn.735 

Tam đề hữu kiến - tam đề sanh tồn.735 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi quá khứ.735 

Tam đề hữu kiến - tam đề quá khứ.735 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi cảnh quá khứ.735 

Tam đề hữu kiến - tam đề cảnh quá khứ.735 

Tam đề phi hữu kiến - tam đề phi cảnh nội bộ.736 

Tam đề hữu kiến - tam đề cảnh nội bộ.736 

Vị Trí - Nhị Đề Nhị Đe Nghịch Thuận.737 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hữu nhân.737 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu nhân.737 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi tương ưng nhân.737 

Nhị đề nhân - nhị đề tương ưng nhân.737 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi nhân hữu nhân.738 

Nhị đề nhân - nhị đề nhân hữu nhân.738 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi nhân tương ưng nhân.738 

Nhị đề nhân - nhị đề nhân tương ưng nhân.738 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi nhân phi hữu nhân.738 

Nhị đề nhân - nhị đề phi nhân hữu nhân.738 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hữu duyên.738 


























































Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyển 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 41 


Nhị đề nhân - nhị đề hữu duyên.738 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hữu kiến.739 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu kiến.739 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hữu đối chiếu.739 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu đối chiếu.739 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi sắc.739 

Nhị đề nhân - nhị đề sắc.739 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hiệp thế.739 

Nhị đề nhân - nhị đề hiệp thế.739 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi có tâm biết đặng.740 

Nhị đề nhân - nhị đề có tâm biết đặng.740 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi lậu.740 

Nhị đề nhân - nhị đề lậu.740 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi cảnh lậu.741 

Nhị đề nhân - nhị đề cảnh lậu.741 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi tương ưng lậu.741 

Nhị đề nhân - nhị đề tương ưng lậu.741 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi lậu cảnh lậu.741 

Nhị đề nhân - nhị đề lậu cảnh lậu.741 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi lậu tương ưng lậu.741 

Nhị đề nhân - nhị đề lậu tương ưng lậu.741 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi bất tương ưng lậu cảnh lậu.742 

Nhị đề nhân - nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu.742 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm phi triền.742 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm triền.742 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm phi phược.742 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm phược.742 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm phi bộc.742 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm bộc.742 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm phi phối.742 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm phối.742 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm phi cái.743 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm cái.743 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm phi khinh thị.743 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm khinh thị.743 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hữu cảnh.743 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu cảnh.743 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi tâm.743 

Nhị đề nhân - nhị đề tâm.743 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi sở hữu tâm.743 

Nhị đề nhân - nhị đề sở hữu tâm.743 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi tương ưng tâm.744 

Nhị đề nhân - nhị đề tương ưng tâm.744 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hòa với tâm.744 

Nhị đề nhân - nhị đề hòa với tâm.744 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi nương tâm làm sở sanh.744 

Nhị đề nhân - nhị đề nương tâm làm sở sanh.744 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi đồng sanh tồn với tâm.745 

Nhị đề nhân - nhị đề đồng sanh tồn với tâm.745 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi tùng tâm thông lưu.745 

Nhị đề nhân - nhị đề tùng tâm thông lưu.745 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hòa nương tâm làm sở sanh.745 

Nhị đề nhân - nhị đề hòa nương tâm làm sở sanh.745 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh.745 

Nhị đề nhân - nhị đề hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh.745 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh.746 



























































42 


Nhị đề nhân - nhị đề hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh.746 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi nội bộ.746 

Nhị đề nhân - nhị đề nội bộ.746 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi y sinh.746 

Nhị đề nhân - nhị đề y sinh (upãdã) .746 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi thành do thủ.747 

Nhị đề nhân - nhị đề thành do thủ (upãdinna) .747 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm phi thủ.747 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm thủ (upãdãna) .747 

Nhị đề phi nhân - nhị đề chùm phi phiền não.747 

Nhị đề nhân - nhị đề chùm phiền não.747 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi sơ đạo tuyệt trừ.747 

Nhị đề nhân - nhị đề sơ đạo tuyệt trừ.747 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi ba đạo cao tuyệt trừ.747 

Nhị đề nhân - nhị đề ba đạo cao tuyệt trừ.747 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hữu nh ân sơ đạo tuyệt trừ.748 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ.748 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ.748 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ.748 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hữu tầm.748 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu tầm.748 

Nhị đề phi nhân - nhị đề phi hữu y.748 

Nhị đề nhân - nhị đề hữu y.748 

Nhị đề phi hữu nhân - nhị đề phi nhân.749 

Nhị đề hữu nhân - nhị đề nhân.749 

Nhị đề phi tương ưng nhân - nhị đề phi nhân.749 

Nhị đề tương ưng nhân - nhị đề nhân.749 

Nhị đề phi nhân hữu nhân - nhị đề phi nhân.749 

Nhị đề nhân hữu nhân - nhị đề nhân.749 

Nhị đề phi nh ân tương ưng nhân - nhị đề phi nhân.750 

Nhị đề nh ân tương ưng nhân - nhị đề nhân.750 

Nhị đề phi hữu duyên - nhị đề phi nhân.750 

Nhị đề hữu duyên - nhị đề nhân.750 

Nhị đề phi hữu kiến - nhị đề phi nhân.750 

Nhị đề hữu kiến - nhị đề nhân.750 

Nhị đề phi hữu đối chiếu - nhị đề phi nhân.751 

Nhị đề hữu đối chiếu - nhị đề nhân.751 

Nhị đề phi sắc - nhị đề phi nhân.751 

Nhị đề sắc - nhị đề nhân.751 

Nhị đề phi hiệp thế - nhị đề phi nhân.751 

Nhị đề hiệp thế - nhị đề nhân.751 

Nhị đề phi có tâm biết đặng - nhị đề phi nhân.751 

Nhị đề có tâm biết đặng - nhị đề nhân.751 

Nhị đề phi lậu - nhị đề phi nhân.752 

Nhị đề lậu - nhị đề nhân.752 

Nhị đề phi hữu cảnh - nhị đề phi nhân.752 

Nhị đề hữu cảnh - nhị đề nhân.752 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi nhân.752 

Nhị đề hữu y - nhị đề nhân.752 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi hữu nhân.753 

Nhị đề hữu y - nhị đề hữu nhân.753 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi tương ưng nhân.753 

Nhị đề hữu y - nhị đề tương ưng nh ân.753 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi nhân hữu nhân.753 

Nhị đề hữu y - nhị đề nhân hữu nhân.753 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi nhân phi hữu nhân.754 



























































Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyển 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 43 


Nhị đề hữu y - nhị đề phi nhân hữu nhân.754 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi hữu duyên.754 

Nhị đề hữu y - nhị đề hữu duyên.754 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi hữu vi.754 

Nhị đề hữu y - nhị đề hữu vi.754 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi hữu kiến.754 

Nhị đề hữu y - nhị đề hữu kiến.754 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi hữu đối chiếu.755 

Nhị đề hữu y - nhị đề hữu đối chiếu.755 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi sắc.755 

Nhị đề hữu y - nhị đề sắc (rũpĩduka) .755 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi hiệp thế.755 

Nhị đề hữu y - nhị đề hiệp thế.755 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi có tâm biết đặng.755 

Nhị đề hữu y - nhị đề có tâm biết đặng.755 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề chùm phi lậu.756 

Nhị đề hữu y - nhị đề chùm lậu.756 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề chùm phi triền.756 

Nhị đề hữu y - nhị đề chùm triền.756 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề chùm phi phược.756 

Nhị đề hữu y - nhị đề chùm phược.756 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề chùm phi bộc.756 

Nhị đề hữu y - nhị đề chùm bộc.756 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề chùm phi phối.756 

Nhị đề hữu y - nhị đề chùm phối.756 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề chùm phi cái.756 

Nhị đề hữu y - nhị đề chùm cái.756 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề chùm phi khinh thị.757 

Nhị đề hữu y - nhị đề chùm khinh thị.757 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi hữu cảnh.757 

Nhị đề hữu y - nhị đề hữu cảnh.757 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi tâm.757 

Nhị đề hữu y - nhị đề tâm.757 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi sở hữu tâm.757 

Nhị đề hữu y - nhị đề sở hữu tâm.757 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi tương ưng tâm.757 

Nhị đề hữu y - nhị đề tương ưng tâm.757 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi hòa với tâm.758 

Nhị đề hữu y - nhị đề hòa với tâm.758 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi sơ đạo tuyệt trừ.758 

Nhị đề hữu y - nhị đề sơ đạo tuyệt trừ.758 

Nhị đề phi hữu y - nhị đề phi hữu thượng.758 

Nhị đề hữu y - nhị đề hữu thượng.758 














































NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMÃSAMBUDDHASSA 
CUNG KỈNH ĐẾN ĐỨC THẾ TÔN, ỦNG CỦNG, CHẢNH BIẾN TRI 


QUYỂN THỨ NĂM 

YỊ TRÍ NHỊ ĐÈ - TAM ĐÈ THUẬN TÙNG 

NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 

(Hetuduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1 . 

* Pháp thiện thành nhân liên quan pháp thiện thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi nhân liên quan pháp thiện thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp thiện thành nhân và thiện phi nhân liên quan pháp thiện thành nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi nhân liên quan pháp thiện phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện thành nhân liên quan pháp thiện phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp thiện thành nhân và pháp thiện phi nhân liên quan pháp thiện phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện thành nhân liên quan những pháp thiện thành nhân và pháp thiện phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi nhân liên quan những pháp thiện thành nhân và pháp thiện phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp thiện thành nhân và pháp thiện phi nhân liên quan những pháp thiện thành 
nhân và pháp thiện phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

2 . 

Pháp thiện thành nhân liên quan pháp thiện thành nhân sanh ra do Cảnh duyên. 

3 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, Tương 
ưng 9, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

4 . 

* Pháp thiện thành nhân liên quan pháp thiện thành nhân sanh ra do phi Trưởng duyên. 

* Pháp thiện phi nhân liên quan pháp thiện thành nhân sanh ra do phi Trưởng duyên. 

* Chư pháp thiện thành nhân và thiện phi nhân liên quan pháp thiện thành nhân sanh ra 
do phi Trưởng duyên. 

* Pháp thiện phi nhân liên quan pháp thiện phi nhân sanh ra do phi Trưởng duyên có 3 
câu. 

* Pháp thiện thành nhân liên quan những pháp thiện thành nhân và pháp thiện phi nhân 
sanh ra do phi Trưởng duyên có 3 câu. 

5 . 

Pháp thiện thành nhân liên quan pháp thiện thành nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên 
có 9 câu,... do phi Hậu sanh duyên có 9 câu,... do phi cố hưởng duyên có 9 câu. 


Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


45 


6 . 

* Pháp thiện phi nhân liên quan pháp thiện thành nhân sanh ra do phi Nghiệp duyên. 

* Pháp thiện phi nhân liên quan pháp thiện phi nhân sanh ra do phi Nghiệp duyên. 

* Pháp thiện phi nhân liên quan những pháp thiện thành nhân và thiện phi nhân sanh ra 
do phi Nghiệp duyên. 

7 . 

Pháp thiện thành nhân liên quan pháp thiện thành nhân sanh ra do phi Quả duyên có 9 
câu,... do phi Bất tương ưng duyên có 9 câu. 

8 . 

Phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tương ưng 9. 

9 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

10 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 9,... Cảnh 9. 

Dù phần đồng sanh (, sahạịãtavãra ỷ trượng (paccayavãra) , y chỉ (nissayavãra), hòa 
hợp (sansatthavãra), tương ưng (sampayuttcivãra) đều sắp như phần liên quan 
(patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Paĩihãvãra) 

11 . 

* Pháp thiện thành nhân làm duyên cho pháp thiện thành nhân bằng Nhân duyên. 

* Pháp thiện thành nhân làm duyên cho pháp thiện phi nhân bằng Nhân duyên. 

* Pháp thiện thành nhân làm duyên cho những pháp thiện thành nhân và thiện phi nhân 
bằng Nhân duyên. 

12 . 

* Pháp thiện thành nhân làm duyên cho pháp thiện thành nhân bằng Cảnh duyên có 3 
câu. 

* Pháp thiện phi nhân làm duyên cho pháp thiện phi nhân bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

* Chư pháp thiện thành nhân và thiện phi nhân làm duyên cho pháp thiện thành nhân 
bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

13 . 

* Pháp thiện thành nhân làm duyên cho pháp thiện thành nhân bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh có 3 câu. 

* Pháp thiện phi nhân làm duyên cho pháp thiện phi nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh có 3 câu. 

* Chư pháp thiện thành nhân và thiện phi nhân làm duyên cho pháp thiện thành nhân 
bằng Trưởng duyên có: Trưởng cảnh có 3 câu. 

14 . 

Pháp thiện thành nhân làm duyên cho pháp thiện thành nhân bằng Vô gián duyên, bằng 
Liên tiếp duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Hồ tương duyên, bằng Y chỉ duyên. 

15 . 

* Pháp thiện thành nhân làm duyên cho pháp thiện thành nhân bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y, Thuần cận y có 3 câu. 

* Pháp thiện phi nhân làm duyên cho pháp thiện phi nhân bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y, Thuần cận y có 3 câu. 



46 


VỊ trí _ Nhị đề nhân — Tam để thiện 


* Chư pháp thiện thành nhân và thiện phi nhân làm duyên cho pháp thiện thành nhân 
bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y, Thuần cận y có 3 câu. 

16 . 

... Bằng Cố hưởng duyên có 9 câu. 

17 . 

* Pháp thiện phi nhân làm duyên cho pháp thiện phi nhân bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp thiện phi nhân làm duyên cho pháp thiện thành nhân bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp thiện phi nhân làm duyên cho những pháp thiện thành nhân và thiện phi nhân 
bằng Nghiệp duyên. 

18 . 

Pháp thiện phi nhân làm duyên cho pháp thiện phi nhân bằng Thực duyên có 3 câu. 

19 . 

Pháp thiện thành nhân làm duyên cho pháp thiện thành nhân bằng Quyền duyên có 9 
câu. 

20 . 

Pháp thiện phi nhân làm duyên cho pháp thiện phi nhân bằng Thiền duyên có 3 câu. 

21 . 

Pháp thiện thành nhân làm duyên cho pháp thiện thành nhân bằng Đạo duyên có 9 câu. 

22 . ' ’ 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Hiện 
hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

23 . 

* Pháp thiện thành nhân làm duyên cho pháp thiện thành nhân bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên có 3 câu. 

* Pháp thiện phi nhân làm duyên cho pháp thiện phi nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên,... bằng Cận y duyên. 

* Pháp thiện phi nhân làm duyên cho pháp thiện thành nhân bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên,... bằng Cận y duyên. 

* Pháp thiện phi nhân làm duyên cho pháp thiện thành nhân và thiện phi nhân bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Chư pháp thiện thành nhân và thiện phi nhân làm duyên cho pháp thiện thành nhân 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên có 3 câu. 

24 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Bất ly 9. 

25 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

26 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Bất ly 9. 

Đem phần vấn đề (pahhãvãra) trong tam đề thiện như thế nào thì nên đếm thuận tùng 
(anuloma), đối lập (paccanĩya) hay thuận tùng đối lập (paccanĩya) hay đối lập thuận 
tùng đều như thế ẩy. 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

27 . 

* Pháp bất thiện thành nhân liên quan pháp bất thiện thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


47 


* Pháp bất thiện phi nhân liên quan pháp bất thiện thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp bất thiện thành nhân và bất thiện phi nhân liên quan pháp thiện thành nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện phi nhân liên quan pháp bất thiện phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện thành nhân liên quan pháp bất thiện phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp bất thiện thành nhân và bất thiện phi nhân liên quan pháp bất thiện thành 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện thành nhân liên quan những pháp bất thiện thành nhân và bất thiện phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện phi nhân liên quan những pháp bất thiện thành nhân và bất thiện phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp bất thiện thành nhân và bất thiện phi nhân liên quan những pháp bất thiện 
thành nhân và bất thiện phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

28 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Nghiệp 9, Thực 9, Bất ly 9. 

29 . 

Pháp bất thiện thành nhân liên quan pháp bất thiện phi nhân sanh ra do phi Nhân 
duyên. 

30 . 

Pháp bất thiện thành nhân liên quan pháp bất thiện thành nhân sanh ra do phi Trưởng 
duyên có 9 câu. 

31 . 

* Pháp bất thiện phi nhân liên quan pháp bất thiện thành nhân sanh ra do phi Nghiệp 
duyên. 

* Pháp bất thiện phi nhân liên quan pháp bất thiện phi nhân sanh ra do phi Nghiệp 
duyên. 

* Pháp bất thiện phi nhân liên quan những pháp bất thiện thành nhân và bất thiện phi 
nhân sanh ra do phi Nghiệp duyên. 

32 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tương ưng 9. 

33 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

34 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Phần đồng sanh (sahạịãtavãra), ỷ trượng (paccayavãra), y chỉ (nissayavãra), hòa hợp 
(sansatthavãra), tương ưng (sampayuttavãra) đều nên sắp như phần liên quan 
(patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

35 . 

* Pháp bất thiện thành nhân làm duyên cho pháp bất thiện thành nhân bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện thành nhân làm duyên cho pháp bất thiện phi nhân bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện thành nhân làm duyên cho những pháp bất thiện thành nhân và bất thiện 
phi nhân bằng Nhân duyên. 


36 . 



48 


VỊ trí _ Nhị đề nhân — Tam để thiện 


* Pháp bất thiện thành nhân làm duyên cho pháp bất thiện thành nhân bằng Cảnh duyên 
có 3 câu. 

* Pháp bất thiện phi nhân làm duyên cho pháp bất thiện phi nhân bằng Cảnh duyên có 3 
câu. 

* Chư pháp bất thiện thành nhân và bất thiện phi nhân làm duyên cho pháp bất thiện 
thành nhân bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

37 . 

* Pháp bất thiện thành nhân làm duyên cho pháp bất thiện thành nhân bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh có 3 câu. 

* Pháp bất thiện phi nhân làm duyên cho pháp bất thiện phi nhân bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh có 3 câu. 

* Chư pháp bất thiện thành nhân và bất thiện phi nhân làm duyên cho pháp bất thiện 
thành nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh có 3 câu. 

38 . 

* Pháp bất thiện phi nhân làm duyên cho pháp bất thiện phi nhân bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp bất thiện phi nhân làm duyên cho pháp bất thiện thành nhân bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp bất thiện phi nhân làm duyên cho những pháp bất thiện thành nhân và bất thiện 
phi nhân bằng Nghiệp duyên có 3 câu 

39 . 

Pháp bất thiện phi nhân làm duyên cho pháp bất thiện phi nhân bằng Thực duyên có 3 
câu 

40 . 

Pháp bất thiện phi nhân làm duyên cho pháp bất thiện phi nhân bằng Quyền duyên có 3 
câu. 

41 . 

Pháp bất thiện phi nhân làm duyên cho pháp bất thiện phi nhân bằng Thiền duyên có 3 
câu. 

42 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 9, Hiện 
hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

43 . 

Pháp bất thiện thành nhân làm duyên cho pháp bất thiện thành nhân bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên... 

44 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Đồng sanh 9, 
phi Hỗ tương 9, phi Bất ly 9. 

45 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

46 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì đếm thuận tùng, đối lập, 
thuận tùng đối lập, đối lập thuận tùng cũng như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 


47 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


49 


* Pháp vô ký thành nhân liên quan pháp vô ký thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi nhân liên quan pháp vô ký thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp vô ký thành nhân và vô ký phi nhân liên quan pháp vô ký thành nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi nhân liên quan pháp vô ký phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp vô ký thành nhân liên quan những pháp vô ký thành nhân và vô ký phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên có 3 câu. 

48 . 

Pháp vô ký thành nhân liên quan pháp vô ký thành nhân sanh ra do Cảnh duyên. 

49 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, Hậu sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, 
Thiền 9, Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

50 . 

Pháp vô ký phi nhân liên quan pháp vô ký phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

51 . 

* Pháp vô ký phi nhân liên quan pháp vô ký thành nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp vô ký phi nhân liên quan pháp vô ký phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp vô ký phi nhân liên quan những pháp vô ký thành nhân và vô ký phi nhân sanh ra 
do phi Cảnh duyên. 

52 . 

Pháp vô ký thành nhân liên quan pháp vô ký thành nhân sanh ra do phi Trưởng duyên 
có 9 câu. 

53 . 

* Pháp vô ký phi nhân liên quan pháp vô ký thành nhân sanh ra do phi Nghiệp duyên. 

* Pháp vô ký phi nhân liên quan pháp vô ký phi nhân sanh ra do phi Nghiệp duyên. 

* Pháp vô ký phi nhân liên quan những pháp vô ký thành nhân và vô ký phi nhân sanh ra 
do phi Nghiệp duyên. 

54 . 

Pháp vô ký phi nhân liên quan pháp vô ký phi nhân sanh ra do phi Thực duyên, do phi 
Quyền duyên, do phi Thiền duyên. 

55 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tương 3, 

phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 

9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

56 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 9. 

57 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp như phần liên quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

58 . 

* Pháp vô ký thành nhân làm duyên cho pháp vô ký thành nhân bằng Nhân duyên. 

* Pháp vô ký thành nhân làm duyên cho pháp vô ký phi nhân bằng Nhân duyên. 



50 


VỊ trí _ Nhị đề nhân — Tam để thiện 


* Pháp vô ký thành nhân làm duyên cho những pháp vô ký thành nhân và vô ký phi nhân 
bằng Nhân duyên. 

59 . 

Pháp vô ký thành nhân làm duyên cho pháp vô ký thành nhân bằng Cảnh duyên có 9 
câu. 

60 . 

* Pháp vô ký thành nhân làm duyên cho pháp vô ký thành nhân bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh có 3 câu. 

* Pháp vô ký phi nhân làm duyên cho pháp vô ký phi nhân bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh có 3 câu. 

* Chư pháp vô ký thành nhân và vô ký phi nhân làm duyên cho pháp vô ký thành nhân 
bằng Trưởng duyên có Trưởng Cảnh 3 câu. 

61 . 

Pháp vô ký phi nhân làm duyên cho pháp vô ký phi nhân bằng Tiền sanh duyên có 3 
câu. 

62 . 

* Pháp vô ký thành nhân làm duyên cho pháp vô ký phi nhân bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp vô ký phi nhân làm duyên cho pháp vô ký phi nhân bằng Hậu sanh duyên. 

* Chư pháp vô ký thành nhân và vô ký phi nhân làm duyên cho pháp vô ký phi nhân 
bằng Hậu sanh duyên. 

63 . 

Pháp vô ký phi nhân làm duyên cho pháp vô ký phi nhân bằng Nghiệp duyên có 3 câu. 

64 . 

Pháp vô ký thành nhân làm duyên cho pháp vô ký thành nhân bằng Quả duyên có 9 
câu. 

65 . 

Pháp vô ký phi nhân làm duyên cho pháp vô ký phi nhân bằng Thực duyên, bằng 
Quyền duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên. 

66 . 

* Pháp vô ký thành nhân làm duyên cho pháp vô ký phi nhân bằng Bất tương ưng duyên. 

* Pháp vô ký phi nhân làm duyên cho pháp vô ký phi nhân bằng Bất tương ưng duyên có 
3 câu. 

* Chư pháp vô ký thành nhân và pháp vô ký phi nhân làm duyên cho pháp vô ký phi 
nhân bằng Bất tương ưng duyên. 

67 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, 
Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

68 . 

* Pháp vô ký thành nhân làm duyên cho pháp vô ký thành nhân bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp vô ký thành nhân làm duyên cho pháp vô ký phi nhân bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp vô ký thành nhân làm duyên cho những pháp vô ký thành nhân và vô ký phi nhân 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


51 


* Pháp vô ký phi nhân làm duyên cho pháp vô ký phi nhân bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, 
bằng Thục duyên, bằng Quyền duyên. 

69 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Truởng 9. 

70 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

71 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện (.kusalattỉkam'■) nhu thế nào thì thuận 
tùng (anuloma), đối lập (paccanĩya), hay nghịch thuận (paccanĩya anuloma), thuận 
nghịch (anulomapaccanĩya) đều đếm nhu thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ THỌ 

(Hetuduka vedanãtika) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

72 . 

* Pháp tuơng ung lạc thọ thành nhân liên quan pháp tuơng ung lạc thọ thành nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp tuơng ung lạc thọ phi nhân liên quan pháp tuơng ung lạc thọ thành nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chu pháp tuơng ung lạc thọ thành nhân và tuơng ung lạc thọ phi nhân liên quan pháp 
tuơng ung lạc thọ thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tuơng ung lạc thọ phi nhân liên quan pháp tuơng ung lạc thọ phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp tuơng ung lạc thọ thành nhân liên quan pháp tuơng ung lạc thọ phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chu pháp tuơng ung lạc thọ thành nhân và tuơng ung lạc thọ phi nhân liên quan pháp 
tuơng ung lạc thọ phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tuơng ung lạc thọ thành nhân liên quan những pháp tuơng ung lạc thọ thành 
nhân và tuơng ung lạc thọ phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tuơng ung lạc thọ phi nhân liên quan những pháp tuơng ung lạc thọ thành nhân 
và tuơng ung lạc thọ phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp tuơng ung lạc thọ thành nhân và tuơng ung lạc thọ phi nhân liên quan những 
pháp tuơng ung lạc thọ thành nhân và tuơng ung lạc thọ phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

73 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tuơng 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, cố huởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9,... Bất ly 9. 

74 . 

Pháp tuơng ung lạc thọ phi nhân liên quan pháp tuơng ung lạc thọ phi nhân sanh ra do 
phi Nhân duyên. 

75 . 

* Pháp tuơng ung lạc thọ thành nhân liên quan pháp tuơng ung lạc thọ thành nhân sanh 
ra do phi Truởng duyên. 




52 


Vị trí — Nhị đề nhân — Tam để thọ 


* Pháp tương ưng lạc thọ phi nhân liên quan pháp tương ưng lạc thọ thành nhân sanh ra 
do phi Trưởng duyên... 

76 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 9. 

77 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9,... 

78 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh (sahạịãtavãra), ỷ trượng (paccayavãra) , y chỉ (nissayavãra), hòa hợp 
(sansatthavãra), tương ưng ịsampayutta) đều nên sắp rộng ra như phần liên quan 
(patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

79 . 

Pháp tương ưng lạc thọ thành nhân làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ thành nhân 
bằng Nhân duyên có 3 câu. 

80 . 

* Pháp tương ưng lạc thọ thành nhân làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ thành nhân 
bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

* Pháp tương ưng lạc thọ phi nhân làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ phi nhân bằng 
Cảnh duyên có 3 câu. 

* Chư pháp tương ưng lạc thọ thành nhân và tương ưng lạc thọ phi nhân làm duyên cho 
pháp tương ưng lạc thọ thành nhân bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

81 . 

* Pháp tương ưng lạc thọ thành nhân làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ thành nhân 
bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh có 3 câu. 

* Pháp tương ưng lạc thọ phi nhân làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ phi nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh có 3 câu. 

* Chư pháp tương ưng lạc thọ thành nhân và tương ưng lạc thọ phi nhân làm duyên cho 
pháp tương ưng lạc thọ thành nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh có 3 câu. 

82 . 

Pháp tương ưng lạc thọ thành nhân làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ thành nhân 
bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y. 

83 . 

* Pháp tương ưng lạc thọ phi nhân làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ phi nhân bằng 
Nghiệp duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ phi nhân làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ thành nhân 
bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ phi nhân làm duyên cho những pháp tương ưng lạc thọ thành 
nhân và tương ưng lạc thọ phi nhân bằng Nghiệp duyên,... bằng Quả duyên. 

84 . 

Pháp tương ưng lạc thọ phi nhân làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ phi nhân bằng 
Thực duyên có 3 câu. 


85 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


53 


Pháp tương ưng lạc thọ thành nhân làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ thành nhân 
bằng Bất ly duyên. 

86 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 
9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

87 . 

Pháp tương ưng lạc thọ thành nhân làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ thành nhân 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên... 

88 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9,... phi Bất ly 9. 

89 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

90 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

91 . 

* Pháp tương ưng khổ thọ thành nhân liên quan pháp tương ưng khổ thọ thành nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng khổ thọ phi nhân liên quan pháp tương ưng khổ thọ thành nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp tương ưng khổ thọ thành nhân và tương ưng khổ thọ phi nhân liên quan 
pháp tương ưng khổ thọ thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng khổ thọ phi nhân liên quan pháp tương ưng khổ thọ phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp tương ưng khổ thọ thành nhân liên quan những pháp tương ưng khổ thọ thành 
nhân và tương ưng khổ thọ phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

92 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tương ưng 9, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

93 . 

Pháp tương ưng khổ thọ phi nhân liên quan pháp tương ưng khổ thọ phi nhân sanh ra 
do phi Nhân duyên. 

94 . 

Pháp tương ưng khổ thọ thành nhân liên quan pháp tương ưng khổ thọ thành nhân sanh 
ra do phi Trưởng duyên. 

95 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 9, 
phi Thiền 1, phi Đạo 1. 

96 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 


97 . 



54 


VỊ trí — Nhị đề nhân — Tam để thọ 


Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đe (Paũhãvãra) 

98 . 

* Pháp tương ưng khô thọ thành nhân làm duyên cho pháp tương ưng khô thọ thành nhân 
bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng khổ thọ thành nhân làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ phi nhân 
bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng khổ thọ thành nhân làm duyên cho những pháp tương ưng khổ thọ 
thành nhân và tương ưng khổ thọ phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

99 . 

* Pháp tương ưng khổ thọ thành nhân làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ thành nhân 
bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

* Pháp tương ưng khổ thọ phi nhân làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ phi nhân 
bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

* Chư pháp tương ưng khổ thọ thành nhân và tương ưng khổ thọ phi nhân làm duyên cho 
pháp tương ưng khổ thọ thành nhân bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

100 . 

Pháp tương ưng khổ thọ phi nhân làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ phi nhân 
bằng Nghiệp duyên có 3 câu. 

101 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 3, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 
9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

102 . 

Pháp tương ưng khô thọ thành nhân làm duyên cho pháp tương ưng khô thọ thành nhân 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

103 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9. 

104 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

105 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (pahhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

106 . 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thành nhân liên quan pháp tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ thành nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ phi nhân liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


55 


* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thành nhân liên quan những pháp tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ thành nhân và tương ưng phi khổ phi lạc thọ phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

107 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tương ưng 9, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

108 . 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ phi nhân liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên có 2 câu. 

109 . 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thành nhân liên quan pháp tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ thành nhân sanh ra do phi Trưởng duyên. 

110 . 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 9. 

111 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

112 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

113 . 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thành nhân làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ thành nhân bằng Nhân duyên có 3 câu. 

114 . 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thành nhân làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ thành nhân bằng Cảnh duyên có 9 câu. 

115 . 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thành nhân làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ thành nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 3 
câu. 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ phi nhân làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ phi nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 3 câu 

* Chư pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thành nhân và tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
phi nhân làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thành nhân bằng Trưởng 
duyên, chỉ có Trưởng cảnh: 3 câu. 

116 . 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thành nhân làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ thành nhân bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận 
y; có 9 câu,... bằng cố hưởng duyên: Có 9 câu. 

117 . 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ phi nhân làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ phi nhân bằng Nghiệp duyên: Có 3 câu. 



56 


VỊ trí — Nhị đề nhân — Tam để thọ 


118 . 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thành nhân làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ thành nhân bằng Quả duyên: Có 9 câu,... bằng Bất ly duyên: Có 9 câu. 

119 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 
9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

120 . 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thành nhân làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ thành nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

121 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

122 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

123 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (pahhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề thọ 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ QUẢ 

(Hetuduka vỉpãkattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

124 . 

* Pháp quả thành nhân liên quan pháp quả thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp quả phi nhân liên quan pháp quả thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp quả thành nhân và pháp quả phi nhân liên quan pháp quả thành nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp quả phi nhân liên quan pháp quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp quả thành nhân liên quan những pháp quả thành nhân và pháp quả phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

125 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, Tương ưng 
9, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

126 . 

Pháp quả phi nhân liên quan pháp quả phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

127 . 

Pháp quả thành nhân liên quan pháp quả thành nhân sanh ra do phi Trưởng duyên. 

128 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Thiền 
1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 9. 

129 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

130 . 


Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 




Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


57 


Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

131 . 

Pháp quả thành nhân làm duyên cho pháp quả thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

132 . 

* Pháp quả thành nhân làm duyên cho pháp quả thành nhân bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp quả phi nhân làm duyên cho pháp quả phi nhân bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Chư pháp quả thành nhân và pháp quả phi nhân làm duyên cho pháp quả thành nhân 
bằng Cảnh duyên: Có 3 câu, chỉ có Cảnh duyên mà thôi. 

133 . 

Pháp quả thành nhân làm duyên cho pháp quả thành nhân bằng Trưởng duyên: Có 3 
câu, chỉ có Trưởng đồng sanh mà không có Trưởng cảnh. 

134 . 

* Pháp quả thành nhân làm duyên cho pháp quả thành nhân bằng Cận y duyên có Vô 
gián cận y và Thuần cận y. 

* Pháp quả thành nhân làm duyên cho pháp quả phi nhân bằng Cận y duyên có Vô gián 
cận y và Thuần cận y. 

* Pháp quả thành nhân làm duyên cho những pháp quả thành nhân và pháp quả phi nhân 
bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y. 

* Pháp quả phi nhân làm duyên cho pháp quả phi nhân bằng Cận y duyên có Vô gián 
cận y và Thuần cận y... 

2 câu ngoài ra đây chỉ là Vô gián cận y và Thuần cận y mà thôi. 

135 . 

Pháp quả phi nhân làm duyên cho pháp quả phi nhân bằng Nghiệp duyên: Có 3 câu, 
chỉ có Nghiệp đồng sanh. 

136 . 

Pháp quả thành nhân làm duyên cho pháp quả thành nhân bằng Quả duyên: Có 9 câu. 

137 . 

Pháp quả phi nhân làm duyên cho pháp quả phi nhân bằng Thực duyên. 

138 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 6, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Hiện hữu 
9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

139 . 

Pháp quả thành nhân làm duyên cho pháp quả thành nhân bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

140 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

141 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

142 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 



58 


Vị trí — Nhị đề nhân — Tam đề quả 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

143 . 

* Pháp dị thục nhân thành nhân liên quan pháp dị thục nhân thành nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp dị thục nhân phi nhân liên quan pháp dị thục nhân thành nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp dị thục nhân thành nhân và dị thục nhân phi nhân liên quan pháp dị thục 
nhân thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp dị thục nhân phi nhân liên quan chư pháp dị thục nhân phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp dị thục nhân thành nhân liên quan những pháp dị thục nhân thành nhân và dị thục 
nhân phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

144 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9,... Nghiệp 9, Thực 9, Qụyền 9, Thiền 9, Đạo 9, Tương ưng 
9, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

145 . 

Pháp dị thục nhân thành nhân liên quan pháp dị thục nhân phi nhân sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

146 . 

Pháp dị thục nhân thành nhân liên quan pháp dị thục nhân thành nhân sanh ra do phi 
Trưởng duyên: 9 câu 

147 . 

Pháp dị thục nhân thành nhân liên quan pháp dị thục nhân thành nhân sanh ra do phi 
Tiền sanh duyên: 9 câu, do phi Hậu sanh duyên: 9 câu, do phi cố hưởng duyên: 9 câu. 

148 . 

* Pháp dị thục nhân phi nhân liên quan pháp dị thục nhân thành nhân sanh ra do phi 
Nghiệp duyên. 

* Pháp dị thục nhân phi nhân liên quan pháp dị thục nhân phi nhân sanh ra do phi 
Nghiệp duyên. 

* Pháp dị thục nhân phi nhân liên quan những pháp dị thục nhân thành nhân và dị thục 
nhân phi nhân sanh ra do phi Nghiệp duyên. 

149 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tương ưng 9. 

150 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

151 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng (paccayavãra), y chỉ, hòa hợp (sansatthavãra), tương ưng 
đều nên sắp rộng như phần liên quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

152 . 

Pháp dị thục nhân thành nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân thành nhân bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


59 


153 . 

Pháp dị thục nhân thành nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân thành nhân bằng Cảnh 
duyên: Có 9 câu. 

154 . 

Pháp dị thục nhân thành nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân thành nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 9 câu. 

155 . 

Pháp dị thục nhân thành nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân thành nhân bằng Vô 
gián duyên... bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y 9 câu... 
bằng Cố hưởng duyên: Có 9 câu. 

156 . 

Pháp dị thục nhân phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân phi nhân bằng Nghiệp 
duyên: Có 3 câu. 

157 . 

Pháp dị thục nhân phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân phi nhân bằng Thực 
duyên. 

158 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 6, Hiện 
hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

159 . 

Pháp dị thục nhân thành nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân thành nhân bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

160 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

161 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

162 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm cũng như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

163 . 

* Pháp phi quả phi nhân thành nhân liên quan pháp phi quả phi nhân thành nhân sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi quả phi nhân phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi quả phi nhân thành nhân liên quan những pháp phi quả phi nhân thành nhân 
và phi quả phi nhân phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

164 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Quả 1, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tương ưng 9, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

165 . 

Pháp phi quả phi nhân phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân phi nhân sanh ra do 
phi Nhân duyên. 



60 


Vị trí — Nhị đề nhân — Tam đề quả 


166 . 

* Pháp phi quả phi nhân phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân thành nhân sanh ra do 
phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân phi nhân sanh ra do 
phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân phi nhân liên quan những pháp phi quả phi nhân thành nhân và 
phi quả phi nhân phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

167 . 

Pháp phi quả phi nhân thành nhân liên quan pháp phi quả phi nhân thành nhân sanh ra 
do Nhân duyên sanh ra do phi Truởng duyên: Có 9 câu. 

168 . 

Pháp phi quả phi nhân phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân thành nhân sanh ra do 
phi Nghiệp duyên: Có 3 câu. 

169 . 

Pháp phi quả phi nhân phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân phi nhân sanh ra do 
phi Thực duyên. 

170 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tuơng 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng 
ung 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

171 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

172 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng (nhờ cậy), y chỉ, hòa hợp, tuơng ung đều nên sắp rộng nhu 
phần liên quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Paiihãvãra) 

173 . 

Pháp phi quả phi nhân thành nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân thành nhân 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

174 . 

* Pháp phi quả phi nhân thành nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân thành nhân 
bằng Truởng duyên có Truởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp phi quả phi nhân phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân phi nhân bằng 
Truởng duyên có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: Có 3 câu. 

175 . 

Pháp phi quả phi nhân phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân phi nhân bằng 
Tiền sanh duyên có cảnh Tiền sanh và Vật Tiền sanh: Có 3 câu. 

176 . 

* Pháp phi quả phi nhân thành nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân phi nhân bằng 
Hậu sanh duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân phi nhân bằng 
Hậu sanh duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


61 


* Chư pháp phi quả phi nhân thành nhân và phi quả phi nhân phi nhân làm duyên cho 
pháp phi quả phi nhân phi nhân bằng Hậu sanh duyên. 

177 . 

... Bằng Cố hưởng duyên ; có 9 câu. 

178 . 

Pháp phi quả phi nhân phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân phi nhân bằng 
Nghiệp duyên ; có 3 câu. 

179 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 6, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, 
Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

180 . 

Pháp phi quả phi nhân thành nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân thành nhân 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

181 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9. 

182 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

183 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, hay 
thuận nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề quả 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ 

(Hetuduka upãdỉnnattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

184 . 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ thành nhân liên quan pháp thành do thủ cảnh thủ thành 
nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ phi nhân liên quan pháp thành do thủ cảnh thủ phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ thành nhân liên quan những pháp thành do thủ cảnh thủ 
thành nhân và thành do thủ cảnh thủ phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

185 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9,... Nghiệp 9, Quả 9,... Bất ly 9. 

186 . 

Pháp thành do thủ cảnh thủ phi nhân liên quan pháp thành do thủ cảnh thủ phi nhân 
sanh ra do phi Nhân duyên. 

187 . 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ phi nhân liên quan pháp thành do thủ cảnh thủ thành nhân 
sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ phi nhân liên quan pháp thành do thủ cảnh thủ phi nhân 
sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ phi nhân liên quan những pháp thành do thủ cảnh thủ 
thành nhân và thành do thủ cảnh thủ phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 




62 


VỊ trí — Nhị đề nhân — Tam đề thành do thủ 


188 . 

Pháp thành do thủ cảnh thủ thành nhân liên quan pháp thành do thủ cảnh thủ thành 
nhân sanh ra do phi Trưởng duyên: Có 9 câu. 

189 . 

Pháp thành do thủ cảnh thủ phi nhân liên quan pháp thành do thủ cảnh thủ phi nhân 
sanh ra do phi Quả duyên,... do phi Thực duyên. 

190 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tưong 3, 
phi Cận ỵ 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Quả 1, phi Thực 1, 
phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tưong ưng 3, phi Bất tưong ưng 9, phi Vô 
hữu 3, phi Ly 3. 

191 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

192 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng (nhò cậy), y chỉ, hòa hợp, tưong ưng đều nên sắp rộng như 
phần liên quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

193 . 

Pháp thành do thủ cảnh thủ thành nhân làm duyên cho pháp thành do thủ cảnh thủ 
thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

194 . 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ thành nhân làm duyên cho pháp thành do thủ cảnh thủ 
thành nhân bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ phi nhân làm duyên cho pháp thành do thủ cảnh thủ phi 
nhân bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Chư pháp thành do thủ cảnh thủ thành nhân và thành do thủ cảnh thủ phi nhân làm 
duyên cho pháp thành do thủ cảnh thủ thành nhân bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

195 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tưong 9, Y chỉ 9, Cận y 9, 
Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 3, Quả 9,... Thực 1, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tưong 
ưng 9, Bất tưong ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

196 . 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ thành nhân làm duyên cho pháp thành do thủ cảnh thủ 
thành nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên: Có 3 câu. 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ phi nhân làm duyên cho pháp thành do thủ cảnh thủ phi 
nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh 
duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

197 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9. 

198 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

199 . 


Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


63 


Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng (anuloma), đối 
lập (paccanĩya), thuận nghịch (anuloma paccanĩya), nghịch thuận (paccanĩya anuloma) 
đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

200 . 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thành nhân liên quan pháp phi thành do thủ cảnh thủ 
thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi nhân hên quan pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thành nhân liên quan pháp phi thành do thủ cảnh thủ 
thành nhân và phi thành do thủ cảnh thủ phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

201 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tưong 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Quả 1, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Tưong 
ung 9, Bất tưong ung 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

202 . 

Pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi nhân hên quan pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi 
nhân sanh ra do phi Nhân duyên: Có 2 câu. 

203 . 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi nhân liên quan pháp phi thành do thủ cảnh thủ 
thành nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi nhân hên quan pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi 
nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi nhân liên quan những pháp phi thành do thủ cảnh 
thủ thành nhân và phi thành do thủ cảnh thủ phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

204 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tưong 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tưong ưng 3, phi Bất tưong 
ưng 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

205 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

206 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng (nhờ cậy), y chỉ, hòa họp, tưong ung đều nên sắp rộng như 
phần liên quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

207 . 

Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thành nhân làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh 
thủ thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

208 . 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thành nhân làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh 
thủ thành nhân bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 



64 


Vị trí — Nhị đề nhân — Tam để thành do thủ 


* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi nhân làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh 
thủ phi nhân bằng Cảnh duyên: Có 9 câu. 

209 . 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thành nhân làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh 
thủ thành nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi nhân làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh 
thủ phi nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 9 câu. 

210 . 

Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thành nhân làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh 
thủ thành nhân bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: Có 9 
câu. 

211 . 

Pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi nhân làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh 
thủ phi nhân bằng Tiền sanh duyên có cảnh Tiền sanh: 3 câu. 

212 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tưong 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, 
Đạo 9, Tưong ưng 9, Bất tưong ưng 3, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

213 . 

Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thành nhân làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh 
thủ thành nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

214 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

215 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

216 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

217 . 

* Pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ thành nhân liên quan pháp phi thành do thủ phi 
cảnh thủ thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ phi nhân liên quan pháp phi thành do thủ phi cảnh 
thủ phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ thành nhân liên quan những pháp phi thành do thủ 
phi cảnh thủ thành nhân và phi thành do thủ phi cảnh thủ phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

218 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tưong 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tưong ưng 9, Bất tưong ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

219 . 

Pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ thành nhân liên quan pháp phi thành do thủ phi 
cảnh thủ thành nhân sanh ra do phi Trưởng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


65 


220 . 

Phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tương ưng 9. 

221 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 6. 

222 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 6. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng (nhờ cậy), y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như 
phần liên quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

223 . 

Pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ thành nhân làm duyên cho pháp phi thành do thủ 
phi cảnh thủ thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

224 . 

Pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ phi nhân làm duyên cho pháp phi thành do thủ phi 
cảnh thủ phi nhân bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

225 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 6, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương 
ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

226 . 

Pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ thành nhân làm duyên cho pháp phi thành do thủ 
phi cảnh thủ thành nhân bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

227 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

228 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

229 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra') trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề thành do thủ 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ PHIỀN TOÁI 

(Hetuduka sankỉlỉtthattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

230 . 

* Pháp phiền toái cảnh phiền não thành nhân liên quan pháp phiền toái cảnh phiền não 
thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phiền toái cảnh phiền não phi nhân liên quan pháp phiền toái cảnh phiền não phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phiền toái cảnh phiền não thành nhân liên quan những pháp phiền toái cảnh 
phiền não thành nhân và phiền toái cảnh phiền não phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 
Có 3 câu. 


231 . 




66 


VỊ trí — Nhị đề nhân — Tam để phiền toái 


Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9,... Nghiệp 9, Thực 9,... Bất ly 9. 

232 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não phi nhân liên quan pháp phiền toái cảnh phiền não phi 
nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

233 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não thành nhân liên quan pháp phiền toái cảnh phiền não 
thành nhân sanh ra do phi Trưởng duyên. 

234 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tương ưng 9. 

235 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

236 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng (nhờ cậy), y chỉ, hòa họp, tương ưng đều nên sắp rộng như 
phần liên quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

237 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não thành nhân làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền 
não thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

238 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não thành nhân làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền 
não bằng Cảnh duyên: Có 9 câu. 

239 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não thành nhân làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền 
não bằng Trưởng duyên chỉ có Trưởng cảnh: Có 9 câu. 

240 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 9, Hiện 
hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

241 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não thành nhân làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền 
não thành nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

242 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

243 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

244 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (pahhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

245 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


67 


* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não thành nhân liên quan pháp phi phiền toái cảnh 
phiền não thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não phi nhân liên quan pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não thành nhân liên quan những pháp phi phiền toái 
cảnh phiền não thành nhân và phi phiền toái cảnh phiền não phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

246 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9,... Bất ly 9. 

247 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não phi nhân liên quan pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

248 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

249 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

250 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng (nhờ cậy), y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như 
phần liên quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

251 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não thành nhân làm duyên cho pháp phi phiền toái 
cảnh phiền não thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

252 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não thành nhân làm duyên cho pháp phi phiền toái 
cảnh phiền não thành nhân bằng Cảnh duyên: Có 9 câu. 

253 . 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não thành nhân làm duyên cho pháp phi phiền toái 
cảnh phiền não thành nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 
Có 3 câu. 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não phi nhân làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh 
phiền não phi nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 
câu. 

* Chư pháp phi phiền toái cảnh phiền não thành nhân và phi phiền toái cảnh phiền não 
phi nhân làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não thành nhân bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh: Có 3 câu. 

254 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, 
Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 


255 . 



68 


VỊ trí — Nhị đề nhân — Tam để phiền toái 


Pháp phi phiền toái cảnh phiền não thành nhân làm duyên cho pháp phi phiền toái 
cảnh phiền não thành nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y 
duyên. 

256 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

257 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

258 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (pahhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

259 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não thành nhân liên quan pháp phi phiền toái phi 
cảnh phiền não thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

260 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tương ưng 9, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

261 . 

* Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não thành nhân liên quan pháp phi phiền toái phi 
cảnh phiền não thành nhân sanh ra do phi Trưởng duyên. 

* Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não phi nhân liên quan pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não thành nhân sanh ra do phi Trưởng duyên. 

* Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não phi nhân liên quan pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não phi nhân sanh ra do phi Trưởng duyên. 

* Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não thành nhân liên quan pháp phi phiền toái phi 
cảnh phiền não phi nhân sanh ra do phi Trưởng duyên. 

262 . 

Phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9 , phi Bất tương ưng 9. 

263 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 6. 

264 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 6. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) 

265 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não thành nhân làm duyên cho pháp phi phiền toái 
phi cảnh phiền não thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

266 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não phi nhân làm duyên cho pháp phi phiền toái 
phi cảnh phiền não phi nhân bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


69 


267 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 6, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương 
ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

268 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não thành nhân làm duyên cho pháp phi phiền toái 
phi cảnh phiền não thành nhân bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên: Có 3 câu. 

269 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

270 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

271 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều sắp cũng như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề phiền toái 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ TẦM 

(Hetuduka vitakkattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

272 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân liên quan pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ phi nhân liên quan pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân và hữu tầm hữu tứ phi nhân liên quan pháp hữu 
tầm hữu tứ thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ phi nhân liên quan pháp hữu tầm hữu tứ phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân liên quan những pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân và 
hữu tầm hữu tứ phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

273 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9,... Nghiệp 9, Quả 9,... Bất ly 9. 

274 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ phi nhân liên quan pháp hữu tầm hữu tứ phi nhân sanh ra do phi 
Nhân duyên: Có 2 câu. 

275 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân liên quan pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân sanh ra do 
phi Trưởng duyên. 

276 . 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 9,... phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 9. 

277 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

278 . 


Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 




70 


VỊ trí — Nhị đề nhân — Tam đề tầm 


Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều sắp như phần liên quan 

Phần Vấn Đề (Paiỉhãvãra) 

279 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

280 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân bằng 
Cảnh duyên: Có 9 câu. 

281 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ phi nhân làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ phi nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 3 câu. 

* Chư pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân và hữu tầm hữu tứ phi nhân làm duyên cho pháp 
hữu tầm hữu tứ thành nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh: 3 câu. 

282 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 
9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

283 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ thành nhân bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

284 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

285 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

286 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Patỉccavãra) 

287 . 

* Pháp vô tầm hữu tứ thành nhân liên quan pháp vô tầm hữu tứ thành nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô tầm hữu tứ phi nhân liên quan pháp vô tầm hữu tứ phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô tầm hữu tứ thành nhân liên quan những pháp vô tầm hữu tứ thành nhân và vô 
tầm hữu tứ phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

288 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9,... Nghiệp 9, Quả 9,... Bất ly 9. 

289 . 

Pháp vô tầm hữu tứ thành nhân liên quan pháp vô tầm hữu tứ thành nhân sanh ra do 
phi Trưởng duyên. 


290 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


71 


Phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tương ưng 9. 

291 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

292 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 9. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

293 . 

Pháp vô tầm hữu tứ thành nhân làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ thành nhân bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

294 . 

Pháp vô tầm hữu tứ thành nhân làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ phi nhân bằng 
Cảnh duyên: Có 3 câu. 

295 . 

* Pháp vô tầm hữu tứ thành nhân làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ thành nhân bằng 
Trưởng duyên chỉ có Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp vô tầm hữu tứ phi nhân làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ phi nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Chư pháp vô tầm hữu tứ thành nhân và vô tầm hữu tứ phi nhân làm duyên cho pháp vô 
tầm hữu tứ phi nhân bằng Trưởng duyên chỉ có Trưởng cảnh. 

296 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 7, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 
9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

297 . 

Pháp vô tầm hữu tứ thành nhân làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ thành nhân bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

298 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

299 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

300 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

301 . 

Pháp vô tầm vô tứ thành nhân liên quan pháp vô tầm vô tứ thành nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

302 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Ly 9, Bất ly 9. 


303 . 



72 


Vị trí — Nhị đề nhân — Tam đề tầm 


Pháp vô tầm vô tứ thành nhân liên quan pháp vô tầm vô tứ phi nhân sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

304 . 

* Pháp vô tầm vô tứ phi nhân liên quan pháp vô tầm vô tứ thành nhân sanh ra do phi 
Cảnh duyên. 

* Pháp vô tầm vô tứ phi nhân liên quan pháp vô tầm vô tứ phi nhân sanh ra do phi Cảnh 
duyên. 

* Pháp vô tầm vô tứ phi nhân liên quan những pháp vô tầm vô tứ thành nhân và pháp vô 
tầm vô tứ phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

305 . 

Pháp vô tầm vô tứ thành nhân liên quan pháp vô tầm vô tứ thành nhân sanh ra do phi 
Trưởng duyên: Có 9 câu. 

306 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

307 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

308 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

309 . 

Pháp vô tầm vô tứ thành nhân làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ thành nhân bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

310 . 

Pháp vô tầm vô tứ thành nhân làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ thành nhân bằng Cảnh 
duyên: Có 9 câu. 

311 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 6, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, 
Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

312 . 

Pháp vô tầm vô tứ thành nhân làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ thành nhân bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

313 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9. 

314 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

315 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


73 


Dứt nhị đề nhân - tam đề tầm 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ HỶ 

(Hetuduka pĩtittika) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

316 . 

* Pháp đồng sanh hỷ thành nhân liên quan pháp đồng sanh hỷ thành nhân sanh ra do 
Nhân duyên: có 3 câu. 

* Pháp đồng sanh hỷ phi nhân hên quan pháp đồng sanh hỷ phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

317 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Bất ly 9. 

318 . 

Pháp đồng sanh hỷ phi nhân liên quan pháp đồng sanh hỷ phi nhân sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

319 . 

Pháp đồng sanh hỷ thành nhân hên quan pháp đồng sanh hỷ thành nhân sanh ra do phi 
Trưởng duyên. 

320 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 9. 

321 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

322 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đe (Paũhãvãra) 

323 . 

Pháp đồng sanh hỷ thành nhân làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ thành nhân bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

324 . 

* Pháp đồng sanh hỷ thành nhân làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ thành nhân bằng 
Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp đồng sanh hỷ phi nhân làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ phi nhân bằng Cảnh 
duyên: Có 9 câu. 

325 . 

* Pháp đồng sanh hỷ thành nhân làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ thành nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp đồng sanh hỷ phi nhân làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ phi nhân bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Chư pháp đồng sanh hỷ thành nhân và đồng sanh hỷ phi nhân làm duyên cho pháp 
đồng sanh hỷ thành nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh: Có 3 câu. 


326 . 




74 


Vị trí — Nhị đề nhân — Tam để hỷ 


Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 
9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

327 . 

Pháp đồng sanh hỷ thành nhân làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ thành nhân bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

328 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

329 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

330 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

331 . 

* Pháp đồng sanh lạc thành nhân liên quan pháp đồng sanh lạc thành nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp đồng sanh lạc phi nhân liên quan pháp đồng sanh lạc phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp đồng sanh lạc thành nhân liên quan pháp đồng sanh lạc thành nhân và đồng sanh 
lạc phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

332 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 9. 

333 . 

Pháp đồng sanh lạc phi nhân liên quan pháp đồng sanh lạc phi nhân sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

334 . 

Pháp đồng sanh lạc thành nhân liên quan pháp đồng sanh lạc thành nhân sanh ra do phi 
Trưởng duyên: Có 9 câu. 

335 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 9. 

336 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

337 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa họp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

338 . 

Pháp đồng sanh lạc thành nhân làm duyên cho pháp đồng sanh lạc thành nhân bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 


339 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


75 


Pháp đồng sanh lạc thành nhân làm duyên cho pháp đồng sanh lạc thành nhân bằng 
Cảnh duyên: Có 9 câu. 

340 . 

Pháp đồng sanh lạc thành nhân làm duyên cho pháp đồng sanh lạc thành nhân bằng 
Trưởng duyên: Có 9 câu. 

341 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 
9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

342 . 

Pháp đồng sanh lạc thành nhân làm duyên cho pháp đồng sanh lạc thành nhân bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

343 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

344 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

345 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panìĩãvãraj trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

346 . 

* Pháp đồng sanh xả thành nhân liên quan pháp đồng sanh xả thành nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp đồng sanh xả phi nhân liên quan pháp đồng sanh xả phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp đồng sanh xả thành nhân liên quan những pháp đồng sanh xả thành nhân và đồng 
sanh xả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

347 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Bất ly 9. 

348 . 

Pháp đồng sanh xả phi nhân liên quan pháp đồng sanh xả phi nhân sanh ra do phi 
Nhân duyên: Có 2 câu. 

349 . 

Pháp đồng sanh xả thành nhân liên quan pháp đồng sanh xả thành nhân sanh ra do phi 
Trưởng duyên: Có 9 câu. 

350 . 

Pháp đồng sanh xả thành nhân liên quan pháp đồng sanh xả thành nhân sanh ra do phi 
Tiền sanh duyên: Có 9 câu. 

351 . 

Pháp đồng sanh xả thành nhân liên quan pháp đồng sanh xả thành nhân sanh ra do phi 
Hậu sanh duyên: Có 9 câu. 

352 . 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 9. 


353 . 



76 


Vị trí — Nhị đề nhân — Tam để hỷ 


Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

354 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

355 . 

Pháp đồng sanh xả thành nhân làm duyên cho pháp đồng sanh xả thành nhân bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

356 . 

Pháp đồng sanh xả thành nhân làm duyên cho pháp đồng sanh xả thành nhân bằng 
Cảnh duyên: Có 9 câu. 

357 . 

Pháp đồng sanh xả thành nhân làm duyên cho pháp đồng sanh xả thành nhân bằng 
Trưởng duyên: Có 9 câu. 

358 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 
9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

359 . 

Pháp đồng sanh xả thành nhân làm duyên cho pháp đồng sanh xả thành nhân bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

360 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

361 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

362 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề hỷ 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ sơ ĐẠO (KIÉN) 

(Hetuduka dassanattika) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

363 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ thành nhân liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ thành nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ thành nhân liên quan những pháp sơ đạo tuyệt trừ thành nhân và 
sơ đạo tuyệt trừ phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

364 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Nghiệp 9, Thực 9, Bất ly 9. 


365 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


77 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ thành nhân liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ phi nhân sanh ra do 
phi Nhân duyên. 

366 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ thành nhân liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ thành nhân sanh ra do 
phi Truởng duyên. 

367 . 

Phi Nhân 1, phi Truởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tuơng ung 9. 

368 . 

Nhân duyên có phi Truởng 9. 

369 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng, y chỉ, hòa hợp, tuơng ung đều nên sắp rộng nhu phần liên 
quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

370 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ thành nhân làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ thành nhân bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

371 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ thành nhân làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ thành nhân bằng 
Cảnh duyên: Có 9 câu. 

372 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tuơng 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố huởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 3, Bất ly 9. 

373 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ thành nhân làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ thành nhân bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

374 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

375 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

376 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm nhu thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

377 . 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân liên quan những pháp ba đạo cao tuyệt trừ thành 
nhân và ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 


378 . 



78 


VỊ trí _ Nhị đề nhân — Tam để sơ đạo 


Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

379 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân 
sanh ra do phi Nhân duyên. 

380 . 

Phi Nhân 1, phi Truởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tuong ung 9. 

381 . 

Nhân duyên có phi Truởng 9. 

382 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng, y chỉ, hòa hợp, tuong ung đều nên sắp rộng nhu phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Paiihãvãra) 

383 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ thành 
nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

384 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ thành 
nhân bằng Cảnh duyên. 

385 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tuong 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố huởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 3, Bất ly 9. 

386 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ thành 
nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

387 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

388 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

389 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

390 . 

* Pháp phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân liên quan pháp phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

391 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9, Nghiệp 9, Quyền 9, Bất tuơng ưng 9. 


392 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


79 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

393 . 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ thành nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân liên quan những pháp phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân sanh ra 
do phi Cảnh duyên. 

394 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân liên quan những pháp phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân sanh ra do phi Truởng duyên. 

395 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tuơng 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng 
ung 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

396 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

397 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng, y chỉ, hòa hợp, tuơng ung đều nên sắp rộng nhu phần liên 
quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đe (Paũhãvãra) 

398 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân làm duyên cho pháp phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

399 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân làm duyên cho pháp phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân bằng Cảnh duyên: Có 9 câu. 

400 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tuơng 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố huởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, 
Thiền 3, Đạo 9, Tuơng ung 9, Bất tuơng ung 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

401 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân làm duyên cho pháp phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên. 

402 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

403 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

404 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 



80 


VỊ trí _ Nhị đề nhân - Tam để sơ đạo 


Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm nhu thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề sơ đạo (kiến) 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

(Hetuduka dassanenapahãtabbahetukattỉka) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

405 . 

* Pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ thành nhân liên quan pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ 
thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ thành nhân liên quan những pháp hữu nhân so đạo 
tuyệt trừ thành nhân và hữu nhân so đạo tuyệt trừ phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 
3 câu. 

406 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

407 . 

Pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ thành nhân liên quan pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ 
thành nhân sanh ra do phi Truởng duyên. 

408 . 

Phi Truởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tuong ung 9. 

409 . 

Nhân duyên có phi Truởng 9. 

410 . 

Phi Truởng duyên có Nhân 9. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng, y chỉ, hòa họp, tuong ung đều nên sắp rộng nhu phần liên 
quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

411 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ thành nhân làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt 
trừ thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

412 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ thành nhân làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt 
trừ thành nhân bằng Cảnh duyên: Có 9 câu. 

413 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 9, cố huởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Bất ly 9. 

414 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ thành nhân làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt 
trừ thành nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

415 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

416 . 


Nhân duyên có phi Cảnh 3. 




Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


81 


417 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãraj trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm nhu thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

418 . 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

419 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9, Bất ly 9. 

420 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ thành nhân sanh ra do phi Truởng duyên: Có 9 câu. 

421 . 

Phi Truởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tuong ung 9. 

422 . 

Nhân duyên có phi Truởng 9. 

423 . 

Phi Truởng duyên có Nhân 9. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng, y chỉ, hòa họp, tuong ung đều nên sắp rộng nhu phần liên 
quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Paĩihãvãra) 

424 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

425 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ thành nhân bằng Cảnh duyên: Có 9 câu. 

426 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tuong 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố huởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Bất ly 9. 

427 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ thành nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

428 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

429 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

430 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 



82 


Vị trí _ Nhị đề nhân — Tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm nhu thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

431 . 

Pháp phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ ịneva dassanena na bhãvanãya 
pahãtabba hetuka) thành nhân hên quan pháp phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

432 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

433 . 

Pháp phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp phi hữu 
nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

434 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tuong 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuong ung 3, phi Bất tuong 
ung 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

435 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

436 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng, y chỉ, hòa họp, tuong ung đều nên sắp rộng nhu phần liên 
quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Paiỉhãvãra) 

437 . 

Pháp phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ ịneva dassanena na bhãvanãya 
pahãtabb hetuka) thành nhân làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ thành nhân bằng Nhân duyên. 

438 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tuơng 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố huởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, 
Thiền 3, Đạo 9, Tuơng ung 9, Bất tuơng ung 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

439 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân làm duyên cho pháp 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ (neva dassanena na bhãvanãya 
pahãtabb hetuka) thành nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y 
duyên. 

440 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

441 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

442 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


83 


Dứt nhị đề nhân - tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ 

(Hetuduka ãcayagãmittika) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

443 . 

* Pháp nhân sanh tử (ãcayagãmỉ) thành nhân liên quan pháp nhân sanh tử thành nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân sanh tử phi nhân liên quan pháp nhân sanh tử phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân sanh tử thành nhân liên quan những pháp nhân sanh tử thành nhân và nhân 
sanh tử phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

444 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Bất ly 9. 

445 . 

Pháp nhân sanh tử thành nhân liên quan pháp nhân sanh tử phi nhân sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

446 . 

Pháp nhân sanh tử (ãcayagãmi) thành nhân liên quan pháp nhân sanh tử thành nhân 
sanh ra do phi Trưởng duyên. 

447 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tương ưng 9. 

448 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

449 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

450 . 

Pháp nhân sanh tử thành nhân làm duyên cho pháp nhân sanh tử thành nhân bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

451 . 

Pháp nhân sanh tử thành nhân làm duyên cho pháp nhân sanh tử thành nhân bằng 
Cảnh duyên: Có 9 câu. 

452 . 

* Pháp nhân sanh tử thành nhân làm duyên cho pháp nhân sanh tử thành nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp nhân sanh tử phi nhân làm duyên cho pháp nhân sanh tử phi nhân bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Chư pháp nhân sanh tử thành nhân và nhân sanh tử phi nhân làm duyên cho pháp nhân 
sanh tử thành nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh: Có 3 câu. 

453 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Cận y 9, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Bất ly 9. 




84 


VỊ trí _ Nhị đề nhân — Tam đề hữu học 


454 . 

Pháp nhân sanh tử thành nhân làm duyên cho pháp nhân sanh tử thành nhân bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

455 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

456 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3 

457 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

458 . 

* Pháp nhân đến Níp Bàn (apacaya gãmi) thành nhân liên quan pháp nhân đến Níp Bàn 
thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân đến Níp Bàn phi nhân liên quan pháp nhân đến Níp Bàn phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân đến Níp Bàn thành nhân liên quan những pháp nhân đến Níp Bàn thành 
nhân và nhân đến Níp Bàn phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

459 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Nghiệp 9, Thực 9, Bất ly 9. 

460 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn thành nhân liên quan pháp nhân đến Níp Bàn thành nhân sanh 
ra do phi Trưởng duyên. 

461 . 

Phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương 
ưng 9. 

462 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 6. 

463 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 6. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

464 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn thành nhân làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn thành nhân 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

465 . 

* Pháp nhân đến Níp Bàn thành nhân làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn thành nhân 
bằng Trưởng duyên có Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp nhân đến Níp Bàn phi nhân làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn phi nhân 
bằng Trưởng duyên có Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 


466 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


85 


Nhân 3, Trưởng 6, Đồng sanh 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Hiện 
hữu 9, Bất ly 9. 

467 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn (apacaya gãmi) thành nhân làm duyên cho pháp nhân đến Níp 
Bàn thành nhân bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

468 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

469 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

470 . 

Phi Nhân duyên có Trưởng 3. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra') trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

471 . 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn ịnevãcayagãminãpacayagãmi) thành 
nhân liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn thành nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh tử 
phi nhân đến Níp Bàn phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn thành nhân liên quan những pháp phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn thành nhân và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp 
Bàn phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

472 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Cận y 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 
9, Quyền 9, Bất ly 9. 

473 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn phi nhân hên quan pháp phi nhân sanh tử 
phi nhân đến Níp Bàn phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

474 . 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn phi nhân hên quan pháp phi nhân sanh tử 
phi nhân đến Níp Bàn thành nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh tử 
phi nhân đến Níp Bàn phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn ( nevãcayagãmỉnãpacayagãmi) thành 
nhân liên quan những pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn thành nhân và phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

475 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn thành nhân liên quan pháp phi nhân sanh 
tử phi nhân đến Níp Bàn thành nhân sanh ra do phi Trưởng duyên. 

476 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn thành nhân liên quan pháp phi nhân sanh 
tử phi nhân đến Níp Bàn thành nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: Có 3 câu. 


477 . 



86 


VỊ trí _ Nhị đề nhân — Tam đề hữu học 


Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn thành nhân liên quan pháp phi nhân sanh 
tử phi nhân đến Níp Bàn thành nhân sanh ra do phi Hậu sanh duyên. 

478 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh tử 
phi nhân đến Níp Bàn thành nhân sanh ra do phi Nghiệp duyên. 

479 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tương 3, 
phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 
3, phi Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi 
Bất tương ưng 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

480 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

481 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

482 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn (nevãcayagãmỉnãpacayagãmi) thành 
nhân làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn thành nhân bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

483 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn thành nhân làm duyên cho pháp phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn thành nhân bằng Cảnh duyên. 

484 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, 
Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

485 . 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn ịnevãcayagãminãpacayagãmi) thành 
nhân làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn thành nhân bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn phi nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, 
bằng Quyền duyên. 

486 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

487 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

488 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (pahhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề nhân sanh tử 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


87 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ HỮU HỌC 

(Hetuduka sekkhattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

489 . 

* Pháp hữu học (sekkha) thành nhân liên quan pháp hữu học thành nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu học phi nhân liên quan pháp hữu học phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp hữu học thành nhân liên quan những pháp hữu học thành nhân và hữu học phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

490 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Bất ly (avigata) 9. 

491 . 

Pháp hữu học ịsekkha) thành nhân liên quan pháp hữu học thành nhân sanh ra do phi 
Trưởng duyên. 

492 . 

Phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tương ưng 9. 

493 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 6. 

494 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 6. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

495 . 

Pháp hữu học (sekkhã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp hữu học thành nhân 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

496 . 

* Pháp hữu học thành nhân làm duyên cho pháp hữu học thành nhân bằng Trưởng duyên 
có Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp hữu học phi nhân làm duyên cho pháp hữu học phi nhân bằng Trưởng duyên có 
Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

497 . 

Pháp hữu học thành nhân làm duyên cho pháp hữu học thành nhân bằng Vô gián 
duyên. 

498 . 

Nhân 3, Trưởng 6, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, Cận y 9, 
Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 
9, Ly 9, Bất ly 9. 

499 . 

Pháp hữu học thành nhân làm duyên cho pháp hữu học thành nhân bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 


500 . 



88 


VỊ trí _ Nhị đề nhân — Tam đề hữu học 


Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

501 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

502 . 

Phi Nhân duyên có Trưởng 3. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

503 . 

* Pháp vô học (asekkhã dhammã) thành nhân liên quan pháp vô học thành nhân sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô học phi nhân liên quan pháp vô học phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp vô học thành nhân liên quan những pháp vô học thành nhân và pháp vô học phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

504 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tưong 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, Nghiệp 9, Quả 9, Bất ly 9. 

505 . 

Pháp vô học thành nhân liên quan pháp vô học thành nhân sanh ra do phi Trưởng 
duyên (adhipatipaccayo). 

506 . 

Phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Bất tưong ưng 9. 

507 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 6. 

508 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 6. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa họp, tưong ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Paỉihãvãra) 

509 . 

Pháp vô học (asekkhã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp vô học thành nhân 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

510 . 

* Pháp vô học thành nhân làm duyên cho pháp vô học thành nhân bằng Trưởng duyên có 
Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp vô học phi nhân làm duyên cho pháp vô học phi nhân bằng Trưởng duyên có 
Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

511 . 

Pháp vô học thành nhân làm duyên cho pháp vô học (asekkhã dhammã) thành nhân 
bằng Cận y duyên có Vô gián cận y (anantarũpanissaya). 


512 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 ( Cảo bản )- Sư cả Tịnh Sự 


89 


Nhân 3, Trưởng 6, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, Cận y 9, 
Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 
9, Ly 9, Bất ly 9. 

513 . 

Pháp vô học thành nhân làm duyên cho pháp vô học thành nhân bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

514 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

515 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

516 . 

Phi Nhân duyên có Trưởng 3. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

517 . 

* Pháp phi hữu học phi vô học (nevơ sekkhã nãsekkhã dhammã) thành nhân liên quan 
pháp phi hữu học phi vô học thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi hữu học phi vô học phi nhân liên quan pháp phi hữu học phi vô học phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi hữu học phi vô học thành nhân liên quan chư pháp phi hữu học phi vô học 
thành nhân và phi hữu học phi vô học phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

518 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Bất ly 9. 

519 . 

* Pháp phi hữu học phi vô học phi nhân liên quan pháp phi hữu học phi vô học phi nhân 
sanh ra do phi Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu học phi vô học thành nhân liên quan pháp phi hữu học phi vô học phi 
nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

520 . 

* Pháp phi hữu học phi vô học phi nhân liên quan pháp phi hữu học phi vô học thành 
nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi hữu học phi vô học (neva sekkhã nãsekkhã dhammã) phi nhân liên quan pháp 
phi hữu học phi vô học phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi hữu học phi vô học phi nhân liên quan những pháp phi hữu học phi vô học 
thành nhân và phi hữu học phi vô học phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

521 . 

Pháp phi hữu học phi vô học thành nhân liên quan pháp phi hữu học phi vô học thành 
nhân sanh ra do phi Trưởng duyên. 

522 . 

Pháp phi hữu học phi vô học thành nhân liên quan pháp phi hữu học phi vô học thành 
nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: Có 3 câu. 


523 . 



90 


VỊ trí _ Nhị đề nhân — Tam đề hữu học 


Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

524 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

525 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng (nhờ cậy), y chỉ, hòa họp, tương ưng đều phải sắp rộng như 
phần liên quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

526 . 

Pháp phi hữu học phi YÔ học (neva sekkhã nãsekkhã dhammã) thành nhân làm duyên 
cho pháp phi hữu học phi vô học thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

527 . 

Pháp phi hữu học phi vô học thành nhân làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học 
thành nhân bằng Cảnh duyên: Có 9 câu. 

528 . 

Pháp phi hữu học phi vô học thành nhân làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học 
thành nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 9 câu. 

529 . 

Pháp phi hữu học phi vô học phi nhân làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học phi 
nhân bằng Tiền sanh duyên. 

530 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, 
Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

531 . 

Pháp phi hữu học phi vô học (neva sekkhã nãsekkhã dhammã) thành nhân làm duyên 
cho pháp phi hữu học phi vô học thành nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

532 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

533 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

534 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (pahhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề hữu học 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ HY THIỂU 

(Hetuduka parittattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

535 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


91 


* Pháp hy thiểu (parittã dhammã) thành nhân liên quan pháp hy thiểu thành nhân sanh 
ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hy thiểu phi nhân liên quan pháp hy thiểu phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp hy thiểu thành nhân liên quan những pháp hy thiểu thành nhân và hy thiểu phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

536 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9, Bất ly 9. 

537 . 

* Pháp hy thiểu phi nhân liên quan pháp hy thiểu phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

* Pháp hy thiểu (parittã dhammã) thành nhân liên quan pháp hy thiểu phi nhân sanh ra 
do phi Nhân duyên. 

538 . 

* Pháp hy thiểu phi nhân liên quan pháp hy thiểu thành nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp hy thiểu phi nhân liên quan pháp hy thiểu phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp hy thiểu phi nhân liên quan những pháp hy thiểu thành nhân và hy thiểu phi nhân 
sanh ra do phi Cảnh duyên. 

539 . 

Pháp hy thiểu thành nhân liên quan pháp hy thiểu thành nhân sanh ra do phi Truởng 
duyên. 

540 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tuơng 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng 
ung 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

541 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

542 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng, y chỉ, hòa hợp, tuơng ung đều nên sắp rộng nhu phần liên 
quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Paiihãvãra) 

543 . 

Pháp hy thiểu (parittã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp hy thiểu thành nhân 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

544 . 

Pháp hy thiểu thành nhân làm duyên cho pháp hy thiểu thành nhân bằng Cảnh duyên. 

545 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Bất ly 9. 

546 . 

Pháp hy thiểu thành nhân làm duyên cho pháp hy thiểu thành nhân bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

547 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

548 . 



92 


Vị trí _ Nhị đề nhân — Tam đề hy thiêu 


Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

549 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm nhu thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

550 . 

* Pháp đáo đại (mahaggatã dhammã) thành nhân hên quan pháp đáo đại thành nhân 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp đáo đại phi nhân liên quan pháp đáo đại phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp đáo đại thành nhân liên quan những pháp đáo đại thành nhân và đáo đại phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

551 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tuong 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, cố huởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Bất ly 9. 

552 . 

Pháp đáo đại thành nhân liên quan pháp đáo đại thành nhân sanh ra do phi Truởng 
duyên. 

553 . 

Phi Truởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tuong ung 9. 

554 . 

Nhân duyên có phi Truởng 9. 

555 . 

Phi Truởng duyên có Nhân 9. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng (nhờ cậy), y chỉ, hòa hợp, tuong ung đều nên sắp rộng nhu 
phần liên quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

556 . 

Pháp đáo đại (mahaggatã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp đáo đại thành 
nhân bằng Nhân duyên ; có 3 câu. 

557 . 

* Pháp đáo đại thành nhân làm duyên cho pháp đáo đại thành nhân bằng Cảnh duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp đáo đại (mahaggatã dhammã) phi nhân làm duyên cho pháp đáo đại phi nhân 
bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Chu pháp đáo đại thành nhân và pháp đáo đại phi nhân làm duyên cho pháp đáo đại 
thành nhân bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

558 . 

* Pháp đáo đại thành nhân làm duyên cho pháp đáo đại thành nhân bằng Truởng duyên 
có Truởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp đáo đại phi nhân làm duyên cho pháp đáo đại phi nhân bằng Truởng duyên có 
Truởng đồng sanh: Có 3 câu. 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


93 


559 . 

Pháp đáo đại thành nhân làm duyên cho pháp đáo đại thành nhân bằng Vô gián duyên. 

560 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 6, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tưong 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tưong ưng 
9, Hiện hữu 9, Bất ly 9. 

561 . 

Pháp đáo đại thành nhân làm duyên cho pháp đáo đại thành nhân bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

562 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

563 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

564 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

565 . 

* Pháp vô lượng (appamãnã dhammã) thành nhân liên quan pháp vô lượng thành nhân 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô lượng phi nhân liên quan pháp vô lượng phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 
3 câu. 

* Pháp vô lượng thành nhân liên quan những pháp vô lượng thành nhân và vô lượng phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

566 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Cận y 9, Nghiệp 9, Quả 9, Bất ly 9. 

567 . 

Pháp vô lượng (appamãnã dhammã) thành nhân liên quan pháp vô lượng thành nhân 
sanh ra do phi Trưởng duyên. 

568 . 

Phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tưong ưng 9. 

569 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 6. 

570 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 6. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tưong ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Paĩihãvãra) 

571 . 

Pháp vô lượng (appamãnã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp vô lượng thành 
nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 


572 . 



94 


VỊ trí _ Nhị đề nhân — Tam đề hy thiêu 


Pháp vô lượng phi nhân làm duyên cho pháp vô lượng phi nhân bằng Cảnh duyên: Có 
3 câu. 

573 . 

* Pháp vô lượng thành nhân làm duyên cho pháp vô lượng thành nhân bằng Trưởng 
duyên có Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp vô lượng phi nhân làm duyên cho pháp vô lượng phi nhân bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

574 . 

Pháp vô lượng thành nhân làm duyên cho pháp vô lượng thành nhân bằng Vô gián 
duyên: Có 9 câu. 

575 . 

Pháp vô lượng thành nhân làm duyên cho pháp vô lượng thành nhân bằng Cận y duyên 
có Vô gián cận y và Thuần cận y: Có 9 câu. 

576 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 6, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Hiện hữu 
9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

577 . 

Pháp vô lượng thành nhân làm duyên cho pháp vô lượng thành nhân bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

578 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

579 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

580 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Đem phần vấn đề (pahhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng (anuloma), đối 
lập (paccanĩya), thuận nghịch (anuloma paccanĩya), nghịch thuận (paccanĩya anuloma) 
đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề hy thiêu 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ CẢNH HY THIỀU 

(Hetuduka parittãrammanattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

581 . 

* Pháp cảnh hy thiểu (parittãrammanã dhammã) thành nhân liên quan pháp cảnh hy 
thiểu thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh hy thiểu phi nhân liên quan pháp cảnh hy thiểu phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh hy thiểu thành nhân liên quan những pháp cảnh hy thiểu thành nhân và 
pháp cảnh hy thiểu phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

582 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Bất ly 9. 


583 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


95 


* Pháp cảnh hy thiểu phi nhân liên quan pháp cảnh hy thiểu phi nhân sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

* Pháp cảnh hy thiểu thành nhân liên quan pháp cảnh hy thiểu phi nhân sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

584 . 

Pháp cảnh hy thiểu thành nhân liên quan pháp cảnh hy thiểu thành nhân sanh ra do phi 
Truởng duyên. 

585 . 

Phi Nhân 2, phi Truởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tuơng ung 9. 

586 . 

Nhân duyên có phi Truởng 9. 

587 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng (nhờ cậy), y chỉ, hòa hợp, tuơng ung đều nên sắp rộng nhu 
phần liên quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

588 . 

Pháp cảnh hy thiểu (parỉttãrammanã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp cảnh 
hy thiểu thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

589 . 

Pháp cảnh hy thiểu thành nhân làm duyên cho pháp cảnh hy thiểu thành nhân bằng 
Cảnh duyên: Có 9 câu. 

590 . 

Pháp cảnh hy thiểu thành nhân làm duyên cho pháp cảnh hy thiểu thành nhân bằng 
Truởng duyên. 

591 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tuơng 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố huởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tuơng ung 
9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

592 . 

Pháp cảnh hy thiểu thành nhân làm duyên cho pháp cảnh hy thiểu thành nhân bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

593 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

594 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

595 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

596 . 



96 


VỊ trí _ Nhị đề nhân — Tam đề cảnh hy thiếu 


* Pháp cảnh đáo đại (mahaggatãrammanã dhammã) thành nhân liên quan pháp cảnh đáo 
đại thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh đáo đại phi nhân liên quan pháp cảnh đáo đại phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp biết cảnh đáo đại (mahaggatãrammanã dhammã) thành nhân liên quan những 
pháp biết cảnh đáo đại thành nhân và pháp biết cảnh đáo đại phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

597 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 3, Bất ly 9. 

598 . 

* Pháp biết cảnh đáo đại phi nhân liên quan pháp biết cảnh đáo đại phi nhân sanh ra do 
phi Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh đáo đại thành nhân liên quan pháp biết cảnh đáo đại phi nhân sanh ra 
do phi Nhân duyên. 

599 . 

Pháp biết cảnh đáo đại thành nhân liên quan pháp biết cảnh đáo đại thành nhân sanh ra 
do phi Trưởng duyên. 

600 . 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Đạo 1, phi Bất tưong ưng 9. 

601 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

602 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng (nhờ cậy), y chỉ, hòa hợp, tưong ưng đều nên sắp rộng như 
phần liên quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

603 . 

Pháp biết cảnh đáo đại (mahaggatãrammanã dhammã) thành nhân làm duyên cho 
pháp biết cảnh đáo đại thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

604 . 

Pháp biết cảnh đáo đại thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại thành nhân 
bằng Cảnh duyên: Có 9 câu. 

605 . 

* Pháp biết cảnh đáo đại thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại thành nhân 
bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp biết cảnh đáo đại phi nhân làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại phi nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Chư pháp biết cảnh đáo đại thành nhân và biết cảnh đáo đại phi nhân làm duyên cho 
pháp biết cảnh đáo đại thành nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh: Có 3 câu. 

606 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Y chỉ 9, Cận y 9, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, 
Bất ly 9. 


607 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


97 


Pháp biết cảnh đáo đại (mahaggatãrammanã dhammã) thành nhân làm duyên cho 
pháp biết cảnh đáo đại thành nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên. 

608 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

609 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

610 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

611 . 

* Pháp biết cảnh vô lượng (appamãnãrammanã dhammã) thành nhân liên quan pháp 
biết cảnh vô lượng thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp biết cảnh vô lượng phi nhân liên quan pháp biết cảnh vô lượng phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp biết cảnh vô lượng thành nhân liên quan những pháp biết cảnh vô lượng thành 
nhân và pháp biết cảnh vô lượng phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

612 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tưong 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Bất ly 9. 

613 . 

Pháp biết cảnh vô lượng phi nhân liên quan pháp biết cảnh vô lượng phi nhân sanh ra 
do phi Nhân duyên. 

614 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Đạo 1, phi Bất tưong ưng 9. 

615 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

616 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tưong ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

617 . 

Pháp biết cảnh vô lượng (appamãnãrammanã dhammã) thành nhân làm duyên cho 
pháp biết cảnh vô lượng thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

618 . 

Pháp biết cảnh vô lượng thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng thành 
nhân bằng Cảnh duyên: Có 9 câu. 

619 . 

* Pháp biết cảnh vô lượng thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng thành 
nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 



98 


VỊ trí _ Nhị đề nhân — Tam đề cảnh hy thiêu 


* Pháp biết cảnh vô lượng phi nhân làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng phi nhân 
bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Chư pháp biết cảnh vô lượng thành nhân và pháp biết cảnh vô lượng phi nhân làm 
duyên cho pháp biết cảnh vô lượng thành nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh: 
Có 3 câu. 

620 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 
9, Hiện hữu 9, Bất ly 9. 

621 . 

Pháp biết cảnh vô lượng thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng thành 
nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

622 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

623 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

624 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề cảnh hy thiếu 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐỀ TY HẠ 

(Hetuduka hinattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

625 . 

* Pháp ty hạ (hĩnã dhammã) thành nhân liên quan pháp ty hạ thành nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp ty hạ phi nhân liên quan pháp ty hạ phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp ty hạ thành nhân liên quan những pháp ty hạ thành nhân và ty hạ phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

626 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Thực 9, Bất ly 9. 

627 . 

Pháp ty hạ thành nhân liên quan pháp ty hạ phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

628 . 

* Pháp ty hạ thành nhân liên quan pháp ty hạ thành nhân sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp ty hạ phi nhân liên quan pháp ty hạ phi nhân sanh ra do phi Trưởng duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp ty hạ thành nhân liên quan những pháp ty hạ thành nhân và ty hạ phi nhân sanh 
ra do phi Trưởng duyên: Có 3 câu. 

629 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tương ưng 9. 




Tạng Vô Tỷ Pháp — Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sư cả Tịnh Sự 


99 


630 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

631 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

632 . 

Pháp ty hạ (hĩnã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp ty hạ thành nhân bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

633 . 

Pháp ty hạ thành nhân làm duyên cho pháp ty hạ thành nhân bằng Cảnh duyên;... bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh. 

634 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Bất ly 9. 

635 . 

Pháp ty hạ (hĩnã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp ty hạ thành nhân bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

636 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

637 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

638 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

639 . 

Pháp trung bình (majjhimã dhammã) thành nhân liên quan pháp trung bình thành nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

640 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

641 . 

Pháp trung bình phi nhân liên quan pháp trung bình phi nhân sanh ra do phi Nhân 
duyên. 

642 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Ly 3. 

643 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

644 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 



100 


Vị trí _ Nhị đề nhân — Tam đề ty hạ 


Phần Vấn Đề (Paũhavara) 

645 . 

Pháp trung bình (majjhimã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp trung bình thành 
nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

646 . 

Pháp trung bình thành nhân làm duyên cho pháp trung bình thành nhân bằng Cảnh 
duyên;... bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh. 

647 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Bất ly 9. 

648 . 

Pháp trung bình (majjhimã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp trung bình thành 
nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

649 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

650 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

651 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

652 . 

* Pháp tinh lương (panỉtã dhammã) thành nhân liên quan pháp tinh lương thành nhân 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp tinh lương phi nhân liên quan pháp tinh lương phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp tinh lương thành nhân liên quan những pháp tinh lương thành nhân và tinh lương 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

653 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 9, Bất ly 9. 

654 . 

Pháp tinh lương thành nhân liên quan pháp tinh lương thành nhân sanh ra do phi 
Trưởng duyên. 

655 . 

Phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tương ưng 9. 

656 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 6. 

657 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 6. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

658 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


101 


Pháp tinh lương ( pamta dhamma) thành nhân làm duyên cho pháp tinh lương thành 
nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

659 . 

Pháp tinh lương (panĩtã dhammã) phi nhân làm duyên cho pháp tinh lương phi nhân 
bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

660 . 

Pháp tinh lương thành nhân làm duyên cho pháp tinh lương thành nhân bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

661 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 6, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận ỵ 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Hiện hữu 
9, Bất ly 9. 

662 . 

Pháp tinh lương thành nhân làm duyên cho pháp tinh lương thành nhân bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

663 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

664 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

665 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Đem phần vấn đề (pahhãvãraj trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề ty hạ 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ TÀ 
(Hetuduka micchattãttikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

666 . 

* Pháp tà nhứt định (mỉcchatta niyatã dhammã) thành nhân liên quan pháp tà nhứt định 
thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp tà nhứt định phi nhân liên quan pháp tà nhứt định phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp tà nhứt định thành nhân liên quan những pháp tà nhứt định thành nhân và pháp tà 
nhứt định phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

667 . 

Pháp tà nhứt định thành nhân liên quan pháp tà nhứt định thành nhân sanh ra do Cảnh 
duyên. 

668 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Thực 9, Bất ly 9. 

669 . 

Pháp tà nhứt định (mỉcchatta niyatã dhammã) phi nhân liên quan pháp tà nhứt định 
thành nhân sanh ra do phi Trưởng duyên. 

670 . 

Phi Trưởng 3, phi Hậu sanh 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 9. 




102 


Vị trí _ Nhị đề nhân — Tam đề tà 


671 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 3. 

672 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 3. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

673 . 

Pháp tà nhứt định (micchatta nỉyatã dhammã) làm duyên cho pháp tà nhứt định thành 
nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

674 . 

Pháp tà nhứt định phi nhân làm duyên cho pháp tà nhứt định phi nhân bằng Trưởng 
duyên có Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

675 . 

Nhân 3, Trưởng 3, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, Cận y 9, Nghiệp 3, Thực 3, 
Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 9, Hiện hữu 9, Bất ly 9. 

676 . 

Pháp tà nhứt định thành nhân làm duyên cho pháp tà nhứt định thành nhân bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

677 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

678 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 3. 

679 . 

Phi Nhân duyên có Trưởng 3. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

680 . 

* Pháp chánh nhứt định (sammatta nỉyatã dhammã) thành nhân liên (pciỊỉcca) quan pháp 
chánh nhứt định thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp chánh nhứt định phi nhân liên quan pháp chánh nhứt định (nỉyatã) phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp chánh nhứt định thành nhân liên quan những pháp chánh nhứt định thành nhân 
và pháp chánh nhứt định phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

681 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Tiền sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Thực 9, Bất ly 9. 

682 . 

Pháp chánh nhứt định (sammatta nỉyatã dhammã) thành nhân liên quan pháp chánh 
nhứt định thành nhân sanh ra do phi Trưởng duyên. 

683 . 

Phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tương 
ưng 9. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


103 


684 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 6. 

685 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 6. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

686 . 

Pháp chánh nhứt định ịsammatta niyatã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp 
chánh nhứt định thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

687 . 

* Pháp chánh nhứt định thành nhân làm duyên cho pháp chánh nhứt định thành nhân 
bằng Trưởng duyên có Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp chánh nhứt định phi nhân làm duyên cho pháp chánh nhứt định phi nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

688 . 

Nhân 3, Trưởng 6, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, Cận y 9, Nghiệp 3, Thực 3, 
Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Hiện hữu 9, Bất ly 9. 

689 . 

Pháp chánh nhứt định thành nhân làm duyên cho pháp chánh nhứt định thành nhân 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

690 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

691 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

692 . 

Phi Nhân duyên có Trưởng 3. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

693 . 

* Pháp bất định (anỉyatã dhammã) thành nhân liên quan pháp bất định thành nhân sanh 
ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất định phi nhân liên quan pháp bất định phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp bất định thành nhân liên quan những pháp bất định thành nhân và bất định phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

694 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Bất ly 9. 

695 . 

* Pháp bất định phi nhân liên quan pháp bất định phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

* Pháp bất định thành nhân liên quan pháp bất định phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

696 . 

* Pháp bất định phi nhân liên quan pháp bất định thành nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 



104 


Vị trí _ Nhị đề nhân — Tam đề tà 


* Pháp bất định phi nhân liên quan pháp bất định phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp bất định phi nhân liên quan những pháp bất định thành nhân và bất định phi nhân 
sanh ra do phi Cảnh duyên. 

697 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tương 9, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

698 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

699 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Dù phần đồng sanh (sahạịãtavãra), ỷ trượng (paccaỵavãra), y chỉ (nissayavãra), hòa hợp 
(,sahsatthavãra'), tương ưng (sampayuttavãra) đều nên sắp rộng như phần liên quan 
(patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

700 . 

Pháp bất định (anỉyatã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp bất định thành nhân 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

701 . 

Pháp bất định thành nhân làm duyên cho pháp bất định thành nhân bằng Cảnh duyên: 
Có 9 câu. 

702 . 

* Pháp bất định thành nhân làm duyên cho pháp bất định thành nhân bằng Trưởng duyên 
có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp bất định phi nhân làm duyên cho pháp bất định phi nhân bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Chư pháp bất định thành nhân và bất định phi nhân làm duyên cho pháp bất định thành 
nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

703 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, 
Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

704 . 

Pháp bất định (aniyatã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp bất định thành nhân 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

705 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

706 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

707 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề tà 



NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ CÓ CẢNH LÀ ĐẠO 

(Hetuduka maggãrammanattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

708 . 

* Pháp có cảnh là đạo (maggãrammanã dhammã) thành nhân liên quan pháp có cảnh là 
đạo thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp có cảnh là đạo phi nhân liên quan pháp có cảnh là đạo phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp có cảnh là đạo thành nhân liên quan những pháp có cảnh là đạo thành nhân và có 
cảnh là đạo phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu 

709 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Nghiệp 9, Bất ly 9. 

710 . 

Pháp có cảnh là đạo phi nhân liên quan pháp có cảnh là đạo phi nhân sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

711 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Đạo 1, phi Bất tưong ưng 9. 

712 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

713 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tưong ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Paiihãvãra) 

714 . 

Pháp có cảnh là đạo (maggãrammanãdhamma) thành nhân làm duyên cho pháp có 
cảnh là đạo thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

715 . 

* Pháp có cảnh là đạo thành nhân làm duyên cho pháp có cảnh là đạo thành nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng đồng sanh (,sahạịãtãdhipati): Có 3 câu. 

* Pháp có cảnh là đạo phi nhân làm duyên cho pháp có cảnh là đạo phi nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

716 . 

Pháp có cảnh là đạo thành nhân làm duyên cho pháp có cảnh là đạo thành nhân bằng 
Vô gián duyên. 

717 . 

Nhân 3, Trưởng 6, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tưong 9, Y chỉ 9, Cận y 9, 
Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tưong ưng 9, Hiện hữu 9, 
Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

718 . 

Pháp có cảnh là đạo (maggahetukã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp có cảnh 
là đạo thành nhân bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

719 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 


720 . 


106 


VỊ trí _ Nhị đề nhân — Tam đề có cảnh là đạo 


Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

721 . 

Phi Nhân duyên có Trưởng 3. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

722 . 

* Pháp có nhân là đạo (maggahetukã dhammã) thành nhân liên quan pháp có nhân là 
5đạo thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp có nhân là đạo phi nhân liên quan pháp có nhân là đạo phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp có nhân là đạo thành nhân liên quan những pháp có nhân là đạo thành nhân và 
pháp có nhân là đạo phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

723 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, cố hưởng 9, Nghiệp 9, Thực 9, Quyền 9, Bất ly 9. 

724 . 

Pháp có nhân là đạo thành nhân liên quan pháp có nhân là đạo thành nhân sanh ra do 
phi Trưởng duyên. 

725 . 

Phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tưong 
ưng 9. 

726 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 6. 

727 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 6. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tưong ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

728 . 

Pháp có nhân là đạo (maggahetukã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp có nhân 
là đạo thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

729 

* Pháp có nhân là đạo thành nhân làm duyên cho pháp có nhân là đạo thành nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp có nhân là đạo phi nhân làm duyên cho pháp có nhân là đạo phi nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

730 . 

Nhân 3, Trưởng 6, Đồng sanh 9, Hồ tưong 9, Y chỉ 9, Cận y 9, Nghiệp 3, Thực 3, 
Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tưong ưng 9, Hiện hữu 9, Bất ly 9. 

731 . 

Pháp có nhân là đạo thành nhân làm duyên cho pháp có nhân là đạo thành nhân bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên (Upanissayapaccayo). 

732 . 


Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


107 


733 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

734 . 

Phi Nhân duyên có Trưởng 3. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

735 . 

* Pháp có trưởng là đạo (maggahetukã dhammã) thành nhân liên quan pháp có trưởng là 
đạo thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp có trưởng là đạo phi nhân liên quan pháp có trưởng là đạo phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp có trưởng là đạo thành nhân liên quan những pháp có trưởng là đạo thành nhân 
và có trưởng là đạo phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

736 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Nghiệp 9, Thực 9, Bất ly 9. 

737 . 

Pháp có trưởng là đạo thành nhân liên quan pháp có trưởng là đạo (maggãdhipatino 
dhammã) thành nhân sanh ra do phi Trưởng duyên. 

738 . 

Phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tưong ưng 9. 

739 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

740 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 9. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tưong ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

741 . 

Pháp có trưởng là đạo (maggãdhipatino dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp có 
trưởng là đạo thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

742 . 

Pháp có trưởng là đạo thành nhân làm duyên cho pháp có trưởng là đạo thành nhân 
bằng Cảnh duyên: Có 9 câu. 

743 . 

* Pháp có trưởng là đạo thành nhân làm duyên cho pháp có trưởng là đạo thành nhân 
bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp có trưởng là đạo phi nhân làm duyên cho pháp có trưởng là đạo phi nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Chư pháp có trưởng là đạo thành nhân và có trưởng là đạo phi nhân làm duyên cho 
pháp có trưởng là đạo thành nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh: Có 3 câu. 


744 . 



108 


VỊ trí _ Nhị đề nhân — Tam đề có cảnh là đạo 


Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Hiện 
hữu 9, Bất ly 9. 

745 . 

Pháp có trưởng là đạo ịmaggãdhipatino dhammã) phi nhân làm duyên cho pháp có 
trưởng là đạo thành nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y 
duyên. 

746 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

747 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

748 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề có cảnh là đạo 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ SANH TỒN 

(Hetuduka uppannattikam) 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

749 . 

Pháp sanh tồn (uppannã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp sanh tồn thành 
nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

750 . 

Pháp sanh tồn phi nhân làm duyên cho pháp sanh tồn phi nhân bằng Cảnh duyên: Có 3 
câu. 

751 . 

* Pháp sanh tồn thành nhân làm duyên cho pháp sanh tồn thành nhân bằng Trưởng 
duyên có Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp sanh tồn phi nhân làm duyên cho pháp sanh tồn phi nhân bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

752 . 

Pháp sanh tồn thành nhân làm duyên cho pháp sanh tồn thành nhân bằng Đồng sanh 
duyên. 

753 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 6, Đồng sanh 9, Hỗ tương 9, Y chỉ 9, Cận y 3. 

Nương âm dương (utu) đã sanh mạnh có thể làm cho thiền (ịãna) phát sanh, pháp 
quán (vipassanã) phát sanh, đạo phát sanh, thông (abhihhã) phát sanh, nhập thiền 
(samãpattỉ) phát sanh. 

Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương 
ưng 9, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Bất ly 9. 

754 . 

Pháp sanh tồn (uppannã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp sanh tồn thành 
nhân bằng Đồng sanh duyên. 

755 . 


Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


109 


756 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

757 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Trong nhị đề này, dù phần liên quan (paticcavãra), đồng sanh (sahaịãta), ỷ trượng 
(paccayavãra), y chỉ, hòa hợp hay tưong ưng (sampayuttavãra) đều không có phi sanh 
tồn (anuppannã) hay sẽ sanh (uppãdino). 

Dứt nhị đề nhân - tam đề sanh tồn 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ QUÁ KHỨ 

(Hetuduka ãtitattỉkam) 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

758 . 

Pháp hiện tại ( paccuppannã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp hiện tại thành 
nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

759 . 

Pháp hiện tại phi nhân làm duyên cho pháp hiện tại phi nhân bằng Cảnh duyên: Có 3 
câu. 

760 . 

* Pháp hiện tại thành nhân làm duyên cho pháp hiện tại thành nhân bằng Trưởng duyên 
có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp hiện tại phi nhân làm duyên cho pháp hiện tại phi nhân bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh ; có 3 câu 

761 . 

Pháp hiện tại thành nhân làm duyên cho pháp hiện tại thành nhân bằng Đồng sanh 
duyên. 

762 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 6, Đồng sanh 9, Hỗ tưong 9, Y chỉ 9, Cận y 9, Tiền sanh 3, 
Hậu sanh 3, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tưong ưng 9, Bất 
tưong ưng 5, Hiện hữu 9, Bất ly 9. 

763 . 

Pháp hiện tại (paccuppnnã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp hiện tại thành 
nhân bằng Đồng sanh duyên. 

764 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

765 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

766 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Trong nhị đề này, dù phần liên quan (paticcavãra), đồng sanh (sahạịãta), ỷ trượng 
(paccayavãra) , y chỉ, hòa hợp (sansatthavãra), tưong ưng (sampayuttavãra) đều không 
có quá khứ (atita) hay vị lai (anãgata). 




110 


Vị trí _ Nhị đề nhân — Tam đề cảnh quá khứ 


Dứt nhị đề nhân - tam đề quá khứ 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ CẢNH QUÁ KHỨ 

(Hetuduka atitãrammanãttikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

767 . 

* Pháp biết cảnh quá khứ (atĩtãrammanã dhammã) thành nhân liên quan pháp biết cảnh 
quá khứ thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp biết cảnh quá khứ phi nhân liên quan pháp biết cảnh quá khứ phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp biết cảnh quá khứ thành nhân liên quan những pháp biết cảnh quá khứ thành 
nhân và pháp biết cảnh quá khứ phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

768 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Nghiệp 9, Bất ly 9. 

769 . 

* Pháp biết cảnh quá khứ phi nhân liên quan pháp biết cảnh quá khứ phi nhân sanh ra do 
phi Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh quá khứ thành nhân liên quan pháp biết cảnh quá khứ phi nhân sanh ra 
do phi Nhân duyên. 

770 . 

Pháp biết cảnh quá khứ thành nhân liên quan pháp biết cảnh quá khứ thành nhân sanh 
ra do phi Truởng duyên. 

771 . 

Phi Nhân 2, phi Truởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi Cố huởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Đạo 1, phi Bất tuơng ung 9. 

772 . 

Nhân duyên có phi Truởng 9. 

773 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng, y chỉ, hòa hợp, tuơng ung đều nên sắp rộng nhu phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

774 . 

Pháp biết cảnh quá khứ (atĩtãrammanã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp biết 
cảnh quá khứ thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

775 . 

Pháp có truởng là đạo thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ thành nhân 
bằng Cảnh duyên: Có 9 câu. 

776 . 

* Pháp biết cảnh quá khứ thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ thành nhân 
bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp biết cảnh quá khứ phi nhân làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ phi nhân bằng 
Truởng duyên có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Chu pháp biết cảnh quá khứ thành nhân và biết cảnh quá khứ phi nhân làm duyên cho 
pháp biết cảnh quá khứ thành nhân bằng Truởng duyên có Truởng cảnh: Có 3 câu. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


111 


777 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 
9, Hiện hữu 9, Bất ly 9. 

778 . 

Pháp biết cảnh quá khứ thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ thành nhân 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

779 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

780 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

781 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

782 . 

* Pháp biết cảnh vị lai (anãgatãrammanã dhammã) thành nhân liên quan pháp biết cảnh 
vị lai thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp biết cảnh vị lai phi nhân liên quan pháp biết cảnh vị lai phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp biết cảnh vị lai thành nhân liên quan những pháp biết cảnh vị lai thành nhân và 
biết cảnh vị lai phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

783 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Nghiệp 9, Bất ly 9. 

784 . 

* Pháp biết cảnh vị lai phi nhân liên quan pháp biết cảnh vị lai phi nhân sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh vị lai thành nhân liên quan pháp biết cảnh vị lai phi nhân sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

785 . 

Pháp biết cảnh vị lai thành nhân liên quan pháp biết cảnh vị lai thành nhân sanh ra do 
phi Trưởng duyên. 

786 . 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 9. 

787 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

788 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa họp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

789 . 



112 


Vị trí _ Nhị đề nhân — Tam đề cảnh quá khứ 


Pháp biết cảnh vị lai (anagatarammana dhamma) thành nhân làm duyên cho pháp biết 
cảnh vị lai thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

790 . 

Pháp biết cảnh vị lai (anãgatãrammanã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp biết 
cảnh vị lai thành nhân bằng Cảnh duyên: Có 9 câu. 

791 . 

* Pháp biết cảnh vị lai thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai thành nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp biết cảnh vị lai phi nhân làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai phi nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Chư pháp biết cảnh vị lai thành nhân và biết cảnh vị lai phi nhân làm duyên cho pháp 
biết cảnh vị lai thành nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 
Có 3 câu. 

792 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Bất ly 9. 

793 . 

Pháp biết cảnh vị lai thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai thành nhân bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

794 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

795 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

796 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

797 . 

* Pháp biết cảnh hiện tại thành nhân liên quan pháp biết cảnh hiện tại 
(paccuppannãrammanã dhammã) thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp biết cảnh hiện tại phi nhân liên quan pháp biết cảnh hiện tại phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp biết cảnh hiện tại thành nhân liên quan những pháp biết cảnh hiện tại thành nhân 
và pháp biết cảnh hiện tại phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

798 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Nghiệp 9, Bất ly 9. 

799 . 

* Pháp biết cảnh hiện tại (paccuppannãrammanã dhammã) phi nhân liên quan pháp biết 
cảnh hiện tại phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh hiện tại thành nhân liên quan pháp biết cảnh hiện tại phi nhân sanh ra 
do phi Nhân duyên. 

800 . 

Pháp biết cảnh hiện tại thành nhân liên quan pháp biết cảnh hiện tại thành nhân sanh ra 
do phi Trưởng duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


113 


801 . 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 9. 

802 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

803 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

804 . 

Pháp biết cảnh hiện tại (paccuppannãrammanã dhammã) thành nhân làm duyên cho 
pháp biết cảnh hiện tại thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

805 . 

Pháp biết cảnh hiện tại thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại thành nhân 
bằng Cảnh duyên: Có 9 câu. 

806 . 

* Pháp biết cảnh hiện tại thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại thành nhân 
bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp biết cảnh hiện tại phi nhân làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại phi nhân bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Chư pháp biết cảnh hiện tại thành nhân và pháp biết cảnh hiện tại phi nhân làm duyên 
cho pháp biết cảnh hiện tại thành nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh: Có 3 câu. 

807 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, Bất ly 9. 

808 . 

Pháp biết cảnh hiện tại thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại thành nhân 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

809 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

810 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

811 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề cảnh quá khứ 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ NỘI Bộ (NỘI PHÀN) 

(Hetuduka ajjattattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

812 . 

* Pháp nội bộ (ajjhattã dhammã) thành nhân liên quan pháp nội bộ thành nhân sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 




114 


Vị trí _ Nhị đề nhân — Tam đề nội bộ 


* Pháp nội bộ phi nhân liên quan pháp nội bộ phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp nội bộ thành nhân liên quan những pháp nội bộ thành nhân và nội bộ phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

813 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Bất ly 9. 

814 . 

* Pháp nội bộ phi nhân liên quan pháp nội bộ phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

* Pháp nội bộ thành nhân liên quan pháp nội bộ phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

815 . 

* Pháp nội bộ phi nhân liên quan pháp nội bộ thành nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp nội bộ phi nhân liên quan pháp nội bộ phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp nội bộ phi nhân liên quan những pháp nội bộ thành nhân và nội bộ phi nhân sanh 
ra do phi Cảnh duyên. 

816 . 

Pháp nội bộ thành nhân liên quan pháp nội bộ thành nhân sanh ra do phi Trưởng 
duyên. 

817 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

818 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

819 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

820 . 

Pháp nội bộ (ajjhattã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp nội bộ thành nhân 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

821 . 

Pháp nội bộ thành nhân làm duyên cho pháp nội bộ thành nhân bằng Cảnh duyên: Có 
9 câu. 

822 . 

* Pháp nội bộ thành nhân làm duyên cho pháp nội bộ thành nhân bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp nội bộ phi nhân làm duyên cho pháp nội bộ phi nhân bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Chư pháp nội bộ thành nhân và nội bộ phi nhân làm duyên cho pháp nội bộ thành nhân 
bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh: Có 3 câu. 


823 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


115 


Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, 
Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

824 . 

Pháp nội bộ thành nhân làm duyên cho pháp nội bộ thành nhân bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

825 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

826 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

827 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

828 . 

Pháp ngoại viện (bahiddhã dhammã) thành nhân liên quan pháp ngoại viện thành nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

829 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Nghiệp 9, Quả 9, Bất ly 9. 

830 . 

* Pháp ngoại viện (bahiddhã dhammã) phi nhân liên quan pháp ngoại viện phi nhân 
sanh ra do phi Nhân duyên. 

* Pháp ngoại viện thành nhân liên quan pháp ngoại viện phi nhân sanh ra do phi Nhân 
duyên. 

831 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

832 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

833 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng (nhờ cậy), y chỉ, hòa họp, tương ưng đều nên sắp rộng như 
phần liên quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

834 . 

Pháp ngoại viện (bahiddhã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp ngoại viện thành 
nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

835 . 

Pháp ngoại viện thành nhân làm duyên cho pháp ngoại viện thành nhân bằng Cảnh 
duyên: Có 9 câu. 


836 . 



116 


Vị trí _ Nhị đề nhân — Tam đề nội bộ 


* Pháp ngoại viện thành nhân làm duyên cho pháp ngoại viện thành nhân bằng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp ngoại viện (bahiddhã dhammã) phi nhân làm duyên cho pháp ngoại viện phi 
nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh có 3 câu. 

* Chư pháp ngoại viện thành nhân và ngoại viện phi nhân làm duyên cho pháp ngoại 
viện thành nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh: Có 3 câu. 

837 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Tiền sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Bất ly 9. 

838 . 

Pháp ngoại viện thành nhân làm duyên cho pháp ngoại viện thành nhân bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

839 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

840 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

841 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Nội bộ ngoại viện (ajjhattabahỉddhã) không có trong đề này. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề nội phần 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ CẢNH NỘI Bộ 

(Hetuduka ajjattãrammanatika) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

842 . 

* Pháp biết cảnh nội bộ (ajjhattãrammanã dhammã) thành nhân liên quan pháp biết 
cảnh nội bộ thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp biết cảnh nội bộ phi nhân liên quan pháp biết cảnh nội bộ phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp biết cảnh nội bộ thành nhân liên quan những pháp biết cảnh nội bộ thành nhân và 
pháp biết cảnh nội bộ phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

843 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 9. 

844 . 

* Pháp biết cảnh nội bộ (ajjhattãrammanã dhammã) phi nhân liên quan pháp biết cảnh 
nội bộ phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh nội bộ thành nhân liên quan pháp biết cảnh nội bộ phi nhân sanh ra do 
phi Nhân duyên. 

845 . 

Pháp biết cảnh nội bộ thành nhân liên quan pháp biết cảnh nội bộ thành nhân sanh ra 
do phi Trưởng duyên. 

846 . 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tưong ưng 9. 


847 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


117 


Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

848 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

849 . 

Pháp biết cảnh nội bộ (ajjhattãrammanã dhammã) thành nhân làm duyên cho pháp 
biết cảnh nội bộ thành nhân bằng Nhân duyên. 

850 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 9. 

851 . 

Pháp biết cảnh nội bộ thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh nội bộ thành nhân 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

852 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

853 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

854 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

855 . 

Pháp biết cảnh ngoại viện (bahỉddhãrammanã dhammã) thành nhân liên quan pháp 
biết cảnh ngoại viện thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

856 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

857 . 

Pháp biết cảnh ngoại viện ịbahiddhãrammanã dhammã) phi nhân liên quan pháp biết 
cảnh ngoại viện phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

858 . 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 9. 

859 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

860 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Paĩihãvãra) 

861 . 

Pháp biết cảnh ngoại viện (bahiddhãrammanã dhammã) thành nhân làm duyên cho 
pháp biết cảnh ngoại viện thành nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 



118 


Vị trí _ Nhị đề nhân — Tam đề cảnh nội bộ 


862 . 

Pháp biết cảnh ngoại viện thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại viện thành 
nhân bằng Cảnh duyên: Có 9 câu. 

863 . 

* Pháp biết cảnh ngoại viện thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại viện thành 
nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp biết cảnh ngoại viện phi nhân làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại viện phi nhân 
bằng Trưởng duyên có Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

864 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 6, Nghiệp 3, Quả 9,Thực 3, Bất ly 9. 

865 . 

Pháp biết cảnh ngoại viện thành nhân làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại viện thành 
nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

866 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

867 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

868 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề biết cảnh nội phần 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ HỮU KIÉN HỮU ĐÓI CHIÉU 

(Hetuduka sanidassanasappatighãttikã) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

869 . 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu (anidassanasappatighã dhammã) phi nhân liên quan pháp 
vô kiến hữu đối chiếu phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* ... Do Trưởng duyên, do Đồng sanh duyên, do Hồ tương duyên, do Y chỉ duyên, do 
Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền duyên, do 
Đạo duyên, do Bất tương ưng duyên, do Hiện hữu duyên, do Bất ly duyên. 

870 . 

Nhân 1, Trưởng 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Nghiệp 1, Quả 1, Thực 1, Quyền 
1, Thiền 1, Đạo 1, Bất tương ưng 1, Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

871 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, tất cả duyên nên sắp đầy đủ,... phi bất ly 1. 

Phần Vấn Đề (Paĩihãvãra) 

872 . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu (anidassanasappatighã dhammã) phi nhân làm duyên cho 
pháp vô kiến hữu đối chiếu phi nhân bằng Đồng sanh duyên, bằng Hồ tương duyên, 
bằng Y chỉ duyên, bằng Hiện hữu duyên, bằng Bất ly duyên; tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

873 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sir cả Tịnh Sự 


119 


* Pháp vô kiến vô đối chiếu (anidassanãppatighã dhammã) thành nhân liên quan pháp 
vô kiến vô đối chiếu thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu (anidassanãppatighã dhammã) phi nhân liên quan pháp vô 
kiến vô đối chiếu phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu thành nhân liên quan những pháp vô kiến vô đối chiếu 
thành nhân và vô kiến vô đối chiếu phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

874 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Bất ly 9. 

875 . , , , 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu phi nhân liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu phi nhân sanh 
ra do phi Nhân duyên. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu thành nhân liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu thành nhân 
sanh ra do phi Nhân duyên. 

876 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu phi nhân liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu phi nhân sanh 
ra do phi Cảnh duyên: Có 3 câu. 

877 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu thành nhân liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu thành nhân 
sanh ra do phi Truởng duyên. 

878 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 
9, phi Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi 
Bất tuơng ung 9, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

879 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

880 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng, y chỉ, hòa hợp, tuơng ung đều nên sắp rộng nhu phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Paiihãvãra) 

881 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu thành nhân làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu thành 
nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

882 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu thành nhân làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu thành 
nhân bằng Cảnh duyên: Có 9 câu. 

883 . 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu thành nhân làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu 
(anidassanãppatighã dhammã) bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và Truởng đồng 
sanh: Có 3 câu. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu phi nhân làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu phi nhân 
bằng Truởng duyên có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Chu pháp vô kiến vô đối chiếu thành nhân và pháp vô kiến vô đối chiếu phi nhân làm 
duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu thành nhân bằng Truởng duyên có Truởng cảnh: 
3 câu. 



120 


VỊ trí _ Nhị đề nhân — Tam để hữu kiến hữu đối chiểu 


884 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Quyền 9, 
Thiền 3, Đạo 9, Tương ưng 9, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

885 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu thành nhân làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu thành 
nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

886 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

887 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

888 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - tam đề hữu kiến hữu đổi chiếu 


NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sahetukaduka kusaỉattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

889 . 

Pháp thiện hữu nhân (sahetuka) liên quan pháp thiện hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

890 . 

Pháp thiện hữu nhân liên quan pháp thiện hữu nhân sanh ra do Cảnh duyên. 

891 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Trưởng 1, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hồ tương 1, Y chỉ 1, 
Cận y 1, Tiền sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 1, Thực 1, Bất ly 1. 

892 . 

Pháp thiện hữu nhân (sahetuka) liên quan pháp thiện hữu nhân sanh ra do phi Trưởng 
duyên. 

893 . 

Phi Trưởng 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 
1, phi Bất tương ưng 1. 

894 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 1. 

895 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa họp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

896 . 

Pháp thiện hữu nhân (sahetuka) làm duyên cho pháp thiện hữu nhân bằng Nhân duyên. 

897 . 

Pháp thiện hữu nhân làm duyên cho pháp thiện hữu nhân bằng Cảnh duyên. 


898 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


121 


Nhân 1, Cảnh 1, Trưởng 1, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hồ tương 1, Y chỉ 1, 
Cận y 1, Cố hưởng 1, Nghiệp 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Đạo 1, Tương ưng 1, Hiện 
hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

899 . 

Pháp thiện hữu nhân (sahetuka) làm duyên cho pháp thiện hữu nhân bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

900 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 1. 

901 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 1. 

902 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra ) 

903 . 

* Pháp bất thiện hữu nhân (asahetuka) liên quan pháp bất thiện hữu nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện hữu nhân liên quan pháp bất thiện vô nhân ịahetuka) sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp bất thiện hữu nhân liên quan những pháp bất thiện hữu nhân và vô nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

904 . 

* Pháp bất thiện hữu nhân liên quan pháp bất thiện hữu nhân sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp bất thiện vô nhân liên quan pháp bất thiện hữu nhân sanh ra do Cảnh duyên. 

* Chư pháp bất thiện hữu nhân và bất thiện vô nhân liên quan pháp bất thiện hữu nhân 
sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp bất thiện hữu nhân liên quan pháp bất thiện vô nhân sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp bất thiện hữu nhân liên quan những pháp bất thiện hữu nhân và bất thiện vô nhân 
sanh ra do Cảnh duyên. 

905 . 

Pháp bất thiện hữu nhân liên quan pháp bất thiện hữu nhân sanh ra do Trưởng duyên. 

906 . 

Nhân 3, Cảnh 5, Trưởng 1, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 5, Hồ tương 5, Y chỉ 5, 
Cận y 5, Tiền sanh 5, Hậu sanh 5, cố hưởng 5, Nghiệp 5, Thực 5, Quyền 5, Thiền 5, 
Đạo 5, Tương ưng 5, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 5, Vô hữu 5, Ly 5, Bất ly 5. 

907 . 

Pháp bất thiện vô nhân (ahetuka) liên quan pháp bất thiện hữu nhân ( sahetuka) sanh ra 
do phi Nhân duyên. 

908 . 

Pháp bất thiện hữu nhân liên quan pháp bất thiện hữu nhân sanh ra do phi Trưởng 
duyên. 

909 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 5, phi Bất tương ưng 5. 



122 


Vị trí _ Nhị đề hữu nhân — Tam đề thiện 


910 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 3. 

911 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

912 . 

Pháp bất thiện hữu nhân (sahetuka) làm duyên cho pháp bất thiện hữu nhân bằng Nhân 
duyên: Có 2 câu. 

913 . 

* Pháp bất thiện hữu nhân làm duyên cho pháp bất thiện hữu nhân bằng Cảnh duyên: Có 
3 câu. 

* Pháp bất thiện vô nhân làm duyên cho pháp bất thiện vô nhân bằng Cảnh duyên: Có 3 
câu. 

* Chư pháp bất thiện hữu nhân và bất thiện vô nhân làm duyên cho pháp bất thiện hữu 
nhân bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

914 . 

Pháp bất thiện hữu nhân làm duyên cho pháp bất thiện hữu nhân bằng Trưởng duyên 
có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh. 

915 . 

Nhân 2, Cảnh 9, Trưởng 1, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 5, Hồ tương 5, Y chỉ 5, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 5, Hiện 
hữu 5, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 5. 

916 . 

Pháp bất thiện hữu nhân (sahetuka) làm duyên cho pháp bất thiện hữu nhân bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

917 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

918 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 2. 

919 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan ịPaticcavãra) 

920 . 

* Pháp vô ký (abyãkata) hữu nhân (sahetuka) liên quan pháp vô ký hữu nhân 
(abỵãkatasahetuka) sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký vô nhân (ahetuka) liên quan pháp vô ký vô nhân sanh ra do Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp vô ký hữu nhân liên quan những pháp vô ký hữu nhân và pháp vô ký vô nhân 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 


921 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


123 


Nhân 9, Cảnh 4, Trưởng 5, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 9, Hồ tương 6,... Tiền 
sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 9, Quả 9, Bất tương ưng 9, Bất ly 9. 

922 . 

Pháp vô ký vô nhân liên quan pháp vô ký vô nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 

923 . 

* Pháp vô ký vô nhân liên quan pháp vô ký hữu nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp vô ký vô nhân liên quan pháp vô ký vô nhân sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp vô ký vô nhân liên quan những pháp vô ký hữu nhân và vô ký vô nhân sanh ra do 
phi Cảnh duyên. 

924 . 

Pháp vô ký hữu nhân liên quan pháp vô ký hữu nhân sanh ra do phi Trưởng duyên. 

925 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 2, phi Quả 
5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

926 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

927 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đe (Paũhãvãra) 

928 . 

Pháp vô ký hữu nhân làm duyên cho pháp vô ký hữu nhân (abyãkatasahetuka) bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

929 . 

Pháp vô ký hữu nhân (abỵãkatasahetuka) làm duyên cho pháp vô ký hữu nhân bằng 
Cảnh duyên. 

930 . 

Nhân 3, Cảnh 4, Trưởng 4, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 7, Hồ tương 6, Y chỉ 7, 
Cận y 4, Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 4, Quả 4, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 3, Tương ưng 2, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 7, Bất ly 7. 

931 . 

Pháp vô ký hữu nhân làm duyên cho pháp vô ký hữu nhân bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

932 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7. 

933 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

934 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhi đề hữu nhân - tam đề thiên 



NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 

(Hetusampayuttaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

935 . 

Pháp thiện tương ưng nhân ịhetusampayutta) liên quan pháp thiện tương ưng nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

936 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Trưởng 1, Bất ly 1. 

937 . 

Phi Trưởng 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 
1, phi Bất tương ưng 1. 

938 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 1. 

939 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 1. 

Phần đồng sanh (sahajãtavãra), ỷ trượng (paccayavãra), y chỉ (nỉssayavãra'), hòa hợp 
(sansatthavãra), tương ưng (sampayuttavãra) đều nên sắp rộng như phần liên quan 
(patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

940 . 

Pháp thiện tương ưng nhân ịhetusampayuttci) làm duyên cho pháp thiện tương ưng 
nhân bằng Nhân duyên. 

941 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Trưởng 1, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Nghiệp 1, Bất ly 1. 

942 . 

Pháp thiện tương ưng nhân làm duyên cho pháp thiện tương ưng nhân bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

943 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 1. 

944 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 1. 

945 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

946 . 

* Pháp bất thiện tương ưng nhân liên quan pháp bất thiện tương ưng nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện tương ưng nhân liên quan pháp bất thiện bất tương ưng nhân 
ịhetuvippayutta) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện tương ưng nhân liên quan những pháp bất thiện tương ưng nhân và bất 
thiện bất tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 


947 . 


Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


125 


* Pháp bất thiện tương ưng nhân liên quan pháp bất thiện tương ưng nhân sanh ra do 
Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện tương ưng nhân liên quan pháp bất thiện bất tương ưng nhân sanh ra do 
Cảnh duyên. 

* Pháp bất thiện tương ưng nhân (hetusampayutta) liên quan những pháp bất thiện tương 
ưng nhân và bất thiện bất tương ưng nhân (hetuvippayutta) sanh ra do Cảnh duyên. 

948 . 

Pháp bất thiện tương ưng nhân liên quan pháp bất thiện tương ưng nhân sanh ra do 
Trưởng duyên. 

949 . 

Nhân 3, Cảnh 5, Trưởng 1, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 5, Hồ tương 5, Y chỉ 5, 
Cận y 5, Tiền sanh 5, cố hưởng 5, Nghiệp 5, Thực 5, Quyền 5, Thiền 5, Đạo 5, Tương 
ưng 5, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 5, Bất ly 5. 

950 . 

Pháp bất thiện bất tương ưng nhân liên quan pháp bất thiện tương ưng nhân sanh ra do 
phi Nhân duyên. 

951 . 

Pháp bất thiện tương ưng nhân liên quan pháp bất thiện tương ưng nhân sanh ra do phi 
Trưởng duyên. 

952 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 5, phi Bất tương ưng 5. 

953 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 3. 

954 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng (nhờ cậy), y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như 
phần liên quan. 

Phần Vấn Đề (Paĩihãvãra) 

955 . 

Pháp bất thiện tương ưng nhân (hetusampayutta) làm duyên cho pháp bất thiện tương 
ưng nhân bằng Nhân duyên: Có 2 câu. 

956 . 

* Pháp bất thiện tương ưng nhân làm duyên cho pháp bất thiện tương ưng nhân bằng 
Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện bất tương ưng nhân làm duyên cho pháp bất thiện bất tương ưng nhân 
bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Chư pháp bất thiện tương ưng nhân và bất thiện bất tương ưng nhân làm duyên cho 
pháp bất thiện tương ưng nhân bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

957 . 

Nhân 2, Cảnh 9, Trưởng 1, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 5, Hồ tương 5, Y chỉ 5, 
Cận y 9, Cố hưởng 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 5, Hiện hữu 5, Bất 
ly 5. 


958 . 



126 


Vị trí _ Nhị đề tương ưng nhân - Tam đề thiện 


Pháp bất thiện tương ưng nhân ịhetusampayutta) làm duyên cho pháp bất thiện tương 
ưng nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

959 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

960 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 2. 

961 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

962 . 

* Pháp vô ký tương ưng nhân (abyãkatahetusampayutta) liên quan (patỉcca) pháp vô ký 
tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký bất tương ưng (vippayutta) nhân liên quan pháp vô ký bất tương ưng nhân 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký tương ưng nhân liên quan những pháp vô ký tương ưng nhân và vô ký bất 
tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

963 . 

Nhân 9, Cảnh 4, Trưởng 5, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 9, Hồ tương 9,... Tiền 
sanh 2, cố hưởng 2, Nghiệp 9, Quả 9, Bất ly 9. 

964 . 

Pháp vô ký bất tương ưng nhân liên quan pháp vô ký bất tương ưng nhân sanh ra do 
phi Nhân duyên. 

965 . 

Pháp vô ký bất tương ưng nhân liên quan pháp vô ký tương ưng nhân sanh ra do phi 
Cảnh duyên. 

966 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tương 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 2, phi Quả 
5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

967 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

968 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

969 . 

Pháp vô ký tương ưng nhân (abyãkatahetusampayutta) làm duyên cho pháp vô ký 
tương ưng nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

970 . 

Pháp vô ký tương ưng nhân làm duyên cho pháp vô ký tương ưng nhân bằng Cảnh 
duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


127 


971 . 

Nhân 3, Cảnh 4, Trưởng 4, Vô gián 4, Nghiệp 4, Quả 4, Bất ly 7. 

972 . 

Pháp vô ký tương ưng nhân làm duyên cho pháp vô ký tương ưng nhân bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

973 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7. 

974 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

975 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề tương ưng nhân - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 
(Hetusahetukaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

976 . 

* Pháp thiện nhân hữu nhân (hetu sahetuka) liên quan pháp thiện nhân hữu nhân sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp thiện hữu nhân phi nhân (sahetuka na hetu) liên quan pháp thiện hữu nhân phi 
nhân ịsahetuka na hetu) sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp thiện nhân hữu nhân liên quan pháp thiện nhân hữu nhân và pháp thiện hữu nhân 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

977 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Nghiệp 9, Thực 9, Bất ly 9. 

978 . 

Pháp thiện nhân hữu nhân liên quan pháp thiện nhân hữu nhân (hetu sahetuka) sanh ra 
do phi Trưởng duyên. 

979 . 

Phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tương ưng 9. 

980 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

981 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 9. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa họp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đe (Paũhãvãra) 

982 . 

Pháp thiện nhân hữu nhân (hetu sahetuka) làm duyên cho pháp thiện nhân hữu nhân 
bằng Nhân duyên. 


983 . 




128 


VỊ trí _ Nhị đề nhân hữu nhân — Tam đề thiện 


Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tương 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, Bất ly 9. 

984 . 

Pháp thiện nhân hữu nhân làm duyên cho pháp thiện nhân hữu nhân bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

985 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

986 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

987 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

988 . 

Pháp bất thiện nhân hữu nhân liên quan pháp bất thiện nhân hữu nhân (hetu sahetuka) 
sanh ra do Nhân duyên. 

989 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Nghiệp 9, Thực 9, Bất ly 9. 

990 . 

Pháp bất thiện nhân hữu nhân liên quan pháp bất thiện nhân hữu nhân sanh ra do phi 
Trưởng duyên. 

991 . 

Phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tương ưng 9. 

992 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

993 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 9. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa họp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

994 . 

Pháp bất thiện nhân hữu nhân (hetu sahetuka) làm duyên cho pháp bất thiện nhân hữu 
nhân bằng Nhân duyên. 

995 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Nghiệp 3, Thực 3, Bất ly 9. 

996 . 

Pháp bất thiện nhân hữu nhân làm duyên cho pháp bất thiện nhân hữu nhân bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

997 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

998 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


129 


999 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm nhu thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1000. 

Pháp vô ký nhân hữu nhân (abyãkata hetu sahetuka) liên quan pháp vô ký nhân hữu 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1001. 

Nhân 9, Cảnh 9, Nghiệp 9, Quả 9, Bất ly 9. 

1002. 

Pháp vô ký nhân hữu nhân (abyãkata hetu sahetuka) pháp vô ký nhân hữu nhân sanh 
ra do phi Truởng duyên. 

1003 . 

Phi Truởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tuong ung 9. 

1004 . 

Nhân duyên có phi Truởng 9. 

1005 . 

Phi Truởng duyên có Nhân 9. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng, y chỉ, hòa họp, tuong ung đều nên sắp rộng nhu phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1006 . 

Pháp vô ký nhân hữu nhân (abyãkata hetu sahetuka) làm duyên cho pháp vô ký nhân 
hữu nhân bằng Nhân duyên. 

1007 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Hồ tuong 9, Y chỉ 9, 
Cận y 9, Cố huởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 3, Bất ly 9. 

1008 . 

Pháp vô ký nhân hữu nhân làm duyên cho pháp vô ký nhân hữu nhân bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1009 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1010. 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

1011 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm nhu thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân hữu nhân - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 

(Hetu hetusampayuttaduka kusalattikam) 




130 


Vị trí _ Nhị đề nhăn tươrng ưng nhân — Tam đề thiện 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

1012. 

* Pháp thiện nhân tương ưng nhân ịhetu hetusampayutta) liên quan pháp thiện nhân 
tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện tương ưng nhân phi nhân (hetusampayutta na ca hetu) liên quan pháp thiện 
nhân tương ưng nhân ịhetu hetusampayutta) sanh ra do Nhân duyên. 

1013 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

1014 . 

Pháp thiện nhân tương ưng nhân liên quan pháp thiện nhân tương ưng nhân sanh ra do 
phi Trưởng duyên. 

1015 . 

Phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tương ưng 9. 

1016 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

1017 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 9. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề ịPahhãvãra) 

1018 . 

Pháp thiện nhân tương ưng nhân ịhetu hetusampayutta) làm duyên cho pháp thiện 
nhân tương ưng nhân bằng Nhân duyên. 

1019 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Nghiệp 3, Thực 3, Bất ly 9. 

1020. 

Pháp thiện nhân tương ưng nhân làm duyên cho pháp thiện nhân tương ưng nhân bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1021. 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1022. 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

1023 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1024 . 

Pháp bất thiện nhân tương ưng nhân (hetu hetusampauyyta) liên quan pháp bất thiện 
nhân tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1025 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

1026 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


131 


Pháp bất thiện nhân tương ưng nhân liên quan pháp bất thiện nhân tương ưng nhân 
sanh ra do phi Trưởng duyên. 

1027 . 

Phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tương ưng 9. 

1028 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 3. 

1029 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 9. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Paiihãvãra) 

1030 . 

Pháp bất thiện nhân tương ưng nhân ịhetu hetusampayutta) làm duyên cho pháp bất 
thiện nhân tương ưng nhân bằng Nhân duyên. 

1031 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Nghiệp 3, Thực 9, Bất ly 9. 

1032 . 

Pháp bất thiện nhân tương ưng nhân làm duyên cho pháp bất thiện nhân tương ưng 
nhân bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1033 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1034 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

1035 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1036 . 

Pháp vô ký nhân tương ưng nhân (hetu hetusampayutta) liên quan pháp vô ký nhân 
tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1037 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Nghiệp 9, Quả 9, Bất ly 9. 

1038 . 

Pháp vô ký nhân tương ưng nhân liên quan pháp vô ký nhân tương ưng nhân sanh ra 
do phi Trưởng duyên. 

1039 . 

Phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tương ưng 9. 

1040 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

1041 . 


Phi Trưởng duyên có Nhân 9. 



132 


Vị trí _ Nhị đề nhăn tươmg ưng nhân — Tam đề thiện 


Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa họp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1042 . 

Pháp vô ký nhân tương ưng nhân làm duyên cho pháp vô ký nhân tương ưng nhân 
(hetu hetusampayutta) bằng Nhân duyên. 

1043 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Bất ly 9. 

1044 . 

Pháp vô ký nhân tương ưng nhân làm duyên cho pháp vô ký nhân tương ưng nhân 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1045 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1046 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

1047 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân tương ưng nhân - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 

(Nahetu sahetuka duka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1048 . 

Pháp thiện phi nhân hữu nhân (na hetu sahetuka) liên quan pháp thiện phi nhân hữu 
nhân sanh ra do Nhân duyên (hetupaccayo). 

1049 . 

Nhân 1, Cảnh 1, tất cả đều 1, Bất ly 1. 

1050 . 

Phi Trưởng 1, phi Tiền sanh 1, phi Quả 1, phi Bất tương ưng 1. 

Dù phần vấn đề (pahhãvãra) tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1051 . 

Pháp bất thiện phi nhân hữu nhân (na hetu sahetuka) liên quan pháp bất thiện phi nhân 
hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1052 . 

Nhân 1, Cảnh 1, tất cả đều 1, Bất ly 1. 

Phần vấn đề (pahhãvãra) tất cả đều có 1, không có Nhân duyên (hetưpaccayo). 

Phần vấn đề (pahhãvãra) thứ 3 này cũng không có Nhân duyên. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1053 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


133 


* Pháp vô ký phi nhân hữu nhân (na hetu sahetuka) liên quan pháp vô ký phi nhân hữu 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi nhân vô nhân ịahetuka) liên quan pháp vô ký phi nhân hữu nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp vô ký phi nhân hữu nhân và pháp vô ký phi nhân vô nhân liên quan pháp vô 
ký phi nhân hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi nhân vô nhân liên quan pháp vô ký phi nhân vô nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký phi nhân hữu nhân liên quan những pháp vô ký phi nhân hữu nhân và vô 
ký phi nhân vô nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu 

1054 . 

Nhân 9, Cảnh 4, Truởng 5, Nghiệp 9, Quả 9, Bất ly 9. 

1055 . 

Pháp vô ký phi nhân vô nhân (nahetu ahetuka) liên quan pháp vô ký phi nhân vô nhân 
sanh ra do phi Nhân duyên. 

1056 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hồ tuơng 3, 
phi Cận y 3, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 2, phi Quả 
5, phi Thục 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng 
ung 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

1057 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

1058 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Phần đồng sanh, ỷ truợng, y chỉ, hòa hợp, tuơng ung đều nên sắp rộng nhu phần liên 
quan (paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

1059 . 

Pháp vô ký phi nhân hữu nhân (nahetu sahetuka) làm duyên cho pháp vô ký phi nhân 
hữu nhân bằng Cảnh duyên. 

1060 . 

Cảnh 4, Truởng 4, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 7, Hỗ tuơng 6, Y chỉ 7, Cận y 4, 
Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố huởng 2, Nghiệp 4, Quả 4, Thục 4, Quyền 4, Thiền 4, 
Đạo 3, Tuơng ung 2, Bất tuơng ung 3, Hiện hữu 7, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 7. 

1061 . 

Pháp vô ký phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp vô ký phi nhân hữu nhân bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1062 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7. 

1063 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 4. 

1064 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm nhu thế ấy. 



134 


VỊ trí _ Nhị đề phi nhân hữu nhân — Tam đề thiện 


Dứt nhị đề phi nhân hữu nhân - tam đề thiện 
Het phần chùm nhị đề nhân - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ HỮU DUYÊN - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sappaccayaduka kasalattika) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1065 . 

Pháp thiện hữu duyên (sappaccaya) liên quan pháp thiện hữu duyên sanh ra do Nhân 
duyên. 

1066 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Truởng 1, Bất ly 1. 

1067 . 

Pháp thiện hữu duyên liên quan pháp thiện hữu duyên sanh ra do phi Truởng duyên. 

1068 . 

Phi Truởng 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi cố huởng 1, phi Nghiệp 1, phi 
Quyền 1, phi Bất tuơng ung 1. 

Phần đồng sanh, ỷ truợng, y chỉ, hòa hợp, tuơng ung đều nên sắp rộng nhu phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

1069 . 

Pháp thiện hữu duyên (sappaccaya) làm duyên cho pháp thiện hữu duyên bằng Nhân 
duyên. 

1070 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1071 . 

Pháp bất thiện hữu duyên (sappaccaya) liên quan pháp bất thiện hữu duyên sanh ra do 
Nhân duyên. 

1072 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần vấn đề (pahhãvãra) tất cả đều có 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1073 . 

Pháp vô ký hữu duyên (sappaccaya) liên quan pháp vô ký hữu duyên sanh ra do Nhân 
duyên. 

1074 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

1075 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 1, phi Truởng 1, tất cả đều có 1. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1076 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


135 


Pháp vô ký hữu duyên (sappaccaya) làm duyên cho pháp vô ký hữu duyên bằng Nhân 
duyên. 

1077 . 

* Pháp vô ký hữu duyên làm duyên cho pháp vô ký hữu duyên bằng Cảnh duyên. 

* Pháp vô ký vô duyên (appaccaya) làm duyên cho pháp vô ký hữu duyên bằng Cảnh 
duyên. 

1078 . 

* Nhân 1, Cảnh 2, Truởng 2, Vô gián 1. 

* Pháp vô ký hữu duyên (sappaccaya) làm duyên cho pháp vô ký hữu duyên bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp vô ký vô duyên (appaccaya) làm duyên cho pháp vô ký hữu duyên bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y. 

* Tiền sanh 1, Hậu sanh 1, tất cả đều 1, Bất ly 1. 

1079 . 

* Pháp vô ký hữu duyên (sappaccaya) làm duyên cho pháp vô ký hữu duyên bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp vô ký vô duyên (appaccaya) làm duyên cho pháp vô ký hữu duyên bằng Cảnh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

1080 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 1. 

1081 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 1. 

1082 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dứt nhị đề hữu duyên - tam đề thiện 


NHỊ ĐỀ HỮU VI - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sankhataduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1083 . 

Pháp thiện hữu vi (sahkhata) liên quan pháp thiện hữu vi sanh ra do Nhân duyên. 

Nhu nhị đề hữu duyên (sappaccaduka) 

Dứt nhị đề hữu vi - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sanidassanaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1084 . 

Pháp thiện vô kiến (anidassana) liên quan pháp thiện vô kiến sanh ra do Nhân duyên. 

1085 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần vấn đề (pahhãvãra) tất cả đều có 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1086 . 





136 


Vị trí _ Nhị đề hữu kiến — Tam đề thiện 


Pháp bất thiện vô kiến ịanidassana) liên quan pháp bất thiện vô kiến sanh ra do Nhân 
duyên. 

1087 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần vấn đề (panhãvãra) tất cả đều có 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1088 . 

Pháp vô ký vô kiến (anidassana) liên quan pháp vô ký vô kiến sanh ra do Nhân duyên. 

1089 . 

Nhân 3, Cảnh 1, Trưởng 1, Bất ly 1. 

1090 . 

Phi Nhân 3, tất cả đều 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, tất cả đều 3,... phi Ly 3. 

Dù phần đồng sanh (sahajãtavãra), ỷ trượng (paccayavãra'), y chỉ (nissayavãra), hòa hợp 
(sahsatthavãra), tương ưng (sampayuttavãra) đều nên sắp rộng như phần liên quan 
(patỉccavãra). 

Phần Vấn Đề ịPaiihãvãra) 

1091 . 

Pháp vô ký vô kiến (anidassana) làm duyên cho pháp vô ký vô kiến bằng Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

1092 . 

* Pháp vô ký hữu kiến (sanidassana) làm duyên cho pháp vô ký vô kiến (anidassana) 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp vô ký vô kiến làm duyên cho pháp vô ký vô kiến bằng Cảnh duyên. 

1093 . 

* Pháp vô ký vô kiến làm duyên cho pháp vô ký vô kiến bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh. 

* Pháp vô ký vô kiến làm duyên cho những pháp vô ký vô kiến và vô ký hữu kiến sanh 
ra do Trưởng duyên có Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

1094 . 

Vô gián 1,... Đồng sanh 3, Hồ tương 1, Y chỉ 3. 

1095 . 

* Pháp vô ký hữu kiến làm duyên cho pháp vô ký vô kiến bằng Cận y duyên có Thuần 
cận y. 

* Pháp vô ký vô kiến làm duyên cho pháp vô ký vô kiến bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y, Thuần cận y... 

1096 . 

Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 1, Nghiệp 3, Quả 3, tất cả đều 3, Tương ưng 1, Bất 
tương ưng 3, Hiện hữu 5, Vô hữu 1. 

Dứt nhị đề hữu kiến - tam đề thiện 

Vô duyên (appaccaya), vô vi (asankhata), hữu kiến (sanidassana) vẫn không đặng (na 
labbhati) 




NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIỂU - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sappatighaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1097 . 

Pháp thiện vô đối chiếu (appatỉghã) liên quan pháp thiện vô đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 

1098 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất tương ung 1, Bất ly 1. 

Dù phần vấn đề (panhãvãra) tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1099 . 

Pháp bất thiện vô đối chiếu (appattỉghã) liên quan pháp bất thiện vô đối chiếu sanh ra 
do Nhân duyên. 

1100. 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần vấn đề (panhãvãra) tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1101 . 

* Pháp vô ký (abyãkata) hữu đối chiếu (sappatigha) liên quan pháp vô ký hữu đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký vô đối chiếu (appatigha) liên quan pháp vô ký hữu đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chu pháp vô ký hữu đối chiếu và vô ký vô đối chiếu liên quan pháp vô ký hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên: Có 9 câu. 

1102. 

Pháp vô ký vô đối chiếu liên quan pháp vô ký vô đối chiếu sanh ra do Cảnh duyên. 

1103 . 

Nhân 9, Cảnh 1, Truởng 9, Hồ tuơng 6, Y chỉ 9, Cận y 1, Nghiệp 9, Quả 9, Bất ly 9. 

1104 . 

Pháp vô ký (abyãkata) hữu đối chiếu (sappatigha) sanh ra do phi Nhân duyên. 

1105 . 

Phi Nhân 9, tất cả đều 9, phi Ly 9. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1106 . 

Pháp vô ký vô đối chiếu (appatỉgha) làm duyên cho pháp vô ký vô đối chiếu bằng 
Nhân duyên. 

1107 . 

Nhân 3, Cảnh 2, Truởng 2, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 9, Hồ tuơng 6, Y chỉ 9, 
Cận y 2, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố huởng 1, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 3, Quyền 5, 
Thiền 3, Đạo 3, Tuơng ung 1, Bất tuơng ung 4, Hiện hữu 9, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 9. 

1108 . 

Pháp vô ký hữu đối chiếu (sappatỉgha) làm duyên cho pháp vô ký hữu đối chiếu bằng 
Đồng sanh duyên... 


138 


Vị trí _ Nhị đề hữu đối chiếu — Tam đề thiện 


1109 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1110 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

1111 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Đem phần vấn đề (pahhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng (anuloma), đối 
lập (paccanĩya), thuận nghịch (anuloma paccanĩya), nghịch thuận (paccanĩya anuloma) 
đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề hữu đối chiếu - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ SẮC - TAM ĐÈ THIỆN 
(Rũpiduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1112 . 

Pháp thiện phi sắc (arũpi) liên quan pháp thiện phi sắc sanh ra do Nhân duyên. 

1113 . 

Nhân 1, Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh (,sahajãtavãra)... phần vấn đề (pahhãvãra) tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1114 . 

Pháp bất thiện phi sắc (arũpi) liên quan pháp bất thiện phi sắc sanh ra do Nhân duyên. 

1115 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh... phần vấn đề (pahhãvãra) tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1116 . 

* Pháp vô ký sắc (rũpi) liên quan pháp vô ký sắc sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký phi sắc (arũpỉ) liên quan pháp vô ký phi sắc sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp vô ký sắc (rũpi) liên quan những pháp vô ký sắc và vô ký phi sắc (arũpi) sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

1117 . 

Pháp vô ký phi sắc liên quan pháp vô ký phi sắc (arũpi) sanh ra do Cảnh duyên. 

1118 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 5, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Hồ tưong 6, Tiền sanh 1, cố hưởng 
1, Nghiệp 9, Quả 9, Bất ly 9. 

1119 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9,... phi Nghiệp 2, phi Quả 5, phi Thực 1, phi 
Quyền 1, phi Thiền 2, phi Đạo 9, phi Tưong ưng 3, phi Bất tưong ưng 2, phi Vô hữu 3, 
phi Ly 3. 


Phần Vấn Đề (Paũhavara) 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


139 


1120. 

Pháp vô ký phi sắc (arũpi) làm duyên cho pháp vô ký phi sắc bằng Nhân duyên. 

1121 . 

Nhân 3, Cảnh 2, Trưởng 3, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 7, Hồ tương 6, Y chỉ 7, 
Cận y 2, Tiền sanh 1, Hậu sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 4, Quyền 6, 
Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 1, Bất tương ưng 2,... Bất ly 7. 

1122. 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7. 

1123 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

1124 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề sắc - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ HIỆP THÉ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Lokiyaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1125 . 

* Pháp thiện hiệp thế ịlokiya) liên quan pháp thiện hiệp thế sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện siêu thế ịlokuttara) liên quan pháp thiện siêu thế sanh ra do Nhân duyên. 

1126 . 

* Pháp thiện hiệp thế liên quan pháp thiện hiệp thế sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp thiện siêu thế (lokuttara) liên quan pháp thiện siêu thế sanh ra do Cảnh duyên. 

1127 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Trưởng 2, Nghiệp 2, Bất ly 2. 

1128 . 

Phi Trưởng 2, phi cố hưởng 1, phi Bất tương ưng 2. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1129 . 

* Pháp thiện hiệp thế ịlokiya) làm duyên cho pháp thiện hiệp thế bằng Nhân duyên. 

* Pháp thiện siêu thế (lokuttara) làm duyên cho pháp thiện siêu thế bằng Nhân duyên: 
Có 2 câu. 

1130 . 

* Pháp thiện hiệp thế làm duyên cho pháp thiện hiệp thế bằng Cảnh duyên. 

* Pháp thiện siêu thế làm duyên cho pháp thiện hiệp thế ịlokiya) bằng Cảnh duyên. 

1131 . 

* Pháp thiện hiệp thế làm duyên cho pháp thiện hiệp thế bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh. 

* Pháp thiện siêu thế làm duyên cho pháp thiện siêu thế bằng Trưởng duyên có Trưởng 
đồng sanh. 




140 


Vị trí _ Nhị đề hiệp thể — Tam đề thiện 


* Pháp thiện siêu thế làm duyên cho pháp thiện hiệp thế bằng Truởng duyên có Truởng 
cảnh. 

1132 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Truởng 3, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 2,... Cận y 4, cố hưởng 
2, Nghiệp 2, Thực 2, Bất ly 2. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1133 . 

Pháp bất thiện hiệp thế (lokiya) liên quan pháp bất thiện hiệp thế sanh ra do Nhân 
duyên. 

1134 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh,... hay phần vấn đề (pahhãvãra) tất cả đều giống như nhau. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1135 . 

* Pháp vô ký hiệp thế (lokiya) liên quan pháp vô ký hiệp thế sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký siêu thế liên quan pháp vô ký siêu thế sanh ra do Nhân duyên. 

1136 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Nghiệp 5, Quả 5, Bất ly 5. 

1137 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 2,... phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 5,...Phi Nghiệp 

1, phi Quả 1, phi Thực 1,... phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 2, phi Vô 
hữu 3, phi Ly 3. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1138 . 

* Pháp vô ký (abyãkata) hiệp thế làm duyên cho pháp vô ký hiệp thế bằng Nhân duyên. 

* Pháp vô ký siêu thế làm duyên cho pháp vô ký siêu thế (lokuttara) bằng Nhân duyên. 

1139 . 

Nhân 4, Cảnh 3, Trưởng 4, Vô gián 4, Đồng sanh 5, Hồ tương 2, Y chỉ 7, Cận y 4, 
Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố hưởng 1, Nghiệp 3, Quả 4, Thực 4,... Đạo 4, Tương ưng 

2, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 7, Bất ly 7. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề hiệp thế - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ CŨNG CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG - TAM ĐÈ THIỆN 

(Kenacivinneyyaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1140 . 

* Pháp thiện cũng có tâm biết (kenaciviỉĩneyya) liên quan pháp thiện cũng có tâm biết 
sanh ra do Nhân duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


141 


* Pháp thiện cũng có tâm không biết (kenacinavinneyya) liên quan pháp thiện cũng có 
tâm biết (kenaciviỉĩneyya) sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp thiện cũng có tâm biết và thiện cũng có tâm không biết liên quan pháp thiện 
cũng có tâm biết sanh ra do Nhân duyên. 

1141 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

1142 . 

Pháp thiện cũng có tâm biết liên quan pháp thiện cũng có tâm biết sanh ra do phi 
Trưởng duyên. 

1143 . 

Phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 
9, phi Bất tương ưng 9. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1144 . 

Pháp thiện cũng có tâm biết (kenacivinneyya) làm duyên cho pháp thiện cũng có tâm 
biết bằng Nhân duyên. 

1145 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Nghiệp 9, Bất ly 9. 

1146 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1147 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 9. 

1148 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãraj trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Dù bất thiện cũng có tâm biết (kenacivinneyya) hay vô ký cũng có tâm biết; nên sắp rộng 
như thiện cũng có tâm biết. 

Dứt nhị đề cũng có tâm biết đặng - tam đề thiện 
HetNhị đề đỉnh (cũỊantaraduka) - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ LẬU - TAM ĐÈ THIỆN 

(Asavaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1149 . 

Pháp thiện phi lậu (no ãsava) liên quan pháp thiện phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

1150 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Nghiệp 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh... cho đến phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1151 . 




142 


Vị trí _ Nhị đề lậu - Tam đề thiện 


Pháp bất thiện thuộc lậu liên quan pháp bất thiện thuộc lậu sanh ra do Nhân duyên. 

1152 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

1153 . 

Phi Nhân 1, phi Truởng 9,... phi Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tuông ung 9. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng... tuơng ung đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1154 . 

Pháp thiện bất thiện thành lậu ịãsava) làm duyên cho pháp bất thiện thành lậu bằng 
Nhân duyên. 

1155 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Truởng 9... cả 3 câu ở chặn giữa đặng chi pháp Truởng đồng sanh 
(Sahạịãta), Vô gián 9... Cận y 9, cố huởng 9, Nghiệp 3,... Đạo 9. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1156 . 

Pháp vô ký phi lậu (anãsava) liên quan pháp vô ký phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

1157 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng... cho đến phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề lậu - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ CẢNH LẬU - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sãsavaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1158 . 

* Pháp thiện cảnh lậu ịsãsava) liên quan pháp thiện cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi cảnh lậu (anãsava) liên quan pháp thiện phi cảnh lậu sanh ra do Nhân 
duyên. 

1159 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Truởng 2, Bất ly 2. 

1160 . 

Phi Truởng 2, phi Bất tuơng ung 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung... tất cả đều có 2 câu. 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

1161 . 

* Pháp thiện cảnh lậu làm duyên cho pháp thiện cảnh lậu ịsãsava) bằng Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi cảnh lậu ịanãsava) làm duyên cho pháp thiện phi cảnh lậu bằng Nhân 
duyên. 

1162 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Truởng 3, Cận y 4, Bất ly 2. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm nhu thế ấy. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


143 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

1163 . 

Pháp bất thiện cảnh lậu liên quan pháp bất thiện cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

1164 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh cho đến phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1165 . 

* Pháp vô ký cảnh lậu ịsãsava) liên quan pháp vô ký cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi cảnh lậu (anãsava) liên quan pháp vô ký phi cảnh lậu sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp vô ký cảnh lậu liên quan pháp vô ký phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp vô ký cảnh lậu và vô ký phi cảnh lậu liên quan pháp vô ký phi cảnh lậu sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp vô ký cảnh lậu liên quan những pháp vô ký cảnh lậu và vô ký phi cảnh lậu 
sanh ra do Nhân duyên. 

1166 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Truởng 5, Quả 5, Bất ly 5. 

1167 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Truởng 2. 

Dù phần đồng sanh... phần tuơng ung tất cả đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1168 . 

* Pháp vô ký (abyãkata) cảnh lậu ịsãsava) làm duyên cho pháp vô ký cảnh lậu bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi cảnh lậu (anãsava) làm duyên cho pháp vô ký phi cảnh lậu bằng Nhân 
duyên. 

1169 . 

Nhân 4, Cảnh 3, Bất ly 7. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm nhu thế ấy. 

Dứt nhị đề cảnh lậu - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG LẬU - TAM ĐÈ THIỆN 

(Asavã sampayuttaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1170 . 

Pháp thiện bất tuơng ung lậu (ãsavavippayutta) liên quan pháp thiện bất tuơng ung lậu 
sanh ra do Nhân duyên. 

1171 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 




144 


Vị trí _ Nhị đề tương ưng lậu - Tam đề thiện 


Cắt nhị đề thiện chỉ còn lại nhị đề bất thiện sẽ thành ra sao? 

1172 . 

* Pháp bất thiện tương ưng lậu (ãsavasampayutta) liên quan pháp bất thiện tương ưng 
lậu sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện tương ưng lậu liên quan pháp bất thiện tương ưng lậu (ãsavavippayutta) 
sanh ra do Nhân duyên. 

1173 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng tất cả đều 5 câu. 

1174 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 5, phi Tiền sanh 5,... phi Nghiệp 3, phi Quả 5, phi Bất tương 
ưng 5... 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1175 . 

* Pháp bất thiện tương ưng lậu (ãsavasampayutta) làm duyên cho pháp bất thiện tương 
ưng lậu bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện bất tương ưng lậu làm duyên cho pháp bất thiện tương ưng lậu bằng 
Nhân duyên. 

1176 . 

Nhân 5, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1177 . 

Pháp vô ký bất tương ưng lậu liên quan pháp vô ký bất tương ưng lậu sanh ra do Nhân 
duyên. 

1178 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

1179 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 1, phi Trưởng 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng tất cả đều 1. 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

1180 . 

Pháp vô ký bất tương ưng lậu (ãsavavippayutta) làm duyên cho pháp vô ký bất tương 
ưng lậu bằng Nhân duyên. 

1181 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề tương ưng lậu - tam đề thiện 




NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẬU - TAM ĐÈ THIỆN 

(Asavasãsavaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1182 . 

Pháp thiện cảnh lậu phi lậu (sãsava no ca ãsava) liên quan pháp thiện cảnh lậu phi lậu 
sanh ra do Nhân duyên. 

1183 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1 câu. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1184 . 

* Pháp bất thiện lậu cảnh lậu (ãsava ceva sãsavoca) liên quan pháp bất thiện lậu cảnh 
lậu sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện cảnh lậu phi lậu ịsãsavo ceva no ca ãsavo) liên quan pháp bất thiện 
cảnh lậu phi lậu sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện lậu cảnh lậu liên quan những pháp bất thiện lậu cảnh lậu và bất thiện 
cảnh lậu phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

1185 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

1186 . 

Pháp bất thiện lậu cảnh lậu liên quan pháp bất thiện cảnh lậu phi lậu sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

1187 . 

Phi Nhân 1, phi Truởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi Cố huởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tuơng ung 9. 

Dù phần đồng sanh, ỷ truợng, y chỉ, hòa hợp, tuơng ung đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

1188 . 

Pháp bất thiện lậu cảnh lậu ịsãsava) làm duyên cho pháp bất thiện lậu cảnh lậu bằng 
Nhân duyên. 

1189 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Truởng 9, Bất ly 9. 

1190 . 

Pháp bất thiện lậu cảnh lậu (ãsavoceva sãsavo) làm duyên cho pháp bất thiện lậu cảnh 
lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1191 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1192 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 7. 

1193 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 


146 


Vị trí _ Nhị đề tương ưng lậu - Tam đề thiện 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

1194 . 

Pháp vô ký cảnh lậu phi lậu liên quan pháp vô ký cảnh lậu phi lậu (sãsavo ceva no ca 
ãsavo) sanh ra do Nhân duyên. 

1195 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề lậu cảnh lậu - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU - TAM ĐỀ THIỆN 

(Asava ãsavasampayuttaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1196 . 

* Pháp bất thiện lậu tuơng ung lậu (ãsavoceva ãsavasampaỵutta) liên quan pháp bất 
thiện lậu tuơng ung lậu sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện tuơng ung lậu phi lậu (ãsavasampayutta no ca ãsavo) liên quan pháp 
bất thiện tuơng ung lậu phi lậu sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện lậu tuơng ung lậu liên quan những pháp bất thiện lậu tuơng ung lậu và 
bất thiện tuơng ung lậu phi lậu sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

1197 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

1198 . 

Pháp bất thiện lậu tuơng ung lậu liên quan pháp bất thiện lậu tuơng ung lậu 
(ãsavoceva ãsavasampayutta) sanh ra do phi Truởng duyên. 

1199 . 

Phi Truởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Bất tuơng ung 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung tất cả đều 9. 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) 

1200. 

Pháp bất thiện lậu tuong ung lậu (ãsavoceva ãsavasampayutto ca) làm duyên cho pháp 
bất thiện lậu tuông ung lậu bằng Nhân duyên. 

1201 . 

Nhân 4, Cảnh 9, Truởng 9, Bất ly 9. 

1202. 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1203 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4. 

1204 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm nhu thế ấy. 

Dứt nhị đề lậu tương ưng lậu - tam đề thiện 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


147 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU CẢNH LẬU - TAM ĐÈ THIỆN 

(Asava vippayuttasãsavaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1205 . 

* Pháp thiện bất tương ưng lậu cảnh lậu (ãsava vippayutta sãsavo) liên quan pháp thiện 
bất tương ưng lậu cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện bất tương ưng lậu phi cảnh lậu (ãsavavippayutto anãsavo) liên quan pháp 
thiện bất tương ưng lậu phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

1206 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1207 . 

* Pháp vô ký (abyãkata) bất tương ưng lậu cảnh lậu (ãsavavippayutto sãsavo) liên quan 
pháp vô ký bất tương ưng lậu cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tương ưng lậu phi cảnh lậu (ãsavavỉppayutto anãsavo) liên quan pháp 
vô ký bất tương ưng lậu phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tương ưng lậu cảnh lậu liên quan pháp vô ký bất tương ưng lậu phi 
cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp vô ký bất tương ưng lậu cảnh lậu và vô ký bất tương ưng lậu phi cảnh lậu 
liên quan pháp vô ký bất tương ưng lậu phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tương ưng lậu cảnh lậu liên quan những pháp vô ký bất tương ưng lậu 
cảnh lậu và vô ký bất tương ưng lậu phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

1208 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Trưởng 5, Nghiệp 5, Quả 5, Bất ly 5. 

1209 . 

Pháp vô ký bất tương ưng lậu cảnh lậu liên quan pháp vô ký bất tương ưng lậu cảnh 
lậu sanh ra do phi Nhân duyên. 

1210. 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 2, phi Ly (no avigate) 3. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1211 . 

* Pháp vô ký bất tương ưng lậu cảnh lậu làm duyên cho pháp vô ký bất tương ưng lậu 
cảnh lậu bằng Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tương ưng lậu phi cảnh lậu (ãsasavippayutto anãsavo) làm duyên cho 
pháp vô ký bất tương ưng lậu phi cảnh lậu bằng Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tương ưng lậu phi cảnh lậu làm duyên cho pháp vô ký bất tương ưng 
lậu cảnh lậu bằng Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tương ưng lậu phi cảnh lậu làm duyên cho những pháp vô ký bất tương 
ưng lậu cảnh lậu và vô ký bất tương ưng lậu phi cảnh lậu bằng Nhân duyên. 

1212. 



148 


Vị trí _ Nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu — Tam đề thiện 


* Pháp vô ký bất tương ưng lậu cảnh lậu làm duyên cho pháp vô ký bất tương ưng lậu 
cảnh lậu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp vô ký bất tương ưng lậu phi cảnh lậu làm duyên cho pháp vô ký bất tương ưng 
lậu phi cảnh lậu bằng Cảnh duyên. 

1213 . 

Nhân 4, Cảnh 3, Trưởng 4, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 5, Hồ tương 2, Y chỉ 7, 
Cận y 4, Tiền sanh 2, cố hưởng 1, Nghiệp 4, Quả 4, Thực 4, Bất ly 7. 

1214 . 

Pháp vô ký bất tương ưng lậu cảnh lậu làm duyên cho pháp vô ký bất tương ưng lậu 
cảnh lậu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh 
duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

1215 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7. 

1216 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4. 

1217 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu - tam đề thiện 
Het nhị đề chùm lậu (ãsavagocchaka) - tam đề thiện (kusalattỉkam) 


NHỊ ĐÈ TRIÈN - TAM ĐÈ THIỆN 

(Saũnojanaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1218 . 

Pháp thiện phi triền (no safĩnojano) liên quan pháp thiện phi triền sanh ra do Nhân 
duyên. 

1219 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1220. 

* Pháp bất thiện thành triền (sahfỉojano) liên quan pháp bất thiện thành triền sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện phi triền (no santĩojano) liên quan pháp bất thiện phi triền sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp bất thiện thành triền và bất thiện phi triền liên quan pháp bất thiện thành 
triền sanh ra do Nhân duyên. 

1221. 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 9. 

1222. 

Phi Nhân 3, phi Trưởng 3, phi Bất tương ưng 9. 

Dù phần đồng sanh,... tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên quan. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


149 


Phần Vấn Đề ịPahhavara) 

1223 . 

Pháp bất thiện thành triền làm duyên cho pháp bất thiện thành triền bằng Nhân duyên. 

1224 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 9. 

1225 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1226 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

1227 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1228 . * 

Pháp vô ký phi triền (no sahyojana) liên quan pháp vô ký phi triền sanh ra do Nhân 
duyên. 

1229 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề triền - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ CẢNH TRIÈN - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sanyojanĩyaduka kusaỉattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1230 . 

* Pháp thiện cảnh triền (sanyojanĩya) liên quan pháp thiện cảnh triền sanh ra do Nhân 
duyên (hetupaccayo). 

* Pháp thiện phi cảnh triền (asanyojanĩya) liên quan pháp thiện phi cảnh triền sanh ra do 
Nhân duyên. 

1231 . 

Nhân 2, Cảnh 2. 

Theo văn Pãlĩ thì nhị đề hiệp thế (lokiyaduka) siêu thế (lokuttaraduka) thuộc phần nhị đề 
đỉnh (cũỊantaraduka) thế nào thì nơi đây nên biết cũng thế ấy. 

Dù phần đồng sanh (sahajãtavãra)... hay phần vấn đề (panhãvãra) đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan ịPaticcavãra) 

1232 . 

Pháp bất thiện cảnh triền liên quan pháp bất thiện cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

1233 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 




150 


Vị trí _ Nhị đề cảnh triền — Tam đề thiện 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

1234 . 

* Pháp vô ký cảnh triền liên quan pháp vô ký cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi cảnh triền liên quan pháp vô ký phi cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký cảnh triền liên quan pháp vô ký phi cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp vô ký cảnh triền và vô ký phi cảnh triền liên quan pháp vô ký phi cảnh triền 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký cảnh triền liên quan những pháp vô ký cảnh triền và vô ký phi cảnh triền 
sanh ra do Nhân duyên. 

1235 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Trưởng 5, Bất ly 5. 

Như nhị đề hiệp thế, siêu thế trong nhị đề đỉnh (cũịantaraduka). 

Dù phần đồng sanh... hay phần tương ưng đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1236 . 

* Pháp vô ký cảnh triền (sahyọịanĩya) làm duyên cho pháp vô ký cảnh triền bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp vô ký phi cảnh triền (asahyojanĩya) làm duyên cho pháp vô ký phi cảnh triền 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

1237 . 

Nhân 4, Cảnh 3, Trưởng 4, Bất ly 7. 

1238 . 

Pháp vô ký cảnh triền làm duyên cho pháp vô ký cảnh triền bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, 
bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

1239 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7. 

1240 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4. 

1241 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Đem phần vấn đề (panhãvãraj trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề cảnh triền - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TRIÈN - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sanyojanasampayuttaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1242 . 

Pháp thiện bất tương ưng triền (sahyọịanavippayutta) liên quan pháp thiện bất tương 
ưng triền sanh ra do Nhân duyên. 

1243 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


151 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

1244. 

Pháp bất thiện tương ưng triền (sahyojanasampayutta) liên quan pháp bất thiện tương 
ưng triền sanh ra do Nhân duyên. 

1245. 

Pháp bất thiện tương ưng triền liên quan pháp bất thiện tương ưng triền sanh ra do 
Cảnh duyên. 

1246. 

Nhân 3, Cảnh 5, Trưởng 1, Bất ly 5. 

1247. 

Pháp bất thiện tương ưng triền liên quan pháp bất thiện tương ưng triền sanh ra do phi 
Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi. 

1248. 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 5, phi Tiền sanh 5,... phi Nghiệp 3, phi Bất tương ưng 5. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1249. 

* Pháp bất thiện tương ưng triền làm duyên cho pháp bất thiện tương ưng triền bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện bất tương ưng triền làm duyên cho pháp bất thiện bất tương ưng triền 
bằng Nhân duyên. 

1250. 

* Nhân 2, Cảnh 9. 

* Pháp bất thiện tương ưng triền làm duyên cho pháp bất thiện tương ưng triền bằng 
Trưởng duyên. 

* Trưởng 1, Vô gián 9,... Đồng sanh 5,... Cận y 9, cố hưởng 9, Nghiệp 3,... Đạo 3, 
Tương ưng 5, Hiện hữu 5. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1251. 

Pháp vô ký bất tương ưng triền liên quan pháp vô ký (abyãkata) bất tương ưng triền 
sanh ra do Nhân duyên. 

1252. 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề tương ưng triền - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ TRIÈN CẢNH TRIÈN - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sanyojanasanyojanĩyaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1253. 

Pháp thiện cảnh triền phi triền (sahyojaniyo ceva no ca sanyoỳano) liên quan pháp 
thiện cảnh triền phi triền sanh ra do Nhân duyên. 

1254. 


Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 




152 


VỊ trí _ Nhị đề triền cảnh triền — Tam đề thiện 


Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1255 . 

Pháp bất thiện triền cảnh triền (sanyoỳano ceva sanyojanỉyo ca) liên quan pháp bất 
thiện triền cảnh triền sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

1256 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9, Bất ly 9. 

1257 . 

Phi Nhân 3, phi Truởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tuơng ung 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung đều nên sắp rộng nhu phần liên quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1258 . 

Pháp bất thiện triền cảnh triền làm duyên cho pháp bất thiện triền cảnh triền bằng 
Nhân duyên. 

1259 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 9, Bất ly 9. 

1260 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1261 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

1262 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm nhu thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1263 . 

Pháp vô ký cảnh triền phi triền (sahyojanỉyo ceva no ca sahyoịano) liên quan pháp vô 
ký cảnh triền phi triền sanh ra do Nhân duyên. 

1264 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề triền cảnh triền - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ TRIÈN TƯƠNG ƯNG TRIÈN - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sanyojanasanyojanasampayuttaduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1265 . 

Pháp bất thiện triền tuơng ung triền (sanyojano ceva sanyojanasampayutto ca) liên 
quan pháp bất thiện triền tuơng ung triền sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

1266 . 

Pháp bất thiện tuơng ung triền phi triền (no sanyojano) liên quan pháp bất thiện tuơng 
ung triền phi triền sanh ra do Nhân duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


153 


1267 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 9. 

1268 . 

Phi Nhân 3, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tương ưng 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1269 . 

Pháp bất thiện triền tương ưng triền làm duyên cho pháp bất thiện triền tương ưng triền 
bằng Nhân duyên. 

1270 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 9. 

1271 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9. 

1272 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

1273 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề bất triền tương ưng triền - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG TRIỀN CẢNH TRIỀN - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sanyojanavippayuttasanyojanĩyaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1274 . 

* Pháp thiện bất tương ưng triền cảnh triền (sahyoịanavippayutto sahyoịaniyo) liên quan 
pháp thiện bất tương ưng triền cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện bất tương ưng triền phi cảnh triền (asanyojanỉyo) liên quan pháp thiện bất 
tương ưng triền phi cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

1275 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Nhị đề đỉnh (cũỊantaraduka) thế nào thì nhị đề hiệp thế (lokiyaduka) và siêu thế 
(ỉokuttaraduka) như thế ấy. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1276 . 

Pháp bất thiện bất tương ưng triền cảnh triền (sahyoịanavippayuUo sahyoịanỉyo) làm 
duyên cho pháp bất thiện bất tương ưng triền cảnh triền bằng Cảnh duyên. 

1277 . 

Cảnh 1, tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1278 . 




154 


Vị trí _ Nhị đề bất tương triền cảnh triền - Tam đề thiện 


* Pháp vô ký bất tương ưng triền cảnh triền liên quan pháp vô ký (abyakata) bất tương 
ưng triền cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tương ưng triền phi cảnh triền (asanyojanỉya) liên quan pháp vô ký bất 
tương ưng triền phi cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký (abyãkata) bất tương ưng triền cảnh triền (sanyojanavippayutto 
Sanyo]aniyo) liên quan pháp vô ký bất tương ưng triền phi cảnh triền (asanyojanỉyo) 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp vô ký bất tương ưng triền cảnh triền và vô ký bất tương ưng triền phi cảnh 
triền liên quan pháp vô ký bất tương ưng triền phi cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tương ưng triền cảnh triền liên quan pháp vô ký bất tương ưng triền 
cảnh triền và vô ký bất tương ưng triền phi cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

1279 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Trưởng 5, Nghiệp 5, Bất ly 5. 

1280 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 
5, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Bất tương ưng 2, phi Ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1281 . 

Pháp vô ký bất tương ưng triền cảnh triền làm duyên cho pháp vô ký bất tương ưng 
triền cảnh triền bằng Nhân duyên. 

1282 . 

Nhân 4, Cảnh 3, Trưởng 4, Vô gián 4, Bất ly 7. 

1283 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7. 

1284 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4. 

1285 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng (anuloma), đối 
lập (paccanĩya), thuận nghịch (anuloma paccanĩya), hay nghịch thuận (paccanĩya 
anuloma) đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề bất tương ưng triền cảnh triền - tam đề thiện 
Hết chùm nhị đề triền - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ PHƯỢC - TAM ĐÈ THIỆN 

(Ganthaduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1286 . 

Pháp thiện phi phược (no gantho) liên quan pháp thiện phi phược sanh ra do Nhân 
duyên. 

1287 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


155 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

1288 . 

* Pháp bất thiện thành phược (gantha) liên quan pháp bất thiện thành phược sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện phi phược (no gantha) liên quan pháp bất thiện thành phược sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp bất thiện thành phược và bất thiện phi phược liên quan pháp bất thiện thành 
phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện phi phược liên quan pháp bất thiện phi phược sanh ra do Nhân duyên. 

1289 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

1290 . 

* Phi Nhân 1, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tương ưng 9. 

Dù phần đồng sanh... hay phần tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên quan 
(paticcavãra). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1291 . 

Pháp bất thiện thành phược làm duyên cho pháp bất thiện thành phược bằng Nhân 
duyên. 

1292 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 9. 

1293 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1294 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 9. 

1295 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1296 . 

Pháp vô ký phi phược (no gantho) liên quan pháp vô ký phi phược sanh ra do Nhân 
duyên. 

1297 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề phược - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ CẢNH PHƯỢC - TAM ĐÈ THIỆN 

(Ganthaniyaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1298 . 




156 


Vị trí _ Nhị đề cảnh phược - Tam đề thiện 


* Pháp thiện cảnh phược (ganthaniya) liên quan pháp thiện cảnh phược sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp thiện phi cảnh phược (aganthaniya) liên quan pháp thiện phi cảnh phược sanh ra 
do Nhân duyên. 

1299 . 

Nhân 2, Cảnh 2. 

Theo Pãlĩ như nhị đề hiệp thế (lokiyaduka) siêu thế (lokuttaraduka). 

Dù phần đồng sanh (sahạịãtavãra) hay phần vấn đề (pahhãvãra) đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1300 . 

Pháp bất thiện cảnh phược (ganthaniya) liên quan pháp bất thiện cảnh phược sanh ra 
do Nhân duyên. 

1301 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề, tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1302 . 

* Pháp vô ký cảnh phược (ganthaniya) liên quan pháp vô ký cảnh phược sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi cảnh phược liên quan pháp vô ký phi cảnh phược sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký cảnh phược liên quan những pháp vô ký cảnh phược và vô ký phi cảnh 
phược sanh ra do Nhân duyên. 

1303 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Như Pãlĩ nhị đề hiệp thế (lokiyaduka), siêu thế ịlokuttaraduka). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề cảnh phược - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG PHƯỢC - TAM ĐÈ THIỆN 

(Ganthasampayuttaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1304 . 

Pháp thiện bất tương ưng phược liên quan pháp thiện bất tương ưng phược 
(gahthavippayutta) sanh ra do Nhân duyên. 

1305 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều có 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1306 . 

Pháp bất thiện tương ưng phược (ganthasampayutta) liên quan pháp bất thiện tương 
ưng phược sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


157 


1307 . 

Nhân 6, Cảnh 6, Trưởng 5, Bất ly 6. 

1308 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 6,... phi Nghiệp 4, phi Bất tương ưng 6. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1309 . 

Pháp bất thiện tương ưng phược (ganthasampayutta) làm duyên cho pháp bất thiện 
tương ưng phược bằng Nhân duyên. 

1310 . 

Nhân 6, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Đồng sanh 6, Cận y 9, cố hưởng 9, Nghiệp 4, 
Đạo 4, Tương ưng 6, Bất ly 6. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1311 . 

Pháp vô ký bất tương ưng phược ịganthavippayutta) liên quan pháp vô ký bất tương 
ưng phược sanh ra do Nhân duyên. 

1312 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề tương ưng phược - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ PHƯỢC CẢNH PHƯỢC - TAM ĐÈ THIỆN 

(Gantha ganthaniyaduka kusaỉattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1313 . 

Pháp thiện cảnh phược phi phược (ganthaniyo ceva no ca gantho) liên quan pháp thiện 
cảnh phược phi phược sanh ra do Nhân duyên. 

1314 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh (sahajãtavãra) hay phần vấn đề (pahhãvãra) tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1315 . 

* Pháp bất thiện phược cảnh phược (gantho ceva ganthaniyoca) liên quan pháp bất thiện 
phược cảnh phược sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện cảnh phược phi phược (ganthaniyo ceva no ca gantho) liên quan pháp 
bất thiện cảnh phược phi phược sanh ra do Nhân duyên. 

1316 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 9. 

1317 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên quan. 




158 


Vị trí _ Nhị đề phược cảnh phược — Tam đề thiện 


Phần Vấn Đề (Panhavara) 

1318 . 

Pháp bất thiện phược cảnh phược ịgantho ceva ganthaniyoca) làm duyên cho pháp bất 
thiện phược cảnh phược bằng Nhân duyên. 

1319 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 9. 

1320 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1321 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 9. 

1322 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1323 . 

Pháp vô ký cảnh phược phi phược (ganthaniyo ceva no ca gantho) liên quan pháp vô 
ký cảnh phược phi phược sanh ra do Nhân duyên. 

1324 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề phược cảnh phược - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ PHƯỢC TƯƠNG ƯNG PHƯỢC - TAM ĐÈ THIỆN 

(Ganthaganthasampayuttaduka kusaỉattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1325 . 

Pháp bất thiện phược tương ưng phược (gantho ceva ganthasampayutto ca) liên quan 
pháp bất thiện phược tương ưng phược sanh ra do Nhân duyên. 

1326 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

1327 . 

Phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9. 

Dù phần đồng sanh... hay phần tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên quan. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1328 . 

Pháp bất thiện phược tương ưng phược làm duyên cho pháp bất thiện phược tương ưng 
phược bằng Nhân duyên. 

1329 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

1330 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1331 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


159 


Nhân duyên có phi Cảnh 9. 

1332 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề phược tương ưng phược - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG PHƯỢC CẢNH PHƯỢC - TAM ĐÈ THIỆN 

(Ganthavỉppayutta ganthanỉyaduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1333 . 

* Pháp thiện bất tưong ưng phược cảnh phược (ganthavỉppayutto ganthaniyo) liên quan 
pháp thiện bất tưong ưng phược cảnh phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện bất tưong ưng phược phi cảnh phược (gantha vippayutto aganthaniyo) liên 
quan pháp thiện bất tưong ưng phược phi cảnh phược sanh ra do Nhân duyên. 

1334 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh... cho đến phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1335 . 

Pháp bất thiện bất tưong ưng phược cảnh phược ịganthavippayutto ganthaniyo) liên 
quan pháp bất thiện bất tưong ưng phược cảnh phược sanh ra do Nhân duyên. 

1336 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1337 . 

* Pháp vô ký (abyãkata) bất tưong ưng phược cảnh phược liên quan pháp vô ký bất 
tưong ưng phược cảnh phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tưong ưng phược phi cảnh phược (aganthaniyo) liên quan vô ký bất 
tưong ưng phược phi cảnh phược sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký bất tưong ưng phược phi cảnh phược liên quan pháp vô ký bất tưong ưng 
phược cảnh phược và vô ký bất tưong ưng phược phi cảnh phược sanh ra do Nhân 
duyên. 

1338 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Quả 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh... hay phần tưong ưng đều nên sắp rộng như phần liên quan 

Phần Vấn Đề (Pahhãxãra) 

1339 . 

* Pháp vô ký bất tưong ưng phược cảnh phược (ganthavippayutto ganthaniyo) làm 
duyên cho pháp vô ký bất tưong ưng phược cảnh phược bằng Nhân duyên. 




160 


Vị trí _ Nhị đề bất tương ưngphược cảnh phược - Tam đề thiện 


* Pháp vô ký bất tương ưng phược phi cảnh phược (aganthaniyo) làm duyên cho pháp 
vô ký bất tương ưng phược phi cảnh phược bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

1340 . 

Nhân 4, Cảnh 3, Trưởng 4, Bất ly 7. 

1341 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7. 

1342 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4. 

1343 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề bất tương ưngphược cảnh phược - tam đề thiện 
Het chùm nhị đề phược tam lề thiện (gocchakaduka kusalattikam) 

Dù chùm phược (oghagocchaka), phối (yogagocchaka) cũng như nhị đề chùm lậu tam đề 
thiện (kusaĩattikam). 


NHỊ ĐÈ CÁI - TAM ĐỀ THIỆN 

(Nĩvaranaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1344 . 

Pháp thiện phi cái (ni nĩvarano) liên quan pháp thiện phi cái sanh ra do Nhân duyên 
(hetupaccayo). 

1345 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1346 . 

* Pháp bất thiện thành cái (nĩvarano) liên quan pháp bất thiện thành cái sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp bất thiện phi cái liên quan pháp bất thiện thành cái sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp bất thiện thành cái và bất thiện phi cái (ni nĩvarano) liên quan pháp bất thiện 
thành cái sanh ra do Nhân duyên. 

1347 . 

Nhân 9, Cảnh 9. 

1348 . 

* Pháp bất thiện thành cái liên quan pháp bất thiện thành cái sanh ra do phi Nhân duyên: 
Vô minh cái (avijjãnĩvarana) liên quan hoài nghi cái (vicikicchãna), phóng dật cái 
(uddhaccanĩvarana). 

* Pháp bất thiện thành cái (nĩvarana) liên quan pháp bất thiện phi cái (no nĩvarana) sanh 
ra do phi Nhân duyên: Vô minh cái (avijjãnĩvarana) liên quan uẩn đồng sanh hoài 
nghi (vicikicchã) đồng sanh phóng dật (uddhacca). 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


161 


* Pháp bất thiện thành cái liên quan những pháp bất thiện thành cái và bất thiện phi cái 
sanh ra do phi Nhân duyên: Vô minh cái (avijjãnĩvarana) liên quan hoài nghi cái 
ịvicikỉcchãna) phóng dật cái ( uddhaccanĩvarana) và Uân tuơng ung. 

1349 . 

Phi Nhân 3, phi Truởng 9, phi Tiền sanh 9,... phi Bất tuơng ung 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung tất cả đều 1. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1350 . 

Pháp bất thiện thành cái làm duyên cho pháp bất thiện thành cái bằng Nhân duyên. 

1351 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 9, Bất ly 9. 

1352 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1353 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

1354 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm nhu thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1355 . 

Pháp vô ký phi cái (no nĩvarana) liên quan pháp vô ký phi cái sanh ra do Nhân duyên. 

1356 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề cái - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ CẢNH CÁI - TAM ĐÈ THIỆN 
(Nivaraniyaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1357 . 

* Pháp thiện cảnh cái (nĩvaraniya) liên quan pháp thiện cảnh cái sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi cảnh cái (anĩvaraniya) liên quan pháp thiện phi cảnh cái sanh ra do 
Nhân duyên. 

1358 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1359 . 

Pháp bất thiện cảnh cái liên quan pháp bất thiện cảnh cái sanh ra do Nhân duyên. 

1360 . 




162 


VỊ trí _ Nhị đề cảnh cái — Tam đề thiện 


Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1361 . 

* Pháp vô ký cảnh cái liên quan pháp vô ký cảnh cái sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi cảnh cái liên quan pháp vô ký phi cảnh cái (anĩvarana) sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký cảnh cái liên quan những pháp vô ký cảnh cái và vô ký phi cảnh cái sanh 
ra do Nhân duyên. 

1362 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Quả 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề cảnh cái - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG CÁI - TAM ĐÈ THIỆN 

(Nivaranasampayuttaduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1363 . 

Pháp thiện bất tuơng ung cái (nĩvarana vippayutta) liên quan pháp thiện bất tuơng ung 
cái sanh ra do Nhân duyên. 

1364 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1365 . 

Pháp bất thiện tuơng ung cái (nĩvarana sampayutta) liên quan pháp bất thiện tuơng 
ung cái sanh ra do Nhân duyên. 

1366 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1367 . 

Pháp vô ký bất tuơng ung cái liên quan pháp vô ký bất tuơng ung cái sanh ra do Nhân 
duyên. 

1368 . 

Nhân 1 Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề tương ưng cái - tam đề thiện 





NHỊ ĐÈ CÁI CẢNH CÁI - TAM ĐÈ THIỆN 
(Nivarana nivaraniyaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1369 . 

Pháp thiện cảnh cái phi cái (nĩvaranỉyo) liên quan pháp thiện cảnh cái phi cái sanh ra 
do Nhân duyên. 

1370 . 

Nhân 1 Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1371 . 

* Pháp bất thiện cái cảnh cái (nĩvarano ceva nĩvaraniyoca) liên quan pháp bất thiện cái 
cảnh cái sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện cảnh cái phi cái (nĩvaranỉyo ceva no ca nĩvarano) liên quan bất thiện 
cảnh cái phi cái sanh ra do Nhân duyên. 

1372 . 

Nhân 9 Cảnh 9,... Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 9. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1373 . 

Pháp vô ký cảnh cái phi cái liên quan pháp vô ký cảnh cái phi cái sanh ra do Nhân 
duyên. 

1374 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề cái cảnh cái - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ CÁI TƯƠNG ƯNG CÁI - TAM ĐÈ THIỆN 

(Nỉvarana nivaranasampayuttaduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1375 . 

Pháp bất thiện cái tương ưng cái (nĩvarano ceva nĩvaranasampayutta) liên quan pháp 
bất thiện cái tương ưng cái sanh ra do Nhân duyên. 

1376 . 

Nhân 9, Cảnh 9,... Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 9. 

Dứt nhị đề cái tương ưng cái - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG CÁI CẢNH CÁI - TAM ĐÈ THIỆN 

(Nivaranavippayutta nivaranỉyaduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 




164 


Vị trí _ Nhị đề tâm - Tam đề thiện 


1377 . 

* Pháp thiện bất tương ưng cái cảnh cái liên quan pháp thiện bất tương ưng cái cảnh cái 
(nĩvaranavippayutta nivaraniya) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện bất tương ưng cái phi cảnh cái liên quan pháp thiện bất tương ưng cái phi 
cảnh cái sanh ra do Nhân duyên. 

1378 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1379 . 

* Pháp vô ký (abyãkata) bất tương ưng cái cảnh cái liên quan pháp vô ký bất tương ưng 
cái cảnh cái sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tương ưng cái phi cảnh cái liên quan pháp vô ký bất tương ưng cái phi 
cảnh cái sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký bất tương ưng cái cảnh cái liên quan những pháp vô ký bất tương ưng cái 
cảnh cái và vô ký bất tương ưng cái phi cảnh cái sanh ra do Nhân duyên. 

1380 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Quả 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề bất tương ưng cái cảnh cái - tam đề thiện 
Hết chùm nhị đề cái - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ KHINH THỊ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Paramasaduka kusaỉattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1381 . 

Pháp thiện phi khinh thị (no parãmãso) liên quan pháp thiện phi khinh thị sanh ra do 
Nhân duyên. 

1382 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều có 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1383 . 

* Pháp bất thiện phi khinh thị (no parãmãso) liên quan pháp bất thiện thuộc khinh thị 
(parãmãsa) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện phi khinh thị liên quan pháp bất thiện phi khinh thị sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện phi khinh thị liên quan những pháp bất thiện thuộc khinh thị và bất 
thiện phi khinh thị sanh ra do Nhân duyên. 

1384 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

1385 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


165 


Phi Nhân 1, phi Trưởng 5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1386 . 

Pháp bất thiện phi khinh thị làm duyên cho pháp bất thiện phi khinh thị bằng Nhân 
duyên. 

1387 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 5. 

Đem phần vấn đề (pahhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1388 . 

Pháp vô ký (abyãkata) phi khinh thị (no parãmãsa) liên quan pháp vô ký phi khinh thị 
sanh ra do Nhân duyên. 

1389 . 

Nhân 1 Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề khỉnh thị - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ CẢNH KHINH THỊ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Paramatthaduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1390 . 

* Pháp thiện cảnh khinh thị (parãmattha) liên quan pháp thiện cảnh khinh thị sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi cảnh khinh thị (aparãmattha) liên quan pháp thiện phi cảnh khinh thị 
sanh ra do Nhân duyên. 

1391 . 

Nhân 2 Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1392 . 

Pháp bất thiện cảnh khinh thị liên quan pháp bất thiện cảnh khinh thị sanh ra do Nhân 
duyên. 

1393 . 

Nhân 1 Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều có 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1394 . 




166 


Vị trí _ Nhị đề tâm - Tam đề thiện 


* Pháp vô ký (abyãkata) cảnh khinh thị liên quan pháp vô ký cảnh khinh thị sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi cảnh khinh thị liên quan pháp vô ký phi cảnh khinh thị sanh ra do 
Nhân duyên: có 3 câu. 

* Pháp vô ký cảnh khinh thị liên quan những pháp vô ký cảnh khinh thị và vô ký phi 
cảnh khinh thị sanh ra do Nhân duyên. 

1395 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề cảnh khinh thị - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG KHINH THỊ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Parãmãsasampayuttaduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1396 . 

Pháp thiện bất tương ưng khinh thị (parãmãsa) liên quan pháp thiện bất tương ưng 
khinh thị sanh ra do Nhân duyên (hetupaccayo). 

1397 . 

Nhân 1 Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều có 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1398 . 

Pháp bất thiện tương ưng khinh thị (parãmãsa sampayutta) liên quan pháp bất thiện 
tương ưng khinh thị sanh ra do Nhân duyên. 

1399 . 

Nhân 2, Cảnh 2,... tất cả đều 2,... bất ly 2. 

1400 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 2, tất cả đều 2,... phi Bất tương ưng 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

1401 . 

Pháp bất thiện tương ưng khinh thị làm duyên cho pháp bất thiện tương ưng khinh thị 
bằng Nhân duyên. 

1402 . 

Nhân 2, Cảnh 4, Trưởng 4,... chặng giữa và chặng chót có Trưởng cảnh 
(ãrammanãdhipati), Vô gián 2, Đồng sanh 2, Cận y 4, cố hưởng 2, Nghiệp 2, Thực 
2,... Đạo 2... 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1403 . 

Pháp vô ký (abyãkata) bất tương ưng khinh thị liên quan pháp vô ký bất thiện tương 
ưng khinh thị sanh ra do Nhân duyên (hetupaccayo). 

1404 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


167 


Nhân 1 Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề tương ưng khinh thị - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ KHINH THỊ CẢNH KHINH THỊ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Paramasa paramatthaduka kusaỉattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1405 . 

Pháp thiện cảnh khinh thị phi khinh thị (parãmattho ceva no ca parãmãso) liên quan 
pháp thiện cảnh khinh thị phi khinh thị sanh ra do Nhân duyên. 

1406 . 

Nhân 1 Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1407 . 

* Pháp bất thiện cảnh khinh thị phi khinh thị (parãmãsahceva parãmatthahca) liên quan 
pháp bất thiện khinh thị cảnh khinh thị sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện cảnh khinh thị phi khinh thị liên quan pháp bất thiện cảnh khinh thị phi 
khinh thị sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Chu pháp bất thiện cảnh khinh thị phi khinh thị liên quan pháp bất thiện khinh thị cảnh 
khinh thị và pháp bất thiện cảnh khinh thị phi khinh thị sanh ra do Nhân duyên: Có 1 
câu. 

1408 . 

Nhân 5 Cảnh 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1409 . 

Pháp bất thiện cảnh khinh thị phi khinh thị làm duyên cho pháp bất thiện cảnh khinh 
thị phi khinh thị bằng Nhân duyên. 

1410 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 5. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1411 . 

Pháp vô ký cảnh khinh thị phi khinh thị liên quan pháp vô ký cảnh khinh thị phi khinh 
thị sanh ra do Nhân duyên. 

1412 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhi đề khỉnh thỉ cảnh khinh thi - tam đề thiên 




168 


Vị trí _ Nhị đề tâm - Tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG KHINH THỊ CẢNH KHINH THỊ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Paramasavippayutta paramatthaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1413 . 

* Pháp thiện bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị (parãmãsavippayutto parãmattho) 
liên quan pháp thiện bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện bất tương ưng khinh thị phi khinh thị (aparãmattho) liên quan pháp thiện 
bất tương ưng khinh thị phi khinh thị sanh ra do Nhân duyên. 

1414 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Cũng như nhị đề hiệp thế siêu thế tam đề (lokiyalokuttaraduka tikasadisam). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1415 . 

Pháp bất thiện bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị liên quan pháp bất thiện bất 
tương ưng khinh thị cảnh khinh thị sanh ra do Nhân duyên. 

Tất cả đều 1 ịsabbattha ekam). 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1416 . 

* Pháp vô ký bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị liên quan pháp vô ký bất tương ưng 
khinh thị cảnh khinh thị sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị liên quan pháp vô ký bất tương 
ưng khinh thị phi cảnh khinh thị sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị liên quan những pháp vô ký bất 
tương ưng khinh thị cảnh khinh thị và vô ký bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị 
sanh ra do Nhân duyên. 

1417 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Như nhị đề tam đề hiệp thế siêu thế ịlokiyalokuttaraduka tikasadisam). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị - tam đề thiện 
Het chùm nhị đề khinh thị (asavagocchaka duka) - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ HỮU CẢNH - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sarammanaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1418 . 

* Pháp thiện hữu cảnh ịsãrammana) liên quan pháp thiện hữu cảnh sanh ra do Nhân 
duyên. 

* ... Liên quan pháp thiện hữu duyên (sappaccaya) thế nào thì ở đây nên sắp rộng như 
thế ấy. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


169 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

1419 . 

* Pháp bất thiện hữu cảnh (sãrammana) liên quan pháp bất thiện hữu cảnh sanh ra do 
Nhân duyên. 

* ... Liên quan pháp bất thiện hữu duyên (sappaccaya) đây nên sắp thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1420 . 

* Pháp vô ký hữu cảnh liên quan pháp vô ký hữu cảnh sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký vô cảnh (anãrammana) liên quan pháp vô ký vô cảnh sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký hữu cảnh liên quan những pháp vô ký hữu cảnh và vô ký vô cảnh sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

1421 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 5,... Hồ tương 6, Tiền sanh 1, cố hưởng 1,... 

1422 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9,... phi Nghiệp 2, phi Quả 5, phi Thực 1, phi 
Quyền 1, phi Thiền 2, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 2, 
phi Ly 2. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1423 . 

Pháp vô ký (abyãkata) hữu cảnh (sãrammana) làm duyên cho pháp vô ký hữu cảnh 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

1424 . 

* Pháp vô ký hữu cảnh làm duyên cho pháp vô ký hữu cảnh bằng Cảnh duyên. 

* Pháp vô ký vô cảnh làm duyên cho pháp vô ký hữu cảnh bằng Cảnh duyên: Có 2 câu. 

1425 . 

* Pháp vô ký hữu cảnh làm duyên cho pháp vô ký hữu cảnh bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký vô cảnh làm duyên cho pháp vô ký hữu cảnh bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh (Arammanãdhipati). 

1426 . 

Nhân 3, Cảnh 2, Trưởng 4, Vô gián 1,... đồng sanh 7, Hồ tương 6, Y chỉ 7, Cận y 2, 
Tiền sanh 1, Hậu sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 3, Quả 3,... tương ưng 1, Bất tương ưng 
2 .... 

Dứt nhị đề hữu cảnh - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ TÂM - TAM ĐÈ THIỆN 

(Cittaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1427 . 

* Pháp thiện phi tâm (no citto) liên quan pháp thiện thành tâm (citta) sanh ra do Nhân 
duyên. 




170 


Vị trí _ Nhị đề tâm - Tam đề thiện 


* Pháp thiện phi tâm liên quan pháp thiện phi tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện thành tâm liên quan pháp thiện phi tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp thiện thành tâm và pháp thiện phi tâm liên quan pháp thiện phi tâm sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi tâm liên quan những pháp thiện thành tâm và pháp thiện phi tâm sanh 
ra do Nhân duyên. 

1428 . 

Nhân 5, Cảnh 5, tất cả đều 5, Bất ly 5. 

1429 . 

Phi Trưởng 5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi Nghiệp 3, phi Quả 
5, phi Bất tương ưng 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

1430 . 

* Pháp thiện phi tâm (no citto) làm duyên cho pháp thiện phi tâm bằng Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi tâm làm duyên cho pháp thiện thành tâm (citta) bằng Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi tâm làm duyên cho những pháp thiện thành tâm và pháp thiện phi tâm 
bằng Nhân duyên. 

1431 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 5. 

1432 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1433 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

1434 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1435 . 

* Pháp bất thiện phi tâm liên quan pháp bất thiện thành tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện phi tâm liên quan pháp bất thiện phi tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện thành tâm liên quan pháp bất thiện phi tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp bất thiện thành tâm (citta) và bất thiện phi tâm (no citta) liên quan pháp bất 
thiện phi tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện phi tâm liên quan pháp bất thiện thành tâm và pháp bất thiện phi tâm 
sanh ra do Nhân duyên. 

1436 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Dù phần phi nhân (na hetu) cũng nên sắp như nhị đề tâm thiện (cittaduka 
kusaỉasadisam). 

Phần đồng sanh (sahajãtavãra) hay phần vấn đề (pahhãvãra) cũng nên sắp rộng 
(vittharatabba). 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


171 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

1437 . 

* Pháp vô ký (abyãkata) phi tâm liên quan pháp vô ký thành tâm sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp vô ký phi tâm liên quan pháp vô ký phi tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký thành tâm liên quan pháp vô ký phi tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp vô ký thành tâm và vô ký phi tâm liên quan pháp vô ký phi tâm sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi tâm liên quan những pháp vô ký thành tâm và vô ký phi tâm sanh ra do 
Nhân duyên. 

1438 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Quả 5, Bất ly 5. 

1439 . 

Phi Nhân 5, phi Cảnh 3, phi Trưởng 5,... phi Nghiệp 3, phi Quả 5, phi Thực 1, phi 
Quyền 1, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Paĩihãvãra) 

1440 . 

Pháp vô ký (abyãkata) phi tâm làm duyên cho pháp vô ký phi tâm bằng Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

Nên sắp rộng như nhị đề tâm thiện ịcittaduka kusalasadisam). 

1441 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9,... Đồng sanh 5, Tiền sanh 3, cố hưởng 9, 
Nghiệp 3, Quả 9, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 5, Vô hữu 9. 

Dứt nhị đề tâm (cittaduka) - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ SỞ HỮU TÂM - TAM ĐÈ THIỆN 

(Cetasikaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra ) 

1442 . 

* Pháp thiện sở hữu tâm (cetasika) liên quan pháp thiện sở hữu tâm sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp thiện phi sở hữu tâm liên quan pháp thiện sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp thiện sở hữu tâm và thiện phi sở hữu tâm liên quan pháp thiện sở hữu tâm 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện sở hữu tâm liên quan pháp thiện phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện sở hữu tâm liên quan những pháp thiện sở hữu tâm và pháp thiện phi sở 
hữu tâm sanh ra do Nhân duyên. 

1443 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Trưởng 5, Bất ly 5. 

1444 . 

Phi Trưởng 5, phi Tiền sanh 5,... phi Nghiệp 3, phi Quả 5, phi Bất tương ưng 5. 

Dù phần đồng sanh... nên sắp rộng. 




172 


Vị trí _ Nhị đề tâm - Tam đề thiện 


Phần Vấn Đề (Panhavara) 

1445 . 

Pháp thiện sở hữu tâm làm duyên cho pháp thiện sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên. 

1446 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 9,... 3 câu ban đầu có Truởng đồng sanh (Sahạịatadhipati), 3 
câu giữa cũng có Truởng đồng sanh... Vô gián 9,... Đồng sanh 5, Cận y 9, cố huởng 9, 
Nghiệp 3, Thục 5, Quyền 5, Thiền 3, Đạo 3, Tuơng ung 5, Hiện hữu 5, Vô hữu 9. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1447 . 

* Pháp bất thiện sở hữu tâm (cetasika) liên quan pháp bất thiện sở hữu tâm sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện phi sở hữu tâm liên quan pháp bất thiện sở hữu tâm sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp bất thiện sở hữu tâm và bất thiện phi sở hữu tâm liên quan pháp bất thiện sở 
hữu tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện sở hữu tâm liên quan pháp bất thiện phi sở hữu tâm (acetasika) sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện sở hữu tâm liên quan những pháp bất thiện sở hữu tâm và bất thiện phi 
sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên. 

1448 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Phần thiện nhu thế nào thì sắp phi Nhân duyên cũng nhu thế ấy ịyathã kusalanaya evatn 
na hetupaccayampi kãtabbarn). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

1449 . 

* Pháp vô ký (abyãkata) sở hữu tâm liên quan pháp vô ký sở hữu tâm sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp vô ký phi sở hữu tâm (acetasika) liên quan pháp vô ký sở hữu tâm sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chu pháp vô ký sở hữu tâm và vô ký phi sở hữu tâm liên quan pháp vô ký sở hữu tâm 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi sở hữu tâm liên quan pháp vô ký phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký sở hữu tâm liên quan những pháp vô ký sở hữu tâm và vô ký phi sở hữu 
tâm sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

1450 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Truởng 9, Quả 9, Bất ly 9. 

1451 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, nên sắp tất cả, phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi 
Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 6, phi Đạo 9, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng ung 6... 

Dù phần đồng sanh... nên sắp rộng (vitthãretabba). 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


173 


Phần Vấn Đề (Paũhavara) 

1452 . 

Pháp vô ký sở hữu tâm làm duyên cho pháp vô ký (abyãkata) sở hữu tâm bằng Nhân 
duyên. 

1453 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 9, chỉ có Truởng đồng sanh, Vô gián 9, Đồng sanh 9, Hồ 
tuơng 9, Y chỉ 9, Cận y 9, Tiền sanh 3, cố huởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 9, Quyền 
9, Thiền 3, Đạo 3, Tuơng ung 5, Bất tuơng ung 5, Hiện hữu 9,... 

Dứt nhị đề sở hữu tâm ịcetasikaduka) - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM - TAM ĐỀ THIỆN 

(Cittasampayuttaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1454 . 

Pháp thiện tuơng ung tâm (cittasampayutta) liên quan pháp thiện tuơng ung tâm sanh 
ra do Nhân duyên. 

1455 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1456 . 

Pháp bất thiện tuơng ung tâm liên quan pháp bất thiện tuơng ung tâm sanh ra do Nhân 
duyên. 

1457 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1458 . 

* Pháp vô ký (abyãkata) tuơng ung tâm liên quan pháp vô ký tuơng ung tâm sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tuơng ung tâm liên quan pháp vô ký tuơng ung tâm sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp vô ký tuơng ung tâm và vô ký bất tuơng ung tâm liên quan pháp vô ký 
tuơng ung tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tuơng ung tâm liên quan pháp vô ký bất tuơng ung tâm sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp vô ký tuơng ung tâm liên quan pháp vô ký bất tuơng ung tâm sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp vô ký tuơng ung tâm và vô ký bất tuơng ung tâm liên quan pháp vô ký bất 
tuơng ung tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký tuơng ung tâm liên quan những pháp vô ký tuơng ung tâm và vô ký bất 
tuơng ung tâm sanh ra do Nhân duyên. 




174 


Vị trí _ Nhị đề tâm - Tam đề thiện 


* Pháp vô ký bất tương ưng tâm liên quan những pháp vô ký tương ưng tâm và vô ký bất 
tương ưng tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp vô ký tương ưng tâm và vô ký bất tương ưng tâm liên quan những pháp vô 
ký tương ưng tâm và vô ký bất tương ưng tâm sanh ra do Nhân duyên. 

1459 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 5, Hỗ tương 6, Tiền sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 9, Quả 9, 
Bất ly 9. 

1460 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9,... phi Tiền sanh 9,... phi Nghiệp 2, phi Quả 5, 
phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 2, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 
2,... 

Dù phần đồng sanh (sahạịatavaradi)... nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1461 . 

Pháp vô ký tương ưng tâm làm duyên cho pháp vô ký tương ưng tâm bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

1462 . 

* Pháp vô ký tương ưng tâm làm duyên cho cho pháp vô ký tương ưng tâm bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp vô ký bất tương ưng tâm (cittavippayutta) làm duyên cho pháp vô ký tương ưng 
tâm bằng Cảnh duyên. 

1463 . 

Nhân 3, Cảnh 2, Trưởng 4, chỉ có Trưởng cảnh, Vô gián 1, Đồng sanh 7, Hồ tương 6, 
Y chỉ 7, Cận y (Upanissaya) 2, Tiền sanh 1, Hậu sanh 1, cố hưởng 1, Nghiệp 3, Quả 
3, Thực 4, Quyền 6, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 1, Bất tương ưng 2,... 

Dứt nhị đề tương ưng tâm - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ HÒA HỢP TÂM - TAM ĐÈ THIỆN 

(Cittasansatthaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1464 . 

Pháp thiện hòa hợp tâm (cittasamsattha) liên quan pháp thiện hòa hợp tâm sanh ra do 
Nhân duyên. 

1465 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1466 . 

Pháp bất thiện hòa hợp tâm (cỉttasamsattha) liên quan pháp bất thiện hòa hợp tâm sanh 
ra do Nhân duyên. 

1467 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


175 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

1468 . 

* Pháp vô ký hòa hợp tâm liên quan pháp vô ký hòa hợp tâm sanh ra do Nhân duyên: Có 
3 câu. 

* Pháp vô ký phi hòa hợp tâm (no cittasamsattho) liên quan pháp vô ký phi hòa hợp tâm 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký hòa hợp tâm liên quan những pháp vô ký hòa hợp tâm và vô ký phi hòa 
hợp tâm sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

1469 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Nhị đề tương ưng tâm phần vô ký như thế nào, đây cũng như thế ấy. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề hòa hợp tâm - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ CÓ TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ THIỆN 

(Cittasamutthãnaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1470 . 

* Pháp thiện có tâm làm sở sanh (cittasamutthãna) liên quan pháp thiện có tâm làm sở 
sanh sanh ra do Nhân duyên ịhetupaccayo). 

* Pháp thiện phi có tâm làm sở sanh (no cittasamutthãno) liên quan pháp thiện có tâm 
làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp thiện có tâm làm sở sanh và thiện phi có tâm làm sở sanh liên quan pháp 
thiện có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện có tâm làm sở sanh liên quan pháp thiện phi có tâm làm sở sanh sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp thiện có tâm làm sở sanh liên quan những pháp thiện có tâm làm sở sanh và thiện 
phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

1471 . 

Nhân 5, Cảnh 5, tất cả đều 5, Bất ly 5. 

1472 . 

Phi Trưởng 5, phi Tiền sanh 5,... phi Nghiệp 3, phi Quả 5,... phi Bất tương ưng 5. 

Phần đồng sanh... nên sắp rộng (vitthãretabbam). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1473 . 

Pháp thiện có tâm làm sở sanh làm duyên cho cho pháp thiện có tâm làm sở sanh bằng 
Nhân duyên. 

1474 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 5,... Cận y 9, cố hưởng 
9, Nghiệp 3, Thực 5, Quyền 5, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 5, Hiện hữu 5... 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1475 . 




176 


Vị trí _ Nhị đề tâm - Tam đề thiện 


* Pháp bất thiện có tâm làm sở sanh (cỉttasamutthano) liên quan pháp bất thiện có tâm 
làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện có tâm làm sở sanh liên quan pháp bất thiện phi có tâm làm sở sanh 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện có tâm làm sở sanh liên quan những pháp bất thiện có tâm làm sở sanh 
và pháp bất thiện phi có tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

1476. 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Cũng như nhị đề thiện (yathã kuscilasadisam). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1477. 

* Pháp vô ký (abyãkata) có tâm làm sở sanh (cittasamutthãno) liên quan pháp vô ký có 
tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký phi tâm làm sở sanh liên quan pháp vô ký có tâm làm sở sanh sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký có tâm làm sở sanh liên quan những pháp vô ký có tâm làm sở sanh và vô 
ký phi tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

1478. 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 5, tất cả đều 9,... Tiền sanh 5, cố hưởng 5,... Bất ly 9. 

1479. 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9,... phi Nghiệp 3, phi Quả 6, phi Thực 1, phi 
Quyền 1, phi Thiền 6, phi Đạo 9, phi Tương ưng 6, phi Bất tương ưng 6, phi Vô hữu 6, 
phi Ly 6. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đe (Panhãvãra) 

1480. 

Pháp vô ký (abỵãkata) có tâm làm sở sanh ịcittasamutthãna) làm duyên cho pháp vô 
ký có tâm làm sở sanh bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

1481. 

Pháp vô ký có tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp vô ký có tâm làm sở sanh bằng 
Cảnh duyên. 

1482. 

* Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9, tất cả đều 9, Tiền sanh 9, Hậu sanh 9, cố hưởng 
9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 9. 

* Pháp có tâm làm sở sanh căn (mũla) làm duyên cho pháp phi tâm làm sở sanh nên 
thêm vào đoàn thực (kabalinkãrãhãra). 

* Pháp phi tâm làm sở sanh làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh có đoàn thực hợp 
trợ (ghatanã), đoàn thực trong đoạn giữa (majjihe kabalỉnkãra ãhãra). 

* Quyền 9, chỉ có 1 câu sắc mạng quyền (rũpạịĩvitindriya'), Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 
5, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


177 


Dứt nhị đề có tâm làm sở sanh - tam đề thiện 

NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM - TAM ĐÈ THIỆN 

(Cittasahabhuduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1483 . 

* Pháp thiện đồng sanh tồn YỚi tâm (cittasahabhu) liên quan pháp thiện đồng sanh tồn 
với tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi đồng sanh tồn với tâm (no cittasahabhu) liên quan pháp thiện đồng 
sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp thiện đồng sanh tồn với tâm và thiện phi đồng sanh tồn với tâm liên quan 
pháp thiện đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp thiện phi đồng sanh tồn với tâm (no 
cittasahabhu) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện đồng sanh tồn với tâm liên quan những pháp thiện đồng sanh tồn với tâm 
và thiện phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên. 

1484 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1485 . 

* Pháp bất thiện đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp bất thiện đồng sanh tồn với tâm 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện đồng sanh tồn với tâm (cỉttasahabhũ) liên quan pháp bất thiện phi đồng 
sanh tồn với tâm (no cittasahabhu) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện đồng sanh tồn với tâm liên quan những pháp bất thiện đồng sanh tồn 
với tâm và bất thiện phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên. 

1486 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1487 . 

* Pháp vô ký đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp vô ký đồng sanh tồn với tâm sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp vô ký phi đồng sanh tồn với tâm 
sanh ra do Nhân duyên. 

1488 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

3 câu Pãlĩ gốc (mũla) của nhị đề sở hữu tâm (cetasikaduka) thế nào thì 3 câu Pãlĩ này 
cũng như thế ấy. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề đồng sanh ton với tâm - tam đề thiện 





178 


Vị trí _ Nhị đề tâm - Tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ TÙNG TÂM THÔNG Lưu - TAM ĐÈ THIỆN 

(Cittãnuparivattiduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1489 . 

* Pháp thiện tùng tâm thông lưu ịcittanuparivatti) liên quan pháp thiện tùng tâm thông 
lưu sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp thiện tùng tâm thông lưu liên quan pháp thiện phi tùng tâm thông lưu (no 
cittanuparivatti) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện tùng tâm thông lưu liên quan những pháp thiện tùng tâm thông lưu và thiện 
phi tùng tâm thông lưu sanh ra do Nhân duyên. 

1490 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1491 . 

* Pháp bất thiện tùng tâm thông lưu liên quan pháp bất thiện tùng tâm thông lưu sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện tùng tâm thông lưu liên quan pháp bất thiện phi tùng tâm thông lưu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện tùng tâm thông lưu liên quan những pháp bất thiện tùng tâm thông lưu 
và bất thiện phi tùng tâm thông lưu sanh ra do Nhân duyên. 

1492 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1493 . 

Pháp vô ký tùng tâm thông lưu liên quan pháp vô ký tùng tâm thông lưu sanh ra do 
Nhân duyên. 

1494 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Như nhị đề sở hữu tâm (cetasikaduka sadisam). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề tùng tâm thông hni - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ HÒA TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ THIỆN 

(Cittasamsattasamutthãnaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1495 . 

* Pháp thiện hòa tâm làm sở sanh liên quan pháp thiện hòa tâm làm sở sanh 
(cittasamsatthasamutthãna) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi hòa tâm làm sở sanh liên quan pháp thiện hòa tâm làm sở sanh sanh ra 
do Nhân duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


179 


* Chư pháp thiện hòa tâm làm sở sanh và thiện phi hòa tâm làm sở sanh liên quan pháp 
thiện hòa tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện hòa tâm làm sở sanh liên quan pháp thiện phi hòa tâm làm sở sanh sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp thiện hòa tâm làm sở sanh liên quan những pháp thiện hòa tâm làm sở sanh và 
thiện phi hòa tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

1496 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Cũng như nhị đề sở hữu tâm thuộc thiện trong phần nhị đề đại, câu đề bằng nhau (Yathã 
mahantaraduke cetasikaduka kusalasadisam tattakã eva panhã). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1497 . 

* Pháp bất thiện hòa tâm làm sở sanh (cittasamsatthasamutthãna) liên quan pháp bất 
thiện hòa tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện hòa tâm làm sở sanh liên quan pháp bất thiện phi hòa tâm làm sở sanh 
(no cittasamsatthasamutthãna) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện hòa tâm làm sở sanh (cittasamsatthasamutthãna) liên quan những pháp 
bất thiện hòa tâm làm sở sanh và pháp bất thiện phi hòa tâm làm sở sanh sanh ra do 
Nhân duyên. 

1498 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Như nhị đề sở hữu tâm thuộc bất thiện (cetasikaduka akusalascidisam). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1499 . 

* Pháp vô ký (abyãkata) hòa tâm làm sở sanh liên quan pháp vô ký hòa tâm làm sở sanh 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký phi hòa tâm làm sở sanh liên quan pháp vô ký phi hòa tâm làm sở sanh 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký hòa tâm làm sở sanh liên quan những pháp vô ký hòa tâm làm sở sanh và 
vô ký phi hòa tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

1500 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9,... Tiền sanh 5, cố hưởng 5, Nghiệp 9,... Bất ly 9. 

1501 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 
6, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 6, phi Vô hữu 3, phi Ly (no Vigate) 
3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1502 . 



180 


Vị trí _ Nhị đề tâm - Tam đề thiện 


Pháp vô ký hòa tâm làm sở sanh (cittasamsatthasamutthano) làm duyên cho pháp vô 
ký hòa tâm làm sở sanh bằng Nhân duyên. 

1503 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, trong đây chỉ có Trưởng đồng sanh 6 câu, Vô gián 9, tất cả 
đều 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiền 
3, Đạo 3, Tương ưng 5, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 9, Bất ly 9. 

1504 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1505 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

1506 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt nhị đề hòa tâm làm sở sanh - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ HÒA SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ THIỆN 

(Cittasamsatthasamutthãnasahabhuduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1507 . 

* Pháp thiện hòa sanh tồn nương tâm làm sở sanh (cittasamsatthãsamutthãna-sahabhu) 
liên quan pháp thiện hòa sanh tồn nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: Có 
3 câu. 

* Pháp thiện hòa sanh tồn nương tâm làm sở sanh liên quan pháp thiện phi hòa sanh tồn 
nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện hòa sanh tồn nương tâm làm sở sanh liên quan những pháp thiện hòa sanh 
tồn nương tâm làm sở sanh và thiện phi hòa sanh tồn nương tâm làm sở sanh sanh ra 
do Nhân duyên. 

1508 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1509 . 

* Pháp bất thiện hòa sanh tồn nương tâm làm sở sanh liên quan pháp bất thiện hòa sanh 
tồn nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện hòa sanh tồn nương tâm làm sở sanh liên quan pháp bất thiện phi hòa 
sanh tồn nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện hòa sanh tồn nưoiig tâm làm sở sanh liên quan những pháp bất thiện 
hòa sanh tồn nương tâm làm sở sanh và bất thiện phi hòa sanh tồn nương tâm làm sở 
sanh sanh ra do Nhân duyên. 

1510 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


181 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

1511 . 

Pháp vô ký (abyãkata) hòa sanh tồn nương tâm làm sở sanh liên quan pháp vô ký hòa 
sanh tồn nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

1512 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Như nhị đề hòa nương tâm làm sở sanh thuộc vô ký (cittasamsatthasamutthãnaduka 
abyãkata sadisarn). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề hòa sanh tồn nương tâm làm sở sanh - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ HÒA TÙNG THÔNG LƯU NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ 
THIỆN (Cittasarnsatthasamutthãnãnuparivattiduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1513 . 

* Pháp thiện hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh 
(cittasamsatthasamutthãnãnuparivatti) liên quan pháp thiện hòa tùng thông lưu nương 
tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp thiện hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh liên quan pháp thiện phi hòa 
tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh liên quan những pháp thiện hòa 
tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh và thiện phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm 
sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

1514 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1515 . 

Pháp bất thiện hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh liên quan pháp bất thiện hòa 
tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

1516 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1517 . 

Pháp vô ký hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh liên quan pháp vô ký hòa tùng 
thông lưu nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

1518 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Như nhị đề hòa nương tâm làm sở sanh thuộc vô ký (cỉttasamsatthasamutthãnaduka 
abyãkata sadisam). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề (panhãvãra) đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh - tam đề thiện 




NHỊ ĐÈ NỘI Bộ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Ajjhattikaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1519 . 

* Pháp thiện ngoại viện (bãhỉra) liên quan pháp thiện nội bộ ( ajjhattikam) sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp thiện ngoại viện (bãhỉra) liên quan pháp thiện ngoại viện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện nội bộ liên quan pháp thiện ngoại viện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp thiện nội bộ và thiện ngoại viện liên quan pháp thiện ngoại viện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp thiện ngoại viện liên quan những pháp thiện nội bộ và thiện ngoại viện sanh ra do 
Nhân duyên. 

1520 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Như nhị đề tâm (cỉttaduka). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1521 . 

* Pháp bất thiện ngoại viện (bãhỉra) liên quan pháp bất thiện nội bộ sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp bất thiện ngoại viện liên quan pháp bất thiện ngoại viện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện nội bộ liên quan pháp bất thiện ngoại viện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện nội bộ và pháp bất thiện ngoại viện liên quan pháp bất thiện ngoại viện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện ngoại viện liên quan những pháp bất thiện nội bộ và bất thiện ngoại 
viện sanh ra do Nhân duyên. 

1522 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Như nhị đề tâm (cittaduka). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1523 . 

* Pháp vô ký nội bộ (ajjhatta) liên quan pháp vô ký nội bộ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp vô ký ngoại viện (bãhira) liên quan pháp vô ký ngoại viện sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký nội bộ liên quan những pháp vô ký nội bộ và vô ký ngoại viện sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

1524 . 

Nhân 9, Cảnh 5, Trưởng 5,... Hồ tưong 5, Tiền sanh 5, cố hưởng 5, Bất ly 9. 

1525 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9,... phi Nghiệp 3, phi Quả 5, phi Thực 1, phi 
Quyền 1, phi Thiền 5, phi Đạo 9, phi Tưong ưng 9, phi Bất tưong ưng 5, phi Vô hữu 9, 
phi Ly 9. 


Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


183 


Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1526 . 

Pháp vô ký ngoại viện (bahira abyãkata) làm duyên cho pháp vô ký ngoại viện bằng 
Nhân duyên. 

1527 . 

* Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 9. 

Pháp nội bộ (ajjhattikam) thành Truởng đồng sanh (sahạịãtãdhipati) trong khi gom 
với pháp ngoại viện (bãhỉra) kể cả 3 câu đề. 

* Vô gián 9, Đồng sanh 9, Hỗ tuong 5, Y chỉ 9, Cận y 9, Tiền sanh 9, dù cảnh Tiền sanh 
(ãrammanapurejãta) hay Vật tiền sanh (vatthupurejãta), Hậu sanh 9, cố huởng 9. 

* Pháp vô ký ngoại viện ịbahiro abyãkato) làm duyên cho pháp vô ký ngoại viện bằng 
Nghiệp duyên: Có 3 câu. 

* Quả 9, Thực 3, đoàn thực đủ cả 3 câu; Quyền 9, sắc mạng quyền (rũpajĩvitindriya) đủ 
cả 3 câu; Tuong ung 5, Bất tuong ung 9, Hiện hữu 9,... 

Dứt nhị đề nội bộ - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ Y SINH - TAM ĐÈ THIỆN 

(Upãdãduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1528 . 

Pháp thiện phi y sinh liên quan pháp thiện phi y sinh (no upãdã) sanh ra do Nhân 
duyên. 

1529 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1530 . 

Pháp bất thiện phi y sinh liên quan pháp bất thiện phi y sinh sanh ra do Nhân duyên. 

1531 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1532 . 

* Pháp vô ký (abyãkata) phi y sinh liên quan pháp vô ký y sinh (apãdả) sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp vô ký phi y sinh (no upãdã) liên quan pháp vô ký phi y sinh sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp vô ký y sinh liên quan pháp vô ký phi y sinh sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp vô ký y sinh và vô ký phi y sinh liên quan pháp vô ký phi y sinh sanh ra do 
Nhân duyên. 




184 


Vị trí _ Nhị đề y sinh — Tam đề thiện 


* Pháp vô ký phi y sinh liên quan những pháp vô ký y sinh và vô ký phi y sinh sanh ra 
do Nhân duyên. 

1533 . 

Nhân 5, Cảnh 3,... Hồ tuơng 5,... Tiền sanh 1, cố huởng 1, Nghiệp 5, Bất ly 5. 

1534 . 

Phi Nhân 5, phi Cảnh 3, phi Truởng 5,... phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi 
Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 5, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng ung 3, phi Vô hữu 3, 
phi Ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1535 . 

Pháp vô ký phi y sinh làm duyên cho pháp vô ký phi y sinh bằng Nhân duyên: Có 3 
câu. 

1536 . 

* Pháp vô ký y sinh làm duyên cho pháp vô ký phi y sinh bằng Cảnh duyên. 

* Pháp vô ký phi y sinh làm duyên cho pháp vô ký phi y sinh bằng Cảnh duyên: Có 2 
câu. 

1537 . 

Pháp vô ký phi y sinh làm duyên cho pháp vô ký phi y sinh bằng Truởng duyên: Có 3 
câu. 

Câu đầu có đủ 2 Truởng duyên (pathame dvepi adhipati), 2 câu sau chỉ có Truởng đồng 
sanh ịdvĩsu sahạịãtãdhipati). 

1538 . 

Vô gián 1, Đồng sanh 5, Hồ tuơng 5, Y chỉ 5. 

1539 . 

* Pháp vô ký y sinh làm duyên cho pháp vô ký phi y sinh bằng Cận y duyên. 

* Pháp vô ký phi y sinh (no upãdã) làm duyên cho pháp vô ký phi y sinh bằng Cận y 
duyên: Có 2 câu. 

1540 . 

Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố huởng 1, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 6, Quyền 7, Thiền 3, 
Đạo 3, Tuơng ung 1, Bất tuơng ung 4, Hiện hữu 9. 

Dứt nhị đề y sinh - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ THÀNH DO THỦ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Upadinaduka kusaỉattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1541 . 

Pháp thiện phi thành do thủ (anupadinno) liên quan pháp thiện phi thành do thủ sanh 
ra do Nhân duyên. 

1542 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1, tất cả đều 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề chỉ có 1. 

Cũng nhu nhị đề hữu duyên (sappaccayaduka). 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


185 


Phần Liên Quan (Paticcavara) 

1543 . 

Pháp bất thiện phi thành do thủ liên quan pháp bất thiện phi thành do thủ sanh ra do 
Nhân duyên. 

1544 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1545 . 

* Pháp vô ký thành do thủ (upãdinna) liên quan pháp vô ký thành do thủ sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký phi thành do thủ (anupãdinna) liên quan pháp vô ký phi thành do thủ sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi thành do thủ liên quan những pháp vô ký thành do thủ và vô ký phi 
thành do thủ sanh ra do Nhân duyên: sắc tâm (cỉttasamutthãnarũpa) liên quan uẩn 
thành do thủ (upãdinna) và đại sung (mahãbhũta). 

1546 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Trưởng 1,... Tiền sanh 2, cố hưởng 1, Nghiệp 5, Quả 5, Bất ly 5. 

1547 . 

Phi Nhân 5, phi Cảnh 4, phi Trưởng 5,... phi Tiền sanh 4, phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi 
Thực 2, phi Quyền 2, phi Thiền 2, phi Đạo 5, phi tưong ưng 4, phi Bất tưong ưng 2, 
phi vô hữu 4, phi Ly 4. 

Phần đồng sanh.. .đều nên sắp rộng (vitthãratabbam). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1548 . 

* Pháp vô ký thành do thủ (upãdinna) làm duyên cho pháp vô ký thành do thủ bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký phi thành do thủ làm duyên cho pháp vô ký phi thành do thủ (anupãdinna) 
bằng Nhân duyên. 

1549 . 

* Nhân 4, Cảnh 4, thành do thủ căn (upãdinna mũlaka) có 2 câu, phi thành do thủ căn có 
2 câu. 

* Pháp vô ký phi thành do thủ làm duyên cho pháp vô ký phi thành do thủ bằng Trưởng 
duyên: Có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh 1 câu. 

* Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 5, Hồ tưong 2, Y chỉ 5, Cận y 4. 

1550 . 

* Pháp vô ký thành do thủ làm duyên cho pháp vô ký thành do thủ bằng Tiền sanh 
duyên: Có cảnh Tiền sanh và Vật Tiền sanh: Có 2 câu đề. 

* Pháp vô ký phi thành do thủ làm duyên cho pháp vô ký phi thành do thủ bằng Tiền 
sanh duyên,... 2 câu chỉ có cảnh Tiền sanh ( ãrammanapurejãta); duyên hiệp trợ 
(ghatanã): Có 2 câu; cảnh Tiền sanh và Vật tiền sanh (vatthupurejãta): Có 6 câu đề. 

1551 . 

Hậu sanh 6, cố hưởng 1, Nghiệp 4, Quả 4, Thực 9, Quyền 4, Thiền 4, Đạo 4, Tưong 
ưng 2, Bất tưong ưng 6, Hiện hữu 9, Vô hữu 4, Ly 4, Bất ly 9,... 



186 


Vị trí _ Nhị đề y sinh — Tam đề thiện 


1552 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1553 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4. 

1554 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4. 

Dứt nhị đề thành do thủ (upãdinnaduka) - tam đề thiện 
Het nhị đề đại ịmahantaraduka) - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ THỦ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Upãdãnaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1555 . 

Pháp thiện phi thủ liên quan pháp thiện phi thủ sanh ra do Nhân duyên. 

1556 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề (panhãvãra) tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1557 . 

* Pháp bất thiện thành thủ (upãdãna) liên quan pháp bất thiện thành thủ sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp bất thiện phi thủ (no upãdãna) liên quan pháp bất thiện thành thủ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp bất thiện thành thủ và bất thiện phi thủ liên quan pháp bất thiện thành thủ 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện phi thủ liên quan pháp bất thiện phi thủ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp bất thiện thành thủ liên quan những pháp bất thiện thành thủ và bất thiện phi thủ 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

1558 . 

Nhân 9, Cảnh 9, tất cả đều 9, Bất ly 9. 

1559 . 

Pháp bất thiện phi thủ liên quan pháp bất thiện phi thủ sanh ra do phi Nhân duyên. 

1560 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9... phi Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tương 
ưng 9. 

Phần đồng sanh... đều nên sắp rộng (vitthãretabbam). 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1561 . 

Pháp bất thiện thành thủ (upãdãna) làm duyên cho pháp bất thiện thành thủ bằng Nhân 
duyên. 

1562 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


187 


Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, phi thủ căn (no upãdãnamũlaka) có 3 Trưởng đồng sanh; 
Vô gián 9,... Y chỉ 9, Cận y 9, cố hưởng 9, Nghiệp 3; trong phi thủ căn (no 
upãdãnamulaka) có Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 9, Tưong ưng 9, Hiện hữu 9. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1563 . 

Pháp vô ký (abyãkata) phi thủ (no upãdãna) liên quan pháp vô ký phi thủ sanh ra do 
Nhân duyên. 

1564 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề thủ - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ CẢNH THỦ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Upãdãniyaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1565 . 

* Pháp thiện cảnh thủ (upãdãniya) liên quan pháp thiện cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi cảnh thủ (anupadaniya) liên quan pháp thiện phi cảnh thủ sanh ra do 
Nhân duyên. 

1566 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Như thiện thuộc nhị đề hiệp thế siêu thế (lokiyalokuttaraduka kusalasadisam). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1567 . 

Pháp bất thiện cảnh thủ (upãdãniya) liên quan pháp bất thiện cảnh thủ sanh ra do Nhân 
duyên. 

1568 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều có 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1569 . 

* Pháp vô ký cảnh thủ (upãdãnỉyo abyãkato) liên quan pháp vô ký cảnh thủ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi cảnh thủ (anupãdãniyo abyãkato) liên quan pháp vô ký phi cảnh thủ 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký cảnh thủ liên quan pháp vô ký phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp vô ký cảnh thủ và vô ký phi cảnh thủ liên quan pháp vô ký phi cảnh thủ sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký cảnh thủ liên quan những pháp vô ký cảnh thủ và vô ký phi cảnh thủ sanh 
ra do Nhân duyên. 




188 


Vị trí _ Nhị đề thủ — Tam đề thiện 


1570 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Như vô ký nhị đề hiệp thế siêu thế (ỉokiyalokuttaraduka abyakatasadisam). 
Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề cảnh thủ - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG THỦ - TAM ĐỀ THIỆN 

(Upadanasampayuttaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1571 . 

Pháp thiện bất tương ưng thủ (upãdãnavippayutta) liên quan pháp thiện bất tương ưng 
thủ sanh ra do Nhân duyên. 

1572 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều có 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1573 . 

* Pháp bất thiện tương ưng thủ (upãdãnasampayutta) liên quan pháp bất thiện tương 
ưng thủ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện bất tương ưng thủ (upãdãnavippayutta) liên quan pháp bất thiện bất 
tương ưng thủ sanh ra do Nhân duyên: Có 2 câu. 

* Pháp bất thiện tương ưng thủ liên quan những pháp bất thiện tương ưng thủ và bất 
thiện bất tương ưng thủ sanh ra do Nhân duyên. 

1574 . 

Nhân 6, Cảnh 6, tất cả đều 6, Bất ly 6. 

1575 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 6, phi Nghiệp 4, phi Quả 6. 

Phần đồng sanh... đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Paũhãvãra) 

1576 . 

Pháp bất thiện tương ưng thủ làm duyên cho pháp bất thiện tương ưng thủ bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

1577 . 

Nhân 6, Cảnh 9, Trưởng 9. 

Trong căn tương ưng thủ (upãdãnasampayuttamũlaka) có 3 câu Trưởng đồng sanh 
(sahậịãtadhipati); bất tương ưng thủ (upãdãnavippayutta) có 1 câu. 

Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 6, Hồ tương 6, Y chỉ 6, Cận y 9, cố hưởng 9, 
Nghiệp 4, Thực 4, Quyền 4, Thiền 4, Đạo 4, Tương ưng 6, Hiện hữu 6, Vô hữu 9, 
Ly 9, Bất ly 6. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1578 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


189 


Pháp vô ký (abyakata) bất tương ưng thủ liên quan pháp vô ký bất tương ưng thủ sanh 
ra do Nhân duyên. 

1579 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề tương ưng thủ - tam đề thiện 


NHỊ ĐỀ THỦ CẢNH THỦ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Upãdãna upãdãniyaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1580 . 

Pháp thiện cảnh thủ phi thủ (upãdãniyo ceva no ca upãdãno) liên quan pháp thiện 
cảnh thủ phi thủ sanh ra do Nhân duyên. 

1581 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1582 . 

* Pháp bất thiện thủ cảnh thủ (upãdãno ceva upãdãniyoca) liên quan pháp bất thiện thủ 
cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện cảnh thủ phi thủ liên quan pháp bất thiện cảnh thủ phi thủ sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện thủ cảnh thủ liên quan những pháp bất thiện thủ cảnh thủ và bất thiện 
cảnh thủ phi thủ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

1583 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Theo Pãlĩ thì đây cũng như bất thiện nhị đề thủ (upãdãnaduka akusalasadisam). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1584 . 

Pháp vô ký (abyãkata) cảnh thủ phi thủ liên quan pháp vô ký cảnh thủ phi thủ sanh ra 
do Nhân duyên. 

1585 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề thủ cảnh thủ - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ THỦ TƯƠNG ƯNG THỦ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Upãdãna upãdãnanasampayuttaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra ) 

1586 . 





190 


Vị trí _ Nhị đề thủ — Tam đề thiện 


* Pháp bất thiện thủ tương ưng thủ (upãdãno ceva upãdãnasampayutto ca) liên quan 
pháp bất thiện thủ tương ưng thủ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện tương ưng thủ phi thủ (no ca upãdãno) liên quan pháp bất thiện tương 
ưng thủ phi thủ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện thủ tương ưng thủ liên quan pháp bất thiện thủ tương ưng thủ và bất 
thiện tương ưng thủ phi thủ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

1587 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 9. 

Pãlĩ đây cũng như bất thiện thuộc nhị đềthủ (upãdãnaduka akusalasadisam). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 9. 

Dứt nhị đề thủ tương ưng thủ - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG THỦ CẢNH THỦ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Upãdãna vippayutta upãdãniyaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1588 . 

* Pháp thiện bất tương ưng thủ cảnh thủ liên quan pháp thiện bất tương ưng thủ cảnh thủ 
(upãdãna vippayutta upãdãniya) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện bất tương ưng thủ phi cảnh thủ liên quan pháp thiện bất tương ưng thủ phi 
cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

1589 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Như thiện thuộc nhị đề hiệp thế siêu thế (lokiyalokuttaraduka). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề (panhãvãra) tất cả đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1590 . 

Pháp bất thiện bất tương ưng thủ cảnh thủ (upadanavippayutto upãdãniyo) liên quan 
pháp bất thiện bất tương ưng thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

Tất cả đều 1 (sabbattha ekatn). 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1591 . 

* Pháp vô ký bất tương ưng thủ cảnh thủ liên quan pháp vô ký bất tương ưng thủ cảnh 
thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tương ưng thủ phi cảnh thủ (anupãdãniyo) liên quan pháp vô ký bất 
tương ưng thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tương ưng thủ cảnh thủ liên quan những pháp vô ký bất tương ưng thủ 
cảnh thủ và vô ký bất tương ưng thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

1592 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Như vô ký nhị đề hiệp thế siêu thế (lokiyalokutttara). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề (pahhãvãra) tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề bất tương ưng thủ cảnh thủ - tam đề thiện 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


191 


Hết nhị đề chùm thủ (upadanagocchaka) - tam đề thiện 


NHỊ ĐỀ PHIỀN NÃO - TAM ĐÈ THIỆN 

(Kilesaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1593 . 

Pháp thiện phi phiền não {no kileso) liên quan pháp thiện phi phiền não sanh ra do 
Nhân duyên. 

1594 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1595 . 

* Pháp bất thiện thành phiền não (ki le so) liên quan pháp bất thiện thành phiền não sanh 
ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện phi phiền não ị no kileso) liên quan pháp bất thiện phi phiền não sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện thành phiền não liên quan những pháp bất thiện thành phiền não và bất 
thiện phi phiền não sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

1596 . 

Nhân 9, Cảnh 9, tất cả đều 9. 

1597 . 

* Pháp bất thiện thành phiền não liên quan pháp bất thiện thành phiền não sanh ra do phi 
Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghi liên quan hoài nghi; si đồng sanh phóng dật liên 
quan phóng dật. 

* Pháp bất thiện thành phiền não liên quan pháp bất thiện phi phiền não sanh ra do phi 
Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, si đồng sanh 
phóng dật liên quan uẩn đồng sanh phóng dật. 

* Pháp bất thiện thành phiền não liên quan những pháp bất thiện thành phiền não và bất 
thiện phi phiền não sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn 
đồng sanh hoài nghi và hoài nghi, si đồng sanh phỏng dật liên quan uẩn đồng sanh 
phóng dật và phóng dật. 

1598 . 

Phi Nhân 3, phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Bất tương ưng 9. 

Phần đồng sanh.. .đều nên sắp rộng. 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1599 . 

Pháp bất thiện thành phiền não làm duyên cho pháp bất thiện thành phiền não bằng 
Nhân duyên. 

1600 . 




192 


VỊ trí _ Nhị đề phiền não — Tam đề thiện 


Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 9, 3 câu ở đoạn giữa có Trưởng đồng sanh ịmajjhe tĩni 
sahajãtãdhipati); Vô gián 9, Liên tiếp 9, Cận y 9, cố hưởng 9, Nghiệp 3, Thực 3, 
Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Đạo 9, Tưong ưng 9. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1601. 

Pháp vô ký phi phiền não (no kileso abyãkato) liên quan pháp vô ký phi phiền não 
sanh ra do Nhân duyên. 

1602. 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề phiền não - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ CẢNH PHIỀN NÃO - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sankilesikaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1603 . 

* Pháp thiện cảnh phiền não (sankiỉesiko) liên quan pháp thiện cảnh phiền não sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi cảnh phiền não (asaúkilesiko) liên quan pháp thiện phi cảnh phiền não 
sanh ra do Nhân duyên. 

1604 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Như thiện nhị đề hiệp thế siêu thế (lokiyalokutttaraduka). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1605 . 

Pháp bất thiện cảnh phiền não liên quan pháp bất thiện cảnh phiền não sanh ra do 
Nhân duyên. 

1606 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1607 . 

* Pháp vô ký cảnh phiền não liên quan pháp vô ký cảnh phiền não sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp vô ký phi cảnh phiền não liên quan pháp vô ký phi cảnh phiền não sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký (abyãkata) cảnh phiền não (sankilesika) liên quan những pháp vô ký cảnh 
phiền não và vô ký phi cảnh phiền não (asahkiỉesika) sanh ra do Nhân duyên. 

1608 . 


Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


193 


Như vô ký nhị đề hiệp thế siêu thế (lokiyalokutttaraduka). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề (pahhãvãra) tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề cảnh phiền não - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ PHIỀN TOÁI - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sankilitthaduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1609 . 

Pháp thiện phi phiền toái (asankilỉttho) liên quan pháp thiện phi phiền toái sanh ra do 
Nhân duyên. 

1610 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1611 . 

Pháp bất thiện thành phiền toái (sankỉlỉttha) liên quan pháp bất thiện thành phiền toái 
sanh ra do Nhân duyên (hetupaccayo). 

1612 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1613 . 

Pháp vô ký phi phiền toái liên quan pháp vô ký phi phiền toái sanh ra do Nhân duyên. 

1614 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề phiền toái - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG PHIỀN NÃO - TAM ĐÈ THIỆN 

(Kiíesasampayuttaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1615 . 

Pháp thiện bất tương ưng phiền não ịkilesa vippayutta) liên quan pháp thiện bất tương 
ưng phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

1616 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1617 . 

Pháp bất thiện tương ưng phiền não ịkilesa sampayutta) hên quan pháp bất thiện tương 
ưng phiền não sanh ra do Nhân duyên. 





194 


VỊ trí _ Nhị đề phiền não — Tam đề thiện 


1618 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1619 . 

Pháp vô ký bất tương ưng phiền não liên quan pháp vô ký bất tương ưng phiền não 
sanh ra do Nhân duyên. 

1620 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề tương ưng phiền não - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ PHIÈN NÃO CẢNH PHIÈN NÃO - TAM ĐÈ THIỆN 

(Kilesasahkilesikaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1621 . 

Pháp thiện cảnh phiền não phi phiền não ịsahkilesiko ceva no ca kileso) liên quan pháp 
thiện cảnh phiền não phi phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

1622 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1623 . 

* Pháp bất thiện phiền não cảnh phiền não ịkileso ceva sahkilesikoca) liên quan pháp bất 
thiện phiền não cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện cảnh phiền não phi phiền não (no ca kileso) liên quan pháp bất thiện 
cảnh phiền não phi phiền não sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện phiền não cảnh phiền não liên quan những pháp bất thiện phiền não 
cảnh phiền não và bất thiện phiền não phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

1624 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Như nhị đề phiền não bất thiện. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1625 . 

Pháp vô ký cảnh phiền não phi phiền não liên quan pháp vô ký cảnh phiền não phi 
phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

1626 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


195 


Dứt nhị đề phiền não cảnh phiền não - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ PHIỀN NÃO CẢNH PHIỀN TOÁI - TAM ĐÈ THIỆN 

(Kilesasankilitthaduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1627 . 

* Pháp bất thiện phiền não cảnh phiền toái ịkileso ceva sahkilittho ca) liên quan pháp bất 
thiện phiền não cảnh phiền toái sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện cảnh phiền toái phi phiền não liên quan pháp bất thiện cảnh phiền toái 
phi phiền não ịsankilittha ceva no ca kilesam) sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện phiền não cảnh phiền toái liên quan những pháp bất thiện phiền não 
cảnh phiền toái và bất thiện cảnh phiền toái phi phiền não sanh ra do Nhân duyên: Có 
3 câu. 

1628 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Như nhị đề phiền não bất thiện (kilesaduka akusalasadisam). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề phiền não cảnh phiền toái - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ PHIỀN NÃO TƯONG ƯNG PHIỀN NÃO - TAM ĐÈ THIỆN 

(Kilesakilesasampayuttaduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1629 . 

* Pháp bất thiện phiền não tương ưng phiền não ịkdeso ceva kilesasampayutto ca) liên 
quan pháp bất thiện phiền não tương ưng phiền não sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện tương ưng phiền não phi phiền não (no ca kileso) liên quan pháp bất 
thiện tương ưng phiền não phi phiền não sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện phiền não tương ưng phiền não liên quan những pháp bất thiện phiền 
não tương ưng phiền não và bất thiện tương ưng phiền não phi phiền não sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

1630 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Như nhị đề phiền não bất thiện 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề phiền não tương ưng phiền não - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯONG ƯNG PHIỀN NÃO CẢNH PHIỀN NÃO - TAM ĐÈ THIỆN 

(Kilesavippayuttasankilesikaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1631 . 

* Pháp thiện bất tương ưng phiền não cảnh phiền não (kilesavippayutto sahkdesiko) liên 
quan pháp thiện bất tương ưng phiền não cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 






196 


VỊ trí _ Nhị đề phiền não — Tam đề thiện 


* Pháp thiện bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não (asankilesiko) liên quan pháp 
thiện bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

1632 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Như nhị đề hiệp thế siêu thế ịlokiyalokuttaraduka kusalasadisam). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1633 . 

* Pháp vô ký (abỵãkata) bất tương ưng phiền não cảnh phiền não liên quan pháp vô ký 
bất tương ưng phiền não cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não (asahkilesiko) liên quan pháp 
vô ký bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký bất tương ưng phiền não cảnh phiền não liên quan những pháp vô ký bất 
tương ưng phiền não cảnh phiền não và vô ký bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền 
não sanh ra do Nhân duyên. 

1634 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Như vô ký nhị đề hiệp thế siêu thế (lokiyalokuttaraduka abyãkatasadisam). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề bất tương ưng phiền não cảnh phiền não - tam đề thiện 
Het chùm nhị đề phiền não (kiíesagocchakaduka) - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ Sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Dassanena pahãtabbaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1635 . 

Pháp thiện phi sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabba) liên quan pháp thiện phi sơ 
đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

1636 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Trưởng 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1637 . 

* Pháp bất thiện sơ đạo tuyệt trừ ịdassannena pahãtabba) liên quan pháp bất thiện sơ 
đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp bất thiện phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do Nhân duyên. 

1638 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Trưởng 2, Bất ly 2. 

1639 . 

* Pháp bất thiện sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp bất thiện sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghi liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


197 


* Pháp bất thiện phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp bất thiện phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do phi Nhân duyên. 

1640 . 

Phi Nhân 2, phi Truởng 2, phi Tiền sanh 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Bất tuơng 
ung 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng 

Phần Vấn Đề (Panhãvãra) 

1641 . 

* Pháp bất thiện sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp bất thiện sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện phi sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp bất thiện phi sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Nhân duyên. 

1642 . 

* Nhân 2, Cảnh 3; sơ đạo (dassana) 1, phi sơ đạo (na dassana) 2; Truởng 3; phần sơ đạo 
căn (dassanamũlakam) 1, phi sơ đạo 2, có Truởng cảnh và Truởng đồng sanh; Trưởng 
Cảnh 1, Vô gián 2. 

* Phần sơ đạo căn (dassanamũlaka) 1, phi sơ đạo (na dassana) 1, Liên tiếp 2, Đồng sanh 
2,... Cận y 3, cố hưởng 2, Nghiệp 2, Thực 2, Tương ưng 2, Hiện hữu 2, Vô hữu 2. 

Phần Liền Quan (Paticcavãra) 

1643 . 

Pháp vô ký phi sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabba) liên quan pháp vô ký phi sơ 
đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

1644 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề sơ đạo tuyệt trừ - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ - TAM ĐỀ THIỆN 

(Bhãvanãya pahãtabbaduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1645 . 

Pháp thiện phi ba đạo cao tuyệt trừ (na bhãvanãya pahãtabba) liên quan pháp thiện 
phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

1646 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1647 . 

Pháp bất thiện ba đạo cao tuyệt trừ (bhãvanãya pahãtabba) liên quan pháp bất thiện ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

1648 . 


Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 




198 


Vị trí_Nhị đề....— Tam đề thiện 


Như nhị đề sơ đạo tuyệt trừ bất thiện (dassanena pahatabbaduka akusalasadisam). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

1649 . 

Pháp vô ký phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp vô ký phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra do Nhân duyên. 

1650 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề ba đạo cao tuyệt trừ - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN so ĐẠO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Dassãnena pahãtabbahetukaduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1651 . 

Pháp thiện phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabbaheduka) liên quan 
pháp thiện phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

1652 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1653 . 

* Pháp bất thiện hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp bất thiện hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp bất thiện phi hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp bất thiện phi hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan những pháp bất thiện hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và bất thiện phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

1654 . 

* Pháp bất thiện hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp bất thiện hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Phi sơ đạo (na dassanena) có 2 câu, 1 câu có hiệp trợ (ghatanã) 

1655 . 

Nhân 4, Cảnh 6, Trưởng 6, tất cả đều 6, Bất ly 6. 

1656 . 

* Pháp bất thiện phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp bất thiện hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp bất thiện phi hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên. 

1657 . 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 6,... phi Nghiệp 4, phi Quả 6, phi Bất tương ưng 6. 

Phần đồng sanh (sahajãtavãrãdi)... đều nên sắp rộng. 

1658 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


199 


Pháp bất thiện hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp bất thiện hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ bằng Nhân duyên. 

1659 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 3, sơ đạo ịdassana) 1, phi sơ đạo (na dassana) 2; Vô gián 9, 
Liên tiếp 9, Đồng sanh 6,... Cận y 9, cố huởng 9, Nghiệp 4, Thục 4, Quyền 4,... tuơng 
ung 6, Vô hữu 9... 

1660 . 

Pháp vô ký phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp vô ký phi hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

1661 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Bhãvanãyapahãtabbahetukaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1662 . 

Pháp thiện phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp thiện phi hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

1663 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1664 . 

* Pháp bất thiện hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp bất thiện hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp bất thiện phi hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

1665 . 

Nhân 4, Cảnh 6, Bất ly 6. 

Nhu nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bất thiện (dassanena pahãtabbahetukaduka 
akusalasadisam). 

Phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng 

1666 . 

Pháp vô ký phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp vô ký phi hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ (na bhãvanãya pahãtabbahetuka) sanh ra do Nhân duyên. 

1667 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ HỮU TẦM - TAM ĐÈ THIỆN 

(Savitakkaduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 





200 


Vị trí_Nhị đề....— Tam đề thiện 


1668 . 

* Pháp thiện hữu tầm (savitakka) liên quan pháp thiện hữu tầm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện vô tầm (avitakka) liên quan pháp thiện hữu tầm sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp thiện hữu tầm và pháp thiện vô tầm liên quan pháp thiện hữu tầm sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp thiện vô tầm liên quan pháp thiện vô tầm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện hữu tầm liên quan pháp thiện vô tầm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện hữu tầm liên quan những pháp thiện hữu tầm và pháp thiện vô tầm sanh ra 
do Nhân duyên. 

1669 . 

Nhân 6, Cảnh 6, tất cả đều 6, Bất ly 6. 

1670 . 

Phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 6,... phi Nghiệp 4,... phi Bất tương ưng 6. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng. 

1671 . 

* Pháp thiện hữu tầm làm duyên cho pháp thiện hữu tầm bằng Nhân duyên. 

* Pháp thiện hữu tầm làm duyên cho pháp thiện vô tầm bằng Nhân duyên. 

* Pháp thiện hữu tầm làm duyên cho những pháp thiện hữu tầm và thiện vô tầm bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp thiện vô tầm (avitakka) làm duyên cho pháp thiện vô tầm bằng Nhân duyên. 

1672 . 

* Pháp thiện hữu tầm làm duyên cho pháp thiện hữu tầm bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp thiện vô tầm làm duyên cho pháp thiện vô tầm bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Chư pháp thiện hữu tầm và pháp thiện vô tầm làm duyên cho pháp thiện hữu tầm bằng 
Cảnh duyên: Có 3 câu. 

1673 . 

Nhân 4, Cảnh 9, Trưởng 9, trong 3 câu chót có Trưởng đồng sanh ịhetthã tĩsu 
sahạịãtãdhipati); trong vô tầm có Trưởng đồng sanh 1 câu (avitakke ekam 
sahạịãtãdhipati); Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 9, Cận y 9, cố hưởng 9, Nghiệp 4, 
Thực 4, Quyền 4, Thiền 6, Đạo 6, Hiện hữu 6, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 6. 

1674 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1675 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4. 

1676 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, đây nên sắp rộng như thế ấy. 

1677 . 

* Pháp bất thiện hữu tầm liên quan pháp bất thiện hữu tầm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện vô tầm liên quan pháp bất thiện hữu tầm sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp bất thiện hữu tầm và bất thiện vô tầm liên quan pháp bất thiện hữu tầm sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện hữu tầm liên quan pháp bất thiện vô tầm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện hữu tầm liên quan những pháp bất thiện hữu tầm và pháp bất thiện vô 
tầm sanh ra do Nhân duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


201 


1678. 

Nhân 5, Cảnh 5, tất cả đều 5, Bất ly 5. 

1679. 

* Pháp bất thiện hữu tầm liên quan pháp bất thiện hữu tầm sanh ra do phi Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện hữu tầm (savitakka) liên quan pháp bất thiện vô tầm (avitakka) sanh ra 
do phi Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện hữu tầm liên quan những pháp bất thiện hữu tầm và bất thiện vô tầm 
sanh ra do phi Nhân duyên. 

1680. 

Phi Nhân 3, phi Truởng 5, phi Nghiệp 3,... phi Bất tuơng ung 5. 

Phần đồng sanh... nên sắp rộng (vitthãretabbam). 

1681. 

Pháp bất thiện hữu tầm làm duyên cho pháp bất thiện hữu tầm bằng Nhân duyên: Có 3 
câu. 

1682. 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 9, Vô gián 9,... Đồng sanh 5, Cận y 9, cố huởng 9, Nghiệp 3, 
Thực 3,... Thiền 5, Đạo 5, Tuơng ung 5, Hiện hữu 5, Vô hữu 9. 

1683. 

* Pháp vô ký (abyãkata) hữu tầm liên quan pháp vô ký hữu tầm sanh ra do Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp vô ký vô tầm liên quan pháp vô ký vô tầm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký hữu tầm liên quan những pháp vô ký hữu tầm và pháp vô ký vô tầm sanh 
ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

1684. 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

1685. 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Truởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Nghiệp 4, phi Thực 1, phi 
Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 9, phi Tuơng ung 3, phi Bất tuơng ung 6. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung đều nên sắp rộng. 

1686. 

* Pháp vô ký hữu tầm làm duyên cho pháp vô ký hữu tầm bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký vô tầm làm duyên cho pháp vô ký vô tầm bằng Nhân duyên. 

1687. 

Pháp vô ký hữu tầm làm duyên cho pháp vô ký hữu tầm bằng Cảnh duyên. 

1688. 

Nhân 4, Cảnh 9, Truởng 9, tất cả đều 9, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố huởng 9, 
Nghiệp 4, Quả 9, Thực 4,... Thiền 9, Đạo 9, Tuơng ung 6, Bất tuơng ung 5, Hiện hữu 
9, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 9. 

1689. 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1690. 

Nhân duyên có phi Cảnh 4. 

1691. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì đây nên sắp rộng nhu thế ấy. 



202 


Vị trí_Nhị đề....— Tam đề thiện 


Dứt nhị đề hữu tầm - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ HỮU TỨ - TAM ĐỀ THIỆN 

(Savicãraduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1692 . 

* Pháp thiện hữu tứ (savicãra) liên quan pháp thiện hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp thiện vô tứ liên quan pháp thiện vô tứ (avỉcãra) sanh ra do Nhân duyên: Có 2 
câu. 

* Pháp thiện hữu tứ liên quan những pháp thiện hữu tứ và pháp thiện vô tứ sanh ra do 
Nhân duyên. 

1693 . 

Nhân 6, Cảnh 6, Bất ly 6. 

Như nhị đề hữu tầm thiện (savitakkaduka kusalasadisam). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

1694 . 

* Pháp bất thiện hữu tứ liên quan pháp bất thiện hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp bất thiện hữu tứ liên quan pháp bất thiện vô tứ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện hữu tứ liên quan những pháp bất thiện hữu tứ và bất thiện vô tứ sanh ra 
do Nhân duyên. 

1695 . 

Nhân 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Như nhị đề hữu tầm thiện. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

1696 . 

* Pháp vô ký hữu tứ liên quan pháp vô ký hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký vô tứ (avicãra) liên quan pháp vô ký vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp vô ký hữu tứ liên quan những pháp vô ký hữu tứ và vô ký vô tứ sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

1697 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Quả 9, Bất ly 9. 

Như nhị đề hữu tầm (savitakkaduka) vô ký. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng. 

1698 . 

Pháp vô ký hữu tứ làm duyên cho pháp vô ký hữu tứ bằng Nhân duyên. 

1699 . 

Nhân 4, Cảnh 9,... Đạo 4, Bất ly 9. 

1700 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1701 . 


Nhân duyên có phi Cảnh 4. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


203 


1702 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì đây nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt nhị đề hữu tứ - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ HỮU HỶ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sappĩtikaduka kusalattikam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1703 . 

* Pháp thiện hữu hỷ (sappĩtika) liên quan pháp thiện hữu hỷ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện vô hỷ (appĩtika) liên quan pháp thiện hữu hỷ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp thiện hữu hỷ và pháp thiện vô hỷ liên quan pháp thiện hữu hỷ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp thiện vô hỷ liên quan pháp thiện vô hỷ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện hữu hỷ liên quan pháp thiện vô hỷ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện hữu hỷ (sappĩtika) liên quan những pháp thiện hữu hỷ và pháp thiện vô hỷ 
(appĩtỉka) sanh ra do Nhân duyên. 

1704 . 

Nhân 6, tất cả đều 6, Bất ly 6. 

1705 . 

Phi Trưởng 6, phi Tiền sanh 6, phi Nghiệp 4, phi Bất tưong ưng 6. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng đều nên sắp rộng. 

1706 . 

* Pháp thiện hữu hỷ làm duyên cho pháp thiện hữu hỷ bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp thiện vô hỷ làm duyên cho pháp thiện vô hỷ bằng Nhân duyên. 

1707 . ~ 

Pháp thiện hữu hỷ làm duyên cho pháp thiện hữu hỷ bằng Cảnh duyên. 

1708 . 

Nhân 4, Cảnh 9, Trưởng 9; 4 câu có Trưởng đồng sanh; Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng 
sanh 6, Cận y 9, cố hưởng 9, Nghiệp 4, Thực 4, Quyền 4, Thiền 6, Đạo 4, Tưong ưng 
6, Hiện hữu 6, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 6. 

1709 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

1710 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4. 

1711 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Tam đề thiện thế nào, đây nên sắp rộng như thế ấy. 

1712 . 

* Pháp bất thiện hữu hỷ liên quan pháp bất thiện hữu hỷ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp bất thiện vô hỷ liên quan pháp bất thiện vô hỷ sanh ra do Nhân duyên: Có 2 câu. 

* Pháp bất thiện hữu hỷ liên quan những pháp thiện hữu hỷ và bất thiện vô hỷ sanh ra do 
Nhân duyên. 




204 


Vị trí_ Nhị đề....- Tam đề thiện 


1713 . 

Nhân 6, Cảnh 6, Bất ly 6. 

Như thiện (kusalasadisam). 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

1714 . 

* Pháp vô ký hữu hỷ liên quan pháp vô ký hữu hỷ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký vô hỷ liên quan pháp vô ký vô hỷ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký hữu hỷ liên quan những pháp vô ký hữu hỷ và vô ký vô hỷ sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

1715 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Tiền sanh 6, cố hưởng 6, Bất ly 9. 

1716 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9,... phi Nghiệp 4, phi Quả 9, phi Thực 1, phi 
Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 9, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 6. 

Phần đồng sanh... nên sắp rộng. 

1717 

Pháp vô ký hữu hỷ làm duyên cho pháp vô ký hữu hỷ bằng Nhân duyên. 

1718 . 

Nhân 4, Cảnh 9, Trưởng 9, Vô gián 9,... tất cả đều 9, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, 
Cố hưởng 9, Nghiệp 4, Quả 9, Thực 4, Quyền 4, Thiền 9, Đạo 4, Tương ưng 6, Bất 
tương ưng 5, Hiện hữu 9. 

Dứt nhị đề hữu hỷ (sappĩtỉkaduka) - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH HỶ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Pĩtỉsahagataduka kusalattỉkam) 

Phần Liên Quan (Paticcavãra) 

1719 . 

... Liên quan pháp thiện đồng sanh hỷ (pĩtisahagata). 

Dù thiện, bất thiện hay vô ký đều giống như nhị đề hữu hỷ (sappĩtikaduka sadisam). 
Dứt nhị đề đồng sanh hỷ - tam đề thiện 


1720 . 


NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH LẠC - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sukhasahagataduka kusalattikam) 


* ... Liên quan pháp thiện đồng sanh lạc (sukhasahagatam). 

Dù thiện, bất thiện, vô ký cũng như nhị đề hữu hỷ. 

* ... Liên quan bất thiện... 

Phần nghịch (paccanĩya): Phi Nhân 1... 

* ... Liên quan pháp vô ký... 


Cách nghịch (paccanĩya): Phi Nhân 9 câu... phi Thiền 6, nên sắp luôn (kãtabbã). 
Cách nghịch (paccanĩya): Phần vấn đề (panhãvãra), dù thiện, bất thiện, Quyền, 
Thiền đều có 6. 

Phần vấn đề (panhãvãra): Trong vô ký có 9 câu. 

Dứt nhị đề đồng sanh lạc - tam đề thiện 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


205 


NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH XẢ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Upekkasahagataduka kusalattikam) 

1721 . 

... Liên quan pháp thiện đồng sanh xả (upekkãhasagatam) ... 6 câu như nhị đề hữu hỷ 
(sappĩtikaduka). 

Câu nói xả không khác xả (upekkhãti nãnã upekkhã). Cách nghịch (paccanĩya): Phi 
Nhân 9, phi Thiền 6. 

1722 . 

... Liên quan bất thiện đồng sanh xả... 6 câu. 

1723 . 

* Pháp bất thiện đồng sanh xả liên quan pháp bất thiện đồng sanh xả sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện đồng sanh xả liên quan pháp bất thiện phi đồng sanh xả sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện đồng sanh xả liên quan những pháp bất thiện đồng sanh xả và bất thiện 
phi đồng sanh xả sanh ra do phi Nhân duyên. 

1724 . 

Phi Nhân 3, phi Trưởng 9. 

Nên phân rộng bất thiện như nhị đề hữu hỷ ịsappĩtika). 

1725 . 

Pháp vô ký đồng sanh xả liên quan pháp vô ký đồng sanh xả... có 9 câu đề. 

Như nhị đề hữu hỷ vô ký (sappĩtỉkaduka abyakatasadisam). 

1726 . 

Phần vấn đề (panhãvãra): Thiện, bất thiện, Quyền, thiền 6, vô ký 9. 

Dứt nhị đề đồng sanh xả - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ DỤC GIỚI - TAM ĐÈ THIỆN 

(Kãmãvacaraduka kusalattikam) 

1727 . 

* Pháp thiện Dục giới (kãmãvacara) liên quan pháp thiện Dục giới sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp thiện phi Dục giới (na kãmãvacara) liên quan pháp thiện phi Dục giới sanh ra do 
Nhân duyên. 

1728 . 

Nhân 2, Cảnh 2, tất cả đều 2, Bất ly 2. 

1729 . 

Phi Trưởng 2... phi Bất tương ưng 2... 

Phần đồng sanh... nên sắp rộng (vittharetabbam). 

1730 . 

Pháp thiện Dục giới làm duyên cho pháp thiện Dục giới bằng Nhân duyên. 

1731 . 





206 


Vị trí_Nhị đề....- Tam đề thiện 


Nhân 2, Cảnh 4,... Trưởng 3; Dục giới (kãmãvacara) 1, phi Dục giới (na kãmãvacara) 
2; Vô gián 3,... Dục giới 2, phi Dục giới 1,... Cận y 4, cố hưởng 3, Nghiệp 2, Thực 
2,...Vô hữu 3, Bất ly 2. 

1732 . 

Pháp bất thiện Dục giới liên quan pháp bất thiện Dục giới sanh ra do Nhân duyên. 

1733 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1734 . 

* Pháp vô ký Dục giới liên quan pháp vô ký Dục giới sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký phi Dục giới liên quan pháp vô ký phi Dục giới sanh ra do Nhân duyên. 

1735 . 

Nhân 9, Cảnh 4, Trưởng 5,... Hồ tương 6,... Tiền sanh 2, cố hưởng 2, Bất ly 2. 

1736 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 9,... phi Nghiệp 2, phi Quả 5, phi Thực 1, phi 
Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 3, 
phi Ly 3. 

Phần đồng sanh... đều nên sắp rộng. 

1737 . 

Pháp vô ký Dục giới làm duyên cho pháp vô ký Dục giới (kãmãvacara) bằng Nhân 
duyên. 

1738 . 

Nhân 4, Cảnh 4, Trưởng 4, Dục giới 1, phi Dục giới 3. Trong Dục giới chỉ có Trưởng 
đồng sanh, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 7, Hồ tương 6, Y chỉ 7, Cận y 4, Tiền 
sanh 2, Hậu sanh 2, cố hưởng 3, Nghiệp 4, Quả 4, Thực 4, Tương ưng 2, Bất tương 
ưng 3, Hiện hữu 7, Vô hữu 4. 

Dứt nhị đề Dục giới - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ SẮC GIỚI - TAM ĐÈ THIỆN 

(Rupavacaraduka kusalattỉkam) 

1739 . 

* Pháp thiện thành sắc giới liên quan pháp thiện thành sắc giới sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi sắc giới liên quan pháp thiện phi sắc giới (na rũpãvacara) sanh ra do 
Nhân duyên. 

1740 . 

Nhân 2, Cảnh 2, tất cả đều 2. 

1741 . 

Phi Trưởng 2,... phi Tiền sanh 1, phi cố hưởng 1, phi Bất tương ưng 1. 

Phần đồng sanh... đều nên sắp rộng. 

1742 . 

Pháp thiện thành sắc giới làm duyên cho pháp thiện thành sắc giới bằng Nhân duyên. 

1743 . 

Nhân 2, Cảnh 4, Trưởng 3; thành sắc giới (rũpãvacara) 1, chỉ có Trưởng đồng sanh 
(Sahajãtãdhipatiyeva); thành phi sắc giới (na rũpãvacara) 2; Vô gián 3; thành sắc 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


207 


giới 1, thành phi sắc giới 2; Liên tiếp 3, Đồng sanh 2,... Cận y 4, cố hưởng 3, Nghiệp 
2,... Hiện hữu 2, Vô hữu 3... 

1744 . 

Pháp bất thiện phi sắc giới (na rũpãvacara) liên quan pháp bất thiện phi sắc giới sanh 
ra do Nhân duyên; tất cả đều 1 (sabbattha ekam). 

1745 . 

* Pháp vô ký thành sắc giới liên quan pháp vô ký thành sắc giới sanh ra do Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp vô ký phi sắc giới (na rũpãvacara) liên quan pháp vô ký phi sắc giới sanh ra do 
Nhân duyên. 

1746 . 

Nhân 9, Cảnh 4, Bất ly 9. 

Cũng như vô ký nhị đề Dục giới, phi Dục giới (kãmãvacara na kãmãvacaraduka 
abyãkatasadisam). 

Tất cả câu đề nên thay đổi phần trước và phần sau. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề Sắc giới - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ VÔ SẮC GIỚI - TAM ĐÈ THIỆN 

(Rũpãvacaraduka kusalattikam) 

1747 . 

* Pháp thiện Vô sắc giới (Arũpãvacara) liên quan pháp thiện Vô sắc giới sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi Vô sắc giới (na Arũpãvacara) liên quan pháp thiện phi Vô sắc giới sanh 
ra do Nhân duyên. 

1748 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

1749 . 

Phi Trưởng 2... phi Bất tương ưng 2. 

Phần đồng sanh... đều nên sắp rộng (vitthãretabbam). 

1750 . 

Pháp thiện Vô sắc giới làm duyên cho pháp thiện Vô sắc giới bằng Nhân duyên. 

1751 . 

Nhân 2, Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián 3, Đồng sanh 2, Cận y 4, cố hưởng 3, Nghiệp 2, 
Hiện hữu 2, Vô hữu 3. 

1752 . 

Pháp bất thiện phi Vô sắc giới (na arũpãvacara) liên quan pháp bất thiện phi Vô sắc 
giới sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

Tất cả đều 1 (sabbattha ekam). 

1753 . 

* Pháp vô ký (abỵãkata) Vô sắc giới liên quan pháp vô ký Vô sắc giới sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký phi Vô sắc giới (na arũpãvacara) liên quan pháp vô ký phi Vô sắc giới 
sanh ra do Nhân duyên. 




208 


Vị trí_Nhị đề....- Tam đề thiện 


* Pháp vô ký phi Vô sắc giới liên quan những pháp vô ký Vô sắc giới và vô ký phi Vô 
sắc giới sanh ra do Nhân duyên. 

1754 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Truởng 5, Bất ly 5. 

1755 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Truởng 2, phi Tiền sanh 4, phi Nghiệp 2, phi Quả 5, phi 
Thực 1,... phi Bất tuơng ung 2, phi Ly 3. 

Phần đồng sanh... nên sắp rộng. 

1756 . 

* Pháp vô ký Vô sắc giới làm duyên cho pháp vô ký Vô sắc giới bằng Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp vô ký phi Vô sắc giới làm duyên cho pháp vô ký phi Vô sắc giới bằng Nhân 
duyên. 


1757 . 

Nhân 4, Cảnh 3,... Vô sắc giới căn (Arũpãvacaramũla) 2 câu; phi Vô sắc giới 1, 
Truởng 4,... căn Vô sắc giới 3; trong phi Vô sắc giới 1; Vô gián 4,... Đồng sanh 5, Hồ 
tuơng 2, Y chỉ 7, Cận y 4, Tiền sanh 2, Hậu sanh 2, cố huởng 3, Nghiệp 4, Quả 2,... 
Tuơng ung 2, Bất tuơng ung 3, Hiện hữu 7, Vô hữu 4. 

Dứt nhị đề Vô sắc giới - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ LIÊN QUAN LUÂN HỒI - TAM ĐỀ THIỆN 

(Pariyãpannaduka kusaỉattikam) 

1758 . 

* Pháp thiện liên quan luân hồi (parỉyãpanna) liên quan pháp thiện liên quan luân hồi 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện bất liên quan luân hồi (aparỉyãpanna) liên quan pháp thiện bất liên quan 
luân hồi sanh ra do Nhân duyên. 

1759 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Nhu nhị đề hiệp thế siêu thế thiện. Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

1760 . 

Pháp bất thiện liên quan luân hồi liên quan pháp bất thiện liên quan luân hồi sanh ra do 
Nhân duyên. 

1761 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1762 . 

* Pháp vô ký liên quan luân hồi (parỉyãpanna) liên quan pháp vô ký liên quan luân hồi 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất liên quan luân hồi (aparỉyãpanna) liên quan pháp vô ký bất liên quan 
luân hồi sanh ra do Nhân duyên. 

1763 . 


Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


209 


Như vô ký nhị đề hiệp thế siêu thế (lokiyalokuttaraduka). Dù phần đồng sanh hay phần 
vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề liên quan luân hồi - tam đề thiện 


NHỊ ĐỀ NHÂN XUẤT LUÂN HỒI - TAM ĐỀ THIỆN 

(Niyyãnikaduka kusaỉattikam) 

1764 . 

* Pháp thiện nhân xuất luân hồi (nỉyyãnỉka) liên quan pháp thiện nhân xuất luân hồi sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp thiện phi nhân xuất luân hồi 
(anỉyyãnika) sanh ra do Nhân duyên. 

1765 . 

Nhân 2, Cảnh 2. 

Như nhị đề hiệp thế siêu thế thiện. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

1766 . 

Pháp bất thiện phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp bất thiện phi nhân xuất luân hồi 
sanh ra do Nhân duyên. 

1767 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1768 . 

Pháp vô ký phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp vô ký phi nhân xuất luân hồi sanh ra 
do Nhân duyên. 

1769 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề nhân xuất luân hồi - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ NHỨT ĐỊNH- - TAM ĐÈ THIỆN 

(Niyataduka kusaỉattikam) 

1770 . 

* Pháp thiện nhứt định liên quan pháp thiện nhứt định (niyata) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện bất định liên quan pháp thiện bất định (aniyata) sanh ra do Nhân duyên. 

1771 . 

Nhân 2, Cảnh 2. 

Như nhị đề hiệp thế siêu thế thiện. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

1772 . 

* Pháp bất thiện nhứt định liên quan pháp bất thiện nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện bất định liên quan pháp bất thiện bất định sanh ra do Nhân duyên. 

1773 . 


Nhân 2, Cảnh 2, tất cả đều 2, Bất ly 2. 





210 


Vị trí_ Nhị đề....- Tam đề thiện 


1774 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 1, phi Nghiệp 2,... phi Bất tương ưng 1. 

Phần đồng sanh... đều nên phân rộng. 

1775 . ^ 

* Pháp bất thiện nhứt định làm duyên cho pháp bất thiện nhứt định bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện bất định làm duyên cho pháp bất thiện bất định bằng Nhân duyên. 

1776 . 

Nhân 2, Cảnh 3, Trưởng 2,... Trưởng đồng sanh nhứt định có Trưởng cảnh và Trưởng 
đồng sanh 2 câu; vô gián 2,... Cận y 4, cố hưởng 2, Nghiệp 2, Bất ly 2... 

1777 . 

Pháp vô ký bất định (aniyata) liên quan pháp vô ký bất định sanh ra do Nhân duyên. 

1778 . 

Nhân 1, Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề nhất định - tam đề thiện 

NHỊ ĐÈ HỮU THƯỢNG - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sa uttaraduke kusalattikam) 

1779 . 

* Pháp thiện hữu thượng (sa uttara) liên quan pháp thiện hữu thượng sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp thiện vô thượng (anuttara) liên quan pháp thiện vô thượng sanh ra do Nhân 
duyên. 

1780 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

1781 . 

Pháp bất thiện hữu thượng liên quan pháp bất thiện hữu thượng sanh ra do Nhân 
duyên. 

1782 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1783 . 

* Pháp vô ký hữu thượng liên quan pháp vô ký hữu thượng sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký vô thượng liên quan pháp vô ký vô thượng sanh ra do Nhân duyên. 

1784 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

Như vô ký nhị đề hiệp thế siêu thế (ỉokiyalokuttaraduka abyãkatasadỉsam). 

Dứt nhị đề hữu thượng - tam đề thiện 


1785 . 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ THIỆN 

(Saranaduka kusalattikam) 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


211 


Pháp thiện vô y (arana) liên quan pháp thiện vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1786 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1787 . 

Pháp bất thiện hữu y (sarana) liên quan pháp bất thiện hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1788 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1789 . 

Pháp vô ký (abyãkata) vô y liên quan pháp vô ký vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1790 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1791 . 

Pháp vô ký vô y (arana) làm duyên cho pháp vô ký vô y bằng Nhân duyên. 

1792 . 

* Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, đây nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề thiện 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐỀ THỌ 

(Saranaduka vadanãttikam) 

1793 . 

* Pháp tương ưng lạc thọ hữu y (sarano sukhãya vedanãya sampayutto) liên quan pháp 
tương ưng lạc thọ hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ vô y (arana) liên quan pháp tương ưng lạc thọ vô y sanh ra do 
Nhân duyên. 

1794 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Nghiệp 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

1795 . 

Pháp tương ưng khố thọ hữu y (sarano dukkhãya vedanãya sampayutto) liên quan 
pháp tương ưng khổ thọ hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1796 . 

Pháp tương ưng khổ thọ hữu y liên quan pháp tương ưng khổ thọ hữu y sanh ra do 
Cảnh duyên. 

1797 . 

Nhân 1, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

1798 . 

* Pháp tương ưng phi khố phi lạc thọ hữu y (sarani adukkhamasukhãya vedanãya 
sampayutto) liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ hữu y sanh ra do Nhân 
duyên. 




212 


Vị trí_ Nhị đề hữu y — Tam đề ... 


* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ YÔ y (arana) liên quan pháp tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1779 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Phần đồng sanh hay phần vấn đề (panhãvãra) đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề thọ 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ QUẢ 

(Saranaduka vỉpãkattỉkam) 

1800 . 

Pháp quả vô y ịarano vipãko) liên quan pháp quả vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1801 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1802 . 

* Pháp dị thục nhân (vipãkadhammadhammo) hữu y liên quan pháp dị thục nhân hữu y 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp dị thục nhân vô y (arana) liên quan pháp dị thục nhân vô y sanh ra do Nhân 
duyên. 

1803 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

1804 . 

Pháp phi quả phi nhân vô y (arano nevavipãka navipãkadhammadhammo) liên quan 
pháp phi quả phi nhân vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1805 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề quả 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ THỦ 

(Saranaduka upãdinnattikam) 

1806 . 

Pháp thành do thủ cảnh thủ vô y (araụo upãdimupãdãnivo) liên quan pháp thành do 
thủ cảnh thủ vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1807 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1808 . 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ hữu y (sarano anupãdinhupãdãniyo) liên quan pháp 
phi thành do thủ cảnh thủ hữu y sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ vô y (arano) liên quan pháp phi thành do thủ cảnh thủ 
vô y sanh ra do Nhân duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


213 


1809 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Phần đồng sanh hay phần vấn đề đều sắp rộng. 

1810 . 

Pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ vô y (arano anupãdinna anupãdãnỉyo) liên quan 
pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1811 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề thành do thủ 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ CẢNH PHIÈN TOÁI 

(Sa ranaduka sankilitthaduka) 

1812 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não hữu y (sarano sankĩlitthasankUesiko) liên quan pháp 
phiền toái cảnh phiền não hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1813 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1814 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não vô y (arano asahkilitthasankilesiko) liên quan 
pháp phi phiền toái cảnh phiền não vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1815 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1816 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não vô y (arano asankilittha asahkilesiko) liên 
quan pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

1817 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề cảnh phiền toái 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐỀ TÀM 

(Saranaduka sankilitthattikam) 

1818 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ hữu y (sarana sankilittha sahkilesiko) liên quan pháp hữu tầm 
hữu tứ hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ vô y (arana) liên quan pháp hữu tầm hữu tứ vô y sanh ra do 
Nhân duyên. 

1819 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 





214 


Vị trí_ Nhị đề hữu y - Tam đề ... 


1820 . 

Pháp vô tầm hữu tứ (avitakkavicãramatta) vô y liên quan pháp vô tầm hữu tứ vô y 
sanh ra do Nhân duyên. 

1821 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1822 . 

Pháp vô tầm vô tứ (avitakka avicãra) vô y liên quan pháp vô tầm vô tứ (avitakka 
avỉcãra) vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1823 . 

Nhân 1, Cảnh 1, tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề tầm 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ HỶ 

(Saranaduka pĩtittikam) 

1824 . 

* Pháp đồng sanh hỷ (pĩtỉsahagata) hữu y liên quan pháp đồng sanh hỷ hữu y sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp đồng sanh hỷ vô y (arana) liên quan pháp đồng sanh hỷ vô y sanh ra do Nhân 
duyên. 

1825 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Phần đồng sanh hay phần vấn đề (panhãvãra) đều nên sắp rộng. 

1826 . 

* Pháp đồng sanh lạc (sukhasahagata) hữu y liên quan pháp đồng sanh lạc hữu y sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp đồng sanh lạc vô y liên quan pháp đồng sanh lạc vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1827 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

1828 . 

* Pháp đồng sanh xả ịupekkhasahagata) hữu y liên quan pháp đồng sanh xả hữu y sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp đồng sanh xả vô y liên quan pháp đồng sanh xả vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1829 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề hỷ 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐỀ sơ ĐẠO 

(Saranaduka dassanattikam) 


1830 . 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ hữu y (sarano dassanena pahatabbo) liên quan pháp sơ đạo 
tuyệt trừ hữu y sanh ra do Nhân duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


215 


1831 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1832 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ hữu y (sarano bhãvanãya pahatabbo) liên quan pháp ba đạo 
cao tuyệt trừ hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1833 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1834 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ vô y (arano neva dassanena na bhãvanãya 
pahãtabba) liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ vô y sanh ra do Nhân 
duyên. 

1835 . 

Nhân 1, tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề sơ đạo (kiến) 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

(Saranaduka dassanena pahãtabbahetukattikam) 

1836 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hữu y (sarano dassanena pahãtabba hetuko) liên quan 
pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1837 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1838 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ hữu y (sarano bhãvanãya pahãtabbahetuko) liên 
quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1839 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1840 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ vô y (arano neva dassanena na 
bhãvanãya pahãtabbahetuko) liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1841 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1; tất cả đều nên sắp rộng (sabbattha vitthãretabbam). 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 


1842 . 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐỀ NHÂN SANH TỬ 

(Saranaduka ãcayagãmittikam) 





216 


Vị trí_ Nhị đề hữu y — Tam đề ... 


* Pháp nhân sanh tử hữu y (sarano ãcayagãmi) liên quan pháp nhân sanh tử hữu y sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân sanh tử vô y (arana) liên quan pháp nhân sanh tử vô y sanh ra do Nhân 
duyên. 

1843 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

1844 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn vô y (arano apacayagãmi) liên quan pháp nhân đến Níp Bàn 
vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1845 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1846 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn vô y (arano 
nevãcayagãminãpacayagãmĩ') liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn 
vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1847 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề nhân sanh tử 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ HỮU HỌC 

(Sãranaduka sekkhattikam) 

1848 . 

Pháp hữu học vô y (arano sekkho) liên quan pháp hữu học vô y sanh ra do Nhân 
duyên. 

1849 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1850 . 

Pháp vô học vô y (arano asekkho) liên quan pháp vô học vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1851 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1852 . 

Pháp phi hữu học phi vô học hữu y (sarano nevasekkhãnãsekkho) liên quan pháp phi 
hữu học phi vô học hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1853 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Truởng 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề hữu học 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


217 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ HY THIỂU 

(Saranaduka parittattikam) 

1854 . 

Pháp hy thiểu hữu y (sarano paritto) liên quan pháp hy thiểu hữu y sanh ra do Nhân 
duyên. 

1855 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

1856 . 

Pháp đáo đại vô y (arano mahaggato) liên quan pháp đáo đại vô y sanh ra do Nhân 
duyên. 

1857 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1858 . 

Pháp vô luợng vô y (arana appamãno) liên quan pháp vô luợng vô y sanh ra do Nhân 
duyên. 

1859 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề hy thiếu 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ CẢNH HY THIỂU 

(Saranaduka parittãrammanattikarn) 

1860 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu hữu y (sarano parittãrammana) liên quan pháp biết cảnh hy 
thiểu hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1861 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

1862 . 

Pháp biết cảnh đáo đại hữu y (sarano mahaggatãrammano) liên quan pháp biết cảnh 
đáo đại hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1863 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

1864 . 

Pháp biết cảnh vô luợng vô y (arano appamãnãrammano) liên quan pháp biết cảnh vô 
luợng vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1865 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề cảnh hy thiêu 




218 


Vị trí_ Nhị đề hữu y - Tam đề ... 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ TY HẠ 

(Saranaduka hinattikam) 

1866 . 

Pháp ty hạ hữu y (sarano hĩno) liên quan pháp ty hạ hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1867 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1868 . 

Pháp trung bình vô y (arano majjhimo) liên quan pháp trung bình vô y sanh ra do 
Nhân duyên. 

1869 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1870 . 

Pháp tinh luơng vô y (arano panĩto) liên quan pháp tinh luơng vô y sanh ra do Nhân 
duyên. 

1871 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề ty hạ 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ TÀ 

ịSaranaduka micchattattikam) 

1872 . 

Pháp tà nhứt định hữu y (sarano micchattanỉyato) liên quan pháp tà nhứt định hữu y 
sanh ra do Nhân duyên. 

1873 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1874 . 

Pháp chánh nhứt định vô y (arano sammattaniyato) liên quan pháp chánh nhứt định vô 
y sanh ra do Nhân duyên. 

1875 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1876 . 

Pháp bất định hữu y (sarano aniyato) liên quan pháp bất định hữu y sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

1877 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề tà 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


219 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ CÓ CẢNH LÀ ĐẠO 

(Saranaduka maggãrammanattikam) 

1878 . 

Pháp có cảnh là đạo vô y (arano maggãrammano) liên quan pháp có cảnh là đạo vô y 
sanh ra do Nhân duyên. 

1879 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1880 . 

Pháp có nhân là đạo vô y (arano maggahetuko) liên quan pháp có nhân là đạo vô y 
sanh ra do Nhân duyên. 

1881 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1882 . 

Pháp có trưởng là đạo vô y (arano maggãdhipati) liên quan pháp có trưởng là đạo vô y 
sanh ra do Nhân duyên. 

1883 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề có cảnh là đạo 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ SANH TỒN 

(Saranaduka uppannattikam) 

1884 . 

* Pháp sanh tồn hữu y (, 'sara.no uppanno) làm duyên cho pháp sanh tồn hữu y bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp sanh tồn hữu y làm duyên cho pháp sanh tồn vô y (arano) bằng Nhân duyên. 

* Pháp sanh tồn hữu y làm duyên cho những pháp sanh tồn hữu y và sanh tồn vô y bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp sanh tồn vô y làm duyên cho pháp sanh tồn vô y bằng Nhân duyên. 

1885 . 

Pháp sanh tồn vô y làm duyên cho pháp sanh tồn vô y bằng Cảnh duyên. 

1886 . 

Nhân 4, Cảnh 2, Bất ly 7. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề sanh ton 


1887 . 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ QUÁ KHỨ 

(Saranaduka atĩtattikam) 





220 


Vị trí_ Nhị đề hữu y - Tam đề ... 


* Pháp hiện tại hữu y (sarano Paccuppanno) làm duyên cho pháp hiện tại hữu y bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hiện tại vô y (arano) làm duyên cho pháp hiện tại vô y bằng Nhân duyên. 

1888 . 

Nhân 4, Cảnh 2, Bất ly 7. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề quả khứ 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ CẢNH QUÁ KHỨ 

(Saranaduka atĩtãrammanattikam) 

1889 . 

* Pháp biết cảnh quá khứ hữu y (sarano atĩtãrammano) liên quan pháp biết cảnh quá 
khứ hữu y sanh ra do Nhân duyên (hetupaccayo). 

* Pháp biết cảnh quá khứ vô y (araụo) liên quan pháp biết cảnh quá khứ vô y sanh ra do 
Nhân duyên. 

1890 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

1891 . 

* Pháp biết cảnh vị lai hữu y (sarano anãgatãrammano) liên quan pháp biết cảnh vị lai 
hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh vị lai vô y liên quan pháp biết cảnh vị lai vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1892 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

1893 . 

* Pháp biết cảnh hiện tại hữu y (sarano paccuppannãrammano) liên quan pháp biết cảnh 
hiện tại hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh hiện tại vô y liên quan pháp biết cảnh hiện tại vô y sanh ra do Nhân 
duyên. 

1894 . 

* Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề cảnh quá khứ 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ NỘI Bộ 

(Saranaduka ajjhattattỉkam) 

1895 . 

* Pháp nội bộ hữu y (saraụo ajjhatto) liên quan pháp nội bộ hữu y sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nội bộ vô y (arano) liên quan pháp nội bộ vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1896 . 


Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


221 


Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

1897 . 

* Pháp ngoại viện hữu y ịsarano bahiddha) liên quan pháp ngoại viện hữu y sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp ngoại viện vô y (arano) hên quan pháp ngoại viện vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1898 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề nội bộ 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ CẢNH NỘI Bộ 

(Saranaduka ajjhattarammanattỉkam) 

1899 . 

* Pháp biết cảnh nội bộ hữu y (sarano ajjhattãrammano) liên quan pháp biết cảnh nội 
bộ hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh nội bộ vô y (arano ajjhattãrammano) liên quan pháp biết cảnh nội bộ 
vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1900 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

1901 . 

* Pháp biết cảnh ngoại viện hữu y (sarano bahiddharammano) liên quan pháp biết cảnh 
ngoại viện hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh ngoại viện vô y (arana) liên quan pháp biết cảnh ngoại viện vô y sanh 
ra do Nhân duyên. 

1902 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề biết cảnh nội bộ 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

(Saranaduka sanidassanattikam) 

1903 . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu vô y (arana anidassanasappatigha) liên quan pháp vô kiến 
hữu đối chiếu vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1904 . 

Nhân 1, Truởng 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

1905 . 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu hữu y (sarano anidassanasa appatigho) liên quan pháp vô 
kiến vô đối chiếu hữu y sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu vô y (arana) liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu vô y sanh 
ra do Nhân duyên. 





222 


Vị trí_ Nhị đề hữu y — Tam đề ... 


* Pháp vô kiến vô đối chiếu vô y liên quan những pháp vô kiến vô đối chiếu hữu y và vô 
kiến vô đối chiếu vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1906 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung đều nên sắp rộng. 

1907 . 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu hữu y (sarano anidassana appatigho) làm duyên cho pháp 
vô kiến vô đối chiếu hữu y bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu vô y (arano) làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu vô y 
bằng Nhân duyên. 

1908 . 

Nhân 4, Cảnh 4, Bất ly 7. 

1909 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7. 

1910 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4. 

1911 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng (anuloma), đối 
lập (paccanĩiya), thuận nghịch (anuloma/paccaniya) hay nghịch thuận ( paccanĩya / 
anuloma) đều đếm nhu thế ấy. 

Dứt nhị đề hữu y - tam đề hữu Kiến 
Het Nhị đề yêu đối - tam đề (pitthidukatikam nitthitam) 


Hoàn tất vị trí nhị đề tam đề thuận 
(anuloma dukattika patthãnam samattam). 




YỊ TRÍ TAM ĐÈ - NHỊ ĐÈ THUẬN 

(Anuloma tikaduka patthãnam) 

TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Kusalattika hetudukam) 

1 . 

* Pháp nhân thành thiện liên quan pháp nhân thành thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân ịhetu dhamo) thành bất thiện liên quan pháp nhân thành bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành vô ký (abyãkata) liên quan pháp nhân thành vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

2 . 

* Pháp nhân thành thiện liên quan pháp nhân thành thiện sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành bất thiện liên quan pháp nhân thành bất thiện sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành vô ký liên quan pháp nhân thành vô ký sanh ra do Cảnh duyên. 

3 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hồ tương 3, Y chỉ 3, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Bất ly 3. 

4 . 

* Pháp nhân thành thiện liên quan pháp nhân thành thiện sanh ra do phi Trưởng duyên. 

* Pháp nhân thành bất thiện liên quan pháp nhân thành bất thiện sanh ra do phi Trưởng 
duyên. 

* Pháp nhân thành vô ký liên quan pháp nhân thành vô ký sanh ra do phi Trưởng duyên. 

5 . " 

Phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Bất 
tương ưng 3. 

6 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 3. 

7 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 3. 

Dù phần đồng sanh, ỷ trượng (paccayavãra ), y chỉ, hòa hợp (sansattha), tương ưng 
(sampayutta) tất cả đều 3. 

8 . 

* Pháp nhân thành thiện làm duyên cho pháp nhân thành thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp nhân thành bất thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành vô ký (abyãkata) làm duyên cho pháp nhân thành vô ký bằng Nhân 
duyên. 

9 . 

* Pháp nhân thành thiện làm duyên cho pháp nhân thành thiện bằng Cảnh duyên 

(Ẩrammanapaccayo). 

* Pháp nhân thành thiện làm duyên cho pháp nhân thành bất thiện bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành thiện làm duyên cho pháp nhân thành vô ký bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp nhân thành bất thiện bằng Cảnh duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp thiện thành vô ký làm duyên cho pháp thiện thành vô ký bằng Cảnh duyên: Có 3 
câu. 


224 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


10 . 

* Pháp nhân (hetu dhamma) thành thiện làm duyên cho pháp nhân thành thiện bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp nhân thành thiện làm duyên cho pháp nhân thành bất thiện bằng Trưởng duyên. 

* Pháp nhân thành thiện làm duyên cho pháp nhân thành vô ký bằng Trưởng duyên: Có 
3 câu. 

* Pháp nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp nhân thành bất thiện bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp nhân thành vô ký làm duyên cho pháp nhân thành vô ký bằng Trưởng duyên. 

* Pháp nhân thành vô ký làm duyên cho pháp nhân thành bất thiện bằng Trưởng duyên: 
Có 3 câu. 

11 . 

* Pháp nhân thành thiện làm duyên cho pháp nhân thành thiện bằng Vô gián duyên: Có 
2 câu. 

* Pháp nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp nhân thành bất thiện bằng Vô gián 
duyên: Có 2 câu. 

* Pháp nhân thành vô ký làm duyên cho pháp nhân thành vô ký (abỵãkata) bằng Vô gián 
duyên. 

12 . 

* Pháp nhân thành thiện làm duyên cho pháp nhân thành thiện bằng Đồng sanh duyên. 

* Pháp nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp nhân thành bất thiện bằng Đồng sanh 
duyên. 

* Pháp nhân thành vô ký làm duyên cho pháp nhân thành vô ký bằng Đồng sanh duyên. 

Hồ tương duyên và Y chỉ duyên cũng như Đồng sanh duyên (Annamanna- 
nissayapaccayã sahajãtapaccayasadisã'). 

13 . 

* Pháp nhân thành thiện làm duyên cho pháp nhân thành thiện bằng Cận y duyên 
(Upanissayapaccayo). 

* Pháp nhân thành thiện làm duyên cho pháp nhân thành bất thiện bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành thiện làm duyên cho pháp nhân thành vô ký bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp nhân thành bất thiện bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp nhân thành thiện bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp nhân thành vô ký bằng Cận y duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp nhân thành vô ký làm duyên cho pháp nhân thành vô ký bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành vô ký làm duyên cho pháp nhân thành thiện bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành vô ký làm duyên cho pháp nhân thành bất thiện bằng Cận y duyên. 

14 . 

Pháp nhân thành vô ký làm duyên cho pháp nhân thành vô ký bằng Quả duyên. 

15 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 7, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 3, Hồ tương 3, Y chỉ 3, 
Cận y 9, Cố hưởng 3, Quả 1, Quyền 2, Đạo 2, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 5, Ly 
5, Bất ly 3. 


16 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


225 


* Pháp nhân thành thiện làm duyên cho pháp nhân thành thiện bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành thiện làm duyên cho pháp nhân thành bất thiện bằng Cảnh duyên, 
bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành thiện làm duyên cho pháp nhân thành vô ký bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp nhân thành bất thiện bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp nhân thành thiện bằng Cảnh duyên, 
bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp nhân thành vô ký bằng Cảnh duyên, 
bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành vô ký làm duyên cho pháp nhân thành vô ký bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên: Có 3 câu. 

17 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

18 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

19 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 

nghịch, nghịch thuận đều đếm nhu thế ấy. 

20 . 

* Pháp phi nhân thành thiện liên quan pháp phi nhân thành thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô ký liên quan pháp phi nhân thành thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp phi nhân thành thiện và phi nhân thành vô ký liên quan pháp phi nhân thành 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân thành bất thiện liên quan pháp phi nhân thành bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô ký liên quan pháp phi nhân thành bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp phi nhân thành bất thiện và phi nhân thành vô ký liên quan pháp phi nhân 
thành bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô ký liên quan pháp phi nhân thành vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô ký liên quan những pháp phi nhân thành thiện và phi nhân 
thành vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô ký liên quan những pháp phi nhân thành bất thiện và phi nhân 
thành vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

21 . 

* Pháp phi nhân thành thiện liên quan những pháp phi nhân thành thiện sanh ra do Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất thiện liên quan những pháp phi nhân thành bất thiện sanh ra 
do Cảnh duyên. 



226 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


* Pháp phi nhân thành vô ký liên quan những pháp phi nhân thành vô ký sanh ra do 
Cảnh duyên. 

22 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Truởng 9, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hồ tuơng 3, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố huởng 3, Nghiệp 9, Quả 1, Thực 9, Quyền 9, 
Thiền 9, Đạo 9, Tuơng ung 3, Bất tuơng ung 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 9. 

23 . 

Pháp phi nhân thành vô ký liên quan pháp phi nhân thành vô ký sanh ra do phi Nhân 
duyên. 

24 . 

* Pháp phi nhân thành vô ký liên quan pháp phi nhân thành thiện sanh ra do phi Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô ký liên quan pháp phi nhân thành bất thiện sanh ra do phi 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô ký liên quan pháp phi nhân thành vô ký sanh ra do phi Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô ký liên quan những pháp phi nhân thành thiện và phi nhân 
thành vô ký sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô ký liên quan những pháp phi nhân thành bất thiện và phi nhân 
thành vô ký sanh ra do phi Cảnh duyên. 

25 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Truởng 9, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hồ tuơng 5, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi cố huởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thục 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tuơng ung 5, phi Bất tuơng 
ung 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

26 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 5. 

27 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh (sahajãtavãra), ỷ truợng (paccaya), y chỉ (nissaya), hòa hợp 
(sansattha), tuơng ung (sampayutta) đều nên sắp rộng nhu phần liên quan (paticcavãra). 

28 . 

* Pháp phi nhân thành thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành thiện bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành bất thiện bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành vô ký bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành bất thiện bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành thiện bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành vô ký bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô ký làm duyên cho pháp phi nhân thành vô ký bằng Cảnh 
duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


227 


* Pháp phi nhân thành vô ký làm duyên cho pháp phi nhân thành thiện bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô ký làm duyên cho pháp phi nhân thành bất thiện bằng Cảnh 
duyên. 

29 . 

* Pháp phi nhân thành thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành thiện bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành bất thiện bằng Trưởng 
duyên: Có 4 câu. 

* Pháp phi nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành bất thiện bằng 
Trưởng duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành vô ký làm duyên cho pháp phi nhân thành vô ký bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô ký làm duyên cho pháp phi nhân thành thiện bằng Trưởng 
duyên: Có 3 câu. 

30 . 

* Pháp phi nhân thành thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành thiện bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành vô ký bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành bất thiện bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành vô ký bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô ký làm duyên cho pháp phi nhân thành vô ký bằng Vô gián 
duyên: Có 3 câu. 

31 . 

* Pháp phi nhân thành thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành thiện bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành bất thiện bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành vô ký bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành bất thiện bằng Cận 
y duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành thiện bằng Cận y 
duyên.. 

* Pháp phi nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp phi nhân thành vô ký bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô ký làm duyên cho pháp phi nhân thành vô ký bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô ký làm duyên cho pháp phi nhân thành thiện bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô ký làm duyên cho pháp phi nhân thành bất thiện bằng Cận y 
duyên. 


32 . 



228 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... - Nhị đề nhân 


Cảnh 9, Trưởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hồ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 
9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, 
Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 13. 

33 . 

Phi Nhân 15, phi Cảnh 15. 

34 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 9. 

35 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề nhân (kusalattika hetudukam) 


TAM ĐỀ THỌ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Vedanãttika hetudukam) 

36 . 

* Pháp nhân tương ưng lạc thọ (sukhãja vedanãya sampayutto hetu) liên quan pháp nhân 
tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân tương ưng khổ thọ (dukkhãya vedanãya sampayutto) liên quan pháp nhân 
tương ưng khô thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân tương ưng phi khô phi lạc thọ (adukkhama sukhãya vedanãya sampayutto) 
liên quan pháp nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

37 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 3, Quả 2, Bất ly 3. 

38 . 

Phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Bất 
tương ưng 2. 

39 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 3. 

40 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 3. 

Dù phần đồng sanh... phần tương ưng đều nên sắp rộng. 

41 . 

* Pháp nhân tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp nhân tương ưng lạc thọ bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp nhân tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp nhân tương ưng khổ thọ bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp nhân tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ bằng Nhân duyên. 

42 . 

* Pháp nhân tương ưng lạc thọ (sukhãya vedanãya sampayutto) làm duyên cho pháp 
nhân tương ưng lạc thọ bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân tương ưng khố thọ (dukkhãya vedanãya sampayutto hetu dhammo) làm 
duyên cho pháp nhân tương ưng khổ thọ bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sir cả Tịnh Sự 


229 


* Pháp nhân tương ưng phi khô phi lạc thọ (adukkhama sukhãya vedanãya sampayutto 
hetu dhammo) làm duyên cho pháp nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

43 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 4, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 3, Hồ tương 3, Y chỉ 3, 
Cận ỵ 9, Cố hưởng 3, Quả 2, Quyền 2, Đạo 2, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 6, Ly 
6, Bất ly 3. 

44 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

45 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

46 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

47 . 

* Pháp phi nhân tương ưng lạc thọ liên quan pháp phi nhân tương ưng lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân tương ưng khổ thọ liên quan pháp phi nhân tương ưng khổ thọ sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp phi nhân tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

48 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

49 . 

Phi Nhân 3, phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng. 

50 . 

* Pháp phi nhân tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng lạc thọ bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng khổ thọ 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng khổ thọ 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng lạc thọ 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng 
lạc thọ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng 
khổ thọ bằng Cảnh duyên. 



230 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


51 . 

* Pháp phi nhân tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng lạc thọ bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng khỏ thọ 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng 
lạc thọ bằng Trưởng duyên. 

52 . 

* Pháp phi nhân tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng lạc thọ bằng 
Vô gián duyên: Có 2 câu. 

* Pháp phi nhân tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng khổ thọ 
bằng Vô gián duyên: Có 2 câu. 

* Pháp phi nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ bằng Vô gián duyên: Có 3 câu. 

53 . 

* Pháp phi nhân tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng lạc thọ bằng 
Cận y duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng khổ thọ 
bằng Cận y duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp phi nhân tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ bằng Cận y duyên: Có 3 câu. 

54 . 

Cảnh 9, Trưởng 5, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 3, Hồ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 9, 
Cố hưởng 3, Nghiệp 8, Quả 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện 
hữu 3, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 3. 

55 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

56 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 9. 

57 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thọ - nhị đề nhân (vedanãttỉka hetudukam) 


58 . 


TAM ĐÈ QUẢ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

ịVipãkattika hetudukam) 


* Pháp nhân thành quả (vipãko hetu dhammo) liên quan pháp nhân thành quả sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành dị thục nhân (vỉpãka dhamma dhammo hetu) liên quan pháp nhân 
thành dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


231 


* Pháp nhân thành phi quả phi nhân (nevavipakanavipaka dhamma dhammo hetu) liên 
quan pháp nhân thành phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

59 . 

Nhân 3, Cảnh 3, cố huởng 2, Nghiệp 3, Quả 1, Bất ly 3. 

60 . 

Phi Truởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 3, phi Quả 2, phi Bất 
tuơng ung 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung đều nên sắp rộng nhu phần liên quan. 

61 . 

* Pháp nhân thành quả (vipako hetu) làm duyên cho pháp nhân thành quả bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp nhân thành dị thục nhân ( nekadhamadhammoHetudhammo) làm duyên cho pháp 
nhân thành dị thục nhân bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành phi quả phi nhân làm duyên cho pháp nhân thành phi quả phi nhân 
bằng Nhân duyên. 

62 . 

* Pháp nhân thành quả làm duyên cho pháp nhân thành quả (vipãka) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành quả làm duyên cho pháp nhân thành dị thục nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành quả làm duyên cho pháp nhân thành phi quả phi nhân bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp nhân thành dị thục nhân làm duyên cho pháp nhân thành dị thục nhân bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp nhân thành dị thục nhân làm duyên cho pháp nhân thành quả bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành dị thục nhân làm duyên cho pháp nhân thành phi quả phi nhân bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành phi quả phi nhân làm duyên cho pháp nhân thành phi quả phi nhân 
bằng Cảnh duyên: Có 3 câu 

63 . 

* Pháp nhân thành quả làm duyên cho pháp nhân thành quả bằng Truởng duyên. 

* Pháp nhân thành quả làm duyên cho pháp nhân thành dị thục nhân bằng Truởng 
duyên. 

* Pháp nhân thành quả (vipãka) làm duyên cho pháp nhân thành phi quả phi nhân (ne va 
vipãka na vipãka dhamma dhammo) bằng Truởng duyên. 

* Pháp nhân thành dị thục nhân (vỉpãka dhamma dhammo) làm duyên cho pháp nhân 
thành dị thục nhân bằng Truởng duyên: Có 2 câu. 

* Pháp nhân thành phi quả phi nhân làm duyên cho pháp nhân thành phi quả phi nhân 
bằng Truởng duyên. 

64 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 6, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 3, Hồ tuơng 3, Y chỉ 3, 
Cận y 9, Cố huởng 2, Quả 1, Bất ly 3. 

65 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

66 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

67 . 


Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 



232 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

68 . 

* Pháp phi nhân thành quả liên quan pháp phi nhân thành quả sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi quả phi nhân liên quan pháp phi nhân thành quả sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân thành quả và phi nhân thành phi quả phi nhân liên quan pháp phi 
nhân thành quả sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành dị thục nhân liên quan pháp phi nhân thành dị thục nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi quả phi nhân liên quan pháp phi nhân thành dị thục nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân thành dị thục nhân và phi nhân thành phi quả phi nhân liên quan 
pháp phi nhân thành dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi quả phi nhân liên quan pháp phi nhân thành phi quả phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành phi quả phi nhân hên quan những pháp phi nhân thành quả và phi 
nhân thành phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành phi quả phi nhân liên quan những pháp phi nhân thành dị thục 
nhân và phi nhân thành phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

69 . 

Nhân 13, Cảnh 5, Trưởng 9, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 13, Hồ tưong 7, Y chỉ 
13, Cận y 5, Tiền sanh 3, cố hưởng 2, Nghiệp 13, Quả 9, Thực 13, Tuông ưng 5, Bất 
ly 13. 

70 . 

Pháp phi nhân thành quả liên quan pháp phi nhân thành quả sanh ra do phi Nhân 
duyên: Có 9 câu. 

71 . 

Pháp phi nhân thành phi quả phi nhân liên quan pháp phi nhân thành quả sanh ra do 
phi Cảnh duyên. 

72 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 5, phi Trưởng 13, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hồ tưong 5, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 12, phi Hậu sanh 13, phi cố hưởng 13, phi Nghiệp 2, phi 
Quả 5, phi Bất tưong ưng 3. 

Dù phần đồng sanh, hay phần tưong ưng đều nên sắp rộng như phần liên quan. 

73 . 

* Pháp phi nhân thành quả làm duyên cho pháp phi nhân thành quả bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành quả làm duyên cho pháp phi nhân thành dị thục nhân bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành quả làm duyên cho pháp phi nhân thành phi quả phi nhân bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành dị thục nhân làm duyên cho pháp phi nhân thành dị thục nhân 
bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân thành phi quả phi 
nhân bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 


74 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


233 


* Pháp phi nhân thành quả làm duyên cho pháp phi nhân thành quả bằng Truởng duyên: 
Có 4 câu. 

* Pháp phi nhân thành dị thục nhân làm duyên cho pháp phi nhân thành dị thục nhân 
bằng Truởng duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân thành phi quả phi 
nhân bằng Truởng duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân thành quả bằng 
Truởng duyên: Có 3 câu. 

75 . 

* Pháp phi nhân thành quả làm duyên cho pháp phi nhân thành quả bằng Vô gián duyên: 
Có 2 câu. 

* Pháp phi nhân thành dị thục nhân làm duyên cho pháp phi nhân thành dị thục nhân 
bằng Vô gián duyên: Có 2 câu. 

* Pháp phi nhân thành phi quả phi nhân làm duyên cho pháp nhân thành phi quả phi 
nhân bằng Vô gián duyên: Có 3 câu. 

76 . 

Cảnh 9, Truởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 11, Hỗ tuơng 7, Y chỉ 13, Cận ỵ 
9, Cố huởng 2, Nghiệp 9, Qụả 3, Thực 7, Quyền 9, Thiền 7, Đạo 7, Tuơng ung 3, Bất 
tuơng ung 5, Hiện hữu 13, Bất ly 13. 

77 . 

Phi Nhân 16, phi Cảnh 16. 

78 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 9. 

79 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề quả - nhị đề nhân (vipãkattika hetuduka) 


TAM ĐỀ THÀNH DO THỦ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Upãdinnattika hetudukam) 

80 . 

* Pháp nhân thành do thủ cảnh thủ (upãdinnupãdãniyo hetu dhammo) liên quan pháp 
nhân thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân phi thành do thủ cảnh thủ (anupãdỉnnupãdãniỵo hetu dhammo) liên quan 
pháp nhân phi thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân phi thành do thủ phi cảnh thủ (anupãdinna anupãdãniyo hetu dhammo) liên 
quan pháp nhân phi thành do thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

81 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Truởng 2, Quả 2. 

82 . 

Phi Truởng 3, phi Tiền sanh 3, phi cố huởng 3, phi Quả 2, phi Bất tuơng ung 3. 

Dù phần đồng sanh, hay phần tuơng ung đều nên sắp rộng. 

83 . 

* Pháp nhân thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân thành do thủ cảnh thủ bằng 
Nhân duyên. 




234 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


* 

* 

84 . 

* 

* 

* 

* 

* 

85 . 

* 

* 

* 

86 . 

* 

* 

* 

* 

87 . 

* 

* 

* 

* 

* 

88 . 


Pháp nhân phi thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân phi thành do thủ cảnh 
thủ bằng Nhân duyên. 

Pháp nhân phi thành do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân phi thành do thủ 
phi cảnh thủ bằng Nhân duyên. 

Pháp nhân thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân thành do thủ cảnh thủ bằng 
Cảnh duyên. 

Pháp nhân thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân phi thành do thủ cảnh thủ 
bằng Cảnh duyên. 

Pháp nhân phi thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân phi thành do thủ cảnh 
thủ bằng Cảnh duyên. 

Pháp nhân phi thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân thành do thủ cảnh thủ 
bằng Cảnh duyên. 

Pháp nhân phi thành do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân phi thành do thủ 
cảnh thủ bằng Cảnh duyên. 

Pháp nhân thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân phi thành do thủ cảnh thủ 
bằng Trưởng duyên. 

Pháp nhân phi thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân phi thành do thủ cảnh 
thủ bằng Trưởng duyên. 

Pháp nhân phi thành do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân phi thành do thủ 
phi cảnh thủ bằng Trưởng duyên. 

Pháp nhân thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân thành do thủ cảnh thủ bằng 
Vô gián duyên. 

Pháp nhân phi thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân phi thành do thủ cảnh 
thủ bằng Vô gián duyên: 3 câu. 

Pháp nhân phi thành do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân phi thành do thủ 
phi cảnh thủ bằng Vô gián duyên. 

Pháp nhân phi thành do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân phi thành do thủ 
cảnh thủ bằng Vô gián duyên. 

Pháp nhân thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân thành do thủ cảnh thủ bằng 
Cận y duyên. 

Pháp nhân thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân phi thành do thủ cảnh thủ 
bằng Cận y duyên. 

Pháp nhân thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân phi thành do thủ phi cảnh 
thủ bằng Cận y duyên. 

Pháp nhân phi thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân phi thành do thủ cảnh 
thủ bằng Cận y duyên: 3 câu. 

Pháp nhân phi thành do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp nhân phi thành do thủ 
phi cảnh thủ bằng Cận y duyên: 3 câu... 

Nhân 3, Cảnh 5, Trưởng 4, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 3, Hỗ tưong 3, Y chỉ 3, 
Cận y 9, Cố hưởng 2, Quả 2, Bất ly 3. 


89 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


235 


Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

90 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

91 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 5. 

Đem phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào nên sắp rộng như thế ấy. 

92 . 

* Pháp phi nhân thành do thủ cảnh thủ (upãdinnupãdãnỉỵo va hetu dhammo) liên quan 
pháp phi nhân thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi thành do thủ cảnh thủ (anupãdỉnnupãdãnỉyo na hetu dhammo) liên 
quan pháp phi nhân thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân thành do thủ cảnh thủ và phi nhân phi thành do thủ cảnh thủ liên 
quan pháp phi nhân thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp phi nhân phi thành do thủ 
cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi thành do thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi nhân phi thành do thủ 
phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp phi nhân phi thành do thủ phi 
cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân phi thành do thủ cảnh thủ và phi nhân phi thành do thủ phi cảnh 
thủ liên quan pháp phi nhân phi thành do thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi thành do thủ cảnh thủ liên quan những pháp phi nhân thành do thủ 
cảnh thủ và phi nhân phi thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi thành do thủ cảnh thủ liên quan những pháp phi nhân phi thành do 
thủ cảnh thủ và phi nhân phi thành do thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

93 . 

* Pháp phi nhân thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp phi nhân thành do thủ cảnh thủ 
sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp phi nhân phi thành do thủ 
cảnh thủ sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân phi thành do thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi nhân phi thành do thủ 
phi cảnh thủ sanh ra do Cảnh duyên. 

94 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 5, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hồ tưong 3, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 2, Nghiệp 9, Quả 9, Bất ly 9. 

95 . 

Pháp phi nhân thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp phi nhân thành do thủ cảnh thủ 
sanh ra do phi Nhân duyên. 

96 . 

Phi Nhân 5, phi Cảnh 6. 

97 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 6. 

98 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thành do thủ - nhị đề nhân 



236 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... - Nhị đề nhân 


TAM ĐÈ PHIỀN TOÁI - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Sankilitthattika hetudukam) 

99 . 

* Pháp nhân phiền toái cảnh phiền não (sankiỉittha sankỉlỉlesỉko hetu dhammo) liên quan 
pháp nhân phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân phi phiền toái cảnh phiền não (asankilittha sankilesiko hetu dhammo) liên 
quan pháp nhân phi phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não (asahkilittha asahkiỉesiko hetu dhammo) 
liên quan pháp nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

100 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

101 . 

Phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Bất 
tương ưng 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên phân rộng. 

102 . 

* Pháp nhân phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp nhân phiền toái cảnh phiền 
não bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp nhân phi phiền toái cảnh 
phiền não bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não (asahkilittha asahkilesiko hetu dhammo) 
làm duyên cho pháp nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng Nhân duyên. 

103 . 

* Pháp nhân phiền toái cảnh phiền não ịsankỉlỉttha saríkỉỉiỉesỉko hetu dhammo) làm 
duyên cho pháp nhân phiền toái cảnh phiền não bằng Cảnh duyên: Có 2 câu. 

* Pháp nhân phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp nhân phi phiền toái cảnh 
phiền não bằng Cảnh duyên: Có 2 câu. 

* Pháp nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp nhân phi phiền toái 
phi cảnh phiền não bằng Cảnh duyên. 

104 . 

* Pháp nhân phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp nhân phiền toái cảnh phiền 
não bằng Trưởng duyên. 

* Pháp nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp nhân phi phiền toái 
cảnh phiền não bằng Trưởng duyên. 

* Pháp nhân phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp nhân phiền toái cảnh 
phiền não bằng Trưởng duyên. 

* Pháp nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp nhân phi phiền toái 
phi cảnh phiền não bằng Trưởng duyên: Có 2 câu. 

105 . 

Pháp nhân phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp nhân phiền toái cảnh phiền 
não bằng Vô gián duyên: Có 6 câu. 

106 . 

* Pháp nhân phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp nhân phiền toái cảnh phiền 
não bằng Cận y duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sir cả Tịnh Sự 


237 


* Pháp nhân phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp nhân phi phiền toái cảnh 
phiền não bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp nhân phi phiền toái phi cảnh 
phiền não bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp nhân phi phiền toái cảnh 
phiền não bằng Cận y duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp nhân phi phiền toái 
phi cảnh phiền não bằng Cận y duyên: Có 2 câu. 

107 . 

Nhân 3, Cảnh 5, Trưởng 5, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 3, Hồ tương 3, Y chỉ 3, 
Cận y 8, Cố hưởng 3, Quả 2, Quyền 2, Bất ly 3. 

108 . 

Phi nhân 8, phi Cảnh 8. 

109 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

110 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 5. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

111 . 

* Pháp phi nhân phiền toái cảnh phiền não (sankỉlỉttha sankililesỉko na hetu dhammo) 
liên quan pháp phi nhân phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi phiền toái cảnh phiền não (asankilittha sankililesiko na hetu 
dhammo) liên quan pháp phi nhân phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân phiền toái cảnh phiền não và phi nhân phi phiền toái cảnh phiền 
não liên quan pháp phi nhân phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi nhân phi phiền toái 
cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não liên quan pháp phi nhân phi phiền 
toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi phiền toái cảnh phiền não liên quan những pháp phi nhân phiền toái 
cảnh phiền não và phi nhân phi phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi phiền toái cảnh phiền não liên quan những pháp phi nhân phi phiền 
toái cảnh phiền não và phi nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân 
duyên. 

112 . 

* Pháp phi nhân phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi nhân phiền toái cảnh 
phiền não sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi nhân phi phiền toái 
cảnh phiền não sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não liên quan pháp phi nhân phi phiền 
toái phi cảnh phiền não sanh ra do Cảnh duyên. 

113 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 9, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hồ tương 3, Y chỉ 3, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, cố hưởng 3, Nghiệp 9, Quả 5, Thực 9, Bất ly 9. 


114 . 



238 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


Pháp phi nhân phi phiền toái cảnh phiền não (asankilittha sahkililesiko na hetu 
dhammo) liên quan pháp phi nhân phi phiền toái cảnh phiền não sanh ra do phi Nhân 
duyên. 

115 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Trưởng 6, phi Ly (no vigate) 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng. 

116 . 

* Pháp phi nhân phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi nhân phiền toái cảnh 
phiền não (sankỉlỉttha sankililesiko na hetu dhammo) bằng Cảnh duyên: Có 2 câu. 

* Pháp phi nhân phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi nhân phi phiền 
toái cảnh phiền não bằng Cảnh duyên: Có 2 câu. 

* Pháp phi nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi nhân phi 
phiền toái phi cảnh phiền não bằng Cảnh duyên: Có 2 câu. 

117 . 

* Pháp phi nhân phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi nhân phiền toái cảnh 
phiền não bằng Trưởng duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi nhân phi phiền 
toái cảnh phiền não bằng Trưởng duyên: Có 2 câu. 

* Pháp phi nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi nhân phi 
phiền toái phi cảnh phiền não bằng Trưởng duyên: Có 3 câu. 

118 . 

Cảnh 6, Trưởng 8, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 8, 
Cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 4, Thực 9, Ly 13. 

119 . 

Phi Nhân 14, phi Cảnh 14. 

120 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 6. 

121 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 6. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề phiền toái - nhị đề nhân 


TAM ĐÈ TẦM - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Vitakkattika hetudukam) 

122 . 

* Pháp nhân hữu tầm hữu tứ (savitakkasavicãra hetu dhamma) liên quan pháp nhân hữu 
tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân vô tầm hữu tứ liên quan pháp nhân vô tầm hữu tứ (avitakkavicãramatta 
hetu dhamma) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân vô tầm vô tứ (avitakka avicãra hetu dhamma) liên quan pháp nhân vô tầm 
vô tứ sanh ra do Nhân duyên. 

123 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 


124 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


239 


Phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Bất 
tương ưng 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng. 

125 . 

* Pháp nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp nhân hữu tầm hữu tứ bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp nhân YÔ tầm hữu tứ làm duyên cho pháp nhân vô tầm hữu tứ bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp nhân vô tầm vô tứ bằng Nhân duyên. 

126 . 

* Pháp nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp nhân hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp nhân vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp nhân hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp nhân vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp nhân vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên.. 

* Pháp nhân vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp nhân hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên. 

127 . 

* Pháp nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp nhân hữu tầm hữu tứ bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp nhân vô tầm hữu tứ bằng Trưởng duyên. 

* Pháp nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp nhân hữu tầm hữu tứ bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp nhân vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp nhân vô tầm vô tứ bằng Trưởng duyên. 

* Pháp nhân vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp nhân hữu tầm hữu tứ bằng Trưởng duyên. 

128 . 

* Pháp nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp nhân hữu tầm hữu tứ bằng Vô gián 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp nhân vô tầm hữu tứ bằng Vô gián 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp nhân vô tầm vô tứ bằng Vô gián duyên: 
Có 3 câu. 

129 . 

Pháp nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp nhân hữu tầm hữu tứ bằng Cận y 
duyên: Có 9 câu. 

130 . 

Nhân 3, Cảnh 6, Trưởng 5, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 3, Hồ tương 3, Y chỉ 3, 
Cận y 9, Cố hưởng 5, Quả 3, Bất ly 3. 

131 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

132 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

133 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 6. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp như thế ấy. 

134 . 



240 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ liên quan pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân vô tầm hữu tứ liên quan pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân 
duyên: Có 2 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm vô tứ liên quan pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Chu pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ liên quan pháp phi nhân 
hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 4 câu. 

* Chu pháp phi nhân vô tầm hữu tứ ịavitakkkavicãramatta) và phi nhân vô tầm vô tứ 
liên quan pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 5 câu. 

* Chu pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm hữu tứ liên quan pháp phi nhân 
hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 6 câu. 

* Chu pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô 
tứ liên quan pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 7 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm hữu tứ liên quan pháp phi nhân vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân 
duyên: Có 1 câu. 

* Chu pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ liên quan pháp phi nhân vô tầm hữu tứ sanh ra do 
Nhân duyên: Có 2 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm vô tứ liên quan pháp phi nhân vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Chu pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ liên quan pháp phi nhân 
vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 4 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ liên quan pháp phi nhân vô tầm 
hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 5 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm vô tứ liên quan pháp phi nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân 
duyên: Có 1 câu. 

* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ liên quan pháp phi nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân 
duyên: Có 2 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm hữu tứ liên quan pháp phi nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ liên quan pháp phi nhân vô 
tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 4 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ liên quan pháp phi nhân vô tầm 
vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 5 câu. 

* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm hữu tứ liên quan pháp phi nhân vô 
tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 6 câu. 

* Chư pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ, phi nhân vô tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ 
liên quan pháp phi nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 7 câu. 

* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ (savitakkasavicãra) liên quan pháp phi nhân hữu tầm 
hữu tứ và pháp phi nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm hữu tứ liên quan những pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi 
nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 2 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm vô tứ liên quan những pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi 
nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Chư pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ liên quan những pháp phi 
nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 4 câu. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sir cả Tịnh Sự 


241 


* Pháp phi nhân vô tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ liên quan những pháp phi nhân 
hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 5 câu. 

* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm hữu tứ liên quan những pháp phi 
nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 6 câu. 

* Chu pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ, phi nhân vô tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ 
liên quan những pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ sanh ra do 
Nhân duyên: Có 7 câu. 

* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ liên quan những pháp phi nhân vô tầm hữu tứ và phi 
nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm hữu tứ liên quan những pháp phi nhân vô tầm hữu tứ và phi 
nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 2 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm vô tứ liên quan những pháp phi nhân vô tầm hữu tứ và phi nhân 
vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Chu pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ liên quan những pháp phi 
nhân vô tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 4 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ liên quan những pháp phi nhân 
vô tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 5 câu. 

* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ liên quan những pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi 
nhân vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm vô tứ liên quan những pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi 
nhân vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 2 câu. 

* Chu pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ liên quan những pháp phi 
nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ liên quan những pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ, phi 
nhân vô tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm vô tứ liên quan những pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ, phi nhân 
vô tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 2 câu. 

* Chu pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ liên quan những pháp phi 
nhân hữu tầm hữu tứ, phi nhân vô tầm hữu tứ và pháp phi nhân vô tầm vô tứ sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

135 . 

* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ liên quan pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân vô tầm hữu tứ liên quan pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ sanh ra do Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm hữu tứ liên quan pháp phi nhân vô tầm hữu tứ sanh ra do Cảnh 
duyên: Có 4 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm vô tứ liên quan pháp phi nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Cảnh 
duyên: Có 5 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm vô tứ liên quan những pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi 
nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ liên quan những pháp phi nhân vô tầm hữu tứ và phi 
nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Cảnh duyên: Có 4 câu. 

* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ liên quan những pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi 
nhân vô tầm hữu tứ sanh ra do Cảnh duyên: Có 1 câu. 



242 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ liên quan những pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi 
nhân vô tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ sanh ra do Cảnh duyên: Có 1 câu. 

136 . 

Nhân 37, Cảnh 21, Truởng 23, Vô gián 21, Đồng sanh 37, Hỗ tuơng 28, Y chỉ 37, Cận 
y 21, Tiền sanh 11, cố hirởng 11, Nghiệp 37, Quả 37, Thục 37, Quyền 37, Thiền 37, 
Đạo 37, Tuơng ung 21, Bất tuơng ung 37, Bất ly 37. 

137 . 

Phi Nhân 33, phi Cảnh 7. 

138 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 7. 

139 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 14. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung đều nên sắp rộng. 

140 . 

* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ 
(savitakkasavicara) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp phi nhân vô tầm hữu tứ bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp phi nhân vô tầm vô tứ bằng Cảnh 
duyên: Có 4 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp phi nhân vô tầm hữu tứ bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp phi nhân vô tầm vô tứ bằng Cảnh 
duyên: Có 4 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp phi nhân vô tầm vô tứ bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp phi nhân vô tầm hữu tứ bằng Cảnh 
duyên: Có 5 câu. 

* Chu pháp phi nhân vô tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp phi 
nhân hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên. 

* Chu pháp phi nhân vô tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp phi 
nhân vô tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân vô tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp phi nhân 
vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên có 4 câu. 

* Chu pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp phi 
nhân hữu tầm hữu tứ (savitakkasavicãra) bằng Cảnh duyên. 

* Chu pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ và phi nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp phi 
nhân vô tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ (savitakkasavicãra) và phi nhân vô tầm hữu tứ 
(avitakkavicãramatta) làm duyên cho pháp phi nhân vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên: 
Có 4 câu. 


141 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


243 


* Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ (savitakka savicãra) làm duyên cho pháp phi nhân hữu 
tầm hữu tứ bằng Truởng duyên: Có 7 câu. 

* Pháp phi nhân YÔ tầm hữu tứ (avitakkavicãramatta) làm duyên cho pháp phi nhân vô 
tầm hữu tứ bằng Truởng duyên: Có 5 câu. 

* Pháp phi nhân vô tầm vô tứ (avitakka avicãra) làm duyên cho pháp phi nhân vô tầm 
vô tứ bằng Truởng duyên: Có 5 câu. 

142 . 

Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ bằng Vô 
gián duyên,... bằng Liên tiếp duyên. 

143 . 

Pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ bằng Cận 
y duyên. 

144 . 

Cảnh 21, Truởng 23, Vô gián 25, Liên tiếp 25, Đồng sanh 30, Hồ tuơng 28, Y chỉ 30, 
Cận y 25, Tiền sanh 5, Hậu sanh 5, cố huởng 21, Nghiệp 11, Quả 21, Thục 11, Bất ly 
30. 

145 . 

Phi Nhân 35, phi Cảnh 35, phi Truởng 35. 

146 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 21. 

147 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 21. 

Dù phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề tầm - nhị đề nhân 


TAM ĐỀ HỶ - NHỊ ĐỀ NHÂN 

(Pitittika hetudukam) 

148 . 

* Pháp nhân đồng sanh hỷ (pĩtisahagato hetu dhammo) liên quan pháp nhân đồng sanh 
hỷ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân đồng sanh lạc (sukhasahagato he tu dhammo) liên quan pháp nhân đồng 
sanh lạc sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân đồng sanh xả (upekkhãsahagato hetu dhammo) liên quan pháp nhân đồng 
sanh xả sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

* Pháp nhân đồng sanh hỷ (pĩtisahagato hetu dhammo) liên quan những pháp nhân đồng 
sanh hỷ và pháp nhân đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

149 . 

Nhân 10, Cảnh 10, Bất ly 10. 

150 . 

Phi Truởng 10, phi Tiền sanh 10, phi Hậu sanh 10, phi cố huởng 10, phi Quả 10, phi 
Bất tuơng ung 10. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung đều nên sắp rộng. 

151 . 

* Pháp nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp nhân đồng sanh hỷ bằng Nhân duyên: Có 
3 câu. 




244 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... - Nhị đề nhân 


* Pháp nhân đồng sanh lạc làm duyên cho pháp nhân đồng sanh lạc bằng Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp nhân đồng sanh xả làm duyên cho pháp nhân đồng sanh xả bằng Nhân duyên: Có 
1 câu. 

* Chư pháp nhân đồng sanh hỷ và pháp nhân đồng sanh lạc làm duyên cho pháp nhân 
đồng sanh hỷ bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

152 . 

* Pháp nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp nhân đồng sanh hỷ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp nhân đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp nhân đồng sanh xả bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho những pháp nhân đồng sanh hỷ và pháp nhân 
đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên: Có 4 câu. 

* Pháp nhân đồng sanh lạc làm duyên cho pháp nhân đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân đồng sanh lạc làm duyên cho pháp nhân đồng sanh hỷ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân đồng sanh lạc làm duyên cho pháp nhân đồng sanh xả bằng Cảnh duyên: 
Có 4 câu. 

* Pháp nhân đồng sanh xả (upekkhãsahagato hetu dhammo) làm duyên cho pháp nhân 
đồng sanh xả bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân đồng sanh xả làm duyên cho pháp nhân đồng sanh hỷ (pĩtisahagato hetu 
dhammo) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân đồng sanh xả làm duyên cho pháp nhân đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên: 
Có 4 câu. 

* Pháp nhân đồng sanh hỷ và pháp nhân đồng sanh lạc làm duyên cho pháp nhân đồng 
sanh hỷ bằng Cảnh duyên: Có 4 câu. 

153 . 

Pháp nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp nhân đồng sanh hỷ bằng Trưởng duyên. 

154 . 

Nhân 10, Cảnh 16, Trưởng 16, Vô gián 16, Liên tiếp 16, Đồng sanh 10, Hồ tưong 10, 
Y chỉ 10, Cận y 16, Quả 10, Bất ly 10. 

155 . 

Phi Nhân 16, phi Cảnh 16. 

156 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 10. 

157 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 16. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

158 . 

* Pháp phi nhân đồng sanh hỷ liên quan pháp phi nhân đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi nhân đồng sanh lạc liên quan pháp phi nhân đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi nhân đồng sanh hỷ và phi nhân đồng sanh lạc liên quan pháp phi nhân 
đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân đồng sanh lạc liên quan pháp phi nhân đồng sanh lạc sanh ra do Nhân 
duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


245 


* Pháp phi nhân đồng sanh hỷ liên quan pháp phi nhân đồng sanh lạc sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi nhân đồng sanh hỷ và phi nhân đồng sanh lạc liên quan pháp phi nhân 
đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân đồng sanh xả liên quan pháp phi nhân đồng sanh xả sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi nhân đồng sanh hỷ liên quan những pháp phi nhân đồng sanh hỷ và phi nhân 
đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân đồng sanh lạc liên quan những pháp phi nhân đồng sanh hỷ và phi nhân 
đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân đồng sanh hỷ và phi nhân đồng sanh lạc liên quan những pháp phi 
nhân đồng sanh hỷ và phi nhân đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên. 

159. 

* Pháp phi nhân đồng sanh hỷ liên quan những pháp phi nhân đồng sanh hỷ sanh ra do 
Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân đồng sanh lạc liên quan pháp phi nhân đồng sanh lạc sanh ra do Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân đồng sanh xả liên quan pháp phi nhân đồng sanh xả sanh ra do Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân đồng sanh hỷ liên quan những pháp phi nhân đồng sanh hỷ và phi nhân 
đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

160. e 

Nhân 10, Cảnh 10, Trưởng 10, Vô gián 10, Bất ly 10. 

161. 

Phi Nhân 10, phi Trưởng 10. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng đều nên sắp rộng. 

162. 

* Pháp phi nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp phi nhân đồng sanh hỷ bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp phi nhân đồng sanh lạc bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp phi nhân đồng sanh xả bằng Cảnh 
duyên (Ẵrammanapaccayo). 

* Pháp phi nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp phi nhân đồng sanh hỷ và phi nhân 
đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân đồng sanh lạc làm duyên cho pháp phi nhân đồng sanh lạc bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân đồng sanh lạc làm duyên cho pháp phi nhân đồng sanh hỷ bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân đồng sanh lạc làm duyên cho pháp phi nhân đồng sanh xả bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân đồng sanh lạc (sukhasahaga na hetu) làm duyên cho pháp phi nhân 
đồng sanh hỷ và pháp phi nhân đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân đồng sanh xả làm duyên cho pháp phi nhân đồng sanh xả bằng Cảnh 
duyên. 



246 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


* Pháp phi nhân đồng sanh xả làm duyên cho pháp phi nhân đồng sanh hỷ bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân đồng sanh xả làm duyên cho pháp phi nhân đồng sanh lạc bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân đồng sanh xả làm duyên cho những pháp phi nhân đồng sanh hỷ và phi 
nhân đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên. 

* Chư pháp phi nhân đồng sanh hỷ và phi nhân đồng sanh lạc làm duyên cho pháp phi 
nhân đồng sanh hỷ bằng Cảnh duyên: Có 4 câu. 

163. 

* Pháp phi nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp phi nhân đồng sanh hỷ bằng Trưởng 
duyên: Có 4 câu. 

* Pháp phi nhân đồng sanh lạc làm duyên cho pháp phi nhân đồng sanh lạc bằng Trưởng 
duyên: Có 4 câu. 

* Pháp phi nhân đồng sanh xả làm duyên cho pháp phi nhân đồng sanh xả bằng Trưởng 
duyên: Có 4 câu. 

* Chư pháp phi nhân đồng sanh hỷ và phi nhân đồng sanh lạc làm duyên cho pháp phi 
nhân đồng sanh hỷ bằng Trưởng duyên: Có 4 câu. 

164. 

Pháp phi nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp phi nhân đồng sanh hỷ bằng Vô gián 
duyên... 

165. 

* ... Bằng Cận y duyên: Có 4 câu. 

* Pháp phi nhân đồng sanh lạc làm duyên cho pháp phi nhân đồng sanh lạc bằng Cận y 
duyên: Có 4 câu. 

* Pháp phi nhân đồng sanh xả làm duyên cho pháp phi nhân đồng sanh xả bằng Cận y 
duyên: Có 4 câu. 

* Chư pháp phi nhân đồng sanh hỷ và phi nhân đồng sanh lạc làm duyên cho pháp phi 
nhân đồng sanh hỷ bằng Cận y duyên: Có 4 câu. 

166. 

Cảnh 16, Trưởng 16, Vô gián 16, Liên tiếp 16, Đồng sanh 10, Hồ tương 10, Y chỉ 10, 
Cận y 16, Cố hưởng 10, Thực 10, Bất ly 10. 

167. 

Phi Nhân 16, phi Cảnh 16, phi Trưởng 16. 

168. 

Cảnh duyên có phi Nhân 16. 

169. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 16. 

Dù phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề hỷ - nhị đề nhân ịpĩtittika hetuduka) 


170 . 


TAM ĐÈ SO ĐẠO (KIÉN) - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Dassanattika hetudukam) 


* Pháp nhân sơ đạo tuyệt trừ (dassanena pahatabbo hetu dhammo) liên quan pháp nhân 
sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


247 


* Pháp Nhân ba đạo cao tuyệt trừ (bhãvanãya pahãtabbo hetu dhammo) liên quan pháp 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ (ne va dassanena na bhãvanãya 
pahãtabbo hetu dhammo) liên quan pháp nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên. 

171. 

Nhân 3, tất cả đều 3, Quả 1, Bất ly 3. 

172. 

Phi Truởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Bất tuong ung 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuong ung đều nên sắp rộng. 

173. 

Pháp nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

174. 

Pháp nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh 
duyên. 

175. 

Nhân 3, Cảnh 8, Truởng 6, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 3, Hồ tuơng 3, Y chỉ 3, 
Cận y 8, Cố huởng 3, Quả 1, Quyền 1, Đạo 1, Bất ly 3. 

176. 

Phi nhân 8, phi Cảnh 8. 

177. 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

178. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 8. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

179. 

* Pháp phi nhân sơ đạo tuyệt trừ (dassanena pahãtabbo na hetu dhammo) liên quan 
pháp phi nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ ịneva dassanena na bhãvanãỵa 
pahãtabbo na hetu dhammo) liên quan pháp phi nhân sơ đạo tuyệt trừ (dassanena 
pahãtabba na hetu dhammo) sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ 
liên quan pháp phi nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi Nhân ba đạo cao tuyệt trừ (bhãvanãya pahãtabba na hetu dhammo) liên quan 
pháp phi nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ 
liên quan pháp phi nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan những pháp phi nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 



248 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


* Pháp phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan những pháp phi nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ và phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân 
duyên. 

180. 

* Pháp phi nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi Nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra do Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên. 

181. 

Nhân 9, Cảnh 3, Truởng 9, Bất ly 9. 

182. 

Pháp phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ ịneva dassanena na bhãvanãya 
pahãtabbo na hetu dhammo) liên quan pháp phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ sanh ra do phi Nhân duyên. 

183. 

* Pháp phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trà liên quan pháp phi nhân sơ đạo tuyệt 
trừ (dassanena pahãtabbam na hetu dhamma) sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan những pháp phi nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan những pháp phi nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ và phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh 
duyên. 

184. 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Truởng 9, phi Ly 5. 

185. 

Nhân duyên có phi Cảnh 5. 

186. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh (sahajãtavãra), phần ỷ truợng (paccaya), phần y chỉ (nissaya), phần 
hòa hợp (sansattha), phần tuơng ung (sampayutta) đều nên sắp rộng nhu phần liên quan 
(paticca). 

187. 

* Pháp phi nhân sơ đạo tuyệt trừ (dassanena pahãtabbo ne hetu dhammo) làm duyên 
cho pháp phi nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: Có 2 câu. 

* Pháp phi Nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


249 


* Pháp phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi nhân phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên. 

188. 

Cảnh 8, Truởng 10, Bất ly 13. 

189. 

Phi Nhân 14, phi Cảnh 14. 

190. 

Cảnh duyên có phi Nhân 8. 

191. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 8. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề sơ đạo kiến - nhị đề nhân (dassanattika hetudukam) 


TAM ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Dassane pahãtabbahetukattika hetudukam) 

192. 

* Pháp nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (dassanena pahãtabbahetuko hetu dhammo) liên 
quan pháp nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ ịbhãvanãya pahãtabbahetuko hetu dhammo) 
liên quan pháp nhân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ (neva dassanena na 
bhãvanãya pahãtabbahetuko hetu dhammo) liên quan pháp nhân phi hữu nhân phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

193. 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

194. 

Phi Truởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Bất tuơng ung 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung đều nên sắp rộng nhu phần liên quan. 

195. 

Pháp nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt 
trừ bằng Nhân duyên. 

196. 

Nhân 3, Cảnh 8, Truởng 6, Bất ly 3. 

197. 

Phi nhân 8, phi Cảnh 8. 

198. 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

199. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 8. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

200 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 




250 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


* Pháp phi nhân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi 
nhân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

201 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

202 . 

Pháp phi nhân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ (neva dassanena na 
bhãvanãya pahãtabbahetukam na hetum dhammam) liên quan pháp phi nhân phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên. 

203. 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Ly 5. 

204. 

Nhân duyên có phi Cảnh 5. 

205. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung nhu phần liên quan. 

206. 

* Pháp phi nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: Có 2 câu. 

* Pháp phi nhân (na hetu dhamma) hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp 
phi nhân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp 
phi nhân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

207. 

Cảnh 8, Truởng 10, Bất ly 13. 

208. 

Phi Nhân 14, phi Cảnh 14. 

209. 

Cảnh duyên có phi nhân 8. 

210 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 8. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - nhị đề nhân 


211 . 


TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Acayagãmittika hetudukam) 


* Pháp nhân thành nhân sanh tử (acayagami hetu dhammo) liên quan pháp nhân thành 
nhân sanh tử sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành nhân đến Níp Bàn (apacayagãmĩ hetu dhammo) liên quan pháp nhân 
thành nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn (nevãcayagãminãpacayagãtnĩ hetu 
dhammo) liên quan pháp nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân 
duyên. 


212 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyến 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


251 


Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 3, tất cả đều 3. 

213 . 

Phi Trưởng 3, phi cố hưởng 2, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 3. 

214 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 3. 

215 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 3. 

Dù phần đồng sanh... phần tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên quan. 

216 . 

* Pháp nhân thành nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân thành nhân sanh tử bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân thành nhân đến Níp Bàn 
bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Nhân duyên. 

217 . 

* Pháp nhân thành nhân sanh tử (ãcayagãmĩ hetu dhammo) làm duyên cho pháp nhân 
thành nhân sanh tử bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành nhân đến Níp Bàn ịapacayagãmĩ hetu dhammo) làm duyên cho pháp 
nhân thành nhân sanh tử bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn (nevãcayagãmỉnãpacayagãmĩ hetu dhammo) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân thành 
nhân sanh tử bằng Cảnh duyên. 

218 . 

* Pháp nhân thành nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân thành nhân sanh tử bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh. 

* Pháp nhân thành nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân thành nhân đến Níp Bàn 
bằng Trưởng duyên có Trưởng đồng sanh. 

* Pháp nhân thành nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân thành nhân sanh tử bằng 
Trưởng duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Trưởng duyên. 

* Pháp nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân thành 
nhân sanh tử bằng Trưởng duyên. 

219 . 

* Pháp nhân thành nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân thành nhân sanh tử bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp nhân thành nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân thành nhân đến Níp Bàn bằng 
Vô gián duyên. 

* Pháp nhân thành nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn bằng Vô gián duyên. 



252 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


* Pháp nhân thành nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn bằng Vô gián duyên. 

* Pháp nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn (nevãcayagãmỉnãpacayagãmĩ hetu dhammo) bằng Vô 
gián duyên. 

220 . 

Nhân 3, Cảnh 6, Trưởng 6, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 3, Hồ tương 3, Y chỉ 3, 
Cận y 8, Cố hưởng 3, Quả 1, Bất ly 3. 

221 . 

Phi nhân 8, phi Cảnh 8. 

222 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

223 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 6. 

Phần vấn đề (pahhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

224 . 

* Pháp phi nhân thành nhân sanh tử (ãcayagãmĩ na hetu dhammo) liên quan pháp phi 
nhân thành nhân sanh tử sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn ịnevãcayagãmỉnãpacayagãmĩ 
na hetu dhammo) liên quan pháp phi nhân thành nhân sanh tử sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân thành nhân sanh tử và phi nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp 
Bàn liên quan pháp phi nhân thành nhân sanh tử sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành nhân đến Níp Bàn (apacayagãmi) liên quan pháp phi nhân thành 
nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân thành 
nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân thành nhân đến Níp Bàn và phi nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn liên quan pháp phi nhân thành nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân thành 
nhân sanh tử và phi nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan những pháp phi nhân 
thành nhân đến Níp Bàn ịapacayagãmi na hetu) và phi nhân phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn (nevãcayagãminãpacayagãmi na hetu) sanh ra do Nhân duyên. 

225 . 

* Pháp phi nhân thành nhân sanh tử (ãcayagãmĩ na hetu) liên quan pháp phi nhân thành 
nhân sanh tử sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành nhân đến Níp Bàn (apacayagãmĩ na hetu) liên quan pháp phi 
nhân thành nhân đến Níp Bàn sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn (nevãcayagãminãpacayagãmĩ 
na hetu) liên quan pháp phi nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do 
Cảnh duyên. 

226 . 


Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 9, Bất ly 9. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


253 


227 . 

Pháp phi nhân thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân 
thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do phi Nhân duyên (na 

hetupaccayo). 

228 . 

Pháp phi nhân thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân 
thành nhân sanh tử sanh ra do phi Cảnh duyên. 

229 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Truởng 6, phi Ly 5. 

230 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 5. 

231 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh ịsahajãtavãra) hay phần tuong ung ( sampayuttavãra) đều nên sắp 
rộng nhu phần liên quan ịpatỉccavãra). 

232 . 

* Pháp phi nhân thành nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân thành nhân sanh tử 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân thành phi nhân sanh 
tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân thành nhân sanh 
tử bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân thành phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn 
(nevãcayagãminãpacayagãmĩ na hetu) làm duyên cho pháp phi nhân thành phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi 
nhân thành nhân sanh tử bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi 
nhân thành nhân đến Níp Bàn bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

233 . 

* Pháp phi nhân thành nhân sanh tử ịãcayagãmĩ) làm duyên cho pháp phi nhân thành 
nhân sanh tử bằng Truởng duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành nhân đến Níp Bàn (apacayagãmĩ) làm duyên cho pháp phi nhân 
thành nhân đến Níp Bàn bằng Truởng duyên. 

* Pháp phi nhân thành nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân thành phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Truởng duyên: Có 4 câu. 

* Pháp phi nhân thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi 
nhân thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Truởng duyên: Có 3 câu. 

234 . 

* Pháp phi nhân thành nhân sanh tử (ãcayagãmĩ) làm duyên cho pháp phi nhân thành 
nhân sanh tử bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi nhân thành nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân thành nhân đến Níp 
Bàn bằng Vô gián duyên. 



254 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... - Nhị đề nhân 


* Pháp phi nhân thành nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân thành phi nhân sanh 
tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi nhân thành nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân thành phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi 
nhân thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi 
nhân thành nhân sanh tử bằng Vô gián duyên. 

235 . 

Pháp phi nhân thành nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân thành nhân sanh tử 
bằng Cận y duyên. 

236 . 

Cảnh 7, Trưởng 10, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 
9, Bất ly 13. 

237 . 

Phi Nhân 15, phi Cảnh 15. 

238 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 7. 

239 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 7. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề nhân sanh tử - nhị đề nhân 


TAM ĐÈ HỮU HỌC - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Sekkhattika hetudukam) 

240 . 

* Pháp nhân thành hữu học ịsekkho hetu dhammo) liên quan pháp nhân thành hữu học 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành vô học (asekkho hetu dhammo) liên quan pháp nhân thành vô học 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành phi hữu học phi vô học (nevasekkhãnãsekkho hetu dhammo) liên 
quan pháp nhân thành phi hữu học phi vô học sanh ra do Nhân duyên. 

241 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 3, Bất ly 3. 

242 . 

Phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Quả 2, phi Bất 
tương ưng 3. 

243 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 3. 

244 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng. 

245 . 

* Pháp nhân thành hữu học làm duyên cho pháp nhân thành hữu học bằng Nhân duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


255 


* Pháp nhân thành vô học (asekkho hetu dhammo) làm duyên cho pháp nhân thành vô 
học bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành phi hữu học phi vô học (nevasekkhãnãsekkho hetu dhammo) làm 
duyên cho pháp nhân thành phi hữu học phi vô học bằng Nhân duyên. 

246 . 

* Pháp nhân thành hữu học ịsekkho hetu dhammo) làm duyên cho pháp nhân thành phi 
hữu học phi vô học bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành vô học làm duyên cho pháp nhân thành phi hữu học phi vô học bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp nhân thành phi hữu học 
phi vô học bằng Cảnh duyên. 

247 . 

* Pháp nhân thành hữu học làm duyên cho pháp nhân thành hữu học bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp nhân thành hữu học làm duyên cho pháp nhân thành phi hữu học phi vô học bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp nhân thành vô học làm duyên cho pháp nhân thành vô học bằng Trưởng duyên. 

* Pháp nhân thành vô học làm duyên cho pháp nhân thành phi hữu học phi vô học bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp nhân thành phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp nhân thành phi hữu học 
phi vô học bằng Trưởng duyên. 

248 . 

* Pháp nhân thành hữu học làm duyên cho pháp nhân thành hữu học bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp nhân thành hữu học làm duyên cho pháp nhân thành vô học bằng Vô gián duyên. 

* Pháp nhân thành hữu học làm duyên cho pháp nhân thành phi hữu học phi vô học bằng 
Vô gián duyên. 

* Pháp nhân thành vô học làm duyên cho pháp nhân thành vô học bằng Vô gián duyên. 

* Pháp nhân thành vô học làm duyên cho pháp nhân thành phi hữu học phi vô học bằng 
Vô gián duyên: Có 2 câu. 

* Pháp nhân thành phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp nhân thành phi hữu học 
phi vô học bằng Vô gián duyên. 

* Pháp nhân thành phi hữu học phi vô học học (nevasekkhãnãsekkho hetu dhammo) làm 
duyên cho pháp nhân thành hữu học ịsekkho hetu dhammo) bằng Vô gián duyên: Có 3 
câu. 

249 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 5, Vô gián 8, Liên tiếp 8, Đồng sanh 3, Hồ tương 3, Y chỉ 3, 
Cận y 8, Bất ly 3. 

250 . 

Phi nhân 8, phi Cảnh 8. 

251 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

252 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện như thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

253 . 



256 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


* Pháp phi nhân thành hữu học (sekkhi na hetu dhammo) liên quan pháp phi nhân thành 
hữu học sanh ra do Nhân duyên (hetupaccayo). 

* Pháp phi nhân thành phi hữu học phi vô học ịnevasekkhãnãsekkho na hetu dhammo) 
liên quan pháp phi nhân thành hữu học (sekkhã) sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân thành hữu học và phi nhân thành phi hữu học phi vô học liên quan 
pháp phi nhân thành hữu học sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô học (asekkhã) liên quan pháp phi nhân thành vô học sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi nhân thành phi hữu 
học phi vô học sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi hữu học phi vô học liên quan những pháp phi nhân thành hữu 
học và pháp phi nhân thành phi hữu học phi vô học sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi hữu học phi vô học liên quan những pháp phi nhân thành vô 
học và pháp phi nhân thành phi hữu học phi vô học sanh ra do Nhân duyên. 

254 . 

* Pháp phi nhân thành hữu học liên quan pháp phi nhân thành hữu học sanh ra do Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô học liên quan pháp phi nhân thành vô học sanh ra do Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi nhân thành phi hữu 
học phi vô học sanh ra do Cảnh duyên. 

255 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 9, Bất ly 9. 

256 . 

Pháp phi nhân thành phi hữu học phi vô học ịnevasekkhãnãsekkho na hetu dhammo) 
liên quan pháp phi nhân thành phi hữu học phi vô học sanh ra do phi Nhân duyên. 

257 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Trưởng 3, phi Ly 5. 

258 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 5. 

259 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên quan. 

260 . 

* Pháp phi nhân thành hữu học làm duyên cho pháp phi nhân thành phi hữu học phi vô 
học bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô học làm duyên cho pháp phi nhân thành phi hữu học phi vô 
học bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi nhân thành phi 
hữu học phi vô học bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi nhân thành hữu 
học bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi nhân thành vô 
học bằng Cảnh duyên. 


261 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


257 


* Pháp phi nhân thành hữu học làm duyên cho pháp phi nhân thành hữu học bằng 
Truởng duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành vô học làm duyên cho pháp phi nhân thành vô học bằng Truởng 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi nhân thành phi 
hữu học phi vô học bằng Truởng duyên: Có 3 câu. 

262 . 

Nhân 5, Truởng 9, Vô gián 8, Liên tiếp 8, Đồng sanh 9, Hồ tuơng 3, Y chỉ 13, Cận y 8, 
Bất ly 13. 

263 . 

Phi Nhân 14, phi Cảnh 14. 

264 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 5. 

265 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 5. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề hữu học - nhị đề nhân 


TAM ĐÈ HY THIỂU - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Parittattika hetudukam) 

266 . 

* Pháp nhân thành hy thiểu (paritto hetu dhammo) liên quan pháp nhân thành hy thiểu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành đáo đại (mahaggato he tư dhammo) liên quan pháp nhân thành đáo đại 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành vô luợng (appamãno hetu dhammo) liên quan pháp nhân thành vô 
luợng sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

267 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

268 . 

Phi Truởng (na adhipatiyã) 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung đều nên sắp rộng nhu phần liên quan. 

269 . 

* Pháp nhân thành hy thiểu làm duyên cho pháp nhân thành hy thiểu bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành đáo đại làm duyên cho pháp nhân thành đáo đại bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành vô luợng làm duyên cho pháp nhân thành vô luợng bằng Nhân 
duyên. 

270 . 

* Pháp nhân thành hy thiểu làm duyên cho pháp nhân thành hy thiểu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành hy thiểu làm duyên cho pháp nhân thành đáo đại bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành đáo đại làm duyên cho pháp nhân thành đáo đại bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành đáo đại làm duyên cho pháp nhân thành hy thiểu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành vô luợng (appamãna) làm duyên cho pháp nhân thành hy thiểu 
(paritta) bằng Cảnh duyên. 




258 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


* Pháp nhân thành vô lượng làm duyên cho pháp nhân thành đáo đại (mahaggata) bằng 
Cảnh duyên. 

271 . 

* Pháp nhân thành hy thiểu làm duyên cho pháp nhân thành hy thiểu bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp nhân thành đáo đại làm duyên cho pháp nhân thành đáo đại bằng Trưởng duyên. 

* Pháp nhân thành đáo đại làm duyên cho pháp nhân thành hy thiểu bằng Trưởng duyên. 

* Pháp nhân thành vô lượng làm duyên cho pháp nhân thành vô lượng bằng Trưởng 
duyên. 

272 . 

* Pháp nhân thành hy thiểu làm duyên cho pháp nhân thành hy thiểu bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp nhân thành hy thiểu làm duyên cho pháp nhân thành đáo đại bằng Vô gián 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân thành đáo đại làm duyên cho pháp nhân thành đáo đại bằng Vô gián duyên. 

* Pháp nhân thành đáo đại làm duyên cho pháp nhân thành hy thiểu bằng Vô gián 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân thành vô lượng làm duyên cho pháp nhân thành vô lượng bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp nhân thành vô lượng làm duyên cho pháp nhân thành hy thiểu bằng Vô gián 
duyên: Có 3 câu. 

273 . 

Pháp nhân thành hy thiểu làm duyên cho pháp nhân thành hy thiểu bằng Cận y duyên. 

274 . 

Nhân 3, Cảnh 6, Trưởng 5, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 3, Hồ tương 3, Y chỉ 3, 
Cận y 9, Bất ly 3. 

275 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

276 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

277 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 6. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

278 . 

* Pháp phi nhân thành hy thiểu (paritto na hetu dhammo) liên quan pháp phi nhân thành 
hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành đáo đại (mahaggata) liên quan pháp phi nhân thành đáo đại sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành hy thiểu (paritto) liên quan pháp phi nhân thành đáo đại sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân thành hy thiểu và phi nhân thành đáo đại liên quan pháp phi nhân 
thành đáo đại sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành vô lượng (appamãna) liên quan pháp phi nhân thành vô lượng 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành hy thiểu liên quan pháp phi nhân thành vô lượng sanh ra do Nhân 
duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


259 


* Chư pháp phi nhân thành hy thiểu và phi nhân thành vô lượng liên quan pháp phi nhân 
thành vô lượng sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành hy thiểu liên quan những pháp phi nhân thành hy thiểu và phi 
nhân thành đáo đại sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành hy thiểu liên quan những pháp phi nhân thành hy thiểu và phi 
nhân thành vô lượng sanh ra do Nhân duyên. 

279 . 

Nhân 13, Cảnh 5, Trưởng 9, Ly 5, Bất ly 13. 

280 . 

Pháp phi nhân thành hy thiểu liên quan pháp phi nhân thành hy thiểu sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

281 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Trưởng 9, phi Ly 5. 

282 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 5. 

283 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng như phần liên quan. 

284 . 

* Pháp phi nhân thành hy thiểu làm duyên cho pháp phi nhân thành hy thiểu bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành hy thiểu (paritto na hetu dhammo) làm duyên cho pháp phi nhân 
thành đáo đại bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành đáo đại (mahaggata) làm duyên cho pháp phi nhân thành đáo đại 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành đáo đại làm duyên cho pháp phi nhân thành hy thiểu bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô lượng làm duyên cho pháp phi nhân thành vô lượng 
(appamãna) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô lượng làm duyên cho pháp phi nhân thành hy thiểu bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

285 . 

Pháp phi nhân thành hy thiểu làm duyên cho pháp phi nhân thành hy thiểu bằng 
Trưởng duyên. 

286 . 

Cảnh 7, Trưởng 7, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 11, Hỗ tương 7, Y chỉ 13, Cận y 
9, Bất ly 13. 

287 . 

Phi Nhân 15, phi Cảnh 15. 

288 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 7. 

289 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 7. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề hy thiên - nhị đề nhân 




260 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... - Nhị đề nhân 


TAM ĐÈ CẢNH HY THIỂU - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Parittãrammanattika hetudukam) 

290 . 

* Pháp nhân thành cảnh hy thiểu (parittãrammano hetu dhammo) liên quan pháp nhân 
thành cảnh hy thiểu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh đáo đại (mahaggatãrammanã) liên quan pháp nhân thành cảnh 
đáo đại sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh vô luợng ịappamãnarammano) liên quan pháp nhân thành cảnh 
vô luợng sanh ra do Nhân duyên. 

291 . 

* Nhân 3, Cảnh 3, Ly khứ 3, Bất ly 3. 

292 . 

Phi Truởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 3, phi Quả 3, phi Bất 
tuơng ung 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

293 . 

* Pháp nhân thành cảnh hy thiểu ( parittãrammano hetu dhammo) làm duyên cho pháp 
nhân thành cảnh hy thiểu bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh đáo đại làm duyên cho pháp nhân thành cảnh đáo đại bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh vô luợng làm duyên cho pháp nhân thành cảnh vô luợng bằng 
Nhân duyên. 

294 . 

* Pháp nhân thành cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp nhân thành cảnh hy thiểu bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp nhân thành cảnh đáo đại bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh đáo đại làm duyên cho pháp nhân thành cảnh đáo đại bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh đáo đại làm duyên cho pháp nhân thành cảnh hy thiểu bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh vô luợng làm duyên cho pháp nhân thành cảnh vô luợng bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh vô luợng làm duyên cho pháp nhân thành cảnh hy thiểu bằng 
Cảnh duyên: Có 3 câu. 

295 . 

Nhân 3, Cảnh 7, Truởng 7, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Cận y 9, Bất ly 3. 

296 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

297 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

298 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 7. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

299 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


261 


Pháp phi nhân thành cảnh hy thiểu (parittarammano na hetu dhammo) liên quan pháp 
phi nhân thành cảnh hy thiểu sanh ra do Nhân duyên. 

300 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Truởng 3, Bất ly 3. 

301 . 

Pháp phi nhân thành cảnh hy thiểu (parỉttãrammano na hetu dhammo) liên quan pháp 
phi nhân thành cảnh hy thiểu sanh ra do phi Nhân duyên ( na hetupaccayã). 

302 . 

Phi Nhân 3, phi Truởng 3, phi Bất tuơng ung 3. 

303 . 

Nhân duyên có phi Truởng 3. 

304 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

305 . 

* Pháp phi nhân thành cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp phi nhân thành cảnh hy thiểu 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp phi nhân thành cảnh đáo đại 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành cảnh đáo đại làm duyên cho pháp phi nhân thành cảnh đáo đại 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành cảnh đáo đại làm duyên cho pháp phi nhân thành cảnh hy thiểu 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành cảnh vô luợng làm duyên cho pháp phi nhân thành cảnh vô luợng 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành cảnh vô luợng làm duyên cho pháp phi nhân thành cảnh hy thiểu 
bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

306 . 

Pháp phi nhân thành cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp phi nhân thành cảnh hy thiểu 
bằng Truởng duyên. 

307 . 

Cảnh 7, Truởng 7, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Cận y 9, Bất ly 3. 

308 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

309 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 7. 

310 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 7. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề cảnh hy thiêu - nhị đề nhân 


311 . 


TAM ĐÈ TY HẠ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Hĩnattika hetudukam) 




262 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


* Pháp nhân thành ty hạ (hĩno hetu dhammo) liên quan pháp nhân thành ty hạ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành trung bình (majjhimo) liên quan pháp nhân thành trung bình sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành tinh lương (panĩta) liên quan pháp nhân thành tinh lương sanh ra do 
Nhân duyên. 

312 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

313 . 

Phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Bất 
tương ưng 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

314 . 

* Pháp nhân thành ty hạ (hĩna) làm duyên cho pháp nhân thành ty hạ bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành trung bình làm duyên cho pháp nhân thành trung bình bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp nhân thành tinh lương làm duyên cho pháp nhân thành tinh lương bằng Nhân 
duyên. 

315 . 

* Pháp nhân thành ty hạ làm duyên cho pháp nhân thành ty hạ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành ty hạ làm duyên cho pháp nhân thành trung bình bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành trung bình làm duyên cho pháp nhân thành trung bình bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp nhân thành trung bình làm duyên cho pháp nhân thành ty hạ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành tinh lương làm duyên cho pháp nhân thành trung bình bằng Cảnh 
duyên. 

316 . 

* Pháp nhân thành ty hạ làm duyên cho pháp nhân thành ty hạ (hĩna) bằng Trưởng 
duyên. 

* Pháp nhân thành trung bình (majjhima) làm duyên cho pháp nhân thành trung bình 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp nhân thành trung bình (maịịhima) làm duyên cho pháp nhân thành ty hạ (hĩna) 
bằng Trưởng duyên. 

* Pháp nhân thành tinh lương (panĩta) làm duyên cho pháp nhân thành tinh lương bằng 
Trưởng duyên: Có 2 câu. 

317 . 

* Pháp nhân thành ty hạ làm duyên cho pháp nhân thành ty hạ bằng Vô gián duyên: Có 2 
câu. 

* Pháp nhân thành trung bình làm duyên cho pháp nhân thành trung bình bằng Vô gián 
duyên: Có 2 câu. 

* Pháp nhân thành tinh lương (panĩta) làm duyên cho pháp nhân thành tinh lương bằng 
Vô gián duyên: Có 2 câu. 

318 . 

Nhân 3, Cảnh 5, Trưởng 5, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 3, Hồ tương 3, Y chỉ 3, 
Cận y 8, Bất ly 3. 


319 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


263 


Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

320 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

321 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 5. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

322 . 

Pháp phi nhân thành ty hạ (hĩno na hetu dhammo) liên quan pháp phi nhân thành ty hạ 
sanh ra do Nhân duyên. 

Tam đề phiền toái nhị đề nhân (sahkỉlitthattika hetudukam) như thế nào nên sắp rộng như 
thế ấy. 

Dứt tam đề ty hạ - nhị đề nhân ịhĩnattika hetudukam) 


TAM ĐÈ TÀ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Micchattattika hetudukam) 

323 . 

* Pháp nhân thành tà cho quả nhứt định ịmicchattaniyato hetu dhammo) liên quan pháp 
nhân thành tà cho quả nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành chánh cho quả nhứt định (sammattaniyato hetu dhammo) liên quan 
pháp nhân thành chánh cho quả nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành bất định (aniyato hetu dhammo) liên quan pháp nhân thành bất định 
sanh ra do Nhân duyên. 

324 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 3, Bất ly 3. 

325 . 

Phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố hưởng 1, phi Quả 3, phi Bất 
tưong ưng 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng cũng như phần liên quan. 

326 . 

* Pháp nhân thành tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp nhân thành tà cho quả nhứt 
định bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp nhân thành chánh cho 
quả nhứt định bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành bất định làm duyên cho pháp nhân thành bất định bằng Nhân duyên. 

327 . 

* Pháp nhân thành tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp nhân thành bất định bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp nhân thành bất định 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành bất định làm duyên cho pháp nhân thành bất định bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành bất định làm duyên cho pháp nhân thành tà cho quả nhứt định bằng 
Cảnh duyên. 


328 . 




264 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


* Pháp nhân thành chánh cho quả nhứt định ịsammattaniyato hetu dhammo) làm duyên 
cho pháp nhân thành chánh cho quả nhứt định bằng Truởng duyên: Có 2 câu. 

* Pháp nhân thành bất định (aniyato hetu dhammo) làm duyên cho pháp nhân thành bất 
định bằng Truởng duyên. 

329 . 

* Pháp nhân thành tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp nhân thành bất định bằng 
Vô gián duyên. 

* Pháp nhân thành chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp nhân thành bất định 
bằng Vô gián duyên. 

* Pháp nhân thành bất định làm duyên cho pháp nhân thành bất định bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp nhân thành bất định làm duyên cho pháp nhân thành tà cho quả nhứt định bằng 
Vô gián duyên: Có 3 câu. 

330 . 

* Pháp nhân thành tà cho quả nhứt định (micchattaniyato hetu dhammo) làm duyên cho 
pháp nhân thành tà cho quả nhứt định bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp nhân thành bất định 
(aniyato) bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành chánh cho quả nhứt định (sammattaniyato hetu dhammo) làm duyên 
cho pháp nhân thành chánh cho quả nhứt định bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp nhân thành bất định 
(aniyato) bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành bất định làm duyên cho pháp nhân thành bất định bằng Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành bất định làm duyên cho pháp nhân thành tà cho quả nhứt định bằng 
Cận y duyên. 

* Pháp nhân thành bất định làm duyên cho pháp nhân thành chánh cho quả nhứt định 
bằng Cận y duyên. 

331 . 

Nhân 3, Cảnh 4, Truởng 3, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 3, Cận y 7, Bất ly 3. 

332 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7. 

333 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

334 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

335 . 

* Pháp phi nhân thành tà cho quả nhứt định (micchattaniyato na hetu dhammo) liên quan 
pháp phi nhân thành tà cho quả nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất định liên quan pháp phi nhân thành tà cho quả nhứt định sanh 
ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp phi nhân thành 
chánh cho quả nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất định liên quan pháp phi nhân thành chánh cho quả nhứt định 
sanh ra do Nhân duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


265 


* Chư pháp phi nhân thành chánh cho quả nhứt định (sammattaniyato na hetu dhammo) 
và phi nhân thành bất định ịaniyata) liên quan pháp phi nhân thành chánh cho quả 
nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất định (aniyata) liên quan pháp phi nhân thành bất định sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất định liên quan những pháp phi nhân thành tà cho quả nhứt 
định và phi nhân thành bất định sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất định liên quan những pháp phi nhân thành chánh cho quả 
nhứt định và phi nhân thành bất định sanh ra do Nhân duyên. 

336 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 9, Quả 1, Bất ly 9. 

337 . 

Pháp phi nhân thành bất định liên quan pháp phi nhân thành bất định sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

338 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Trưởng 3, phi Ly (no vigata) 5. 

339 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 5. 

340 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

341 . 

* Pháp phi nhân thành tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp phi nhân thành bất định 
(aniyata) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành chánh cho quả nhứt định (sammattanỉyata) làm duyên cho pháp 
phi nhân thành bất định bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất định làm duyên cho pháp phi nhân thành bất định bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất định làm duyên cho pháp phi nhân thành tà cho quả nhứt định 
ịmicchattaniyata) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất định làm duyên cho pháp phi nhân thành chánh cho quả nhứt 
định (sammattaniyata) bằng Cảnh duyên (ãrammapaccayo). 

342 . 

* Pháp phi nhân (na hetu) thành tà cho quả nhứt định (micchattaniyata) làm duyên cho 
pháp phi nhân thành tà cho quả nhứt định bằng Trưởng duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành chánh cho quả nhứt định (sammattaniyato) làm duyên cho pháp 
phi nhân thành chánh cho quả nhứt định bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân thành chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp phi nhân thành bất 
định (aniyata) bằng Trưởng duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành bất định làm duyên cho pháp phi nhân thành bất định bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất định làm duyên cho pháp phi nhân thành chánh cho quả nhứt 
định bằng Trưởng duyên. 

343 . 

* Pháp phi nhân thành tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp phi nhân thành bất định 
bằng Vô gián duyên. 



266 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... - Nhị đề nhân 


* Pháp phi nhân thành chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp phi nhân thành bất 
định bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất định làm duyên cho pháp phi nhân thành bất định bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất định làm duyên cho pháp phi nhân thành tà cho quả nhứt định 
bằng Vô gián duyên. 

* Pháp phi nhân thành bất định làm duyên cho pháp phi nhân thành chánh cho quả nhứt 
định bằng Vô gián duyên. 

344 . 

Cảnh 5, Truởng 8, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 9, Hỗ tuơng 3, Y chỉ 13, Cận y 7, 
Bất ly 13. 

345 . 

Phi Nhân 13, phi Cảnh 13, phi Truởng 13. 

346 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 5. 

347 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 5. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề tà - nhị đề nhân 


TAM ĐÈ CÓ CẢNH LÀ ĐẠO - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Maggarammanattika hetudukam) 

348 . 

* Pháp nhân có cảnh là đạo (maggãrammano hetu dhammo) liên quan pháp nhân có 
cảnh là đạo sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân có nhân là đạo ( maggahetuko hetu dhammo) liên quan pháp nhân có nhân 
là đạo sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân có truởng là đạo (maggãdhipati hetu dhammo) liên quan pháp nhân có 
truởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: Có 5 câu. 

* Pháp nhân có cảnh là đạo liên quan những pháp nhân có cảnh là đạo và pháp nhân có 
truởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân có nhân là đạo liên quan những pháp nhân có nhân là đạo và pháp nhân có 
truởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

349 . 

Nhân 17, Bất ly 17. 

350 . 

Phi Truởng 17, phi Tiền sanh 17, phi cố huởng 9, phi Quả 17, phi Bất tuong ung 17. 

Phần đồng sanh (sahajãtavãra) hay phần tuơng ung (sampayuttavãra) cũng như phần 
liên quan (paticcavãra). 

351 . 

* Pháp nhân (hetu dhamtna) có cảnh là đạo làm duyên cho pháp nhân có cảnh là đạo 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân có nhân là đạo làm duyên cho pháp nhân có nhân là đạo bằng Nhân duyên: 
Có 3 câu. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


267 


* Pháp nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp nhân có trưởng là đạo bằng Nhân 
duyên: Có 5 câu. 

* Chư pháp nhân có cảnh là đạo và pháp nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp 
nhân có cảnh là đạo bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Chư pháp nhân có nhân là đạo và pháp nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp 
nhân có nhân là đạo bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

352 . 

* Pháp nhân có nhân là đạo làm duyên cho pháp nhân có cảnh là đạo bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân (hetu dhamma) có nhân là đạo làm duyên cho pháp nhân có trưởng là đạo 
bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân có trưởng là đạo (maggãdhipati) làm duyên cho pháp nhân có trưởng là đạo 
bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Chư pháp nhân có nhân là đạo ịmaggahetuka) và pháp nhân có trưởng là đạo làm 
duyên cho pháp nhân có cảnh là đạo (maggãrammana) bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

353 . 

* Pháp nhân có cảnh là đạo làm duyên cho pháp nhân có cảnh là đạo bằng Trưởng 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân có nhân là đạo làm duyên cho pháp nhân có nhân là đạo bằng Trưởng 
duyên: Có 5 câu. 

* Pháp nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp nhân có trưởng là đạo bằng Trưởng 
duyên: Có 5 câu. 

* Pháp nhân có cảnh là đạo và pháp nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp nhân có 
cảnh là đạo bằng Trưởng duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân có nhân là đạo và pháp nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp nhân có 
cảnh là đạo bằng Trưởng duyên: Có 5 câu. 

354 . 

* Pháp nhân có cảnh là đạo làm duyên cho pháp nhân có cảnh là đạo bằng Vô gián 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp nhân có trưởng là đạo bằng Vô gián 
duyên: Có 3 câu. 

* Chư pháp nhân có cảnh là đạo và pháp nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp 
nhân có cảnh là đạo bằng Vô gián duyên: Có 3 câu. 

355 . 

Nhân 17, Cảnh 9, Trưởng 21, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 17, Hồ tưong 17, Y 
chỉ 17, Cận y 21, Bất ly 17. 

356 . 

Phi Nhân 21, phi Cảnh 17. 

357 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 17. 

358 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

359 . 

* Pháp phi nhân (na hetù) có cảnh là đạo (maggarammana) liên quan pháp phi nhân có 
cảnh là đạo sanh ra do Nhân duyên. 



268 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... - Nhị đề nhân 


* Pháp phi nhân có trưởng là đạo (maggãdhipati) liên quan pháp phi nhân có cảnh là đạo 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân có cảnh là đạo và phi nhân có trưởng là đạo liên quan pháp phi 
nhân có cảnh là đạo sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân có nhân là đạo liên quan pháp phi nhân có nhân là đạo (maggahetuka) 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân có trưởng là đạo liên quan pháp phi nhân có nhân là đạo sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân có nhân là đạo và phi nhân có trưởng là đạo liên quan pháp phi 
nhân có nhân là đạo sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân có trưởng là đạo liên quan pháp phi nhân có trưởng là đạo sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân có cảnh là đạo liên quan pháp phi nhân có trưởng là đạo sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân có nhân là đạo liên quan pháp phi nhân có trưởng là đạo sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân có cảnh là đạo và phi nhân có trưởng là đạo liên quan pháp phi 
nhân có trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân có nhân là đạo và phi nhân có trưởng là đạo liên quan pháp phi 
nhân có trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: Có 5 câu. 

* Pháp phi nhân có cảnh là đạo liên quan những pháp phi nhân có cảnh là đạo và phi 
nhân có trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân có trưởng là đạo liên quan những pháp phi nhân có cảnh là đạo và phi 
nhân có trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân có cảnh là đạo và phi nhân có trưởng là đạo liên quan những pháp 
phi nhân có cảnh là đạo và phi nhân có trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp phi nhân có nhân là đạo liên quan những pháp phi nhân có nhân là đạo và phi 
nhân có trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân (na hetu dhamma) có trưởng là đạo (maggãdhipati) liên quan những 
pháp phi nhân có nhân là đạo (maggahetuka) và phi nhân có trưởng là đạo sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân có nhân là đạo và phi nhân có trưởng là đạo liên quan những pháp 
phi nhân có nhân là đạo và phi nhân có trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

360 . 

Nhân 17, Cảnh 17, Bất ly 17. 

361 . 

Pháp phi nhân có cảnh là đạo (maggãrammana) liên quan pháp phi nhân có cảnh là 
đạo sanh ra do Nhân duyên (na hetupaccayo). 

362 . 

Phi Nhân 1, phi Trưởng 17, phi Tiền sanh 17, phi Hậu sanh 17, phi cố hưởng 9, phi 
Quả 17, phi Bất tưong ưng 17. 

363 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 17. 


364 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


269 


Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng đều nên sắp rộng như phần liên quan. 

365 . 

* Pháp phi nhân có nhân là đạo làm duyên cho pháp phi nhân có cảnh là đạo bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân có nhân là đạo làm duyên cho pháp phi nhân có trưởng là đạo bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân có nhân là đạo làm duyên cho những pháp phi nhân có cảnh là đạo và 
phi nhân có trưởng là đạo bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp phi nhân có trưởng là đạo bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp phi nhân có cảnh là đạo bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân có trưởng là đạo làm duyên cho những pháp phi nhân có cảnh là đạo và 
phi nhân có trưởng là đạo bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Chư pháp phi nhân có nhân là đạo và phi nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp 
phi nhân có cảnh là đạo bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

366 . 

* Pháp phi nhân có cảnh là đạo (maggãrammana) làm duyên cho pháp phi nhân có cảnh 
là đạo bằng Trưởng duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân có nhân là đạo (maggãhetuka) làm duyên cho pháp phi nhân có nhân là 
đạo bằng Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân có nhân là đạo làm duyên cho pháp phi nhân có cảnh là đạo bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân có nhân là đạo làm duyên cho pháp phi nhân có trưởng là đạo bằng 
Trưởng duyên: Có 5 câu. 

* Pháp phi nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp phi nhân có trưởng là đạo 
(maggãdhipatỉ) bằng Trưởng duyên: Có 5 câu. 

* Chư pháp phi nhân có cảnh là đạo và phi nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp 
phi nhân có cảnh là đạo bằng Trưởng duyên: Có 3 câu. 

* Chư pháp phi nhân có nhân là đạo và phi nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp 
phi nhân có nhân là đạo bằng Trưởng duyên: Có 5 câu. 

367 . 

* Pháp phi nhân có cảnh là đạo làm duyên cho pháp phi nhân có cảnh là đạo bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp phi nhân có cảnh là đạo làm duyên cho pháp phi nhân có trưởng là đạo bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp phi nhân có cảnh là đạo làm duyên cho những pháp phi nhân có cảnh là đạo và 
phi nhân có trưởng là đạo bằng Vô gián duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp phi nhân có trưởng là đạo bằng 
Vô gián duyên. 

* Pháp phi nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp phi nhân có cảnh là đạo bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp phi nhân có trưởng là đạo làm duyên cho những pháp phi nhân có cảnh là đạo và 
phi nhân có trưởng là đạo bằng Vô gián duyên: Có 3 câu. 



270 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... - Nhị đề nhân 


* Chư pháp phi nhân có cảnh là đạo và phi nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp 
phi nhân có cảnh là đạo bằng Vô gián duyên: Có 3 câu. 

368 . 

* Pháp phi nhân có cảnh là đạo làm duyên cho pháp phi nhân có cảnh là đạo bằng Cận y 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân (na hetu dhammo) có nhân là đạo (maggahetuka) làm duyên cho pháp 
phi nhân có nhân là đạo bằng Cận y duyên: Có 5 câu. 

* Pháp phi nhân có trưởng là đạo (maggãdhipati) làm duyên cho pháp phi nhân có 
trưởng là đạo bằng Cận y duyên: Có 5 câu. 

* Chư pháp phi nhân có cảnh là đạo (maggãrammana) và phi nhân có trưởng là đạo làm 
duyên cho pháp phi nhân có cảnh là đạo bằng Cận y duyên: Có 3 câu. 

* Chư pháp phi nhân có nhân là đạo và phi nhân có trưởng là đạo làm duyên cho pháp 
phi nhân có nhân là đạo bằng Cận y duyên: Có 5 câu. 

369 . 

Cảnh 9, Trưởng 21, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 17, Hồ tưong 17, Y chỉ 17, Cận 
y 21, Bất ly 17. 

370 . 

Phi Nhân 21, phi Cảnh 21. 

371 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 9. 

372 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề có cảnh là đạo - nhị đề nhân 


TAM ĐÈ SANH TỒN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Uppannattika hetudukam) 

373 . 

Pháp nhân thành sanh tồn ịuppanno hetu dhammo) làm duyên cho pháp nhân sanh tồn 
bằng Nhân duyên: Nhân sanh tồn (uppanno) làm duyên cho nhân tưong ưng 
(sampayutta) bằng Nhân duyên. Sát na tục sinh... 

374 . " 

Pháp nhân thành phi sanh tồn làm duyên cho pháp nhân (hetu) thành sanh tồn 
(uppanno) bằng Cảnh duyên: Nhân phi sanh tồn (anuppannã hetu) làm duyên cho tha 
tâm thông (cetopariyanana) bằng Cảnh duyên: Có 2 câu. 

375 . 

Pháp nhân thành sanh tồn (uppanno hetu dhammo) làm duyên cho pháp nhân thành 
sanh tồn bằng Trưởng duyên: Có 3 câu;... bằng Đồng sanh duyên, bằng Hồ tưong 
duyên, bằng Y chỉ duyên, bằng Cận y duyên, bằng Quả duyên, bằng Quyền duyên, 
bằng Đạo duyên, bằng Tưong ưng duyên, bằng Hiện hữu duyên, bằng Bất ly duyên. 

376 . 

Nhân 1, Cảnh 2, Trưởng 3, Đồng sanh 1, Hỗ tưong 1, Y chỉ 1, Cận y 2, Bất ly 1. 

377 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 2. 


378 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


271 


Nhân duyên có phi Cảnh 1. 

379 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

380 . 

* Pháp phi nhân (na hetu) thành sanh tồn làm duyên cho pháp phi nhân thành sanh tồn 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi sanh tồn (anuppanna) làm duyên cho pháp phi nhân thành 
sanh tồn (uppanna) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành sẽ sanh (uppãdĩ) làm duyên cho pháp phi nhân thành sanh tồn 
ịuppanna) bằng Cảnh duyên. 

381 . 

* Pháp phi nhân thành sanh tồn làm duyên cho pháp phi nhân thành sanh tồn bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi sanh tồn làm duyên cho pháp phi nhân thành sanh tồn bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp phi nhân thành sẽ sanh làm duyên cho pháp phi nhân thành sanh tồn bằng 
Trưởng duyên. 

382 . 

Pháp phi nhân thành sanh tồn làm duyên cho pháp phi nhân thành sanh tồn bằng Đồng 
sanh duyên,... bằng Hồ tưong duyên, bằng Y chỉ duyên. 

383 . 

* Pháp phi nhân thành sanh tồn làm duyên cho pháp phi nhân thành sanh tồn bằng Cận y 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành phi sanh tồn làm duyên cho pháp phi nhân thành sanh tồn bằng 
Cận y duyên. 

* Pháp phi nhân thành sẽ sanh (uppãdĩ) làm duyên cho pháp phi nhân (na hetu) thành 
sanh tồn (uppanna) bằng Cận y duyên. 

384 . 

Cảnh 3, Trưởng 3, Đồng sanh 1, Hồ tưong 1, Y chỉ 1, Cận y 3, Bất ly 1. 

385 . 

Phi Nhân 3, phi Cảnh 3. 

386 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 3. 

387 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Dứt tam đề sanh tồn - nhị đề nhân 


388 . 


TAM ĐÈ QUÁ KHỨ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Atĩtattika hetudukam) 


Pháp nhân hiện tại (paccuppanno hetu dhammo) làm duyên cho pháp nhân hiện tại 
bằng Nhân duyên. 


389 . 




272 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


Pháp nhân quá khứ ịatito hetu dhammo) làm duyên cho pháp nhân hiện tại bằng Cảnh 
duyên: Có 2 câu. 

390 . 

Nhân 1, Cảnh 2, Truởng 3, Đồng sanh 1, Hồ tuơng 1, Y chỉ 1, Cận y 2, Quả 1, Quyền 
1, Đạo 1, Tuong ung 1, Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

391 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 2. 

392 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 1. 

393 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

394 . 

* Pháp phi nhân (na hetu) quá khứ (atĩta) làm duyên cho pháp phi nhân thành hiện tại 
(paccuppanna) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành vị lai (anãgata) làm duyên cho pháp phi nhân thành hiện tại bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành hiện tại làm duyên cho pháp phi nhân thành hiện tại bằng Cảnh 
duyên. 

395 . 

Cảnh 3, Truởng 3, Đồng sanh 1, Hồ tuong 1, Y chỉ 1, Cận y 3, cố huởng 1, Nghiệp 2, 
Quả 1, Quyền 1, Đạo 1, Tuong ung 1, Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

396 . 

Phi Nhân 3, phi Cảnh 3. 

397 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 3. 

398 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Dứt tam đề quá khứ - nhị đề nhân 


TAM ĐÈ CẢNH QUÁ KHỨ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Atĩtãrammanattika hetudukam) 

399 . 

* Pháp nhân thành cảnh quá khứ (atĩtãrammana) liên quan pháp nhân thành cảnh quá 
khứ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh vị lai (anãgatãrammana) liên quan pháp nhân thành cảnh vị lai 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh hiện tại (paccuppannãrammana) liên quan pháp nhân thành 
cảnh hiện tại sanh ra do Nhân duyên. 

400 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

401 . 

Phi Truởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 3, phi Quả 3, phi Bất 
tuơng ung 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuong ung cũng nhu phần liên quan. 

402 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


273 


* Pháp nhân thành cảnh quá khứ làm duyên cho pháp nhân thành cảnh quá khứ bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh vị lai làm duyên cho pháp nhân thành cảnh vị lai bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh hiện tại làm duyên cho pháp nhân thành cảnh hiện tại bằng 
Nhân duyên. 

403 . 

* Pháp nhân thành cảnh quá khứ làm duyên cho pháp nhân thành cảnh quá khứ bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh quá khứ (atĩtãrammana) làm duyên cho pháp nhân thành cảnh 
vị lai (anãgatãrammana) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh quá khứ làm duyên cho pháp nhân thành cảnh hiện tại 
(paccuppannãrammana) bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh vị lai làm duyên cho pháp nhân thành cảnh vị lai bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân thành cảnh hiện tại làm duyên cho pháp nhân thành cảnh hiện tại bằng 
Cảnh duyên: Có 3 câu. 

404 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 7, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 3, Hồ tuơng 3, Y chỉ 3, 
Cận y 3, Bất ly 3. 

405 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

406 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

407 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

408 . 

* Pháp phi nhân thành cảnh quá khứ liên quan pháp phi nhân thành cảnh quá khứ sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành cảnh vị lai liên quan pháp phi nhân thành cảnh vị lai sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành cảnh hiện tại liên quan pháp phi nhân thành cảnh hiện tại sanh ra 
do Nhân duyên. 

409 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Truởng 3, Bất ly 3. 

410 . 

Phi Nhân 3, phi Truởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 3, phi Bất tuơng ung 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

411 . 

* Pháp phi nhân thành cảnh quá khứ (atĩtãrammana) làm duyên cho pháp phi nhân 
thành cảnh quá khứ bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành cảnh vị lai (anãgatãrammana) làm duyên cho pháp phi nhân 
thành cảnh vị lai bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 



274 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... - Nhị đề nhân 


* Pháp phi nhân thành cảnh hiện tại (paccuppannarammana) làm duyên cho pháp phi 
nhân thành cảnh hiện tại bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

412 . 

Cảnh 9, Trưởng 7, Bất ly 3. 

413 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

414 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 9. 

415 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề cảnh quá khứ - nhị đề nhân 


TAM ĐÈ NỘI Bộ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Ajjhattattika hetudukam) 

416 . 

* Pháp nhân thành nội bộ (ajjhatta) liên quan pháp nhân thành nội bộ sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp nhân thành ngoại viện (bahiddhã) liên quan pháp nhân thành ngoại viện sanh ra 
do Nhân duyên. 

417 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

418 . _ 

Phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi Quả 2, phi Bất 
tương ưng 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

419 . 

* Pháp nhân thành nội bộ làm duyên cho pháp nhân thành nội bộ bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành ngoại viện (bahiddhã) làm duyên cho pháp nhân thành ngoại viện 
bằng Nhân duyên. 

420 . 

* Pháp nhân thành nội bộ (ajjhatta) làm duyên cho pháp nhân thành nội bộ bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp nhân thành nội bộ làm duyên cho pháp nhân thành ngoại viện (bahiddhã) bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành ngoại viện làm duyên cho pháp nhân thành ngoại viện bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp nhân thành ngoại viện làm duyên cho pháp nhân thành nội bộ bằng Cảnh duyên. 

421 . 

* Pháp nhân thành nội bộ làm duyên cho pháp nhân thành nội bộ bằng Trưởng duyên. 

* Pháp nhân thành ngoại viện làm duyên cho pháp nhân thành ngoại viện bằng Trưởng 
duyên. 

422 . 

* Pháp nhân thành nội bộ làm duyên cho pháp nhân thành nội bộ bằng Vô gián duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


275 


* Pháp nhân thành ngoại viện làm duyên cho pháp nhân thành ngoại viện bằng Vô gián 
duyên. 

423 . 

Nhân 2, Cảnh 4, Trưởng 2, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 2, Hồ tưong 2, Y chỉ 2, 
Cận y 4, Bất ly 2. 

424 . 

Phi Nhân 4, phi Cảnh 4. 

425 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 2. 

426 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên phân rộng như thế ấy. 

427 . 

Pháp phi nhân thành nội bộ liên quan pháp phi nhân thành nội bộ sanh ra do Nhân 
duyên. 

Pháp phi nhân thành ngoại viện liên quan pháp phi nhân thành ngoại viện sanh ra do 
Nhân duyên. 

428 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

429 . 

Phi Nhân 2, phi Trưởng 2, phi bất tưong ưng (na vippayutta) 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng cũng như phần liên quan. 

430 . 

* Pháp phi nhân thành nội bộ (ajjhatta) làm duyên cho pháp phi nhân thành nội bộ bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành nội bộ làm duyên cho pháp phi nhân thành ngoại viện (bahiddhã) 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành ngoại viện làm duyên cho pháp phi nhân thành ngoại viện bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân thành ngoại viện làm duyên cho pháp phi nhân thành nội bộ bằng Cảnh 
duyên. 

431 . 

Cảnh 4, Trưởng 4, Vô gián 2, Cận y 4, Bất ly 2. 

432 . 

Phi Nhân 4, phi Cảnh 4. 

433 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 4. 

434 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề nội bộ (nội phần) - nhị đề nhân 


435 . 


TAM ĐÈ CẢNH NỘI Bộ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Ajjhattãrammanattika hetudukam) 




276 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề nhân 


* Pháp nhân thành cảnh nội bộ (ajjhattãrammana) liên quan pháp nhân thành cảnh nội 
bộ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh ngoại viện (bahiddhãrammana) liên quan pháp nhân thành cảnh 
ngoại viện sanh ra do Nhân duyên. 

436 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

437 . , 

Phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi cố hưởng 2, phi Quả 2, phi Bất 
tương ưng 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

438 . 

* Pháp nhân thành cảnh nội bộ (ajjhattãrammana) làm duyên cho pháp nhân thành cảnh 
nội bộ bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh ngoại viện (bahiddhãrammana) làm duyên cho pháp nhân thành 
cảnh ngoại viện bằng Nhân duyên. 

439 . 

* Pháp nhân thành cảnh nội bộ làm duyên cho pháp nhân thành cảnh nội bộ bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh nội bộ làm duyên cho pháp nhân thành cảnh ngoại viện bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh ngoại viện làm duyên cho pháp nhân thành cảnh ngoại viện 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân thành cảnh ngoại viện làm duyên cho pháp nhân thành cảnh nội bộ bằng 
Cảnh duyên. 

440 . 

Nhân 2, Cảnh 4, Trưởng 3, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Cận y 4, Bất ly 2. 

441 . 

Phi Nhân 4, phi Cảnh 4. 

442 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 2. 

443 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

444 . 

* Pháp phi nhân (na hetu) thành cảnh nội bộ làm duyên cho pháp phi nhân thành cảnh 
nội bộ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành cảnh ngoại viện làm duyên cho pháp phi nhân thành cảnh ngoại 
viện sanh ra do Nhân duyên. 

445 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

446 . 

Pháp phi nhân thành cảnh nội bộ làm duyên cho pháp phi nhân thành cảnh nội bộ bằng 
Cảnh duyên. 


447 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


277 


Cảnh 4, Trưởng 3, Vô gián 4, Cận y 4, Bất ly 2. 

448 . 

Phi Nhân 4, phi Cảnh 4. 

449 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 4. 

450 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề cảnh nội bộ - nhị đề nhân 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Sanidassanattika hetudukam) 

451 . 

Pháp nhân thành vô kiến vô đối chiếu (anidassana appatỉgha) liên quan pháp nhân 
thành vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

452 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng cũng như phần liên quan. 

453 . 

Pháp nhân thành vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp nhân thành vô kiến vô đối 
chiếu bằng Nhân duyên. 

454 . 

Pháp nhân thành vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp nhân thành vô kiến vô đối 
chiếu bằng Cảnh duyên. 

455 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. Tất cả đều 1. 

Phần vấn đề (pahhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

456 . 

* Pháp phi nhân (na hetu) thành vô kiến hữu đối chiếu ịanidassana sappatigha) liên 
quan pháp phi nhân thành vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành hữu kiến hữu đối chiếu (sanidassana sappatigha) liên quan pháp 
phi nhân thành vô kiến hữu đối chiếu (anidassana sappatỉgha) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân (na hetu) vô kiến vô đối chiếu (anidassana appaịỉgha) liên quan pháp 
phi nhân vô kiến hữu đối chiếu ịanidassana sappatigha) sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân hữu kiến hữu đối chiếu (sanidassana sappatigha) và phi nhân vô 
kiến vô đối chiếu (anidassana appatigha) liên quan pháp phi nhân thành vô kiến hữu 
đối chiếu (anidassana sappatỉgha) sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân vô kiến hữu đối chiếu và phi nhân vô kiến vô đối chiếu liên quan 
pháp phi nhân vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân hữu kiến hữu đối chiếu và phi nhân vô kiến hữu đối chiếu liên 
quan pháp phi nhân vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân hữu kiến hữu đối chiếu, phi nhân vô kiến hữu đối chiếu và phi 
nhân vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi nhân vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên: Có 7 câu. 




278 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... - Nhị đề nhân 


* Pháp phi nhân vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi nhân vô kiến vô đối chiếu sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi nhân vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi nhân vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân hữu kiến hữu đối chiếu và phi nhân vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp 
phi nhân thành vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân vô kiến hữu đối chiếu và phi nhân vô kiến vô đối chiếu liên quan 
pháp phi nhân vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân hữu kiến hữu đối chiếu và phi nhân vô kiến hữu đối chiếu liên 
quan pháp phi nhân vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân hữu kiến hữu đối chiếu và phi nhân vô kiến hữu đối chiếu và phi 
nhân vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi nhân vô kiến vô đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên: Có 7 câu. 

* Pháp phi nhân hữu kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp phi nhân vô kiến hữu đối 
chiếu và phi nhân vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân vô kiến hữu đối chiếu (anidassana sappatỉgha) liên quan pháp phi nhân 
vô kiến hữu đối chiếu và phi nhân vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân vô kiến vô đối chiếu liên quan những pháp phi nhân vô kiến hữu đối 
chiếu và phi nhân vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân hữu kiến hữu đối chiếu và phi nhân vô kiến vô đối chiếu liên quan 
những pháp phi nhân vô kiến hữu đối chiếu và phi nhân vô kiến vô đối chiếu sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân vô kiến hữu đối chiếu và phi nhân vô kiến vô đối chiếu liên quan 
những pháp phi nhân vô kiến hữu đối chiếu và phi nhân vô kiến vô đối chiếu sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân hữu kiến hữu đối chiếu và phi nhân vô kiến hữu đối chiếu liên 
quan những pháp phi nhân vô kiến hữu đối chiếu và phi nhân vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân hữu kiến hữu đối chiếu, phi nhân vô kiến hữu đối chiếu và phi 
nhân vô kiến vô đối chiếu liên quan những pháp phi nhân vô kiến hữu đối chiếu và phi 
nhân vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: Có 7 câu. 

457 . 

Pháp phi nhân vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi nhân vô kiến vô đối chiếu sanh 
ra do Cảnh duyên. 

458 . 

Nhân 21, Cảnh 1, Truởng 21, Bất ly 21. 

459 . 

Phi Nhân 21, phi Cảnh 21. 

460 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 21. 

461 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

462 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


279 


Pháp phi nhân hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp phi nhân vô kiến vô đối 
chiếu bằng Cảnh duyên. 

463 . 

Cảnh 3, Truởng 9, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 21, Cận y 3, Bất ly 25. 

464 . 

Phi Nhân 25, phi Cảnh 21. 

465 . 

Truởng duyên có phi Nhân 9. 

466 . 

Phi Nhân duyên có Truởng 9. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề hữu kiến - nhị đề nhân 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN 

(Kusalattika sahetukadukarỵi) 

467 . 

* Pháp hữu nhân thành thiện ịkusalo sahetuko dhammo) liên quan pháp hữu nhân thành 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu nhân thành bất thiện liên quan pháp hữu nhân thành bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp hữu nhân thành vô ký (abyãkata) liên quan pháp hữu nhân thành vô ký sanh ra 
do Nhân duyên. 

468 . 

Nhân 3, Bất ly 3. 

469 . 

Phi Truởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 
3, phi Bất tuong ung 3. 

470 . 

Nhân duyên có phi Truởng 3. 

471 . 

Phi Truởng duyên có Nhân 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

472 . 

* Pháp hữu nhân thành thiện làm duyên cho pháp hữu nhân thành thiện bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp hữu nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp hữu nhân thành bất thiện bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp hữu nhân thành vô ký (abyãkata) làm duyên cho pháp hữu nhân thành vô ký 
bằng Nhân duyên. 

473 . 

* Pháp hữu nhân (sahetuka) thành thiện làm duyên cho pháp hữu nhân thành thiện bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp hữu nhân thành thiện làm duyên cho pháp hữu nhân thành bất thiện bằng Cảnh 
duyên. 




280 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


* Pháp hữu nhân thành thiện làm duyên cho pháp hữu nhân thành vô ký (abyãkata) bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp hữu nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp hữu nhân thành bất thiện bằng 
Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu nhân thành vô ký làm duyên cho pháp hữu nhân thành vô ký bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

474 . 

Pháp hữu nhân thành thiện làm duyên cho pháp hữu nhân thành thiện bằng Truởng 
duyên. 

475 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 7, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 3, Hồ tuơng 3, Y chỉ 3, 
Cận y 9, Bất ly (avigata) 3. 

476 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 7. 

477 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

478 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

479 . 

* Pháp vô nhân ịahetuka dhamma) thành vô ký liên quan pháp vô nhân thành bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô nhân thành vô ký liên quan pháp vô nhân thành vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô nhân thành vô ký liên quan những pháp vô nhân thành bất thiện và vô nhân 
thành vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

480 . 

Pháp vô nhân thành vô ký liên quan pháp vô nhân thành vô ký sanh ra do Cảnh duyên. 

481 . 

Nhân 3, Cảnh 1, Truởng 1, Bất ly 3. 

482 . 

Pháp vô nhân thành vô ký liên quan pháp vô nhân thành vô ký sanh ra do phi Nhân 
duyên. 

483 . 

* Pháp vô nhân (ahetuka) thành vô ký (abyãkata) liên quan pháp vô nhân thành bất thiện 
sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp vô nhân thành vô ký liên quan pháp vô nhân thành vô ký sanh ra do phi Cảnh 
duyên. 

* Pháp vô nhân thành vô ký liên quan những pháp vô nhân thành bất thiện và vô nhân 
thành vô ký sanh ra do phi Cảnh duyên. 

484 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Truởng 3, phi Ly 3. 

485 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

486 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


281 


487 . 

Pháp vô nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp vô nhân thành vô ký bằng Nhân 
duyên. 

488 . 

* Pháp vô nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp vô nhân thành bất thiện bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp vô nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp vô nhân thành vô ký bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp vô nhân thành vô ký làm duyên cho pháp vô nhân thành vô ký bằng Cảnh duyên. 

* Pháp vô nhân thành vô ký làm duyên cho pháp vô nhân thành bất thiện bằng Cảnh 
duyên. 

489 . 

* Pháp vô nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp vô nhân thành bất thiện bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp vô nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp vô nhân thành vô ký bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp vô nhân thành vô ký làm duyên cho pháp vô nhân thành vô ký bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp vô nhân thành vô ký làm duyên cho pháp vô nhân thành bất thiện bằng Vô gián 
duyên. 

490 . 

Pháp vô nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp vô nhân thành bất thiện bằng Cận y 
duyên. 

491 . 

Nhân 1, Cảnh 4, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 3, Hồ tương 1, Y chỉ 4, Cận y 4. 

492 . 

Phi Nhân 5, phi Cảnh 5, phi Trưởng 5. 

493 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 1. 

494 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề hữu nhân 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN 

(Kusalattika hetusampayuttadukam) 

495 . 

* Pháp tương ưng nhân (hetusampayutta) thành thiện liên quan pháp tương ưng nhân 
thành thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng nhân thành bất thiện liên quan pháp tương ưng nhân thành bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng nhân thành vô ký liên quan pháp tương ưng nhân thành vô ký sanh ra 
do Nhân duyên. 

496 . 


Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 




282 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


497 . 

Phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

498 . 

* Pháp tương ưng nhân thành thiện làm duyên cho pháp tương ưng nhân thành thiện 
bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp tương ưng nhân thành bất 
thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng nhân thành vô ký làm duyên cho pháp tương ưng nhân thành vô ký 
bằng Nhân duyên. 

499 . 

* Pháp tương ưng nhân thành thiện làm duyên cho pháp tương ưng nhân 
(hetusampayutta) thành thiện bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp tương ưng nhân thành bất thiện làm duyên cho pháp tương ưng nhân thành bất 
thiện bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp tương ưng nhân thành vô ký làm duyên cho pháp tương ưng nhân thành vô ký 
bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

500 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 7, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 3, Cận y 3, Bất ly 3. 

501 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

502 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

503 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

504 . 

* Pháp bất tương ưng nhân (hetuvippayutta) thuộc vô ký liên quan pháp bất tương ưng 
nhân thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng nhân thuộc vô ký (abyãkata) liên quan pháp bất tương ưng nhân 
thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng nhân thuộc vô ký liên quan những pháp bất tương ưng nhân thuộc 
bất thiện và bất tương ưng nhân thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

505 . 

Pháp bất tương ưng nhân thuộc vô ký liên quan pháp bất tương ưng nhân thuộc vô ký 
sanh ra do Cảnh duyên. 

506 . 

Nhân 3, Cảnh 1, Trưởng 1, Bất ly 3. 

507 . 

Pháp bất tương ưng nhân thuộc vô ký liên quan pháp bất tương ưng nhân thuộc vô ký 
sanh ra do phi Nhân duyên. 

508 . 

* Pháp bất tương ưng nhân thuộc vô ký liên quan pháp bất tương ưng nhân thuộc bất 
thiện sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp bất tương ưng nhân thuộc vô ký liên quan pháp bất tương ưng nhân thuộc vô ký 
sanh ra do phi Cảnh duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sir cả Tịnh Sự 


283 


* Pháp bất tương ưng nhân thuộc vô ký (abyãkato hetuvippayutto dhammo) liên quan 
những pháp bất tương ưng nhân thuộc bất thiện và bất tương ưng nhân thuộc vô ký 
sanh ra do phi Cảnh duyên. 

509 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

510 . 

Pháp bất tương ưng nhân thuộc bất thiện làm duyên cho pháp bất tương ưng nhân 
thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

511 . 

* Pháp bất tương ưng nhân thuộc bất thiện làm duyên cho pháp bất tương ưng nhân 
thuộc bất thiện bằng Cảnh duyên (Ãrammanapaccayo). 

* Pháp bất tương ưng nhân thuộc bất thiện làm duyên cho pháp bất tương ưng nhân 
thuộc vô ký bằng Cảnh duyên. 

* Pháp bất tương ưng nhân thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất tương ưng nhân thuộc 
vô ký bằng Cảnh duyên. 

* Pháp bất tương ưng nhân thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất tương ưng nhân thuộc 
bất thiện bằng Cảnh duyên. 

512 . 

* Pháp bất tương ưng nhân thuộc bất thiện làm duyên cho pháp bất tương ưng nhân 
thuộc bất thiện bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất tương ưng nhân thuộc bất thiện làm duyên cho pháp bất tương ưng nhân 
thuộc vô ký bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất tương ưng nhân thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất tương ưng nhân thuộc 
vô ký bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất tương ưng nhân thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất tương ưng nhân thuộc 
bất thiện bằng Vô gián duyên. 

513 . 

Nhân 1, Cảnh 4, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 3, Hỗ tương 1, Y chỉ 4, Cận y 4, 
Bất ly 4. 

514 . 

Phi Nhân 5, phi Cảnh 5. 

515 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 1. 

516 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề tương ưng nhân 


517 . 


* 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN 

(Kusalattika hetusahetukadukam) 


Pháp nhân hữu nhân thuộc thiện (kusalo hetu ceva sahetuko ca dhammo) liên quan 
pháp nhân hữu nhân thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 




284 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


* Pháp nhân hữu nhân thuộc bất thiện liên quan pháp nhân hữu nhân thuộc bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân hữu nhân thuộc vô ký liên quan pháp nhân hữu nhân thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

518 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

519 . " 

Phi Truởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi cố huởng 3, phi Quả 3, phi Bất 
tuơng ung 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

520 . 

* Pháp nhân hữu nhân thuộc thiện làm duyên cho pháp nhân hữu nhân thuộc thiện bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp nhân hữu nhân thuộc bất thiện làm duyên cho pháp nhân hữu nhân thuộc bất 
thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân hữu nhân thuộc vô ký làm duyên cho pháp nhân hữu nhân thuộc vô ký bằng 
Nhân duyên. 

521 . 

* Pháp nhân hữu nhân thuộc thiện làm duyên cho pháp nhân hữu nhân thuộc thiện bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp nhân hữu nhân thuộc thiện làm duyên cho pháp nhân hữu nhân thuộc bất thiện 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân hữu nhân thuộc thiện làm duyên cho pháp nhân hữu nhân thuộc vô ký bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp nhân hữu nhân thuộc bất thiện (akusalo hetu ceva sahetuko ca dhammo) làm 
duyên cho pháp nhân hữu nhân thuộc bất thiện bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân hữu nhân thuộc vô ký làm duyên cho pháp nhân hữu nhân thuộc vô ký bằng 
Cảnh duyên: Có 3 câu. 

522 . 

Pháp nhân hữu nhân thuộc thiện làm duyên cho pháp nhân hữu nhân thuộc thiện bằng 
Trưởng duyên: Có 3 câu. 

523 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 7, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 3, Cận y 9, Bất ly 3. 

524 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

525 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

526 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

527 . 

* Pháp hữu nhân phi nhân thuộc thiện (kusalo samhetuko ceva na ca he tu dhammo) liên 
quan pháp hữu nhân phi nhân thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu nhân phi nhân thuộc bất thiện liên quan pháp hữu nhân phi nhân thuộc bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


285 


* Pháp hữu nhân phi nhân thuộc vô ký liên quan pháp hữu nhân phi nhân thuộc vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

528 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

529 . 

Phi Truởng 3, phi Tiền sanh 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

530 . 

* Pháp hữu nhân phi nhân thuộc thiện làm duyên cho pháp hữu nhân phi nhân thuộc 
thiện bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu nhân phi nhân thuộc bất thiện làm duyên cho pháp hữu nhân phi nhân thuộc 
bất thiện bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu nhân phi nhân thuộc vô ký (abyakato sahetuko ceva na ca hetu dhammo) 
làm duyên cho pháp hữu nhân phi nhân thuộc vô ký bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

531 . 

Cảnh 9, Truởng 7, Vô gián 5, Đồng sanh 3, Cận y 9, Bất ly 3. 

532 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

533 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 9. 

534 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề nhân hữu nhân 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 

(Kusalattika hetuhetusampayuttadukam) 

535 . 

* Pháp nhân tuơng ung nhân thuộc thiện (kusalo hetu ceva hetusampayutto ca dhammo) 
liên quan pháp nhân tuơng ung nhân thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân tuơng ung nhân thuộc bất thiện liên quan pháp nhân tuơng ung nhân thuộc 
bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân tuơng ung nhân thuộc vô ký liên quan pháp nhân tuơng ung nhân thuộc vô 
ký sanh ra do Nhân duyên. 

536 . 

Nhân 3, Bất ly 3. 

537 . 

Phi Truởng 3. 

538 . 

Nhân duyên có phi Truởng 3. 

539 . 

Phi Truởng duyên có Nhân 3. 

Phần đồng sanh hay phần tuơng ung nhu phần liên quan. 

540 . 




286 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


* Pháp nhân tương ưng nhân thuộc thiện (kusalo hetuceva hetusampayutto ca dhammo) 
làm duyên cho pháp nhân tương ưng nhân thuộc thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân tương ưng nhân (hetuceva hetusampayutto ca) thuộc bất thiện làm duyên 
cho pháp nhân tương ưng nhân thuộc bất thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân tương ưng nhân thuộc vô ký làm duyên cho pháp nhân tương ưng nhân 
thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

541 . 

Pháp nhân tương ưng nhân thuộc thiện làm duyên cho pháp nhân tương ưng nhân 
thuộc thiện bằng Cảnh duyên. 

542 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 7, Vô gián 5, Cận y 9, Bất ly 3. 

543 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

544 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

545 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

546 . 

* Pháp tương ưng nhân phi nhân thuộc thiện (kusalo hetu sampayutto ca na ca hetu 
dhammo) liên quan pháp tương ưng nhân phi nhân thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng nhân phi nhân thuộc bất thiện liên quan pháp tương ưng nhân phi 
nhân thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng nhân phi nhân thuộc vô ký liên quan pháp tương ưng nhân phi nhân 
thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

547 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

548 . 

Phi Trưởng 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

549 . 

* Pháp tương ưng nhân phi nhân thuộc thiện làm duyên cho pháp tương ưng nhân phi 
nhân thuộc thiện bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp tương ưng nhân phi nhân thuộc bất thiện làm duyên cho pháp tương ưng nhân 
phi nhân thuộc bất thiện bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp tương ưng nhân phi nhân thuộc vô ký làm duyên cho pháp tương ưng nhân phi 
nhân thuộc vô ký (abỵãkato hetu sampayutto ceva ca na ca dhammo) bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

550 . 

Cảnh 9, Trưởng 7, Vô gián 5, Đồng sanh 3, Cận y 9, Bất ly 3. 

551 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

552 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 9. 

553 . 


Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 



Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


287 


Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề nhân tương ưng nhân 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 

(Kusalattika na hetu sahetukadukam) 

554 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân thuộc thiện ịkusalo na hetu sahetuko dhammo) liên quan pháp 
phi nhân hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân hữu nhân thuộc bất thiện liên quan pháp phi nhân hữu nhân thuộc bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân hữu nhân thuộc vô ký hên quan pháp phi nhân hữu nhân thuộc vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

555 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

556 . 

Phi Trưởng 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng cũng như phần liên quan. 

557 . 

* Pháp phi nhân hữu nhân thuộc thiện làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân thuộc 
thiện bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân hữu nhân thuộc bất thiện làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân thuộc 
bất thiện bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân hữu nhân thuộc vô ký (abyãkato na hetu sahetuko dhammo) làm duyên 
cho pháp phi nhân hữu nhân thuộc vô ký bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

558 . 

Cảnh 9, Trưởng 7, Vô gián 7, Cận y 9, Bất ly 3. 

559 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

560 . 

Cảnh duyên có phi Nhân 9. 

561 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 9. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

562 . 

Pháp phi nhân hữu nhân thuộc vô ký (na hetu sahetuka) hên quan pháp phi nhân hữu 
nhân thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

563 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

564 . 

Phi Nhân 1, phi Ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng cũng như phần liên quan. 

565 . 

Pháp phi nhân vô nhân (na hetu ahetuko) thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi nhân vô 
nhân thuộc vô ký bằng Cảnh duyên. 


566 . 




288 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


Cảnh 1, Trưởng 1, Bất ly 1. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề phi nhân hữu nhân 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU DUYÊN 

(Kusalattika sappaccayadukam) 

567 . 

* Pháp hữu duyên (sappaccaya) thuộc thiện liên quan pháp hữu duyên thuộc thiện sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu duyên thuộc vô ký liên quan pháp hữu duyên thuộc thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp hữu duyên (sappaccaya) thuộc thiện và hữu duyên thuộc vô ký liên quan 
pháp hữu duyên thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu duyên thuộc bất thiện liên quan pháp hữu duyên thuộc bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu duyên thuộc vô ký liên quan pháp hữu duyên thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp hữu duyên thuộc vô ký liên quan những pháp hữu duyên thuộc thiện và hữu 
duyên thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu duyên thuộc vô ký liên quan những pháp hữu duyên thuộc bất thiện và hữu 
duyên thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

568 . 

* Pháp hữu duyên thuộc thiện liên quan pháp hữu duyên thuộc thiện sanh ra do Cảnh 
duyên. 

* Pháp hữu duyên thuộc bất thiện liên quan pháp hữu duyên thuộc bất thiện sanh ra do 
Cảnh duyên. 

* Pháp hữu duyên thuộc vô ký liên quan pháp hữu duyên thuộc vô ký sanh ra do Cảnh 
duyên. 

569 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 9, Bất ly 9. 

570 . 

* Pháp hữu duyên thuộc bất thiện liên quan pháp hữu duyên thuộc bất thiện sanh ra do 
phi Nhân duyên. 

* Pháp hữu duyên thuộc vô ký liên quan pháp hữu duyên thuộc vô ký sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

571 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 5, phi Trưởng 9, phi Ly 5. 

572 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 5. 

573 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng cũng như phần liên quan. 

574 . 

* Pháp hữu duyên thuộc thiện làm duyên cho pháp hữu duyên thuộc thiện bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


289 


* Pháp hữu duyên thuộc bất thiện làm duyên cho pháp hữu duyên thuộc bất thiện bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu duyên thuộc vô ký (abyãkata sappaccayo dhammo) làm duyên cho pháp 
hữu duyên thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

575 . 

* Pháp hữu duyên thuộc thiện làm duyên cho pháp hữu duyên thuộc thiện bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu duyên thuộc bất thiện làm duyên cho pháp hữu duyên thuộc bất thiện bằng 
Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu duyên thuộc vô ký làm duyên cho pháp hữu duyên thuộc vô ký bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

576 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Truởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Cận y 9, Bất ly 13. 

577 . 

Phi Nhân 15, phi Cảnh 15. 

578 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 7. 

579 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 2. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề hữu duyên 


580 . 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU VI 

(Kusalattika sahkhatadukam) 


Pháp hữu vi (sankhata) thành thiện liên quan pháp hữu vi thành thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 


Cũng nhu nhị đề hữu duyên (sappaccayadukasadisam). 

Dứt tam đề thiện - nhị đề hữu vi 


581 . 

* 

* 

* 

* 

* 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐỀ HỮU KIÉN 

(Kusalattika sanidassanadukam) 

Pháp vô kiến (anidassana) thuộc thiện liên quan pháp vô kiến thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

Pháp vô kiến thuộc bất thiện liên quan pháp vô kiến thuộc bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

Pháp vô kiến (anidassana) thuộc vô ký liên quan pháp vô kiến thuộc vô ký sanh ra 
do Nhân duyên. 

Pháp vô kiến thuộc vô ký liên quan những pháp vô kiến thuộc thiện và vô kiến thuộc 
vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp vô kiến thuộc vô ký liên quan những pháp vô kiến thuộc bất thiện và vô kiến 
thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 


582 . 





290 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


* Pháp vô kiến thuộc thiện liên quan pháp vô kiến thuộc thiện sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp vô kiến thuộc bất thiện liên quan pháp vô kiến thuộc bất thiện sanh ra do Cảnh 
duyên. 

* Pháp vô kiến thuộc vô ký liên quan pháp vô kiến thuộc vô ký sanh ra do Cảnh duyên. 

583 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

584 . 

* Pháp vô kiến thuộc bất thiện liên quan pháp vô kiến thuộc bất thiện sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

* Pháp vô kiến thuộc vô ký liên quan pháp vô kiến thuộc vô ký sanh ra do phi Nhân 
duyên. 

585 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 5, phi Truởng 9, phi Ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

586 . 

* Pháp vô kiến (anidassana) thuộc thiện làm duyên cho pháp vô kiến thuộc thiện bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô kiến thuộc bất thiện làm duyên cho pháp vô kiến thuộc bất thiện bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô kiến thuộc vô ký làm duyên cho pháp vô kiến thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

587 . 

* Pháp vô kiến thuộc thiện làm duyên cho pháp vô kiến thuộc thiện bằng Cảnh duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp vô kiến thuộc bất thiện làm duyên cho pháp vô kiến thuộc bất thiện bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô kiến thuộc vô ký làm duyên cho pháp vô kiến thuộc vô ký bằng Cảnh duyên: 
Có 3 câu. 

588 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Truởng 10, Vô gián 7, Cận y 9, Bất ly 17. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề hữu kiến 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIỂU 

(Kusalattỉka sappatỉghadukam) 

589 . 

Pháp hữu đối chiếu (sappatigha) thuộc vô ký liên quan pháp hữu đối chiếu thuộc vô 
ký sanh ra do Nhân duyên. 

590 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

591 . 

* 


Pháp vô đối chiếu (appatỉgha) thuộc thiện liên quan pháp vô đối chiếu thuộc thiện 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


291 


* Pháp vô đối chiếu thuộc bất thiện liên quan pháp vô đối chiếu thuộc bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô đối chiếu thuộc vô ký liên quan pháp vô đối chiếu thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp vô đối chiếu thuộc vô ký liên quan những pháp vô đối chiếu thuộc thiện và vô 
đối chiếu thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô đối chiếu thuộc vô ký liên quan những pháp vô đối chiếu thuộc bất thiện và 
vô đối chiếu thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

592 . 

* Pháp vô đối chiếu (appatỉgha) thuộc thiện liên quan pháp vô đối chiếu thuộc thiện 
sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp vô đối chiếu thuộc bất thiện liên quan pháp vô đối chiếu thuộc bất thiện sanh ra 
do Cảnh duyên. 

* Pháp vô đối chiếu thuộc vô ký liên quan pháp vô đối chiếu thuộc vô ký sanh ra do 
Cảnh duyên. 

593 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Truởng 9, Bất ly 9. 

594 . 

* Pháp vô đối chiếu (appatigha) thuộc bất thiện liên quan pháp vô đối chiếu thuộc bất 
thiện sanh ra do phi Nhân duyên. 

* Pháp vô đối chiếu thuộc vô ký liên quan pháp vô đối chiếu thuộc vô ký sanh ra do 
phi Nhân duyên. 

595 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 5, phi Truởng 9, phi Ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

596 . 

* Pháp vô đối chiếu thuộc thiện làm duyên cho pháp vô đối chiếu thuộc thiện bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô đối chiếu thuộc bất thiện làm duyên cho pháp vô đối chiếu thuộc bất thiện 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô đối chiếu thuộc vô ký làm duyên cho pháp vô đối chiếu thuộc vô ký bằng 
Nhân duyên. 

597 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Truởng 10, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề hữu đoi chiếu 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ SẮC 

(Kusalattika rũpidukam) 

598 . 

Pháp sắc (rũpĩ) thuộc vô ký liên quan pháp sắc thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

599 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

600 . 




292 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


* Pháp phi sắc (arủpĩ) thuộc thiện liên quan pháp phi sắc thuộc thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi sắc thuộc bất thiện liên quan pháp phi sắc thuộc bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi sắc (arũpĩ) thuộc vô ký liên quan pháp phi sắc thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

601 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

602 . 

Phi Nhân 2, phi Truởng 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

603 . 

* Pháp phi sắc thuộc thiện làm duyên cho pháp phi sắc thuộc thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi sắc thuộc bất thiện làm duyên cho pháp phi sắc thuộc bất thiện bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp phi sắc thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi sắc thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

604 . 

* Pháp phi sắc thuộc thiện làm duyên cho pháp phi sắc thuộc thiện bằng Cảnh duyên; 
có 3 câu. 

* Pháp phi sắc thuộc bất thiện làm duyên cho pháp phi sắc thuộc bất thiện bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi sắc thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi sắc thuộc vô ký bằng Cảnh duyên: 
Có 3 câu. 

605 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 7, Bất ly 3. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề sắc 


606 . 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HIỆP THÉ 

(Kusalattika lokiyadukam) 

Pháp hiệp thế ịlokiya dhamma) thuộc thiện liên quan pháp hiệp thế thuộc thiện sanh 
ra do Nhân duyên. 

Pháp hiệp thế thuộc vô ký liên quan pháp hiệp thế thuộc thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

Pháp hiệp thế thuộc thiện và pháp hiệp thế thuộc vô ký liên quan pháp hiệp thế thuộc 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp hiệp thế (lokiya) thuộc bất thiện liên quan pháp hiệp thế thuộc bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

Pháp hiệp thế thuộc vô ký liên quan pháp hiệp thế thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

Pháp hiệp thế thuộc vô ký liên quan pháp hiệp thế thuộc thiện và hiệp thế thuộc vô 
ký sanh ra do Nhân duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


293 


* Pháp hiệp thế thuộc vô ký liên quan những pháp hiệp thế thuộc bất thiện và hiệp thế 
thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

607 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 3. 

608 . 

* Pháp hiệp thế thuộc bất thiện liên quan pháp hiệp thế thuộc bất thiện sanh ra do phi 
Nhân duyên. 

* Pháp hiệp thế thuộc vô ký liên quan pháp hiệp thế thuộc vô ký sanh ra do phi Nhân 
duyên. 

609 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 5, phi Truởng 9, phi Ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

610 . 

* Pháp hiệp thế thành thiện làm duyên cho pháp hiệp thế thành thiện bằng Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp hiệp thế thành bất thiện làm duyên cho pháp hiệp thế thành bất thiện bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hiệp thế thành vô ký làm duyên cho pháp hiệp thế thành vô ký bằng Nhân 
duyên. 

611 . 

* Pháp hiệp thế thành thiện làm duyên cho pháp hiệp thế thành thiện bằng Cảnh duyên. 

* Pháp hiệp thế thành bất thiện làm duyên cho pháp hiệp thế thành bất thiện bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hiệp thế thành vô ký làm duyên cho pháp hiệp thế thành vô ký bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

612 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Truởng 9, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

613 . 

* Pháp siêu thế (lokuttara) thuộc thiện liên quan pháp siêu thế thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp siêu thế thuộc vô ký liên quan pháp siêu thế thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

614 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Truởng 2, Bất ly 2. 

615 . 

Phi Truởng 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

616 . 

* Pháp siêu thế thuộc thiện làm duyên cho pháp siêu thế thuộc thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp siêu thế thuộc vô ký làm duyên cho pháp siêu thế thuộc vô ký bằng Nhân 
duyên. 

617 . 

* Pháp siêu thế thuộc vô ký làm duyên cho pháp siêu thế thuộc vô ký bằng Cảnh 
duyên. 



294 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


* Pháp siêu thế thuộc vô ký làm duyên cho pháp siêu thế thuộc thiện bằng Cảnh duyên. 

618 . 

* Pháp siêu thế thuộc thiện làm duyên cho pháp siêu thế thuộc thiện bằng Truởng 
duyên. 

* Pháp siêu thế thuộc vô ký làm duyên cho pháp siêu thế thuộc vô ký bằng Truởng 
duyên. 

* Pháp siêu thế thuộc vô ký làm duyên cho pháp siêu thế thuộc thiện bằng Truởng 
duyên. 

619 . 

* Pháp siêu thế thuộc thiện làm duyên cho pháp siêu thế thuộc vô ký bằng Vô gián 
duyên. 

* Pháp siêu thế thuộc vô ký làm duyên cho pháp siêu thế thuộc vô ký bằng Vô gián 
duyên. 

620 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Truởng 3, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 2, Hồ tuơng 2, Y chỉ 2, 
Cận y 4, Bất ly 2. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề hiệp thế 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG 
(Kusalattika kenacivinneyyadukam) 

621 . 

* Pháp có tâm biết đặng (kenaciviũneyya) thuộc thiện liên quan pháp có tâm biết đặng 
thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp có tâm biết đặng thuộc vô ký liên quan pháp có tâm biết đặng thuộc thiện sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp có tâm biết đặng thuộc thiện và có tâm biết đặng thuộc vô ký liên quan 
pháp có tâm biết đặng thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp có tâm biết đặng thuộc bất thiện liên quan pháp có tâm biết đặng thuộc bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp có tâm biết đặng thuộc vô ký liên quan pháp có tâm biết đặng thuộc vô ký sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp có tâm biết đặng thuộc vô ký liên quan những pháp có tâm biết đặng thuộc 
thiện và pháp có tâm biết đặng thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp có tâm biết đặng thuộc vô ký liên quan những pháp có tâm biết đặng thuộc bất 
thiện và pháp có tâm biết đặng thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

622 . 

* Pháp có tâm biết đặng thuộc thiện liên quan pháp có tâm biết đặng thuộc thiện sanh 
ra do Cảnh duyên. 

* Pháp có tâm biết đặng thuộc bất thiện liên quan pháp có tâm biết đặng thuộc bất thiện 
sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp có tâm biết đặng thuộc vô ký liên quan pháp có tâm biết đặng thuộc vô ký sanh 
ra do Cảnh duyên. 

623 . 


Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


295 


624 . 

Pháp có tâm biết đặng thuộc bất thiện liên quan pháp có tâm biết đặng thuộc bất thiện 
sanh ra do phi Nhân duyên (na Hetupaccayo). 

625 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 5, phi Truởng 9, phi Ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

626 . 

* Pháp có tâm biết đặng (kenacivinneyya) thuộc thiện làm duyên cho pháp có tâm biết 
đặng thuộc thiện bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp có tâm biết đặng thuộc bất thiện làm duyên cho pháp có tâm biết đặng thuộc bất 
thiện bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp có tâm biết đặng thuộc vô ký làm duyên cho pháp có tâm biết đặng thuộc vô ký 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

627 . 

Pháp có tâm biết đặng thuộc thiện làm duyên cho pháp có tâm biết đặng thuộc thiện 
bằng Cảnh duyên. 

628 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

629 . 

Pháp có tâm không biết đặng thuộc thiện liên quan (paticca) pháp có tâm không biết 
đặng (kenaci na vinneyya) thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

Nhu nhị đề có tâm biết đặng (kenacivỉnneyyadukasadisam). 

Dứt tam đề thiện - nhị đề có tâm biết đặng 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ LẬU 

(Kusalattika ãsavadukam) 

630 . 

Pháp lậu thuộc bất thiện (akusalo asãvo dhammo) liên quan pháp lậu thuộc bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

631 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh, tuơng ung hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

632 . 

* Pháp phi lậu thuộc thiện (kusalo no asãvo) liên quan pháp phi lậu thuộc thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu thuộc vô ký liên quan pháp phi lậu thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu thuộc thiện và phi lậu thuộc vô ký liên quan pháp phi lậu thuộc thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu (no asãva) thuộc bất thiện liên quan pháp phi lậu thuộc bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi lậu thuộc vô ký (abỵãkata) liên quan pháp phi lậu thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 




296 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


* Pháp phi lậu thuộc vô ký liên quan những pháp phi lậu thuộc thiện và phi lậu thuộc 
vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu thuộc vô ký liên quan những pháp phi lậu thuộc bất thiện và phi lậu 
thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

633 . 

* Pháp phi lậu (no asãvo) thuộc thiện liên quan pháp phi lậu thuộc thiện sanh ra do 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi lậu thuộc bất thiện liên quan pháp phi lậu thuộc bất thiện sanh ra do Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi lậu thuộc vô ký liên quan những pháp phi lậu thuộc vô ký sanh ra do Cảnh 
duyên. 

634 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Truởng 9, Bất ly 9. 

635 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Truởng 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

636 . 

* Pháp phi lậu thuộc thiện làm duyên cho pháp phi lậu thuộc thiện bằng Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp phi lậu thuộc bất thiện làm duyên cho pháp phi lậu thuộc bất thiện bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi lậu thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

637 . 

Pháp phi lậu thuộc thiện làm duyên cho pháp phi lậu thuộc thiện bằng Cảnh duyên. 

638 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Truởng 10, Bất ly 13. 

Phần vấn đề (pahhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề lậu 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ CẢNH LẬU 

(Kusalattika sãsavadukam) 

639 . 

* Pháp cảnh lậu ịsãsava) thuộc thiện liên quan pháp cảnh lậu thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh lậu thuộc bất thiện liên quan pháp cảnh lậu thuộc bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh lậu thuộc vô ký liên quan pháp cảnh lậu thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp cảnh lậu thuộc vô ký liên quan những pháp cảnh lậu thuộc thiện và cảnh lậu 
thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp cảnh lậu thuộc vô ký liên quan những pháp cảnh lậu thuộc bất thiện và cảnh lậu 
thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

640 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 


641 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


297 


Phi Nhân 2, phi Cảnh 5, phi Trưởng 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

642 . 

* Pháp cảnh lậu thuộc thiện làm duyên cho pháp cảnh lậu thuộc thiện bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh lậu thuộc bất thiện làm duyên cho pháp cảnh lậu thuộc bất thiện bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp cảnh lậu thuộc vô ký bằng Nhân 
duyên. 

643 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

644 . 

* Pháp phi cảnh lậu (anãsava) thuộc thiện liên quan pháp phi cảnh lậu thuộc thiện sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi cảnh lậu thuộc vô ký liên quan pháp phi cảnh lậu thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

645 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

646 . 

* Pháp phi cảnh lậu (anasava) thuộc thiện làm duyên cho pháp phi cảnh lậu thuộc thiện 
bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi cảnh lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi cảnh lậu thuộc vô ký 
(abyãkata) bằng Nhân duyên. 

647 . 

* Pháp phi cảnh lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi cảnh lậu thuộc vô ký bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi cảnh lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi cảnh lậu thuộc thiện bằng 
Cảnh duyên. 

648 . 

* Pháp phi cảnh lậu thuộc thiện làm duyên cho pháp phi cảnh lậu thuộc thiện bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp phi cảnh lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi cảnh lậu thuộc vô ký bằng 
Trưởng duyên. 

* Pháp phi cảnh lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi cảnh lậu thuộc bất thiện bằng 
Trưởng duyên. 

649 . 

* Pháp phi cảnh lậu thuộc thiện làm duyên cho pháp phi cảnh lậu thuộc vô ký bằng Vô 
gián duyên. 

* Pháp phi cảnh lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi cảnh lậu thuộc vô ký bằng Vô 
gián duyên. 

650 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Trưởng 3, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 2, Hồ tương 2, Y chỉ 2, 
Cận y 4, Bất ly 2. 



298 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề cảnh lậu 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG LẬU 

(Kusalattika ãsavasampayuttadukam) 

651 . 

Pháp tưong ưng lậu (ãsavasampayutta) thuộc bất thiện liên quan pháp tưong ưng lậu 
thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

652 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh (sahajãtavãra), phần tưong ưng (sampayuttavãra) hay phần vấn đề 
(pahhãvãra) tất cả đều 1. 

653 . 

* Pháp bất tuông ưng lậu (ãsavavippayutta) thuộc thiện hên quan pháp bất tuông ưng 
lậu thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tuông ưng lậu thuộc vô ký (abyãkata) liên quan pháp bất tưong ưng lậu thuộc 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp bất tưong ưng lậu thuộc thiện và bất tưong ưng lậu thuộc vô ký liên quan 
pháp bất tưong ưng lậu thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tưong ưng lậu thuộc vô ký liên quan pháp bất tưong ưng lậu thuộc bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tưong ưng lậu thuộc vô ký liên quan pháp bất tưong ưng lậu thuộc vô ký sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tưong ưng lậu thuộc vô ký liên quan những pháp bất tưong ưng lậu thuộc 
thiện và bất tưong ưng lậu thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tưong ưng lậu thuộc vô ký liên quan những pháp bất tưong ưng lậu thuộc bất 
thiện và bất tưong ưng lậu thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

654 . 

Nhân 7, Cảnh 2, Trưởng 7, Bất ly 7. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng cũng như phần liên quan. 

655 . 

* Pháp bất tưong ưng lậu thuộc thiện làm duyên cho pháp bất tưong ưng lậu thuộc thiện 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất tưong ưng lậu thuộc bất thiện làm duyên cho pháp bất tưong ưng lậu thuộc 
vô ký bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất tuông ưng lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất tuông ưng lậu thuộc vô 
ký bằng Nhân duyên. 

656 . 

Nhân 5, Cảnh 9, Trưởng 5, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề tương ưng lậu 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


299 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẬU 

(Kusalattika ãsavasãvadukam) 

657 . 

Pháp lậu cảnh lậu (ãsavo ceva sãvavoca) thuộc bất thiện liên quan pháp lậu cảnh lậu 
thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

658 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Phần đồng sanh, phần tuơng ung hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

659 . 

* Pháp cảnh lậu phi lậu (sã savoceva no ca asãvo) thuộc thiện liên quan pháp cảnh lậu 
phi lậu thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh lậu phi lậu thuộc bất thiện liên quan pháp cảnh lậu phi lậu thuộc bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh lậu phi lậu thuộc vô ký liên quan pháp cảnh lậu phi lậu thuộc vô ký sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp cảnh lậu phi lậu thuộc vô ký liên quan những pháp cảnh lậu phi lậu thuộc thiện 
và cảnh lậu phi lậu thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp cảnh lậu phi lậu thuộc vô ký liên quan những pháp cảnh lậu phi lậu thuộc bất 
thiện và cảnh lậu phi lậu thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

660 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Truởng 9, Bất ly 9. 

Phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan (patỉccavãra). 

661 . 

* Pháp cảnh lậu phi lậu thuộc thiện làm duyên cho pháp cảnh lậu phi lậu thuộc thiện 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh lậu phi lậu thuộc bất thiện làm duyên cho pháp cảnh lậu phi lậu thuộc bất 
thiện bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh lậu phi lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp cảnh lậu phi lậu thuộc vô ký 
bằng Nhân duyên. 

662 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Truởng 9, Bất ly 13. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề lậu cảnh lậu 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU 

(Kusalattika ãsava ãsavasampayuttadukam) 

663 . 

Pháp lậu tuơng ung lậu (ãsavo ceva ãsava sampayutto ca) thuộc bất thiện liên quan 
pháp lậu tuơng ung lậu thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

664 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh, tuơng ung hay phần vấn đề tất cả đều 1 (sabbattha ekam). 

665 . 




300 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


Pháp tương ưng lậu phi lậu (asavasampayutto ceva no ca asavo) thuộc bất thiện liên 
quan pháp tương ưng lậu phi lậu thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

666 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh, tương ưng hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề lậu tương ưng lậu 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU CẢNH LẬU 

(Kusalattika ãsavavippayuttasãsavadukam) 

667 . 

* Pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu ịãsava vippayutto sãsavo) thuộc thiện liên quan pháp 
bất tương ưng lậu cảnh lậu thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu thuộc vô ký liên quan pháp bất tương ưng lậu cảnh 
lậu thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu thuộc vô ký liên quan pháp bất tương ưng lậu cảnh 
lậu thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu ịãsavavippayutto sãsavo ca) thuộc vô ký liên quan 
pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu thuộc thiện và bất tương ưng lậu cảnh lậu thuộc vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu thuộc vô ký liên quan những pháp bất tương ưng lậu 
cảnh lậu thuộc bất thiện và bất tương ưng lậu cảnh lậu thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

668 . 

Nhân 7, Cảnh 2, Bất ly 9. 

Phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan (patỉccavãra). 

669 . 

* Pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu (ãsavavippayutta sãsava) thuộc thiện làm duyên cho 
pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu thuộc thiện bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu thuộc bất thiện làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu 
cảnh lậu thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu 
cảnh lậu thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

670 . 

Nhân 5, Cảnh 9, Trưởng 4, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

671 . 

* Pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu (ãsavavippayutta asãsava) thuộc thiện liên quan 
pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc vô ký liên quan pháp bất tương ưng lậu phi 
cảnh lậu thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

672 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan (paticcavãrasadicã). 

673 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sir cả Tịnh Sự 


301 


* Pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu (ãsavavippayutta ãsasava) thuộc thiện làm duyên 
cho pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất tương ưng 
lậu phi cảnh lậu thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

674 . 

* Pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất tương ưng 
lậu phi cảnh lậu thuộc vô ký bằng Cảnh duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất tương ưng 
lậu phi cảnh lậu thuộc thiện bằng Cảnh duyên. 

675 . 

* Pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc thiện làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu 
phi cảnh lậu thuộc thiện bằng Trưởng duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất tương ưng 
lậu phi cảnh lậu thuộc vô ký bằng Trưởng duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất tương ưng 
lậu phi cảnh lậu thuộc thiện bằng Trưởng duyên. 

676 . 

* Pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc thiện làm duyên cho pháp bất tương ưng lậu 
phi cảnh lậu thuộc vô ký bằng Vô gián duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất tương ưng 
lậu phi cảnh lậu thuộc vô ký bằng Vô gián duyên. 

677 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Trưởng 3, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 2, Hồ tương 2, Y chỉ 2, 
Cận y 4, Bất ly 2. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu 


678 . 

* 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU 

(Kusalattika chagocchakadukam) 

... Liên quan pháp triền (sannoịana) thuộc bất thiện,... phược (gantha) bất thiện,... bộc 
(ogha),... phối (yoga),... cái (nỉvarana)... 

Pháp phi khinh thị (no parãmãsa) thuộc thiện liên quan pháp phi khinh thị thuộc thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 


Như nhị đề chùm lậu (ãsavagocchakasadỉsam). 

* Tà kiến (dỉtthỉ) không sanh do liên quan tà kiến. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề chùm sáu (chagocchaka) 


679 . 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU CẢNH 

(Kusalattika sãrammanadukam) 


* Pháp hữu cảnh (sarammana) thuộc thiện liên quan pháp hữu cảnh thuộc thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 





302 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


* Pháp hữu cảnh thuộc bất thiện liên quan pháp hữu cảnh thuộc bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp hữu cảnh thuộc vô ký liên quan pháp hữu cảnh thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

680 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

681 . 

* Pháp hữu cảnh thuộc thiện làm duyên cho pháp hữu cảnh thuộc thiện bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp hữu cảnh thuộc bất thiện làm duyên cho pháp hữu cảnh thuộc bất thiện bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp hữu cảnh thuộc vô ký làm duyên cho pháp hữu cảnh thuộc vô ký bằng Nhân 
duyên. 

682 . 

Pháp hữu cảnh thuộc thiện làm duyên cho pháp hữu cảnh thuộc thiện bằng Cảnh 
duyên. 

683 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 7, Bất ly 3. 

Phần vấn đề (pahhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

684 . 

Pháp vô cảnh (cinãrammanci) thuộc vô ký liên quan pháp vô cảnh thuộc vô ký sanh ra 
do Nhân duyên. 

685 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

686 . 

Phi Nhân 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

687 . 

Pháp vô cảnh thuộc vô ký làm duyên cho pháp vô cảnh thuộc vô ký bằng Đồng sanh 
duyên,... bằng Hồ tuơng duyên, bằng Y chỉ duyên, bằng Thục duyên, bằng Quyền 
duyên, bằng Hiện hữu duyên, bằng Bất ly duyên, tất cả đều 1 (sabbattha ekatn). 

Dứt tam đề thiện - nhị đề hữu cảnh 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐỀ TÂM 

(Kusalattika cittadukam) 

688 . 

Pháp tâm (cỉtta dhamma) thuộc thiện làm duyên cho pháp tâm thuộc thiện bằng Cảnh 
duyên. 

689 . 

Cảnh 9, Truởng 7, Bất ly 7. 

690 . 

Phi Nhân 9, phi Cảnh 9. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


303 


691 . 

* Pháp phi tâm (no citta) thuộc thiện liên quan pháp phi tâm thuộc thiện sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi tâm thuộc bất thiện liên quan pháp phi tâm thuộc bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi tâm thuộc vô ký liên quan pháp phi tâm thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tâm (no citta) thuộc vô ký liên quan những pháp phi tâm thuộc thiện và phi 
tâm thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tâm thuộc vô ký liên quan những pháp phi tâm thuộc bất thiện và phi tâm 
thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

692 . 

Pháp phi tâm thuộc thiện liên quan pháp phi tâm thuộc thiện sanh ra do Cảnh duyên. 

693 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Truởng 9, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

694 . 

Pháp phi tâm thuộc thiện làm duyên cho pháp phi tâm thuộc thiện bằng Nhân duyên. 

695 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Truởng 10, Bất ly 13. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề tâm 


TAM ĐỀ THIỆN - NHỊ ĐÈ SỞ HỮU TÂM 

(Kusalattika cetasikadukam) 

696 . 

* Pháp sở hữu tâm (cetasika) thuộc thiện liên quan pháp sở hữu tâm thuộc thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp sở hữu tâm thuộc bất thiện liên quan pháp sở hữu tâm thuộc bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp sở hữu tâm thuộc vô ký liên quan pháp sở hữu tâm thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

697 . 

Nhân 3, Cảnh 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

698 . 

* Pháp sở hữu tâm thuộc thiện làm duyên cho pháp sở hữu tâm thuộc thiện bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp sở hữu tâm thuộc bất thiện làm duyên cho pháp sở hữu tâm (cetasika) thuộc bất 
thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp sở hữu tâm thuộc vô ký làm duyên cho pháp sở hữu tâm thuộc vô ký bằng Nhân 
duyên. 

699 . 

* Pháp sở hữu tâm thuộc thiện làm duyên cho pháp sở hữu tâm thuộc thiện bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp sở hữu tâm thuộc bất thiện làm duyên cho pháp sở hữu tâm thuộc bất thiện bằng 
Cảnh duyên: Có 3 câu. 




304 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


* Pháp sở hữu tâm thuộc vô ký làm duyên cho pháp sở hữu tâm thuộc vô ký bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

700 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 7, Bất ly 3. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên phân rộng nhu thế ấy. 

701 . 

Pháp phi sở hữu tâm thuộc vô ký liên quan pháp phi sở hữu tâm (acetasika) thuộc 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

702 . 

Nhân 5, Cảnh 1, Bất ly 5. 

703 . 

Phi Nhân 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng nhu thế. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề sở hữu tâm 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM 

(Kusalattika cettasampayuttãdiatthadukam) 

704 . 

* ... Liên quan pháp tuơng ung tâm (cittasampayutta) thuộc thiện. 

* ... Liên quan pháp hòa hợp tâm (cittasamsattha) thuộc thiện; 

* ... Có tâm làm sở sanh (cittasamutthãna) thuộc thiện; 

* ... Đồng sanh tồn với tâm (cittasahabhu) thuộc thiện;... tùng tâm thông luu 
(cittãnuparivatti) thuộc thiện; 

* ... Hòa và y tâm làm sở sanh ( cittasamsatthasamutthãna) thuộc thiện; 

* ... Hòa đồng sanh tồn nuơng tâm làm sở sanh (cittasamsatthasamutthãnasahabhu) 
thuộc thiện. 

* Pháp hòa tùng tâm thông luu có tâm làm sở sanh (cỉttasamsatthãsamutthãnauparivatti) 
thuộc thiện liên quan pháp hòa tùng tâm thông luu có tâm làm sở sanh thuộc thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

705 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng nhu thế. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề tương ưng tâm 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ NỘI Bộ 

(Kusalattika ajjhattikadukam) 

706 . 

Pháp nội bộ (ajjhattikam) thuộc vô ký liên quan pháp nội bộ thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

707 . 

Nhân 1, Đồng sanh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

708 . 

* Pháp nội bộ thuộc thiện làm duyên cho pháp nội bộ thuộc thiện bằng Cảnh duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


305 


* Pháp nội bộ thuộc thiện làm duyên cho pháp nội bộ thuộc bất thiện bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nội bộ thuộc thiện làm duyên cho pháp nội bộ thuộc vô ký bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nội bộ thuộc bất thiện làm duyên cho pháp nội bộ thuộc bất thiện bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nội bộ thuộc vô ký làm duyên cho pháp nội bộ thuộc vô ký bằng Cảnh duyên: Có 
3 câu. 

709 . 

Cảnh 9, Tiền sanh 3, Bất ly 5. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

710 . 

Pháp ngoại viện (bãhira) thuộc thiện liên quan pháp ngoại viện thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

711 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng nên sắp rộng như phần liên quan. 

712 . 

Pháp ngoại viện thuộc thiện làm duyên cho pháp ngoại viện thuộc thiện bằng Nhân 
duyên. 

713 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên phân rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề nội phần (nội bộ) 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ Y SINH 

(Kusalattika upãdãdukam) 

714 . 

Pháp y sinh (upãdã) thuộc vô ký làm duyên cho pháp y sinh thuộc vô ký bằng Thực 
duyên,... bằng Quyền duyên, bằng Hiện hữu duyên, bằng Bất ly duyên. 

715 . 

* Pháp phi y sinh (no upãdã) thuộc thiện liên quan pháp phi y sinh thuộc thiện sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi y sinh thuộc bất thiện liên quan pháp phi y sinh thuộc bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi y sinh thuộc vô ký liên quan pháp phi y sinh thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

716 . 

Nhân 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

717 . 

* Pháp phi y sinh thuộc thiện làm duyên cho pháp phi y sinh thuộc thiện bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi y sinh thuộc bất thiện làm duyên cho pháp phi y sinh thuộc bất thiện bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 




306 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


* Pháp phi y sinh (no upada) thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi y sinh thuộc vô ký 
bằng Nhân duyên. 

718 . 

* Pháp phi y sinh thuộc thiện làm duyên cho pháp phi y sinh thuộc thiện bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi y sinh thuộc bất thiện làm duyên cho pháp phi y sinh thuộc bất thiện bằng 
Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi y sinh thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi y sinh thuộc vô ký bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

719 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Truởng 10, Bất ly 11. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đềy sinh 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ THÀNH DO THỦ 

(Kusalattika upãdinnadukam) 

720 . 

Pháp thành do thủ (upãdinna) thuộc vô ký liên quan pháp thành do thủ thuộc vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

721 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

722 . 

* Pháp phi thành do thủ (anupãdinna) thuộc thiện liên quan pháp phi thành do thủ thuộc 
thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ thuộc bất thiện liên quan pháp phi thành do thủ thuộc bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ thuộc vô ký liên quan pháp phi thành do thủ thuộc vô ký sanh ra 
do Nhân duyên. 

723 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

724 . 

* Pháp phi thành do thủ thuộc thiện làm duyên cho pháp phi thành do thủ thuộc thiện 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ (anupãdinna) thuộc bất thiện làm duyên cho pháp phi thành do 
thủ thuộc bất thiện bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi thành do thủ thuộc vô ký 
bằng Nhân duyên. 

725 . 

* Pháp phi thành do thủ thuộc thiện làm duyên cho pháp phi thành do thủ thuộc thiện 
bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ thuộc bất thiện làm duyên cho pháp phi thành do thủ thuộc bất 
thiện bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


307 


* Pháp phi thành do thủ thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi thành do thủ thuộc vô ký 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi thành do thủ thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi thành do thủ thuộc thiện 
bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

726 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Truởng 10, Vô gián 6, Đồng sanh 9, Y chỉ 9, Cận y 9, Bất ly 11. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề thành do thủ 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ CHÙM THỦ 

(Kusalattika npãdãnagocchakadukarn) 

727 . 

Pháp thủ (upãdãna) thuộc bất thiện liên quan pháp thủ thuộc bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

728 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Phần chùm thủ (upãdãnagocchaka) nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề chùm thủ 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ PHIÈN NÃO 

(Kusalattika kilesadukam) 

729 . 

Pháp phiền não ịkilesa) thuộc bất thiện liên quan pháp phiền não thuộc bất thiện sanh 
ra do Nhân duyên. 

730 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

731 . 

* Pháp phi phiền não (no kileso) thuộc thiện liên quan pháp phi phiền não thuộc thiện 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi phiền não thuộc bất thiện liên quan pháp phi phiền não thuộc bất thiện sanh 
ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi phiền não thuộc vô ký liên quan pháp phi phiền não thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

732 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Truởng 9, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề cũng nhu phần liên quan. 

733 . 

* Pháp phi phiền não thuộc thiện làm duyên cho pháp phi phiền não thuộc thiện bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi phiền não thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi phiền não thuộc vô ký bằng 
Nhân duyên. 

734 . 


Nhân 4, Cảnh 9, Bất ly 13. 





308 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề phiền não 


TAM ĐỀ THIỆN - NHỊ ĐÈ CẢNH PHIỀN NÃO 

(Kusalattika sankilesikadukam) 

735 . 

* Pháp cảnh phiền não (sankiỉesiko) thuộc thiện liên quan pháp cảnh phiền não thuộc 
thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh phiền não thuộc bất thiện liên quan pháp cảnh phiền não thuộc bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh phiền não thuộc vô ký liên quan pháp cảnh phiền não thuộc vô ký sanh ra 
do Nhân duyên. 

736 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng nên sắp rộng. 

737 . 

* Pháp cảnh phiền não (sankilesiko) thuộc thiện làm duyên cho pháp cảnh phiền não 
thuộc thiện bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh phiền não thuộc bất thiện làm duyên cho pháp cảnh phiền não thuộc bất 
thiện bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh phiền não thuộc vô ký làm duyên cho pháp cảnh phiền não thuộc vô ký 
bằng Nhân duyên. 

738 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

739 . 

* Pháp phi cảnh phiền não (asankilesika) thuộc thiện liên quan pháp phi cảnh phiền não 
thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi cảnh phiền não thuộc vô ký liên quan pháp phi cảnh phiền não thuộc vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

740 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng cũng như phần liên quan. 

741 . 

* Pháp phi cảnh phiền não thuộc thiện làm duyên cho pháp phi cảnh phiền não thuộc 
thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi cảnh phiền não thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi cảnh phiền não thuộc vô 
ký bằng Nhân duyên. 

742 . 

* Pháp phi cảnh phiền não thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi cảnh phiền não thuộc vô 
ký bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi cảnh phiền não thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi cảnh phiền não thuộc 
thiện bằng Cảnh duyên. 


743 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


309 


Nhân 2, Cảnh 2, Trưởng 3, Vô gián 2, Cận y 4, Bất ly 2. 

Phần vấn đề ịpanhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề cảnh phiền não 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ PHIỀN TOÁI 

(Kusalattika sahkiỉitthadukam) 

744 . 

Pháp phiền toái (sahkỉỉỉttha) thuộc bất thiện liên quan pháp phiền toái thuộc bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

745 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

746 . 

* Pháp phi phiền toái (asahkỉỉỉttha) thuộc thiện liên quan pháp phi phiền toái thuộc thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phiền toái thuộc vô ký liên quan pháp phi phiền toái thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi phiền toái thuộc thiện và pháp phi phiền toái thuộc vô ký liên quan pháp phi 
phiền toái thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phiền toái thuộc vô ký liên quan pháp phi phiền toái thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên: Có 2 câu. 

747 . 

* Pháp phi phiền toái thuộc thiện liên quan pháp phi phiền toái thuộc thiện sanh ra do 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi phiền toái thuộc vô ký liên quan pháp phi phiền toái thuộc vô ký sanh ra do 
Cảnh duyên. 

748 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Trưởng 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng cũng như phần liên quan. 

749 . 

* Pháp phi phiền toái thuộc thiện làm duyên cho pháp phi phiền toái thuộc thiện bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi phiền toái thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi phiền toái thuộc vô ký bằng 
Nhân duyên 

750 . 

* Pháp phi phiền toái (asankilittha) thuộc thiện làm duyên cho pháp phi phiền toái thuộc 
thiện bằng Cảnh duyên: Có 2 câu. 

* Pháp phi phiền toái thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi phiền toái thuộc vô ký bằng 
Cảnh duyên: Có 2 câu. 

751 . 

Nhân 4, Cảnh 4, Trưởng 5, Vô gián 4, Cận y 4, Bất ly 7. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề phiền toái 





310 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


752 . 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG PHIỀN NÃO 

(Kusalattika kilesasampayuttadukam) 

Pháp tương ưng phiền não ịkilesasampayutta) thuộc bất thiện liên quan pháp tương 
ưng phiền não thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 


Như nhị đề phiền toái (sahkỉỉitthaduka). 

Dứt tam đề thiện - nhị đề tương ưng phiền não 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ PHIÈN NÃO CẢNH PHIÈN NÃO 

(Kusalattika kilesa sahkilesikadukam) 

753 . 

Pháp phiền não cảnh phiền não ịkileso ceva sahkilesiko ca) thuộc bất thiện liên quan 
pháp phiền não cảnh phiền não thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

754 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

755 . 

* Pháp cảnh phiền não phi phiền não ịsahkilesiko ceva no ca kileso) thuộc thiện liên 
quan pháp cảnh phiền não phi phiền não thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh phiền não phi phiền não ịsahkilesỉko ceva no ca kileso) thuộc bất thiện liên 
quan pháp cảnh phiền não phi phiền não thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp cảnh phiền não phi phiền não thuộc vô ký liên quan pháp cảnh phiền não phi 
phiền não thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp cảnh phiền não phi phiền não thuộc vô ký liên quan những pháp cảnh phiền 
não phi phiền não thuộc thiện và cảnh phiền não phi phiền não thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp cảnh phiền não phi phiền não thuộc vô ký liên quan những pháp cảnh phiền não 
phi phiền não thuộc bất thiện và cảnh phiền não phi phiền não thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

756 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan (paticcavãrasadisã). 

757 . 

* Pháp cảnh phiền não phi phiền não thuộc thiện làm duyên cho pháp cảnh phiền não phi 
phiền não thuộc thiện bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp cảnh phiền não phi phiền não thuộc vô ký làm duyên cho pháp cảnh phiền não 
phi phiền não thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

758 . 

Nhân 4, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề phiền não cảnh phiền não 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


311 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ PHIỀN NÃO VÀ PHIÈN TOÁI 

(Kusalattika kilesasankilitthadukam) 

759 . 

Pháp phiền não phiền toái (kilesoceva sahkilittho ca) thuộc bất thiện liên quan pháp 
phiền não phiền toái thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

760 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

761 . 

Pháp phiền toái phi phiền não (sankilittho ceva no ca kileso) thuộc bất thiện liên quan 
pháp phiền toái phi phiền não thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

762 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề phiền não và phiền toái 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ PHIỀN NÃO TƯONG ƯNG PHIỀN NÃO 

(Kusalattika kilesa kilesasampayuttadukam) 

763 . 

Pháp phiền não tuơng ung phiền não thuộc bất thiện liên quan pháp phiền não tuơng 
ung phiền não ịkileso ceva kilesasampayutto ca) thuộc bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

764 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

765 . 

Pháp tuơng ung phiền não phi phiền não ịkilesasampayutto ceva no ca kileso) thuộc 
bất thiện liên quan pháp tuơng ung phiền não phi phiền não thuộc bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

766 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề phiền não tương ưng phiền não 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ BẤT TƯONG ƯNG PHIỀN NÃO CẢNH PHIỀN NÃO 

(Kusalattika kilesa vippayutta sahkilesikadukam) 

767 . 

* Pháp bất tuơng ung phiền não cảnh phiền não ịkilesa vippayutto sankilesiko) thuộc 
thiện liên quan pháp bất tuơng ung phiền não cảnh phiền não ịkilesa vippayutta 
sankilesỉka) thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tuơng ung phiền não cảnh phiền não thuộc vô ký liên quan pháp bất tuơng 
ung phiền não cảnh phiền não thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 





312 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


* Chư pháp bất tương ưng phiền não cảnh phiền não thuộc thiện và bất tương ưng phiền 
não cảnh phiền não thuộc vô ký liên quan pháp bất tương ưng phiền não cảnh phiền 
não thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng phiền não cảnh phiền não thuộc vô ký liên quan pháp bất tương 
ưng phiền não cảnh phiền não thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng phiền não cảnh phiền não thuộc vô ký liên quan những pháp bất 
tương ưng phiền não cảnh phiền não thuộc thiện và bất tương ưng phiền não cảnh 
phiền não thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

768 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan (paticcavãrasadisã). 

769 . 

* Pháp bất tương ưng phiền não cảnh phiền não thuộc thiện làm duyên cho pháp bất 
tương ưng phiền não cảnh phiền não thuộc thiện bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất tương ưng phiền não cảnh phiền não thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất 
tương ưng phiền não cảnh phiền não thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

770 . 

Nhân 4, Cảnh 4, Trưởng 4, Bất ly 7. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

771 . 

* Pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não thuộc thiện liên quan pháp bất tương 
ưng phiền não phi cảnh phiền não thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não thuộc vô ký liên quan pháp bất 
tương ưng phiền não phi cảnh phiền não thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

772 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

773 . 

* Pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não (kilesavippayutta asahkilesika) 
thuộc thiện làm duyên cho pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não thuộc 
thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất 
tương ưng phiền não phi cảnh phiền não thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

774 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Trưởng 3, Vô gián 2, Cận y 4, Bất ly 2. 

Phần vấn đề (panhãvãraj trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề bất tương ưng phiền não cảnh phiền não 


775 . 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ sơ ĐẠO (KIÉN) TUYỆT TRỪ 

(Kusalattika dassanena pahãtabbadukam) 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ (dassanena pahãtabba) thuộc bất thiện liên quan pháp sơ đạo 
tuyệt trừ thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 


776 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


313 


Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

777 . 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabba) thuộc thiện hên quan pháp phi sơ 
đạo tuyệt trừ thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc bất thiện liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc vô ký liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc vô ký liên quan những pháp phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc 
thiện và phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabba) thuộc vô ký liên quan những phi 
sơ đạo tuyệt trừ thuộc bất thiện và pháp phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

778 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

779 . 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc thiện làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc 
thiện bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc bất thiện làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ 
thuộc bất thiện bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc 
vô ký bằng Nhân duyên. 

780 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Truởng 10, Vô gián 7, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề sơ đạo tuyệt trừ 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 

(Kusalattika bhãvanãya pahãtabbadukam) 

781 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ (bhãvanãya pahãtabba) thuộc bất thiện liên quan pháp ba 
đạo cao tuyệt trừ thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

782 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

783 . 

Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ (na bhãvanãya pahãtabba) thuộc thiện liên quan pháp 
phi ba đạo cao tuyệt trừ thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

784 . 

Nhân 9, Cảnh 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề ba đạo cao tuyệt trừ 




314 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

(Kusalattika dassanena pahãtabbahetukadukam) 

785 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ ịdassanena pahãtabbahetuka) thuộc bất thiện liên 
quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

786 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

787 . 

Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabbahetuka) thuộc thiện liên 
quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

788 . 

Nhân 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 

TAM ĐỀ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 

(Kusalattika bhãvanãya pahãtabbahetukadukam) 

789 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ (bhãvanãya pahãtabbahetuka) thuộc bất thiện liên 
quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

790 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

791 . 

Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ (na bhãvanãya pahãtabbahetuka) thuộc thiện 
liên quan pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ (na bhãvanãya pahãtabbahetuka) 
thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

792 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 

TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU TẦM 

(Kusalattika savitakkadukam) 

793 . 

* Pháp hữu tầm (savitakka) thuộc thiện liên quan pháp hữu tầm thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp hữu tầm thuộc bất thiện liên quan pháp hữu tầm thuộc bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp hữu tầm thuộc vô ký liên quan pháp hữu tầm thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

794 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

795 . 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


315 


* Pháp hữu tầm thuộc thiện làm duyên cho pháp hữu tầm thuộc thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp hữu tầm thuộc bất thiện làm duyên cho pháp hữu tầm thuộc bất thiện bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp hữu tầm thuộc vô ký làm duyên cho pháp hữu tầm thuộc vô ký bằng Nhân 
duyên. 

796 . 

* Pháp hữu tầm thuộc thiện làm duyên cho pháp hữu tầm thuộc thiện bằng Cảnh duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp hữu tầm thuộc bất thiện làm duyên cho pháp hữu tầm thuộc bất thiện bằng Cảnh 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu tầm thuộc vô ký làm duyên cho pháp hữu tầm thuộc vô ký bằng Cảnh duyên: 
Có 3 câu. 

797 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Truởng 7, Bất ly 3. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

798 . 

Pháp vô tầm thuộc thiện liên quan pháp vô tầm (avitakka) thuộc thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

799 . 

Nhân 7, Cảnh 2, Bất ly 7. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

800 . 

* Pháp vô tầm thuộc thiện làm duyên cho pháp vô tầm thuộc thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp vô tầm (avitakka) thuộc vô ký làm duyên cho pháp vô tầm thuộc vô ký bằng 
Nhân duyên. 

801 . 

Nhân 4, Cảnh 9, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề hữu tầm 


802 . 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU TỨ 

(Kusaỉattika savỉcãradukam) 


Pháp hữu tứ (savicara) thuộc thiện liên quan pháp hữu tứ thuộc thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 


Nhu thiện hữu tầm ( kusalasavỉtakkasadisam). 

Dứt tam đề thiện - nhị đề hữu tứ 


803 . 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU HỶ 

(Kusalattika sappữikadukam) 


* Pháp hữu hỷ (sappĩtika) thuộc thiện liên quan pháp hữu hỷ thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp hữu hỷ (sappĩtika) thuộc bất thiện liên quan pháp hữu hỷ thuộc bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 





316 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


* Pháp hữu hỷ thuộc vô ký liên quan pháp hữu hỷ thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

804 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

805 . 

* Pháp hữu hỷ (sappĩtika) thuộc thiện làm duyên cho pháp hữu hỷ thuộc thiện bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp hữu hỷ thuộc bất thiện làm duyên cho pháp hữu hỷ thuộc bất thiện bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp hữu hỷ thuộc vô ký làm duyên cho pháp hữu hỷ thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

806 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Bất ly 3. 

807 . 

* Pháp vô hỷ (appĩtika) thuộc thiện liên quan pháp vô hỷ thuộc thiện sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô hỷ thuộc bất thiện liên quan pháp vô hỷ thuộc bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô hỷ thuộc vô ký liên quan pháp vô hỷ thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô hỷ thuộc vô ký liên quan những pháp vô hỷ thuộc thiện và pháp vô hỷ thuộc 
vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô hỷ thuộc vô ký liên quan những pháp vô hỷ thuộc bất thiện và pháp vô hỷ 
thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

808 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

809 . 

Pháp vô hỷ thuộc thiện làm duyên cho pháp vô hỷ thuộc thiện bằng Nhân duyên. 

810 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề hữu hỷ 


811 . 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH HỶ 

(Kusalattỉka pĩtisahagatãdỉtỉdukam) 

Pháp đồng sanh hỷ (pitisahagata) thuộc thiện liên quan pháp đồng sanh hỷ thuộc thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

... Liên quan pháp phi đồng sanh hỷ (na pitisahagata) thuộc thiện. 

... Liên quan pháp đồng sanh lạc (sukhasahagata) thuộc thiện. 

... Liên quan pháp phi đồng sanh lạc (na sukhasahagata) thuộc thiện. 

... Liên quan pháp đồng sanh xả (upekkhasahagata) thuộc thiện. 

... Liên quan pháp phi đồng sanh xả (na upekkhasahagata) thuộc thiện. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề đồng sanh hỷ 







Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


317 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ DỤC GIỚI 

(Kusalattỉka kãmãvacaradukam) 

812 . 

* Pháp Dục giới (kãmãvacara) thuộc thiện liên quan pháp Dục giới thuộc thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp Dục giới thuộc vô ký liên quan pháp Dục giới thuộc thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp Dục giới thuộc thiện và Dục giới thuộc vô ký liên quan pháp Dục giới thuộc 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp Dục giới thuộc bất thiện liên quan pháp Dục giới ịkãmãvacara) thuộc bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp Dục giới thuộc vô ký liên quan pháp Dục giới (kãmãvacara) thuộc vô ký sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp Dục giới thuộc vô ký liên quan pháp Dục giới thuộc thiện và Dục giới thuộc vô 
ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp Dục giới thuộc vô ký liên quan những pháp Dục giới thuộc bất thiện và Dục giới 
thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

813 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan (paticcavãrasadisã). 

814 . 

* Pháp Dục giới thuộc thiện làm duyên cho pháp Dục giới thuộc thiện bằng Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp Dục giới thuộc bất thiện làm duyên cho pháp Dục giới thuộc bất thiện bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp Dục giới thuộc vô ký làm duyên cho pháp Dục giới thuộc vô ký bằng Nhân 
duyên. 

815 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Truởng 9, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

816 . 

* Pháp phi Dục giới thuộc thiện liên quan pháp phi Dục giới thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi Dục giới thuộc vô ký (abyãkata) liên quan pháp phi Dục giới thuộc vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

817 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

818 . 

* Pháp phi Dục giới thuộc thiện làm duyên cho pháp phi Dục giới (na kãmãvacara) 
thuộc thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi Dục giới thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi Dục giới (na kãmãvacara) 
thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 


819 . 



318 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


* Pháp phi Dục giới thuộc thiện làm duyên cho pháp phi Dục giới thuộc thiện bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi Dục giới thuộc thiện làm duyên cho pháp phi Dục giới thuộc vô ký bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi Dục giới thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi Dục giới thuộc vô ký bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi Dục giới thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi Dục giới thuộc thiện bằng 
Cảnh duyên. 

820 . 

Nhân 2, Cảnh 4, Truởng 3, Bất ly 2. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề Dục giới 

TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ SẮC GIỚI 

(Kusalattika rũpãvacaradukam) 

821 . 

* Pháp sắc giới (rũpãvacara) thuộc thiện liên quan pháp sắc giới thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp sắc giới thuộc vô ký liên quan pháp sắc giới thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

822 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng nhu thế ấy. 

823 . 

* Pháp phi Sắc giới (na rũpãvacara) thuộc thiện liên quan pháp phi sắc giới thuộc thiện 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi Sắc giới thuộc bất thiện liên quan pháp phi sắc giới thuộc bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi Sắc giới thuộc vô ký liên quan pháp phi sắc giới thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi Sắc giới (na rũpãvacara) thuộc vô ký liên quan những pháp phi sắc giới 
thuộc thiện và phi sắc giới thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi Sắc giới thuộc vô ký liên quan những pháp phi sắc giới thuộc bất thiện và 
phi Sắc giới thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

824 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề cũng như phần liên quan. 

825 . 

* Pháp phi Sắc giới thuộc thiện làm duyên cho pháp phi sắc giới thuộc thiện bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi Sắc giới thuộc bất thiện làm duyên cho pháp phi sắc giới thuộc bất thiện 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi Sắc giới thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi sắc giới thuộc vô ký bằng 
Nhân duyên. 

826 . 


Nhân 7, Cảnh 9, Bất ly 13. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


319 


Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề sắc giới 

TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ VÔ SẮC GIỚI 

(Kusalattỉka arũpãvacaradukam) 

827 . 

* Pháp Vô sắc giới (Ảrũpãvacara) thuộc thiện liên quan pháp Vô sắc giới thuộc thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp Vô sắc giới thuộc vô ký liên quan pháp Vô sắc giới thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

828 . 

Pháp phi Vô sắc giới (na arũpãvacara) thuộc thiện liên quan pháp phi Vô sắc giới 
thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

Như nhị đề sắc giới (rũpãvacarasadisam). 

Dứt tam đề thiện - nhị đề Vô sắc giới 

TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ LIÊN QUAN LUÂN HỒI 

(Kusalattika parỉyãpannadukam) 

829 . 

* Pháp liên quan luân hồi (pariyapanna) thuộc thiện liên quan pháp liên quan luân hồi 
thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp liên quan luân hồi thuộc bất thiện liên quan pháp liên quan luân hồi thuộc bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp liên quan luân hồi thuộc vô ký liên quan pháp hên quan luân hồi thuộc vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp liên quan luân hồi thuộc vô ký liên quan những pháp liên quan luân hồi thuộc 
thiện và liên quan luân hồi thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp liên quan luân hồi thuộc vô ký liên quan những pháp liên quan luân hồi thuộc bất 
thiện và liên quan luân hồi thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

830 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng cũng như phần liên quan (patỉccavãrasadisã). 

831 . 

* Pháp liên quan luân hồi thuộc thiện làm duyên cho pháp liên quan luân hồi thuộc thiện 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp liên quan luân hồi thuộc bất thiện làm duyên cho pháp hên quan luân hồi thuộc 
bất thiện bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp liên quan luân hồi thuộc vô ký làm duyên cho pháp liên quan luân hồi thuộc vô 
ký bằng Nhân duyên. 

832 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

833 . 

* Pháp bất liên quan luân hồi (aparỉyãpanna) thuộc thiện liên quan pháp bất liên quan 
luân hồi thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 





320 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


* Pháp bất liên quan luân hồi (apariyapanna) thuộc vô ký liên quan pháp bất liên quan 
luân hồi thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

834 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

835 . 

* Pháp bất liên quan luân hồi thuộc thiện làm duyên cho pháp bất liên quan luân hồi 
thuộc thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất liên quan luân hồi thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất liên quan luân hồi 
thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

836 . 

* Pháp bất liên quan luân hồi thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất liên quan luân hồi 
thuộc vô ký bằng Cảnh duyên. 

* Pháp bất liên quan luân hồi thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất liên quan luân hồi 
thuộc thiện bằng Cảnh duyên. 

837 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Trưởng 3, Vô gián 2, Cận y 4, Bất ly 2. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề liên quan luân hồi 

TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ NHÂN XUẤT LUÂN HỒI 

(Kusalattika nỉyyanỉkadukam) 

838 . 

Pháp nhân xuất luân hồi (nỉyyãnỉka) thuộc thiện liên quan pháp nhân xuất luân hồi 
thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

839 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

840 . 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi (aniyyãnỉka) thuộc thiện liên quan pháp phi nhân xuất 
luân hồi thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi (anỉyyãnika) thuộc bất thiện liên quan pháp phi nhân xuất 
luân hồi thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi thuộc vô ký liên quan pháp phi nhân xuất luân hồi thuộc 
vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

841 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề nhân xuất luân hồi 


842 . 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ NHỨT ĐỊNH 

(Kusalattika niyatadukam) 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


321 


* Pháp nhứt định (nỉyata) thuộc thiện liên quan pháp nhứt định thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp nhứt định thuộc bất thiện liên quan pháp nhứt định thuộc bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

843 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

844 . 

Pháp bất định (aniyata) thuộc thiện liên quan pháp bất định thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. Có 3 câu 

845 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề nhất định 

TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU THƯỢNG 

(Kusalattika sa uttaradukam) 

846 . 

* Pháp hữu thuợng ị sa uttara) thuộc thiện liên quan pháp hữu thuợng (sa uttara) thuộc 
thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu thuợng thuộc bất thiện liên quan pháp hữu thuợng thuộc bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu thuợng thuộc vô ký liên quan pháp hữu thuợng thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

847 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

848 . 

* Pháp hữu thuợng thuộc thiện làm duyên cho pháp hữu thuợng thuộc thiện bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu thuợng thuộc bất thiện làm duyên cho pháp hữu thuợng thuộc bất thiện bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu thuợng thuộc vô ký làm duyên cho pháp hữu thuợng thuộc vô ký bằng Nhân 
duyên. 

849 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Truởng 9, Bất ly 13. 

850 . 

* Pháp vô thượng (anuttara) thuộc thiện liên quan pháp vô thuợng thuộc thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp vô thượng thuộc vô ký liên quan pháp vô thuợng thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

851 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

852 . 




322 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề thiện — Nhị đề ... 


* Pháp vô thượng thuộc thiện làm duyên cho pháp vô thượng thuộc thiện bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp vô thượng thuộc vô ký làm duyên cho pháp vô thượng thuộc vô ký bằng Nhân 
duyên. 

853 . 

* Pháp vô thượng thuộc vô ký làm duyên cho pháp vô thượng thuộc vô ký bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp vô thượng thuộc vô ký làm duyên cho pháp vô thượng thuộc thiện bằng Cảnh 
duyên. 

854 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Trưởng 3, Vô gián 2, Bất ly 2. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề hữu thượng 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(Kusaỉattika saranadukam) 

855 . 

Pháp hữu y (sarana) thuộc bất thiện liên quan pháp hữu y thuộc bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

856 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

857 . 

* Pháp vô y thuộc thiện liên quan pháp vô y (arana) thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp vô y (arana) thuộc vô ký liên quan pháp vô y thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp vô y thuộc vô ký liên quan những pháp vô y thuộc thiện và vô y thuộc vô ký sanh 
ra do Nhân duyên. 

858 . 

* Pháp vô y thuộc thiện liên quan pháp vô y thuộc thiện sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp vô y thuộc vô ký liên quan pháp vô y thuộc vô ký sanh ra do Cảnh duyên. 

859 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

860 . 

* Pháp vô y thuộc thiện làm duyên cho pháp vô y thuộc thiện bằng Nhân duyên: Có 3 
câu. 

* Pháp vô y thuộc vô ký làm duyên cho pháp vô y thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

861 . 

Nhân 4, Cảnh 4, Bất ly 7. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - nhị đề hữu y 





TAM ĐÈ THỌ - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(Vedanãttỉka saranadukam) 

862 . 

* Pháp hữu y tương ưng lạc thọ (sukhãya vedanãya sampayutto sarana dhammo) liên 
quan pháp hữu y tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu y thuộc tương ưng khô thọ (dukhãya vedanãya sampayutto sarana dhamrno) 
liên quan pháp hữu y tương ưng khổ thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu y tương ưng phi khố phi lạc thọ (adukhama sukhãya vedanãya sampayutto 
sarano) liên quan pháp hữu y tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

863 . 

Nhân 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan (paticcasadisam). 

864 . 

* Pháp hữu y (sarana) tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp hữu y tương ưng lạc thọ 
bằng Nhân duyên. 

* Pháp hữu y tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp hữu y tương ưng khổ thọ bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp hữu y tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp hữu y tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ bằng Nhân duyên. 

865 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Bất ly 3. 

Phần vấn đề (panhãvãra') trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

866 . 

* Pháp vô y (arana) tương ưng lạc thọ liên quan pháp vô y tương ưng lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp vô y (arana) tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp vô y tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

867 . 

Nhân 2, Cảnh 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

868 . 

* Pháp vô y tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp vô y tương ưng lạc thọ bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp vô y tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp vô y tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ bằng Nhân duyên. 

869 . 

Nhân 2, Cảnh 6, Bất ly 3. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thọ - nhị đề hữu y 


870 . 


TAM ĐÈ QUẢ - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(Vipãkattika saranadukam) 



324 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... — Nhị đề hữu y 


Pháp hữu y (sarana) thuộc dị thục nhân (vipakadhammadhamma) liên quan pháp hữu 
y thuộc dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

871 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

872 . 

* Pháp vô y (arana) thuộc dị thục quả liên quan pháp vô y thuộc dị thục quả (vỉpãka) 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y thuộc dị thục nhân ịvipãka dhammadhamma) liên quan pháp vô y thuộc dị 
thục nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y thuộc phi quả phi nhân (nevavipãka navipãka dhammadhamma) liên quan 
pháp vô y phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô y (arana) thuộc dị thục quả (vipãka) liên quan những pháp vô y thuộc dị thục 
quả và pháp vô y thuộc phi quả phi nhân (nevavipãka navipãka dhammadhamma) sanh 
ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y thuộc phi quả phi nhân liên quan những pháp vô y thuộc dị thục nhân và 
pháp vô y thuộc phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

873 . 

Nhân 13, Cảnh 5, Bất ly 13. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

874 . 

* Pháp vô y thuộc dị thục quả (vipãko arano) làm duyên cho pháp vô y thuộc dị thục quả 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y thuộc dị thục nhân (vipãkadhammadhamma) làm duyên cho pháp vô y 
thuộc dị thục nhân bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y thuộc phi quả phi nhân (nevavipãka na vipãka dhammadhamma) làm duyên 
cho pháp vô y thuộc phi quả phi nhân bằng Nhân duyên. 

875 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Bất ly 3. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề quả - nhị đề hữu y 


TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ- - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(upãdinnattỉka saranadukam) 

876 . 

Pháp hữu y phi thành do thủ cảnh thủ (anupadinnupãdãniyo sarano) liên quan pháp 
hữu y phi thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

877 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

878 . 

* Pháp vô y thành do thủ cảnh thủ (upãdinnupãdãnỉyo arano dhammo) liên quan pháp 
vô y thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


325 


* Pháp vô y phi thành do thủ cảnh thủ (anupãdinnupãdãnỉyo arano) liên quan pháp vô y 
phi thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y phi thành do thủ phi cảnh thủ (anupãdỉnna anupãdãnỉyo arano) liên quan 
pháp vô y phi thành do thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

879 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng cũng như phần liên quan. 

880 . 

* Pháp vô y thành do thủ cảnh thủ (upãdinnupãdãnỉyo arano dhammo) làm duyên cho 
pháp vô y thành do thủ cảnh thủ bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y phi thành do thủ cảnh thủ (anupãdỉnnupãdãnỉyo arano) làm duyên cho pháp 
vô y phi thành do thủ cảnh thủ bằng Nhân duyên. 

* Pháp vô y phi thành do thủ phi cảnh thủ (anupãdỉnna anupãdãniyo arano) làm duyên 
cho pháp vô y phi thành do thủ phi cảnh thủ bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

881 . 

Nhân 7, Cảnh 6, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thành do thủ - nhị đề hữu y 


TAM ĐÈ PHIỀN TOÁI - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(Sankilitthattika saranadukam) 

882 . 

Pháp hữu y thuộc phiền toái cảnh phiền não (sahkditthasahkilesiko sarano) liên quan 
pháp hữu y thuộc phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

883 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

884 . 

* Pháp vô y phi phiền toái cảnh phiền não ịasahkiỉittha sahkiỉesika arano) liên quan 
pháp vô y phi phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô y phi phiền toái phi cảnh phiền não ịasankỉlựtha asankilesiko arano) liên 
quan pháp vô y phi phiền toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y phi phiền toái cảnh phiền não liên quan những pháp vô y phi phiền toái cảnh 
phiền não và pháp vô y phi phiền toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

885 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng cũng như phần liên quan (paticcavãrasadisã). 

886 . 

* Pháp vô y phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp vô y phi phiền toái cảnh 
phiền não bằng Nhân duyên. 

* Pháp vô y phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp vô y phi phiền toái 
phi cảnh phiền não bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

887 . 


Nhân 4, Cảnh 3, Bất ly 7. 




326 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... - Nhị đề hữu y 


Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề phiền toái - nhị đề hữu y 


TAM ĐÈ TẦM - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(vinatthattỉka saranadukam) 

888 . 

* Pháp hữu y thuộc hữu tầm hữu tứ (savitakka savỉcãra sarana dhamma) liên quan pháp 
hữu y thuộc hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu y thuộc vô tầm hữu tứ (avitakka savicãra) liên quan pháp hữu y thuộc hữu 
tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp hữu y thuộc hữu tầm hữu tứ và pháp hữu y thuộc vô tầm hữu tứ liên quan 
pháp hữu y thuộc hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu y (sarana) thuộc hữu tầm hữu tứ (savitakka savicãra) liên quan pháp hữu y 
thuộc vô tầm hữu tứ (avitakka savicãara) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu y thuộc hữu tầm hữu tứ liên quan những pháp hữu y thuộc hữu tầm hữu tứ 
và pháp hữu y thuộc vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên. 

889 . 

Nhân 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

890 . 

* Pháp vô y (arana) thuộc hữu tầm hữu tứ hên quan pháp vô y thuộc hữu tầm hữu tứ 
sanh ra do Nhân duyên: Có 7 câu. 

* Pháp vô y thuộc vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô y thuộc vô tầm hữu tứ sanh ra do 
Nhân duyên: Có 5 câu. 

* Pháp vô y thuộc vô tầm vô tứ liên quan pháp vô y thuộc vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân 
duyên. 

891 . 

Nhân 37, Bất ly 37. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề tầm - nhị đề hữu y 


TAM ĐÈ HỶ - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(pĩtittỉka saranadukam) 

892 . 

* Pháp hữu y đồng sanh hỷ (pitisahagata sarano dhammo) liên quan pháp hữu y đồng 
sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu y đồng sanh lạc (sukhasahagata) liên quan pháp hữu y đồng sanh lạc sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu y đồng sanh xả (upekkhãsahagata) liên quan pháp hữu y đồng sanh xả sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu y đồng sanh hỷ liên quan những pháp hữu y đồng sanh hỷ và pháp hữu y 
đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

893 . 


Nhân 10, Bất ly 10. 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


327 


Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

894 . 

* Pháp hữu y ịsarana) đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp hữu y đồng sanh hỷ bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hữu y đồng sanh lạc làm duyên cho pháp hữu y đồng sanh lạc bằng Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp hữu y đồng sanh xả làm duyên cho pháp hữu y đồng sanh xả bằng Nhân duyên: 
Có 1 câu. 

* Chư pháp hữu y đồng sanh hỷ và pháp hữu y đồng sanh lạc làm duyên cho pháp hữu y 
đồng sanh hỷ bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

895 . 

Nhân 10, Cảnh 16, Bất ly 10. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

896 . 

Pháp vô y (arana) đồng sanh hỷ (pĩtisahagata) liên quan pháp vô y đồng sanh hỷ sanh 
ra do Nhân duyên. 

897 . 

Nhân 10, Bất ly 10. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề (paỉĩhãvãra) thì số câu đề bằng như nhau. 

Dứt tam đề hỷ - nhị đề hữu y 


TAM ĐÈ Sơ ĐẠO - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(dassanattika saranadukam) 

898 . 

* Pháp hữu y (sarana) sơ đạo tuyệt trừ (dassanena pahãtabba) liên quan pháp hữu y sơ 
đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu y thuộc ba đạo cao tuyệt trừ (bhavanãya pahãtabba) liên quan pháp hữu y 
thuộc ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

899 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

900 . 

Pháp vô y thuộc phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ (nevadassanena na bhãvanãya 
pahãtabba) liên quan pháp vô y thuộc phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên. 

901 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt tam đề sơ đạo - nhị đề hữu y 


902 . 


TAM ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(dassanena pahãtabbahetukattika saranadukam) 





328 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... - Nhị đề hữu y 


* ... Liên quan pháp hữu y thuộc hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (dassanena 
pahãtabbahetukam saranam). 

* ... Liên quan pháp hữu y thuộc hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ (bhãvanãỵa 
pahãtabbahetukam). 

* Pháp hữu y thuộc phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ (nevadassanena na 
bhãvanãỵa pahãtabbahetuka) liên quan pháp hữu y thuộc phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

Dứt tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - nhị đề hữu y 


TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ - NHỊ ĐỀ HỮU Y 

(ãcayagãmittika saranadukam) 

903 . 

Pháp hữu y thành nhân sanh tử (ãcayagãmĩ sarano dhammo) liên quan pháp hữu y 
thành nhân sanh tử sanh ra do Nhân duyên. 

904 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

905 . 

* Pháp vô y (arana) thành nhân sanh tử (ãcayagãmĩ) liên quan pháp vô y thành nhân 
sanh tử sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y thành nhân đến Níp Bàn (apacayagãmĩ) liên quan pháp vô y thành nhân đến 
Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn 
(nevãcayagãminãpacayagãmĩ) liên quan pháp vô y thành phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô y thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan những pháp vô y 
thành nhân sanh tử và pháp vô y thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp vô y thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan những pháp vô y 
thành nhân đến Níp Bàn và pháp vô y thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn 
sanh ra do Nhân duyên. 

906 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 9, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan (patỉccavãrasadisã). 

907 . 

* Pháp vô y thành nhân sanh tử làm duyên cho pháp vô y thành nhân sanh tử bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y thành nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp vô y thành nhân đến Níp Bàn 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp vô y 
thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Nhân duyên. 

908 . 

Pháp vô y thành nhân sanh tử làm duyên cho pháp vô y thành nhân sanh tử bằng Cảnh 
duyên. 


909 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


329 


Nhân 7, Cảnh 7, Trưởng 10, Vô gián 6, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề nhân sanh tử - nhị đề hữu y 


TAM ĐÈ HỮU HỌC - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(Sekkhattika saranadukam) 

910 . 

Pháp hữu y (sarana) thành phi hữu học phi vô học ịnevasekkhãnã sekkhã) liên quan 
pháp hữu y thành phi hữu học phi vô học sanh ra do Nhân duyên. 

911 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

912 . 

* Pháp vô y thành hữu học liên quan pháp vô y thành hữu học sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô y thành phi hữu học phi vô học liên quan pháp vô y thành hữu học sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp vô y thành hữu học và pháp vô y thành phi hữu học phi vô học liên quan 
pháp vô y thành hữu học sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô y thành vô học liên quan pháp vô y thành vô học (asekkhã) sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp vô y thành phi hữu học phi vô học liên quan pháp vô y thành phi hữu học phi vô 
học sanh ra do Nhân duyên. 

913 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng cũng như phần liên quan (paịỉccavãrasadisã). 

914 . 

* Pháp vô y thành hữu học (sekkha) làm duyên cho pháp vô y thành hữu học bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y thành vô học làm duyên cho pháp vô y thành vô học bằng Nhân duyên: Có 
3 câu. 

* Pháp vô y thành phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô y thành phi hữu học 
phi vô học bằng Nhân duyên. 

915 . 

Nhân 7, Cảnh 5, Trưởng 9, Vô gián 8, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề hữu học - nhị đề hữu y 


TAM ĐÈ HI THIỂU - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(Parittattika saranadukam) 

916 . 

Pháp hữu y (sarana) thành hi thiểu (paritta) liên quan pháp hữu y thành hi thiểu sanh 
ra do Nhân duyên. 

917 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 





330 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... - Nhị đề hữu y 


Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

918 . 

* Pháp vô y thành hi thiểu liên quan pháp vô y thành hi thiểu sanh ra do Nhân duyên: Có 
3 câu. 

* Pháp vô y thành đáo đại (mahaggata) liên quan pháp vô y thành đáo đại sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y thành vô luợng (appamãna) liên quan pháp vô y thành vô luợng sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y thành hi thiểu liên quan những pháp vô y thành hi thiểu và vô y thành đáo 
đại sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y thành hi thiểu liên quan những pháp vô y thành hi thiểu và vô y thành vô 
luợng sanh ra do Nhân duyên. 

919 . 

Nhân 13, Cảnh 5, Bất ly 13. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

Dứt tam đề hy thiếu - nhị đề hữu y 


TAM ĐÈ CẢNH HI THIỂU - NHỊ ĐÈ HỬU Y 

(Parittãrammanattika saranadukam) 

920 . 

* Pháp hữu y thành cảnh hi thiểu (parittãrammana) liên quan pháp hữu y thành cảnh hi 
thiểu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu y thành cảnh đáo đại (mahaggatãrammana) liên quan pháp hữu y thành cảnh 
đáo đại sanh ra do Nhân duyên. 

921 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

922 . 

* Pháp vô y thành cảnh hi thiểu (parittãrammano arano) liên quan pháp vô y thành cảnh 
hi thiểu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô y thành cảnh đáo đại liên quan pháp vô y thành cảnh đáo đại sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp vô y thành cảnh vô luợng (appamãnãrammana) liên quan pháp vô y thành cảnh 
vô luợng sanh ra do Nhân duyên. 

923 . 

Nhân 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

Dứt tam đề cảnh hy thiếu - nhị đề hữu y 


924 . 


TAM ĐÈ TY HẠ - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(Hĩnattika saranadukam) 


Pháp hữu y thành ty hạ (hino sarano) liên quan pháp hữu y thành ty hạ sanh ra do 
Nhân duyên. 


925 . 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


331 


Nhân 1, Bất ly 1. 

926 . 

* Pháp vô y (arana) thành trung bình (majjhima) liên quan pháp vô y thành trung bình 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô y thành tinh lương (panĩta) liên quan pháp vô y thành tinh lương sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y thành trung bình liên quan những pháp vô y thành trung bình và vô y thành 
tinh lương sanh ra do Nhân duyên. 

927 . 

Nhân 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

Dứt tam đề ty hạ - nhị đề hữu y 


TAM ĐÈ TÀ - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(Micchattattika saranadukam) 

928 . 

* Pháp hữu y (sarana) thành tà cho quả nhứt định (micchattaniyata) liên quan pháp hữu 
y thành tà cho quả nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu y thành bất định (aniyata) liên quan pháp hữu y thành bất định sanh ra do 
Nhân duyên. 

929 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

930 . 

* Pháp vô y (arana) thành chánh cho quả nhứt định (sammattaniyata) liên quan pháp vô 
y thành chánh cho quả nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô y thành bất định (aniyata) liên quan pháp vô y thành chánh cho quả nhứt định 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp vô y thành chánh nhứt định và vô y thành bất định liên quan pháp vô y thành 
chánh nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô y thành bất định liên quan pháp vô y thành bất định sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô y thành bất định liên quan những pháp vô y thành chánh nhứt định và pháp vô 
y thành bất định sanh ra do Nhân duyên. 

931 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề tà - nhị đề hữu y 


932 . 


TAM ĐÈ CÓ CẢNH LÀ ĐẠO - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(Maggãrammanattika saranadukam) 


* Pháp vô y (arana) có cảnh là đạo (maggarammana) liên quan pháp vô y có cảnh là 
đạo sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 





332 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... - Nhị đề hữu y 


* Pháp vô y có nhân là đạo (maggahetuka) liên quan pháp vô y có nhân là đạo sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y có trưởng là đạo (maggãdhipatỉ) liên quan pháp vô y có trưởng là đạo sanh 
ra do Nhân duyên: Có 5 câu. 

* Pháp vô y có cảnh là đạo liên quan những pháp vô y có cảnh là đạo và vô y có trưởng 
là đạo sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô y có nhân là đạo liên quan những pháp vô y có nhân là đạo và vô y có trưởng 
là đạo sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

933 . 

Nhân 17, Bất ly 17. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng cũng như phần liên quan. 

934 . 

* Pháp vô y có cảnh là đạo làm duyên cho pháp vô y có cảnh là đạo bằng Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp vô y có nhân là đạo làm duyên cho pháp vô y có nhân là đạo bằng Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp vô y có trưởng là đạo làm duyên cho pháp vô y có trưởng là đạo bằng Nhân 
duyên: Có 5 câu. 

935 . 

Nhân 17, Cảnh 9, Bất ly 17. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề có cảnh là đạo - nhị đề hữu y 


TAM ĐÈ SANH TỒN - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(Uppannattika saranadukam) 

936 . 

Pháp hữu y (sarana) sanh tồn (uppanna) làm duyên cho pháp hữu y sanh tồn bằng 
Nhân duyên. 

937 . 

Nhân 1, Cảnh 2, Bất ly 1. 

938 . 

Pháp vô y (arana) thành sanh tồn làm duyên cho pháp vô y thành sanh tồn bằng Nhân 
duyên. 

939 . 

Nhân 1, Cảnh 3, Bất ly 1. 

Dứt tam đề sanh tồn - nhị đề hữu y 


TAM ĐÈ QUÁ KHỨ - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(Atĩtattỉka saranadukarn) 

940 . 

Pháp hữu y thành hiện tại (paccappanna) làm duyên cho pháp hữu y thành hiện tại 
bằng Nhân duyên. 

941 . 


Nhân 1, Cảnh 2, Bất ly 1. 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


333 


942 . 

Pháp vô y (arana) thành hiện tại làm duyên cho pháp vô y thành hiện tại bằng Nhân 
duyên. 

943 . 

Nhân 1, Cảnh 3, Bất ly 1. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề quá khứ - nhị đề hữu y 


TAM ĐÈ CẢNH QUÁ KHỨ - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(Atĩtãrammanattika saranadukam) 

944 . 

* Pháp hữu y thành biết cảnh quá khứ (atĩtãrammana) liên quan pháp hữu y thành biết 
cảnh quá khứ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu y thành biết cảnh vị lai (anãgatãrammana) liên quan pháp hữu y thành biết 
cảnh vị lai sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu y (sarana) thành biết cảnh hiện tại (paccuppannãrammana) liên quan pháp 
hữu y thành biết cảnh hiện tại sanh ra do Nhân duyên. 

945 . 

Nhân 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

946 . 

* Pháp vô y (arana) thành biết cảnh quá khứ liên quan pháp vô y thành biết cảnh quá 
khứ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô y thành biết cảnh vị lai liên quan pháp vô y thành biết cảnh vị lai sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp vô y thành biết cảnh hiện tại liên quan pháp vô y thành biết cảnh hiện tại sanh ra 
do Nhân duyên. 

947 . 

Nhân 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

948 . 

* Pháp vô y thành biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp vô y thành biết cảnh quá khứ 
bằng Nhân duyên. 

* Pháp vô y thành biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp vô y thành biết cảnh vị lai bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp vô y thành biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp vô y thành biết cảnh hiện tại 
bằng Nhân duyên. 

949 . 

Pháp vô y thành biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp vô y thành biết cảnh quá khứ 
bằng Cảnh duyên. 

950 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Bất ly 3. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề cảnh quá khứ - nhị đề hữu y 




334 


Vị trí tam đề - nhị đề thuận_ Tam đề ... - Nhị đề hữu y 


TAM ĐÈ NỘI Bộ - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(Ajjhattattika saranadukam) 

951 . 

* Pháp hữu y (sarana) thuộc nội bộ (ajjhatta) liên quan pháp hữu y thuộc nội bộ sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp hữu y thuộc ngoại viện (bahiddhã) liên quan pháp hữu y thuộc ngoại viện sanh ra 
do Nhân duyên. 

952 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

953 . 

* Pháp vô y (arana) thành nội bộ liên quan pháp vô y thành nội bộ sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp vô y thành ngoại viện liên quan pháp vô y thành ngoại viện sanh ra do Nhân 
duyên. 

954 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề nội bộ - nhị đề hữu y 


TAM ĐÈ BIÉT CẢNH NỘI Bộ - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(Ajjhattarammanattika saranadukam) 

955 . 

* Pháp hữu y (sarana) thành biết cảnh nội bộ (ajjhattãrammana) liên quan pháp hữu y 
thành biết cảnh nội bộ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu y thành biết cảnh ngoại viện (bahiddhãrammana) liên quan pháp hữu y 
thành biết cảnh ngoại viện sanh ra do Nhân duyên. 

956 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

957 . 

* Pháp vô y (arana) thành biết cảnh nội bộ liên quan pháp vô y thành biết cảnh nội bộ 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô y (arana) thành biết cảnh ngoại viện liên quan pháp vô y thành biết cảnh 
ngoại viện sanh ra do Nhân duyên. 

958 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề biết cảnh nội bộ - nhị đề hữu y 






Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


335 


TAM ĐỀ HỮU KIẾN - NHỊ ĐÈ HỮU Y 

(Sanidassanattỉka saranadukam) 

959 . 

Pháp hữu y (sarana) thành vô kiến vô đối chiếu (anidassana appatỉgha) liên quan pháp 
hữu y thành vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

960 . 

Pháp vô y thành vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô y thành vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên: Có 7 câu. 

961 . 

Nhân 21, Bất ly 21. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

962 . ~ ' 

Pháp vô y thành vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô y thành vô kiến vô đối 
chiếu bằng Nhân duyên. 

963 . 

Nhân 7, Cảnh 3, Bất ly 25. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề hữu kiến - nhị đề hữu y 

Het vị trí tam đề nhị đề thuận (anulomatikaduka Patthãnam nitthitam) 




VỊ TRÍ TAM ĐÈ - TAM ĐÈ THUẬN 

(Anuloma tikattika patthãnam) 

TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ THỌ 

(Kusalattỉka vedanãttỉkam) 

1 . 

* Pháp tương ưng lạc thọ thuộc thiện (kusalo sukhãya vedanãỵa sampayutto dhammo) 
liên quan pháp tương ưng lạc thọ thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ thuộc bất thiện liên quan pháp tương ưng lạc thọ thuộc bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ thuộc vô ký liên quan pháp tương ưng lạc thọ thuộc vô ký sanh 
ra do Nhân duyên. 

2 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề như phần liên quan. 

3 . 

* Pháp tương ưng lạc thọ thuộc thiện làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ thuộc thiện 
bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ thuộc bất thiện làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ thuộc 
bất thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ thuộc vô ký làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ thuộc vô 
ký bằng Nhân duyên. 

4 . 

Pháp tương ưng lạc thọ thuộc thiện làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ thuộc thiện 
bằng Cảnh duyên. 

5 . 

Nhân 3, Cảnh 9. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

6 . 

Pháp tương ưng khố thọ (dukkhãya vedanãya sampayutto) thuộc bất thiện liên quan 
pháp tương ưng khổ thọ thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

7 . 

* Pháp tương ưng khổ thọ thuộc bất thiện liên quan pháp tương ưng khổ thọ thuộc bất 
thiện sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp tương ưng khố thọ (dukkhãya vedanãya sampayutto) thuộc vô ký liên quan pháp 
tương ưng khổ thọ thuộc vô ký sanh ra do Cảnh duyên. 

8 . 

Nhân 1, Cảnh 2, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

9 . 

Pháp tương ưng khổ thọ thuộc bất thiện làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ thuộc 
bất thiện bằng Nhân duyên. 


10 . 


Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


337 


* Pháp tương ưng khổ thọ thuộc bất thiện làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ thuộc 
bất thiện bằng Cảnh duyên. 

* Pháp tương ưng khổ thọ thuộc vô ký làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ thuộc bất 
thiện bằng Cảnh duyên. 

11 . 

Nhân 1, Cảnh 2. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

12 . 

* Pháp tương ưng phi khố phi lạc thọ thuộc thiện (kusalo adukkhama sukhãya vedanãya 
sampayutto) liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc bất thiện liên quan pháp tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc vô ký liên quan pháp tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

13 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

14 . 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc thiện làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ thuộc thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng phi khố phi lạc thọ (ddukkhama sukhãya vedanãya sampayutta) thuộc 
bất thiện làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc bất thiện bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc vô ký làm duyên cho pháp tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

15 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 7, Vô gián 7, Cận y 9, Bất ly 3. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - tam đề thọ 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ QUẢ 

(Kusalattỉka vipãkattikam) 

16 . 

Pháp quả thuộc vô ký (abyãkato vipãko) liên quan pháp quả thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

17 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

18 . 

* Pháp dị thục nhân thuộc thiện liên quan pháp dị thục nhân (vipãkadhammadhamma) 
thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp dị thục nhân thuộc bất thiện liên quan pháp dị thục nhân thuộc bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 




338 


Vị trí tam đề - tam đề thuận_ Tam đề thiện — Tam đề ... 


19 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

20 . 

* Pháp dị thục nhân thuộc thiện làm duyên cho pháp dị thục nhân thuộc thiện bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp dị thục nhân thuộc bất thiện làm duyên cho pháp dị thục nhân thuộc bất thiện 
bằng Nhân duyên. 

21 . 

* Pháp dị thục nhân (vipãkadhammadhamma) thuộc thiện làm duyên cho pháp dị thục 
nhân thuộc thiện bằng Cảnh duyên. 

* Pháp dị thục nhân thuộc thiện làm duyên cho pháp dị thục nhân thuộc bất thiện bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp dị thục nhân thuộc bất thiện làm duyên cho pháp dị thục nhân thuộc bất thiện 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp dị thục nhân thuộc bất thiện làm duyên cho pháp dị thục nhân thuộc thiện bằng 
Cảnh duyên. 

22 . 

Nhân 2, Cảnh 4, Trưởng 3, Vô gián 2, Đồng sanh 2, Cận y 4, Bất ly 2. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

23 . 

Pháp phi quả phi nhân thuộc vô ký liên quan pháp phi quả phi nhân thuộc vô ký sanh 
ra do Nhân duyên. 

24 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

Dứt tam đề thiện - tam đề quả 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ 

(Kusalattika upãdỉnnattikam) 

25 . 

Pháp thành do thủ cảnh thủ (upãdinnupãdãniyo) thuộc vô ký liên quan pháp thành do 
thủ cảnh thủ thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

26 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

27 . 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ (anupãdinnupãdãniyo) thuộc thiện liên quan pháp phi 
thành do thủ cảnh thủ thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thuộc bất thiện liên quan pháp phi thành do thủ cảnh 
thủ thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thuộc vô ký liên quan pháp phi thành do thủ cảnh thủ 
(anupãdinnupãdãniya) thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 


28 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


339 


Nhân 9, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

29 . 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thuộc thiện làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh 
thủ thuộc thiện bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thuộc bất thiện làm duyên cho pháp phi thành do thủ 
cảnh thủ thuộc bất thiện bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh 
thủ thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

30 . 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thuộc thiện làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh 
thủ thuộc thiện bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thuộc bất thiện làm duyên cho pháp phi thành do thủ 
cảnh thủ thuộc bất thiện bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thuộc vô ký làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh 
thủ thuộc vô ký bằng Cảnh duyên: Có 3 câu. 

31 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Bất ly 11. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

32 . 

* Pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ (anupãdinna anupãdãniya) thuộc thiện liên quan 
pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ thuộc vô ký liên quan pháp phi thành do thủ phi 
cảnh thủ thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

33 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - tam đề thành do thủ 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ PHIỀN TOÁI 

(Kusalattika sankilitthattikam) 

34 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não (sahkilittha sankilesika) thuộc bất thiện liên quan pháp 
phiền toái cảnh phiền não thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

35 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

36 . 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não (asankilittha sahkilesika) thuộc thiện liên quan 
pháp phi phiền toái cảnh phiền não thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não thuộc vô ký liên quan pháp phi phiền toái cảnh 
phiền não thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

37 . 


Nhân 5, Bất ly 5. 




340 


Vị trí tam đề - tam đề thuận_ Tam đề thiện — Tam đề ... 


Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

38. 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não (asankilỉttha asahkilesika) thuộc thiện liên 
quan pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

39. 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - tam đề phiền toái 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ TẦM 

(Kusalattika vitakkattikamj 

40 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ (savitakkasavỉcãra) thuộc thiện liên quan pháp hữu tầm hữu tứ 
thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ thuộc bất thiện liên quan pháp hữu tầm hữu tứ thuộc bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ thuộc vô ký liên quan pháp hữu tầm hữu tứ thuộc vô ký sanh ra 
do Nhân duyên. 

41 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

42 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ thuộc thiện làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ thuộc thiện bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ thuộc bất thiện làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ thuộc bất 
thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp hữu tầm hữu tứ thuộc vô ký làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ thuộc vô ký 
bằng Nhân duyên. 

43 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Bất ly 3. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

44 . 

* Pháp vô tầm hữu tứ (avitakka vicãramatta) thuộc thiện liên quan pháp vô tầm hữu tứ 
thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô tầm hữu tứ thuộc vô ký liên quan pháp vô tầm hữu tứ thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

45 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh, phần tuơng ung hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

46 . 

* Pháp vô tầm vô tứ (avitakka avicara) thuộc thiện liên quan pháp vô tầm vô tứ thuộc 
thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô tầm vô tứ thuộc vô ký liên quan pháp vô tầm vô tứ thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


341 


47 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - tam đề tầm 


TAM ĐỀ THIỆN - TAM ĐỀ HỶ 

(Kusalattỉka pĩtỉttỉkam) 

48 . 

* Pháp đồng sanh hỷ thuộc thiện ịkusalo pĩtisahagato dhammo) liên quan pháp đồng 
sanh hỷ thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp đồng sanh hỷ thuộc bất thiện liên quan pháp đồng sanh hỷ thuộc bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp đồng sanh hỷ thuộc vô ký liên quan pháp đồng sanh hỷ thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

49 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

50 . 

* Pháp đồng sanh hỷ thuộc thiện làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ thuộc thiện bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp đồng sanh hỷ thuộc bất thiện làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ thuộc bất thiện 
bằng Nhân duyên. 

* Pháp đồng sanh hỷ thuộc vô ký làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ thuộc vô ký bằng 
Nhân duyên. 

51 . 

Nhân 5, Cảnh 9, Truởng 7, Vô gián 5, Bất ly 3. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào nên sắp rộng nhu thế ấy. 

52 . 

* Pháp đồng sanh lạc (sukhasahagata) thuộc thiện liên quan pháp đồng sanh lạc thuộc 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp đồng sanh lạc (sukhasahagata) thuộc bất thiện liên quan pháp đồng sanh lạc 
thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp đồng sanh lạc thuộc vô ký liên quan pháp đồng sanh lạc thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

53 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

54 . 

* Pháp đồng sanh xả ịupekkhãsahagata) thuộc thiện liên quan pháp đồng sanh xả thuộc 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp đồng sanh xả thuộc bất thiện liên quan pháp đồng sanh xả thuộc bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp đồng sanh xả thuộc vô ký liên quan pháp đồng sanh xả thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 




342 


Vị trí tam đề - tam đề thuận_ Tam đề thiện — Tam đề ... 


55 . 

Nhân 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - tam đề hỷ 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ sơ ĐẠO 

(Kusalattika dassanattíkam) 

56 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ (dassanena pahãtabba) thuộc bất thiện liên quan pháp sơ đạo 
tuyệt trừ thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

57 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

58 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ (bhãvanãya pahãtabba) thuộc bất thiện liên quan pháp ba 
đạo cao tuyệt trừ thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

59 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ thuộc thiện liên quan pháp phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ (neva dassanena na bhãvanãya pahãtabba) thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

60 . 

Nhân 5, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - tam đề sơ đạo 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐỀ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

(Kusaỉattika dassanena pahãtabba hetukattikam) 

61 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (dassanena pahãtabbahetuka) thuộc bất thiện liên 
quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

62 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ (bhãvanãya pahãtabba hetuka) thuộc bất thiện liên 
quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

63 . 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ ịneva dassanena na bhãvanãya 
pahãtabba hetuka) thuộc thiện liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

64 . 

Nhân 7, Cảnh 2, Bất ly 7. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 






Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sir cả Tịnh Sự 


343 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐỀ NHÂN SANH TỬ 

(Kusalattika ãcayagãmỉttikam) 

65 . 

* Pháp nhân sanh tử (ãcayagãmĩ) thuộc thiện liên quan pháp nhân sanh tử thuộc thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân sanh tử thuộc bất thiện liên quan pháp nhân sanh tử (ãcayagãmĩ) thuộc bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

66 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

67 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn thuộc thiện ịkusalo apacayagãmĩ dhammo) liên quan pháp 
nhân đến Níp Bàn thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

Dù phần liên quan hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

68 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn (nevacayagaminapacayagami) thuộc vô 
ký liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

69 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - tam đề nhân sanh tử 


TAM ĐỀ THIỆN - TAM ĐÈ HỮU HỌC 

(Kusalattika sekkhattikam) 

70 . 

Pháp hữu học ịsekkha) thuộc thiện liên quan pháp hữu học thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

71 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

72 . 

Pháp vô học (asekkha) thuộc vô ký liên quan pháp vô học thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

73 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

74 . 

* Pháp phi hữu học phi vô học (nevasekkhã nãsekkhã) thuộc thiện liên quan pháp phi 
hữu học phi vô học thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi hữu học phi vô học thuộc bất thiện liên quan pháp phi hữu học phi vô học 
thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi hữu học phi vô học thuộc vô ký liên quan pháp phi hữu học phi vô học thuộc 
vô ký sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 




344 


Vị trí tam đề - tam đề thuận_ Tam đề thiện — Tam đề ... 


75 . 

Nhân 9, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

76 . 

Pháp phi hữu học phi vô học thuộc thiện làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học 
thuộc thiện bằng Nhân duyên. 

77 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - tam đề hữu học 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ HY THIỂU 

(Kusalattika parittattikam) 

78 . 

* Pháp hy thiểu (paritta) thuộc thiện liên quan pháp hy thiểu thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp hy thiểu thuộc vô ký ịabyãkata) liên quan pháp hy thiểu thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp hy thiểu thuộc thiện và hy thiểu thuộc vô ký liên quan pháp hy thiểu thuộc 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hy thiểu thuộc bất thiện liên quan pháp hy thiểu thuộc bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp hy thiểu (paritta dhamma) thuộc vô ký liên quan pháp hy thiểu thuộc vô ký sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp hy thiểu thuộc vô ký liên quan những pháp hy thiểu thuộc thiện và pháp hy thiểu 
thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hy thiểu thuộc vô ký liên quan những pháp hy thiểu thuộc bất thiện và pháp hy 
thiểu thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

79 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

80 . 

* Pháp hy thiểu thuộc thiện làm duyên cho pháp hy thiểu thuộc thiện bằng Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp hy thiểu thuộc bất thiện làm duyên cho pháp hy thiểu thuộc bất thiện bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp hy thiểu thuộc vô ký làm duyên cho pháp hy thiểu thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

81 . 

* Pháp hy thiểu thuộc thiện làm duyên cho pháp hy thiểu thuộc thiện bằng Cảnh duyên. 

82 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

83 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


345 


* Pháp đáo đại thuộc thiện liên quan pháp đáo đại (mahaggata) thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp đáo đại thuộc vô ký liên quan pháp đáo đại thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

84 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

85 . 

* Pháp vô luợng (appamãna) thuộc thiện liên quan pháp vô luợng thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp vô luợng (appamãna) thuộc vô ký liên quan pháp vô luợng thuộc vô ký sanh ra 
do Nhân duyên. 

86 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - tam đề hy thiêu 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ CẢNH HY THIỂU 

(Kusalattỉka parittãrammaụattikam) 

87 . 

* Pháp biết cảnh hy thiểu (parittãrammaụa) thuộc thiện liên quan pháp biết cảnh hy 
thiểu thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh hy thiểu thuộc bất thiện liên quan pháp biết cảnh hy thiểu thuộc bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh hy thiểu thuộc vô ký liên quan pháp biết cảnh hy thiểu thuộc vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

88 . 

Nhân 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

89 . 

* Pháp biết cảnh đáo đại (mahaggatarammana) thuộc thiện liên quan pháp biết cảnh đáo 
đại thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh đáo đại thuộc bất thiện liên quan pháp biết cảnh đáo đại thuộc bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh đáo đại thuộc vô ký liên quan pháp biết cảnh đáo đại thuộc vô ký sanh 
ra do Nhân duyên. 

90 . 

Nhân 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

91 . 

* Pháp biết cảnh vô luợng (appamãnãrammaụa) thuộc thiện liên quan pháp biết cảnh vô 
luợng thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh vô luợng (appamãnãrammana) thuộc vô ký liên quan pháp biết cảnh 
vô luợng thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 


92 . 




346 


Vị trí tam đề - tam đề thuận_ Tam đề thiện — Tam đề ... 


Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - tam đề biết cảnh hy thiếu 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ TY HẠ 

(Kusaỉattika hĩnattỉkam) 

93 . 

Pháp ty hạ (hĩna) thuộc bất thiện liên quan pháp ty hạ thuộc bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

94 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Tất cả nên sắp rộng (sabbattha vỉtthãro). 

95 . 

* Pháp trung bình (majjhima) thuộc thiện liên quan pháp trung bình thuộc thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp trung bình thuộc vô ký liên quan pháp trung bình thuộc thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp trung bình thuộc thiện và trung bình thuộc vô ký liên quan pháp trung bình 
thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp trung bình thuộc vô ký liên quan pháp trung bình thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp trung bình thuộc vô ký liên quan những pháp trung bình thuộc thiện và pháp 
trung bình thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

96 . 

* Pháp trung bình thuộc thiện liên quan pháp trung bình thuộc thiện sanh ra do Cảnh 
duyên. 

* Pháp trung bình thuộc vô ký liên quan pháp trung bình thuộc vô ký sanh ra do Cảnh 
duyên. 

97 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

98 . 

* Pháp trung bình (majjhima) thuộc thiện làm duyên cho pháp trung bình thuộc thiện 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp trung bình thuộc vô ký làm duyên cho pháp trung bình thuộc vô ký bằng Nhân 
duyên. 

99 . 

* Pháp trung bình thuộc thiện làm duyên cho pháp trung bình thuộc thiện bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp trung bình thuộc thiện làm duyên cho pháp trung bình thuộc vô ký bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp trung bình thuộc vô ký làm duyên cho pháp trung bình thuộc vô ký bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp trung bình thuộc vô ký làm duyên cho pháp trung bình thuộc thiện bằng Cảnh 
duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


347 


100 . 

Nhân 4, Cảnh 4, Bất ly 7. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

101 . 

* Pháp tinh lưong (panita) thuộc thiện liên quan pháp tinh lưong thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp tinh lưong thuộc vô ký liên quan pháp tinh lưong thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

102 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - tam đề ty hạ 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ TÀ 

(Kusalattika micchattattikam) 

103 . 

Pháp tà cho quả nhứt định (micchattaniya) thuộc bất thiện liên quan pháp tà cho quả 
nhứt định thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

104 . 

Nhân 1, Bất ly 1. Tất cả đều nên sắp rộng. 

105 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định (sammattaniyata) thuộc thiện liên quan pháp chánh cho 
quả nhứt định thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

106 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề tất cả đều 1. 

107 . 

* Pháp bất định (aniyata) thuộc thiện liên quan pháp bất định thuộc thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp bất định thuộc vô ký liên quan pháp bất định thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp bất định thuộc thiện và bất định thuộc vô ký liên quan pháp bất định thuộc 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất định thuộc bất thiện liên quan pháp bất định thuộc bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất định thuộc vô ký liên quan pháp bất định thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

108 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng cũng như phần liên quan (paticcavãrasadisã). 

109 . 

* Pháp bất định thuộc thiện làm duyên cho pháp bất định thuộc thiện bằng Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp bất định thuộc bất thiện làm duyên cho pháp bất định thuộc bất thiện bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 




348 


Vị trí tam đề - tam đề thuận_ Tam đề thiện — Tam đề ... 


* Pháp bất định thuộc vô ký làm duyên cho pháp bất định thuộc vô ký bằng Nhân 
duyên. 

110 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - tam đề tà 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ CÓ CẢNH LÀ ĐẠO 

ịKusalattika maggãrammanattikam) 

111 . 

* Pháp có cảnh là đạo (maggãrammana) thuộc thiện liên quan pháp có cảnh là đạo thuộc 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp có cảnh là đạo thuộc vô ký liên quan pháp có cảnh là đạo thuộc vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

112 . 

Nhân 2, Bất ly 2. Tất cả đều nên sắp rộng. 

113 . 

Pháp có nhân là đạo (maggahetuka) thuộc thiện liên quan pháp có nhân là đạo thuộc 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

114 . 

Nhân 1, Bất ly 1, tất cả đều 1. 

115 . 

* Pháp có truởng là đạo thuộc thiện liên quan pháp có truởng là đạo (maggãdhipati) 
thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp có truởng là đạo thuộc vô ký liên quan pháp có truởng là đạo thuộc vô ký sanh ra 
do Nhân duyên. 

116 . 

Nhân 2, Bất ly 2. Tất cả nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - tam đề có đạo là cảnh 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ SANH TỒN 

(Kusalattika uppannattikam) 

117 . 

Pháp sanh tồn (uppanna) thuộc thiện làm duyên cho pháp sanh tồn thuộc thiện bằng 
Nhân duyên: Có 7 câu. 

Dứt tam đề thiện - tam đề sanh tồn. 


TAM ĐỀ THIỆN - TAM ĐỀ QUÁ KHỨ 

(Kusalattika atĩtattỉkam) 

118 . 

Pháp hiện tại (paccuppanna) thuộc thiện làm duyên cho pháp hiện tại thuộc thiện bằng 
Nhân duyên: Có 7 câu. 

Dứt tam đề thiện - tam đề quá khứ. 







Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


349 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ BIÉT CẢNH QUÁ KHỨ 

(Kusalattỉka atĩtarammanattikam) 

119 . 

* Pháp biết cảnh quá khứ (atĩtãrammana) thuộc thiện liên quan pháp biết cảnh quá khứ 
thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh quá khứ thuộc bất thiện liên quan pháp biết cảnh quá khứ thuộc bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh quá khứ thuộc vô ký liên quan pháp biết cảnh quá khứ thuộc vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

120 . 

Nhân 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

121 . 

* Pháp biết cảnh quá khứ thuộc thiện làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ thuộc thiện 
bằng Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh quá khứ thuộc bất thiện làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ thuộc 
bất thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh quá khứ thuộc vô ký làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ thuộc vô 
ký bằng Nhân duyên. 

122 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Bất ly 3. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

123 . 

Pháp biết cảnh vị lai (anãgatãrammana) thuộc thiện liên quan pháp biết cảnh vị lai 
thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

124 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan (paticcavãrasadhỉsã). 

125 . 

Pháp biết cảnh vị lai thuộc thiện làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai thuộc thiện bằng 
Nhân duyên. 

126 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

127 . 

Pháp biết cảnh hiện tại (paccuppannãrammana) thuộc thiện liên quan pháp biết cảnh 
hiện tại thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

128 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

129 . 

* Pháp biết cảnh hiện tại thuộc thiện làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại thuộc thiện 
bằng Nhân duyên. 



350 


Vị trí tam đề - tam đề thuận_ Tam đề thiện — Tam đề ... 


* Pháp biết cảnh hiện tại thuộc bất thiện làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại thuộc bất 
thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh hiện tại thuộc vô ký làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại thuộc vô ký 
bằng Nhân duyên. 

130 . 

Nhân 3, Cảnh 6, Bất ly 3. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - tam đề biết cảnh quá khứ 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ NỘI Bộ 

(Kusalattika ajjhattattikam) 

131 . 

* Pháp nội bộ (ajjhatta) thuộc thiện liên quan pháp nội bộ thuộc thiện sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nội bộ thuộc bất thiện liên quan pháp nội bộ thuộc bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nội bộ thuộc vô ký liên quan pháp nội bộ thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

132 . 

Nhân 9, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan ( paticcavãrasadisã). 

Tất cả đều nên sắp rộng (evam vitthãretabbam). 

133 . 

* Pháp nội bộ thuộc thiện làm duyên cho pháp nội bộ thuộc thiện bằng Nhân duyên: Có 
3 câu. 

* Pháp nội bộ thuộc bất thiện làm duyên cho pháp nội bộ thuộc bất thiện bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nội bộ thuộc vô ký làm duyên cho pháp nội bộ thuộc vô ký bằng Nhân duyên. 

134 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

135 . 

* Pháp ngoại viện (bahỉddhã) thuộc thiện liên quan pháp ngoại viện thuộc thiện sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp ngoại viện thuộc bất thiện liên quan pháp ngoại viện thuộc bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp ngoại viện thuộc vô ký liên quan pháp ngoại viện thuộc vô ký sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

136 . 

Nhân 9, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan. 

137 . 

* Pháp ngoại viện (bahiddhã) thuộc thiện làm duyên cho pháp ngoại viện thuộc thiện 
bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


351 


* Pháp ngoại viện thuộc bất thiện làm duyên cho pháp ngoại viện thuộc bất thiện bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp ngoại viện thuộc vô ký làm duyên cho pháp ngoại viện thuộc vô ký bằng Nhân 
duyên. 

138 . 

Nhân 7, Cảnh 9, Bất ly 13. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt tam đề thiện - tam đề nội bộ 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ CẢNH NỘI Bộ 

(Kusalattika ajjhattãrammanattikam) 

139 . 

Pháp biết cảnh nội bộ (ajjhattãrammana) thuộc thiện liên quan pháp biết cảnh nội bộ 
thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

140 . 

Nhân 3, Bất ly 3. 

141 . 

Pháp biết cảnh ngoại viện (bahỉddhãrammana) thuộc thiện liên quan pháp biết cảnh 
ngoại viện thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

142 . 

Nhân 3, Bất ly 3. 

Dứt tam đề thiện - tam đề cảnh nội bộ 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

(Kusalattika sandinassanattikam) 

143 . 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu (anidassana sappatigha) thuộc vô ký liên quan pháp vô 
kiến hữu đối chiếu thuộc vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

144 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

145 . 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu (anidassana appatỉgha) thuộc thiện liên quan pháp vô kiến 
vô đối chiếu thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu thuộc vô ký liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu thuộc thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp vô kiến vô đối chiếu thuộc thiện và vô kiến vô đối chiếu thuộc vô ký liên 
quan pháp vô kiến vô đối chiếu thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu thuộc bất thiện liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu thuộc 
bất thiện sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu thuộc vô ký liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu thuộc vô 
ký sanh ra do Nhân duyên. 

146 . 


Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 





352 


Vị trí tam đề - tam đề thuận_ Tam đề thiện — Tam đề ... 


Dù phần đồng sanh, phần tương ưng hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thiện - tam đề hữu kiến 


TAM ĐÈ THỌ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Vedanãttika kusalattikam) 

147 . 

* Pháp thiện tương ưng lạc thọ (sukhãỵa vedanãya sampayutta kusalo) liên quan pháp 
thiện tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp thiện tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

148 . 

Nhân 2, Bất ly 2. 


Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan (paticcavarasadisa). 

149 . 

* Pháp thiện tương ưng lạc thọ (sukhãya vedanãya sampayutta) làm duyên cho pháp 
thiện tương ưng lạc thọ bằng Nhân duyên. 

* Pháp thiện tương ưng phi khố phi lạc thọ (adukhama sukhãya vedanãya sampayutta) 
làm duyên cho pháp thiện tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Nhân duyên. 

150 . 

Nhân 2, Bất ly 2. Tất cả nên sắp rộng. 

151 . 

* Pháp bất thiện tương ưng lạc thọ liên quan pháp bất thiện tương ưng lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện tương ưng khổ thọ liên quan pháp bất thiện tương ưng khổ thọ sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp bất thiện tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

152 . 

Nhân 3, Bất ly 3. Tất cả nên sắp rộng. 

153 . 

* Pháp vô ký tương ưng lạc thọ liên quan pháp vô ký tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp vô ký tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp vô ký tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

154 . 

Nhân 2, Bất ly 3. 

Dứt tam đề thọ - tam đề thiện 


155 . 


TAM ĐÈ QUẢ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Vipãkattika kusalattikam) 


Pháp thiện thành dị thục nhân (vipakadhammadhamma) liên quan pháp thiện thành dị 
thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 


156 . 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


353 


Nhân 1, Bất ly 1. 

157 . 

Pháp bất thiện thành dị thục nhân (vipãkadhammadhamma) liên quan pháp bất thiện 
thành dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

158 . 

Nhân 1. Tất cả đều 1. 

159 . 

* Pháp vô ký thuộc dị thục quả (vipãka) liên quan pháp vô ký thuộc dị thục quả sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký thuộc phi quả phi nhân (nevavipãka na vipãkadhammadhamma) liên quan 

pháp vô ký thuộc phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký thuộc dị thục quả liên quan những pháp vô ký thuộc dị thục quả và vô ký 

thuộc phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

160 . 

Nhân 9, Bất ly 9. Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề quả - tam đề thiện 


TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Upãdinnattika kusalattikam) 

161 . 

Pháp thiện phi thành do thủ cảnh thủ (anupãdinnupãdãniya) liên quan pháp thiện phi 
thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: Có 2 câu. 

Tất cả nên sắp rộng (sabbattha vitthãro). 

162 . 

Pháp bất thiện phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp bất thiện phi thành do thủ 
cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

Tất cả nên sắp rộng (sabbattha vỉtthãro). 

163 . 

* Pháp vô ký thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp vô ký thành do thủ cảnh thủ sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký phi thành do thủ cảnh thủ (anupãdinnupãdãniya) liên quan pháp vô ký 
phi thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

* Pháp vô ký phi thành do thủ phi cảnh thủ (anupãdinna anupãdãniya) liên quan pháp 
vô ký phi thành do thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

164 . 

Nhân 9. Tất cả nên sắp rộng. 

Dứt tam đề thành do thủ - tam đề thiện 


165 . 

* 


TAM ĐÈ PHIỀN TOÁI - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sankilitthattika kusaỉattikam) 

Pháp thiện phi phiền toái cảnh phiền não (asankỉlỉttha sankilesika) liên quan pháp 
thiện phi phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp thiện phi phiền toái phi cảnh phiền não (asahkilittha asahkilesika) liên quan 
pháp thiện phi phiền toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: Có 2 câu. 





354 


Vị trí tam đề - tam đề thuận_ Tam đề ... — Tam đề thiện 


166 . 

Pháp bất thiện phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp bất thiện phiền toái cảnh 
phiền não sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

167 . 

Pháp vô ký phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp vô ký phi phiền toái cảnh 
phiền não sanh ra do Nhân duyên: Có 5 câu. 

Dứt tam đề phiền toái - tam đề thiện 


TAM ĐỀ TẦM - TAM ĐÈ THIỆN 

(vitakkattika kusaỉattikam) 

168 . 

* Pháp thiện hữu tầm hữu tứ (savitakka savicara) liên quan pháp thiện hữu tầm hữu tứ 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp thiện vô tầm hữu tứ (avitakka vicãramatta) liên quan pháp thiện vô tầm hữu tứ 
sanh ra do Nhân duyên: Có 4 câu. 

* Pháp thiện vô tầm vô tứ (avitakka avỉcãra) liên quan pháp thiện vô tầm vô tứ sanh ra 
do Nhân duyên. 

169 . 

Nhân 11. 

170 . 

* Pháp bất thiện hữu tầm hữu tứ (savỉtakka savỉcãra) liên quan pháp bất thiện hữu tầm 
hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện hữu tầm hữu tứ liên quan pháp bất thiện vô tầm hữu tứ 
(avỉtakkavỉcãramatta) sanh ra do Nhân duyên. 

171 . 

Nhân 5. 

172 . 

Pháp vô ký hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô ký hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân 
duyên: Có 37 câu. 

Dứt tam đề tầm - tam đề thiện 


TAM ĐÈ HỶ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Pĩtỉttỉka kusalattỉkam) 

173 . 

* Pháp thiện đồng sanh hỷ (pĩtisahagata) liên quan pháp thiện đồng sanh hỷ sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp thiện đồng sanh lạc (sukhasahagata) liên quan pháp thiện đồng sanh lạc sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp thiện đồng sanh xả (upekhãsahagata) liên quan pháp thiện đồng sanh xả sanh ra 
do Nhân duyên: Có 10 câu. 

Tất cả nên sắp rộng (sabbattha vitthãro). 

174 . 

* Pháp bất thiện đồng sanh hỷ liên quan pháp bất thiện đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


355 


* Pháp bất thiện đồng sanh lạc liên quan pháp bất thiện đồng sanh lạc sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp bất thiện đồng sanh xả liên quan pháp bất thiện đồng sanh xả sanh ra do Nhân 
duyên: Có 10 câu. 

Tất cả nên sắp rộng (sabbattha vitthãro). 

175 . 

* Pháp vô ký đồng sanh hỷ liên quan pháp vô ký đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp vô ký đồng sanh lạc liên quan pháp vô ký đồng sanh lạc sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký đồng sanh xả liên quan pháp vô ký đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên: 
Có 10 câu. 

Tất cả nên sắp rộng (sabbattha vitthãro). 

Dứt tam đề hỷ - tam đề thiện 


TAM ĐÈ Sơ ĐẠO - TAM ĐỀ THIỆN 

(Dassanattika kusalattỉkam) 

176 . 

Pháp thiện phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ (neva dassanena na bhãvanãya 
pahãtabba) liên quan pháp thiện phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân 
duyên: Có 1 câu. 

177 . 

* Pháp bất thiện sơ đạo tuyệt trừ ịdassanena pahãtabba) liên quan pháp bất thiện sơ 
đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện ba đạo cao tuyệt trừ (bhãvanãya pahãtabba) liên quan pháp bất thiện 
ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: Có 2 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng (sabbattha vitthãro). 

178 . 

Pháp vô ký phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp vô ký phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

Tất cả đều 1 (sabbattha ekam). 

Dứt tam đề sơ đạo - tam đề thiện 


TAM ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Dassanena pahãtabbahetukattika kusalattỉkam) 

179 . 

Pháp thiện phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ (neva dassanena na 
bhãvanãya pahãtabbahetuka) liên quan pháp thiện phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng (sabbattha vitthãro). 

180 . 

* Pháp bất thiện hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (dassanena pahãtabbahetuka) liên quan 
pháp bất thiện hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ (bhãvanãya pahãtabbahetuka) liên 
quan pháp bất thiện hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: Có 6 câu. 





356 


Vị trí tam đề - tam đề thuận_ Tam đề ... — Tam đề thiện 


Tất cả đều nên sắp rộng (sabbattha vittharo). 

181 . 

Pháp vô ký phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ (neva dassanena na 
bhãvanãya pahãtabba hetuka) liên quan pháp vô ký phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

Tất cả đều 1 (sabbattha ekam). 

Dứt tam đề hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ - tam đề thiện 


TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Acayagãmittika kusalattỉkam) 

182 . 

* Pháp thiện thành nhân sanh tử (ãcayagãmĩ) liên quan pháp thiện thành nhân sanh tử 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện thành nhân đến Níp Bàn ịapacayagãmĩ) liên quan pháp thiện thành nhân 
đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: Có 2 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng (sabbattha vitthãro). 

183 . 

Pháp bất thiện thành nhân sanh tử liên quan pháp bất thiện thành nhân sanh tử sanh ra 
do Nhân duyên. 

Tất cả đều 1 (sabbattha ekam). 

184 . 

Pháp vô ký phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn (nevãcagãminãpacayagãmĩ) liên 
quan pháp vô ký phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên. 

Tất cả đều 1 (sabbattha ekam). 

Dứt Tam đề nhân sanh tử - tam đề thiện 


TAM ĐỀ HỮU HỌC - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sekkhattỉka kusaỉattikam) 

185 . 

* Pháp thiện thành hữu học (sekkha) liên quan pháp thiện thành hữu học sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp thiện thành phi hữu học phi vô học ịnevasekkhãnãsekkhã) liên quan pháp thiện 
thành phi hữu học phi vô học sanh ra do Nhân duyên: Có 2 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng (sabbattha vitthãro). 

186 . 

Pháp bất thiện thành phi hữu học phi vô học liên quan pháp bất thiện thành phi hữu 
học phi vô học sanh ra do Nhân duyên. 

Tất cả đều 1. 

187 . 

Pháp vô ký thuộc hữu học liên quan pháp vô ký thuộc hữu học sanh ra do Nhân duyên: 
Có 9 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng (sabbattha vittharetabbam). 

Dứt tam đề hữu hoc - tam đề thiên 






Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


357 


TAM ĐÈ HY THIỂU - TAM ĐÈ THIỆN 

(Parittattỉka kusalattỉkam) 

188 . 

* Pháp thiện thành hy thiểu (paritta) liên quan pháp thiện thành hy thiểu sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp thiện thành đáo đại (mahaggata) liên quan pháp thiện thành đáo đại sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp thiện thành vô luợng (appamãna) liên quan pháp thiện thành vô luợng sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng (sabbattha vitthãro). 

189 . 

Pháp bất thiện thành hy thiểu (paritta) liên quan pháp bất thiện thành hy thiểu sanh ra 
do Nhân duyên, tất cả đều 1. 

190 . 

* Pháp vô ký thành hy thiểu liên quan pháp vô ký thành hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp vô ký thành đáo đại liên quan pháp vô ký thành đáo đại sanh ra do Nhân duyên: 
Có 3 câu. 

* Pháp vô ký thành vô luợng liên quan pháp vô ký thành vô luợng sanh ra do Nhân 
duyên: Có 13 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng (sabbattha vỉtthãro). 

Dứt tam đề hy thiếu - tam đề thiện 


TAM ĐÈ CẢNH HY THIỂU - TAM ĐÈ THIỆN 

(Parittarammanattỉka kusalattỉkam) 

191 . 

* Pháp thiện thành biết cảnh hy thiểu ịparittãrammana) liên quan pháp thiện thành biết 
cảnh hy thiểu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện thành biết cảnh đáo đại ịmahaggatãrammana) liên quan pháp thiện thành 
biết cảnh đáo đại sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện thành biết cảnh vô luợng ịappamãnãrammana) liên quan pháp thiện thành 
biết cảnh vô luợng sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng (sabbattha vitthãro). 

192 . 

* Pháp bất thiện thành biết cảnh hy thiểu liên quan pháp bất thiện thành biết cảnh hy 
thiểu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện thành biết cảnh đáo đại liên quan pháp bất thiện thành biết cảnh đáo đại 
sanh ra do Nhân duyên: Có 2 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng (sabbattha vitthãro). 

193 . 

* Pháp vô ký thành biết cảnh hy thiểu (parittarammana) liên quan pháp vô ký thành biết 
cảnh hy thiểu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký thành biết cảnh đáo đại (mahaggatarammana) liên quan pháp vô ký thành 
biết cảnh đáo đại sanh ra do Nhân duyên. 




358 


Vị trí tam đề - tam đề thuận_ Tam đề ... — Tam đề thiện 


* Pháp vô ký thành biết cảnh vô lượng (appamanarammana) liên quan pháp vô ký thành 
biết cảnh vô lượng sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề cảnh hy thiếu - tam đề thiện 


TAM ĐÈ TY HẠ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Hinattika kusaỉattikam) 

194 . 

* Pháp thiện thành trung bình (maịịhima) liên quan pháp thiện thành trung bình sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp thiện thành tinh lương (panĩta) liên quan pháp thiện thành tinh lương sanh ra do 
Nhân duyên: Có 2 câu. 

195 . 

Pháp bất thiện thành ty hạ liên quan pháp bất thiện thành ty hạ sanh ra do Nhân duyên. 
Tất cả đều có 1 câu (sabbattha ekam). 

196 . 

* Pháp vô ký thành trung bình (maịịhima) liên quan pháp vô ký thành trung bình sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký thành tinh lương (paỵiĩta) liên quan pháp vô ký thành tinh lương sanh ra do 
Nhân duyên: Có 5 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng (sabbattha vỉtthãro). 

Dứt tam đề ty hạ - tam đề thiện 


TAM ĐÈ TÀ - TAM ĐỀ THIỆN 

(Micchattattika kusalattỉkam) 

197 . 

* Pháp thiện thành chánh cho quả nhứt định (sammattaniyata) liên quan pháp thiện 
thành chánh cho quả nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện thành bất định (aniyata) liên quan pháp thiện thành bất định sanh ra do 
Nhân duyên: Có 2 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng (sabbattha vitthãro). 

198 . 

* Pháp bất thiện thành tà cho quả nhứt định (micchattaniyata) liên quan pháp bất thiện 
thành tà cho quả nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện thành bất định (aniyata) liên quan pháp bất thiện thành bất định sanh ra 
do Nhân duyên: Có 2 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

199 . 

Pháp vô ký thuộc bất định liên quan pháp vô ký thuộc bất định sanh ra do Nhân duyên. 
Tất cả đều có 1 câu (sabbattha ekam). 

Dứt tam đề tà - tam đề thiện 






Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


359 


TAM ĐÈ CÓ CẢNH LÀ ĐẠO - TAM ĐÈ THIỆN 

(Maggãrammanattika kusalattỉkam) 

200 . 

* Pháp thiện thành có cảnh là đạo (maggãrammana) liên quan pháp thiện thành có cảnh 
là đạo sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp thiện thành có nhân là đạo (maggãhetuka) liên quan pháp thiện thành có nhân là 
đạo sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp thiện thành có trưởng là đạo (maggãdhipati) liên quan pháp thiện thành có 
trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: Có 17 câu. 

201 . 

* Pháp vô ký thành có cảnh là đạo liên quan pháp vô ký thành có cảnh là đạo sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp vô ký thành có trưởng là đạo liên quan pháp vô ký thành có trưởng là đạo sanh ra 
do Nhân duyên: Có 5 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng (sabbattha vỉtthãro). 

Dứt tam đề có cảnh là đạo - tam đề thiện 


TAM ĐÈ SANH TỒN - TAM ĐÈ THIỆN 

(Uppannattika kusalattikam) 

202 . 

Pháp thiện thuộc sanh tồn (uppanna) làm duyên cho pháp thiện thuộc sanh tồn bằng 
Nhân duyên: Có 1 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

203 . 

Pháp bất thiện thuộc sanh tồn làm duyên cho pháp bất thiện thuộc sanh tồn bằng 
Nhân duyên: Có 1 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

204 . 

Pháp vô ký thuộc sanh tồn làm duyên cho pháp vô ký thuộc sanh tồn bằng Nhân 
duyên: Có 1 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề sanh tồn - tam đề thiện 


TAM ĐÈ QUÁ KHỨ - TAM ĐÈ THIỆN 

(A tĩtattỉka kusalattikam) 

205 . 

Pháp thiện thuộc hiện tại (paccuppanna) làm duyên cho pháp thiện thuộc hiện tại 
bằng Nhân duyên: Có 1 câu. 

206 . 

Pháp bất thiện thuộc hiện tại làm duyên cho pháp bất thiện thuộc hiện tại bằng Nhân 
duyên: Có 1 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 


207 . 





360 


Vị trí tam đề - tam đề thuận_ Tam đề ... — Tam đề thiện 


Pháp vô ký thuộc hiện tại làm duyên cho pháp vô ký thuộc hiện tại bằng Nhân duyên: 
Có 1 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề quá khứ - tam đề thiện 


TAM ĐỀ BIÉT CẢNH QUÁ KHỨ - TAM ĐÈ THIỆN 

(A tĩtãrammanattika kusalattỉkam) 

208 . 

* Pháp thiện biết cảnh quá khứ (atĩtãrammana) liên quan pháp thiện biết cảnh quá khứ 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện biết cảnh vị lai (anãgatãrammana) liên quan pháp thiện biết cảnh vị lai 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện biết cảnh hiện tại (paccuppannãrammana) liên quan pháp thiện biết cảnh 
hiện tại sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

209 . 

* Pháp bất thiện biết cảnh quá khứ liên quan pháp bất thiện biết cảnh quá khứ sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện biết cảnh vị lai liên quan pháp bất thiện biết cảnh vị lai sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện biết cảnh hiện tại liên quan pháp bất thiện biết cảnh hiện tại sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

210 . 

* Pháp vô ký biết cảnh quá khứ liên quan pháp vô ký biết cảnh quá khứ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp vô ký biết cảnh vị lai liên quan pháp vô ký biết cảnh vị lai sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp vô ký biết cảnh hiện tại liên quan pháp vô ký biết cảnh hiện tại sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề biết cảnh quá khứ - tam đề thiện 


TAM ĐỀ NỘI Bộ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Ajjhattattika kusalattikam) 

211 . 

* Pháp thiện thành nội bộ (ajjhata) liên quan pháp thiện thành nội bộ sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp thiện thành ngoại viện (bahiddhã) liên quan pháp thiện thành ngoại viện sanh ra 
do Nhân duyên: Có 2 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

212 . 

* Pháp bất thiện thành nội bộ (ajjhata) liên quan pháp bất thiện thành nội bộ sanh ra do 
Nhân duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


361 


* Pháp bất thiện thành ngoại viện (bahiddhã) liên quan pháp bất thiện thành ngoại viện 
sanh ra do Nhân duyên: Có 2 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

213 . 

* Pháp vô ký thành nội bộ liên quan pháp vô ký thành nội bộ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký thành ngoại viện liên quan pháp vô ký thành ngoại viện sanh ra do Nhân 
duyên: Có 2 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề nội bộ - tam đề thiện 


TAM ĐÈ BIÉT CẢNH NỘI Bộ - TAM ĐÈ THIỆN 

(Ajjhattãrammanattika kusalattỉkam) 

214 . 

Pháp thiện biết cảnh nội bộ (ajjhattãrammana) liên quan pháp thiện biết cảnh nội bộ 
sanh ra do Nhân duyên: Có 2 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

215 . 

Pháp bất thiện biết cảnh nội bộ liên quan pháp bất thiện biết cảnh nội bộ sanh ra do 
Nhân duyên: Có 2 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

216 . 

Pháp vô ký biết cảnh nội bộ liên quan pháp vô ký biết cảnh nội bộ sanh ra do Nhân 
duyên: Có 2 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề biết cảnh nội bộ - tam đề thiện 


TAM ĐÈ HỮU KIẾN - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sanidassanattỉka kusalattikam) 

217 . 

Pháp thiện thành vô kiến vô đối chiếu (anidassana appatỉgha) làm duyên cho pháp 
thiện thành vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

Tất cả đều 1 câu. 

218 . 

Pháp bất thiện thành vô kiến vô đối chiếu (anidassana appatỉgha) liên quan pháp bất 
thiện thành vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

Tất cả đều 1 câu. 

219 . 

* Pháp vô ký thành vô kiến hữu đối chiếu (anidassana sappatigha) liên quan pháp vô 
ký thành vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

* Pháp vô ký thành hữu kiến hữu đối chiếu (sanỉdassana sappatigha) liên quan pháp 
vô ký thành vô kiến hữu đối chiếu (anidassana sappatỉgha) sanh ra do Nhân duyên: 
Có 2 câu. 

* Pháp vô ký thành vô kiến vô đối chiếu (anidassana appatỉgha) liên quan pháp vô ký 
thành vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 





362 


Vị trí tam đề - tam đề thuận_ Tam đề ... — Tam đề thiện 


* Chư pháp vô ký thành hữu kiến hữu đối chiếu và vô ký thành vô kiến vô đối chiếu 
liên quan pháp vô ký thành vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: Có 4 câu. 

* Chư pháp vô ký thành vô kiến hữu đối chiếu và vô ký thành vô kiến vô đối chiếu liên 
quan pháp vô ký thành vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: Có 5 câu. 

* Chư pháp vô ký thành hữu kiến hữu đối chiếu và vô ký thành vô kiến hữu đối chiếu 
liên quan pháp vô ký thành vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: Có 6 câu. 

* Chư pháp vô ký thành hữu kiến hữu đối chiếu, vô ký thành vô kiến hữu đối chiếu và 
vô ký thành vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô ký thành vô kiến hữu đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên: Có 7 câu. 

* Pháp vô ký thành vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô ký thành vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên: Có 7 câu. 

* Pháp vô ký thành hữu kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp vô ký thành vô kiến 
hữu đối chiếu và vô ký thành vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: Có 7 câu. 

220 . 

Nhân 21, Bất ly 21. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt tam đề hữu kiến - tam đề thiện 
Het vị trí tam đề thuận (anulomatikattikapatthãnamnitthitam) 




VỊ TRÍ NHỊ ĐÈ - NHỊ ĐÈ THUẬN 

(Anuloma duka duka patthãnam) 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN 

(Hetuduka sahatukadnkam) 

1 . 

* Pháp nhân hữu nhân ịhetu sahetuka) liên quan pháp nhân hữu nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi nhân (na hetu) hữu nhân liên quan pháp nhân hữu nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp nhân hữu nhân và phi nhân hữu nhân liên quan pháp nhân hữu nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân hữu nhân liên quan pháp phi nhân hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân hữu nhân liên quan pháp phi nhân hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp nhân hữu nhân và phi nhân hữu nhân liên quan pháp phi nhân hữu nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân hữu nhân liên quan những pháp nhân hữu nhân và phi nhân hữu nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân hữu nhân liên quan pháp nhân hữu nhân và phi nhân hữu nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chư pháp nhân hữu nhân và phi nhân hữu nhân liên quan những pháp nhân hữu nhân 
và phi nhân hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

2 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

3 . 

Pháp nhân hữu nhân ịhetu sahetuka) liên quan pháp nhân hữu nhân sanh ra do phi 
Trưởng duyên. 

4 . 

Phi Trưởng 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi Bất tương ưng 9. 

5 . 

Nhân duyên có phi Trưởng 9. 

6 . 

Phi Trưởng duyên có Nhân 9. 

Dù phần đồng sanh (sahajãtavãra), phần ỷ trượng (paccaya), phần y chỉ (nissaya), phần 
hòa hợp (samsattha), phần tương ưng (sampayutta) cũng như phần liên quan 
(patỉccavãrasadisam). 

7 . 

* Pháp nhân hữu nhân ịhetu sahetuka) làm duyên cho pháp nhân hữu nhân bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân hữu nhân làm duyên cho những pháp nhân hữu nhân và phi nhân hữu nhân 
bằng Nhân duyên. 

8 . 

* Pháp nhân hữu nhân làm duyên cho pháp nhân hữu nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Cảnh duyên. 


364 


Vị trí nhị đề - nhị đề thuận_ Nhị đề nhân - Nhị đề ... 


* Pháp nhân hữu nhân làm duyên cho những pháp nhân hữu nhân và phi nhân hữu nhân 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp nhân hữu nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân hữu nhân làm duyên cho những pháp nhân hữu nhân và phi nhân hữu 
nhân bằng Cảnh duyên. 

* Chu pháp nhân hữu nhân và phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp nhân hữu nhân 
bằng Cảnh duyên. 

* Chu pháp nhân hữu nhân và phi nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân hữu 
nhân bằng Cảnh duyên. 

* Chu pháp nhân hữu nhân và phi nhân hữu nhân làm duyên cho những pháp nhân hữu 
nhân và phi nhân hữu nhân bằng Cảnh duyên. 

9 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Cận y 9, Bất ly 9. 

Phần vấn đề (pahhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

10 . 

* Pháp phi nhân vô nhân (nahetu ahetuka) liên quan pháp nhân vô nhân (hetu ahetuka) 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân liên quan pháp phi nhân vô nhân ịnahetu ahetuka) sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân liên quan những pháp nhân vô nhân và phi nhân vô nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

11 . 

Nhân 3, Cảnh 1, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan (patỉccavãrasadíam). 

12 . 

Pháp nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Nhân duyên. 

13 . 

* Pháp nhân vô nhân làm duyên cho pháp nhân vô nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân vô nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân làm duyên cho pháp nhân vô nhân bằng Cảnh duyên. 

14 . 

Nhân 1, Cảnh 4, Bất ly 4. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề hữu nhân 


15 . 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN 

(Hetuduka hetusampayuttadukam) 


* Pháp nhân tuơng ung nhân (hetu hetusampayutta) liên quan pháp nhân tuơng ung 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân tuơng ung nhân (na hetu hetusampayutta) liên quan pháp nhân tuơng 
ung nhân sanh ra do Nhân duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sir cả Tịnh Sự 


365 


* Chư pháp nhân tương ưng nhân (hetu hetusampayutta) và phi nhân tương ưng nhân 
(na hetu hetusampayutta) liên quan pháp nhân tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân tương ưng nhân liên quan pháp phi nhân tương ưng nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân tương ưng nhân liên quan những pháp nhân tương ưng nhân và phi nhân 
tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

16 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

17 . 

Pháp nhân tương ưng nhân làm duyên cho pháp nhân tương ưng nhân bằng Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

18 . 

Nhân 3, Bất ly 3. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

19 . 

* Pháp phi nhân bất tương ưng nhân (na hetu hetuvippayutta) liên quan pháp nhân bất 
tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân bất tương ưng nhân liên quan pháp phi nhân bất tương ưng nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân bất tương ưng nhân liên quan những pháp nhân bất tương ưng nhân và 
phi nhân bất tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

20 . 

Nhân 3, Cảnh 1, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan (patỉccavãrasadisam). 

21. ' y 

Pháp nhân thành bất tương ưng nhân làm duyên cho pháp phi nhân thành bất tương 
ưng nhân bằng Nhân duyên. 

22 . 

Nhân 1, Cảnh 4, Bất ly 4. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, nên sắp rộng như thế ấy. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề tương ưng hữu nhân 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN 

(Hetuduka hetusahetukadukam) 

23 . 

Pháp nhân và nhân hữu nhân (hetu hetuceva sahetuka ca) liên quan pháp nhân và nhân 
hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. Tất cả đều 1. 

24 . 

Pháp phi nhân và hữu nhân phi nhân (na hetu sahetuka ceva na ca hetu) liên quan 
pháp phi nhân và hữu nhân phi nhân sanh ra do Nhân duyên. Tất cả đều 1 câu. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề nhân hữu nhân 


25 . 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 
(Hetuduka hetu hetusampayuttadukam) 





366 


Vị trí nhị đề - nhị đề thuận_ Nhị đề nhân - Nhị đề ... 


Pháp nhân và nhân tương ưng nhân (hetu hetu ceva hetusampayutto ca) liên quan pháp 
nhân và nhân tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. Tất cả đều lcâu. 

26 . 

Pháp phi nhân và tương ưng nhân phi nhân (na hetu hetusampayutto ceva na ca hetu) 
liên quan pháp phi nhân và tương ưng nhân phi nhân sanh ra do Nhân duyên. Tất cả 
đều lcâu. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề nhân tương ưng nhân 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 

(Hetuduka na hetusahetukadukam) 

27 . 

Pháp phi nhân hữu nhân (na hetu sahetuka) liên quan pháp phi nhân hữu nhân sanh ra 
do Nhân duyên. Tất cả đều lcâu. 

28 . 

Pháp phi nhân vô nhân (na hetu ahetuka) liên quan pháp phi nhân vô nhân sanh ra do 
Nhân duyên. Tất cả đều lcâu. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề phi nhân hữu nhân 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU DUYÊN 

(Hetuduka sappaccayadukam) 

29 . 

* Pháp nhân hữu duyên (hetu sappaccaya) liên quan pháp nhân hữu duyên sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân hữu duyên liên quan pháp phi nhân hữu duyên (na hetu sappaccaya) 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân hữu duyên liên quan những pháp nhân hữu duyên và phi nhân hữu duyên 
sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

30 . 

Nhân 9, Cảnh , Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

31 . 

Pháp nhân hữu duyên làm duyên cho pháp nhân hữu duyên bằng Nhân duyên. 

32 . 

Nhân 3. 

Phần vấn đề nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề hữu duyên 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU VI 

(Hetuduka sankhatadukam) 

33 . 

Pháp nhân hữu vi (hetu sankhata) liên quan pháp nhân hữu vi sanh ra do Nhân duyên. 

34 . 

Nhân 9, Bất ly 9. 

Như nhị đề hữu duyên (sappaccayadukasadisam). 

Dứt nhỉ đề nhân - nhi đề hữu vi 






Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


367 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐỀ HỮU KIÉN 

(Hetuduka sanidassanadukam) 

35 . 

* Pháp nhân thành vô kiến ịhetu anidassana) liên quan pháp nhân thành vô kiến sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành vô kiến (Nahetu anidassana) liên quan pháp phi nhân thành vô 
kiến sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân thành vô kiến liên quan những pháp nhân thành vô kiến và phi nhân thành 
vô kiến sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

36 . 

Nhân 9, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề hữu kiến 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIÉU 

(Hetuduka sappatỉghadukam) 

37 . 

Pháp phi nhân thành hữu đối chiếu (na hetu sappatigha) liên quan pháp phi nhân thành 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. Tất cả đều có 1 câu. 

38 . 

* Pháp nhân thành vô đối chiếu (hetu appatigha) liên quan pháp nhân thành vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân (na hetu) thành vô đối chiếu liên quan pháp nhân thành vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp nhân thành vô đối chiếu và phi nhân thành vô đối chiếu liên quan pháp nhân 
thành vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành vô đối chiếu liên quan pháp phi nhân thành vô đối chiếu sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân thành vô đối chiếu liên quan những pháp nhân thành vô đối chiếu và phi 
nhân thành vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

39 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề hữu đoi chiếu 






368 


Vị trí nhị đề - nhị đề thuận_ Nhị đề nhân - Nhị đề ... 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ SẮC 

(Hetudnka rũpĩdukam) 

40 . 

Pháp phi nhân thành sắc (na hetu rũpĩ') liên quan pháp phi nhân thành sắc sanh ra do 
Nhân duyên. Tất cả đều 1 câu. 

41 . 

* Pháp nhân thành phi sắc (hetu arũpĩ) liên quan pháp nhân thành phi sắc sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân (na hetu) thành phi sắc liên quan pháp phi nhân thành phi sắc sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân thành phi sắc liên quan những pháp nhân thành phi sắc và phi nhân thành 
phi sắc sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

42 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề sắc 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HIỆP THÉ 

(Hetuduka lokỉyadukam) 

43 . 

* Pháp nhân thành hiệp thế (lokiya) liên quan pháp nhân thành hiệp thế sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân (na hetu) thành hiệp thế liên quan pháp phi nhân thành hiệp thế sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân thành hiệp thế liên quan những pháp nhân thành hiệp thế và phi nhân thành 
hiệp thế sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

44 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

45 . 

* Pháp nhân thành siêu thế (lokuttara) liên quan pháp nhân thành siêu thế sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành siêu thế (na he tu lokuttara) liên quan pháp phi nhân thành siêu 
thế sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân thành siêu thế liên quan những pháp nhân thành siêu thế và phi nhân thành 
siêu thế sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

46 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh, phần tương ưng hay phần vấn đề đều nên sắp rộng như phần liên 
quan. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề hiệp thế 


47 . 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG 

(Hetuduka kenacivinneyyadukam) 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


369 


Pháp nhân thành có tâm biết đặng (hetu kenacivihneyya) liên quan pháp nhân thành có 
tâm biết đặng sanh ra do Nhân duyên. 

48 . 

Nhân 9, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

49 . 

Pháp nhân thành cũng có tâm không biết đặng (hetu kenaci na vinneyya) liên quan 
pháp nhân thành cũng có tâm không biết đặng sanh ra do Nhân duyên. 

50 . 

Nhân 9, Bất ly 9. 

Tất cả nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề có tâm biết đặng 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ LẬU 

(Hetuduka ãsavadukam) 

51 . 

* Pháp nhân thành lậu (hetu ãsavo) liên quan pháp nhân thành lậu sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi nhân thành lậu (na hetu ãsavo) liên quan pháp nhân thành lậu sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp nhân thành lậu và phi nhân thành lậu liên quan pháp nhân thành lậu sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thành lậu liên quan pháp phi nhân thành lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thành lậu liên quan những pháp nhân thành lậu và phi nhân thành lậu sanh 
ra do Nhân duyên. 

52 . 

Nhận 5, Cảnh 5, Bất ly 5. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

53 . 

* Pháp nhân thành phi lậu liên quan pháp nhân thành phi lậu sanh ra do Nhân duyên: Có 
3 câu. 

* Pháp phi nhân thành phi lậu liên quan pháp phi nhân thành phi lậu sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân thành phi lậu liên quan những pháp nhân thành phi lậu và phi nhân thành 
phi lậu (no ãsava) sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

54 . 

Nhận 9, Bất ly 9. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề lậu 


55 . 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CẢNH LẬU 

(Hetuduka Sãsavadukam) 


* Pháp nhân thành cảnh lậu (sasava) liên quan pháp nhân thành cảnh lậu sanh ra do 
Nhân duyên: Có 3 câu. 





370 


Vị trí nhị đề - nhị đề thuận_ Nhị đề nhân - Nhị đề ... 


* Pháp phi nhân ( na hetu) thành cảnh lậu liên quan pháp phi nhân thành cảnh lậu sanh ra 
do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân thành cảnh lậu liên quan những pháp nhân thành cảnh lậu và phi nhân thành 
cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

56 . 

Nhân 9, Bất ly 9. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

57 . 

* Pháp nhân thành phi cảnh lậu (anãsava) liên quan pháp nhân thành phi cảnh lậu sanh 
ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân thành phi cảnh lậu (na hetu anãsavo) liên quan pháp phi nhân thành phi 
cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân thành phi cảnh lậu liên quan những pháp nhân thành phi cảnh lậu và phi 
nhân thành phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

58 . 

Nhân 9, Bất ly 9. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề cảnh lậu 

NHỊ ĐỀ NHÂN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG LẬU 

(Hetuduka asavasampayuttadukam) 

59 . 

Pháp nhân thành tuơng ung lậu (ãsavasampayutta) liên quan pháp nhân thành tuơng 
ung lậu sanh ra do Nhân duyên. 

60 . 

Nhận 9, Bất lỵ 9. 

Tất cả nên sắp rộng. 

61 . 

Pháp nhân thành bất tuơng ung lậu (ãsavavippayutta) liên quan pháp nhân thành bất 
tuơng ung lậu sanh ra do Nhân duyên. 

62 . 

Nhận 9, Bất ly 9. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề tương ưng lậu 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẬU 

(Hetuduka ãsavasãsavadukam) 

63 . 

Pháp lậu cảnh lậu (ãsavo ceva sãsavo ca) thành nhân liên quan pháp lậu cảnh lậu 
thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

64 . 

Nhân 5, Bất lỵ 5. 

Tất cả nên sắp rộng. 

65 . 

Pháp cảnh lậu phi lậu thành nhân ịhetu sãsavo ceva no ca ãsavo) liên quan pháp cảnh 
lậu phi lậu thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 


66 . 





Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


371 


Nhận 9, Bất lỵ 9. 

Tất cả nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề lậu cảnh lậu 


NHỊ ĐỀ NHÂN - NHỊ ĐÈ LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU 

(Hetuduka ãsava ãsavasampayutttadukam) 

67 . 

Pháp lậu tương ưng lậu thành nhân (hetu ãsavoceva ãsavasampayutto ca) liên quan 
pháp lậu tương ưng lậu thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

68 . 

Nhân 5, Bất ly 5. 

Tất cả nên sắp rộng. 

69 . 

Pháp tương ưng lậu phi lậu thành nhân (hetu asavasampayutto ceva no ca ãsavo) liên 
quan pháp tương ưng lậu phi lậu thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

70 . 

Nhân 5, Bất ly 5. 

Tất cả nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề lậu tương ưng lậu 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU CẢNH LẬU 

(Hetuduka ãsavavippayutta sãsavadukam) 

71 . 

Pháp nhân bất tương ưng lậu cảnh lậu (hetu ãsavavippayutto sãsavo) liên quan pháp 
nhân bất tương ưng lậu cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

72 . 

Nhân 9, Bất ly 9. 

Tất cả nên sắp rộng. 

73 . 

Pháp nhân bất tương ưng lậu phi cảnh lậu (hetu ãsavavippayutta anãsava) liên quan 
pháp nhân bất tương ưng lậu phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

74 . 

Nhân 9, Bất ly 9. 

Tất cả nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu 


75 . 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU 

(Hetuduka cha gocchakadukam) 

... Liên quan pháp nhân triền (hetu sahỉĩojana). 

... Liên quan pháp nhân phược (hetu gantha). 

... Liên quan pháp nhân bộc (ogha). 

... Liên quan pháp nhân phối (yoga). 

... Liên quan pháp nhân cái (nĩvarana). 

Pháp phi khinh thị (no parama) thành nhân liên quan pháp phi khinh thị thành nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 


76 . 








372 


Vị trí nhị đề - nhị đề thuận_ Nhị đề nhân - Nhị đề ... 


Nhân 9, Bất ly 9. 

Tất cả phần chùm nên sắp rộng (sabbattha gocchakam vittharetabbam). 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề chùm sáu 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU CẢNH 

(Hetuduka sãrammanadukam) 

77 . 

* Pháp nhân hữu cảnh (hetu sãrammana) liên quan pháp nhân hữu cảnh sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp phi nhân (na hetu) hữu cảnh liên quan pháp phi nhân hữu cảnh sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 

* Pháp nhân hữu cảnh liên quan những pháp nhân hữu cảnh và phi nhân hữu cảnh sanh 
ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 

78 . 

Nhân 9, Bất ly 9. 

Tất cả nên sắp rộng. 

79 . 

Pháp phi nhân vô cảnh (na hetu anarammana) liên quan pháp phi nhân vô cảnh sanh 
ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

Tất cả đều có 1 câu (sabbattha ekam) 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề hữu cảnh 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ TÂM 

(Hetuduka cittadukam) 

80 . 

Pháp nhân phi tâm (hetu no citta) liên quan pháp nhân phi tâm sanh ra do Nhân duyên. 

81 . 

Nhân 9, Bất ly 9. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề tâm 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ SỞ HỮU TÂM 

(Hetuduka cetasikadukam) 

82 . 

Pháp nhân sở hữu tâm (hetu cetasika) liên quan pháp nhân sở hữu tâm sanh ra do Nhân 
duyên. 

83 . 

Nhận 9, Bất ly 9. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

84 . 

Pháp phi nhân phi sở hữu tâm (na hetu acetasika) liên quan pháp phi nhân phi sở hữu 
tâm sanh ra do Nhân duyên. Tất cả đều 1 câu. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề sở hữu tâm 


85 . 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM 

(Hetuduka cittasampayuttadukam) 






Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


373 


Pháp nhân tương ưng tâm (hetu cittasampayutto ) liên quan pháp nhân tương ưng tâm 
sanh ra do Nhân duyên. 

86 . 

Nhận 9, Bất ly 9. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

87 . 

Pháp phi nhân bất tương ưng tâm (na hetu cittavippayutta) liên quan pháp phi nhân bất 
tương ưng tâm sanh ra do Nhân duyên. Tất cả đều 1 câu. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề tương ưng Tâm 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HÒA VỚI TÂM 

(Hetuduka cittasamsatthãdukam) 

88 . 

Pháp nhân hòa với tâm (hetu cittasamsatthã) liên quan pháp nhân hòa với tâm sanh ra 
do Nhân duyên. 

89 . 

Nhận 9, Bất ly 9. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

90 . 

Pháp phi nhân hòa với tâm (na hetu cittasamsatthã) liên quan pháp phi nhân hòa với 
tâm sanh ra do Nhân duyên. Tất cả đều có 1 câu. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề hòa với tâm 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CÓ TÂM LÀM SỞ SANH 

(Hetuduka cittasamutthãnadukam) 

91 . 

Pháp nhân có tâm làm sở sanh (hetu cittasamutthãna) liên quan pháp nhân có tâm làm 
sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

92 . 

Nhận 9, Bất ly 9. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

93 . 

Pháp phi nhân phi tâm làm sở sanh (na hetu no cittasamutthãna) liên quan pháp phi 
nhân phi tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. Tất cả đều 1 câu. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề có tâm làm sở sanh 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM 

(Hetuduka cittassahabhudukam) 

94 . 

Pháp nhân đồng sanh tồn với tâm (hetu cittassahabhũ) liên quan pháp nhân đồng sanh 
tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên: Có 9 câu. 

95 . 

Pháp phi nhân phi đồng sanh tồn với tâm (na hetu no cittassahabhũ) liên quan pháp 
phi nhân phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

Tất cả nên sắp rộng (sabbattha vitthãro). 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề đồng sanh tồn với tâm 







374 


Vị trí nhị đề - nhị đề thuận_ Nhị đề nhân - Nhị đề ... 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ TÙNG TÂM THÔNG Lưu 

(Hetuduka cittãnuparivattidukam) 

96 . 

Pháp nhân tùng tâm thông lưu ịhetu Cittãnuparivatti) liên quan pháp nhân tùng tâm 
thông lưu sanh ra do Nhân duyên: Có 9 câu. 

97 . 

Pháp phi nhân (na hetu) phi tùng tâm thông lưu liên quan pháp phi nhân phi tùng tâm 
thông lun sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề tùng tâm thông lưu 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HÒA NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

(Hetuduka cittasamsatthãsamutthãnadukam) 

98 . 

Pháp nhân hòa nương tâm làm sở sanh (hetu cittasamsatthãsamutthãno) liên quan 
pháp nhân hòa nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: Có 9 câu. 

99 . 

Pháp phi nhân phi hòa phi nương tâm làm sở sanh (na hetu no 
cittasamsatịhãsamutthãno) liên quan pháp phi nhân phi hòa phi nương tâm làm sở 
sanh sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng (sabbattha vitthãro). 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề hòa nương tâm làm sở sanh 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HÒA, ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

(Hetuduka cittasamsatthãsamutthãnãsahabhudukam) 

100 . 

Pháp nhân hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: Có 9 
câu. 

101 . 

Pháp phi nhân phi hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh (na hetu no citta 
samsatthãsamutthãna sahabhũ) liên quan pháp phi nhân phi hòa đồng sanh tồn nương 
tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: Có 9 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề hòa, đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HÒA TÙNG THÔNG LƯU CÓ TÂM LÀM SỞ SANH 

(Hetuduka cittasamsatthãsamutthãnãnuparivattidukam) 

102 . 

Pháp nhân (hetu) hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh liên quan pháp nhân hòa 
tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: Có 9 câu. 

103 . 

Pháp phi nhân (na hetu) phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh liên quan pháp 
phi nhân phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên: Có 1 
câu. 

Tất cả nên sắp rộng (sabbattha vỉtthãro). 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề hòa tùng thông lưu có tâm làm sở sanh 







Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


375 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ NỘI Bộ 

(Hetuduka ajjhattikadukam) 

104 . 

Pháp phi nhân (na hetu) nội bộ (ajjhatta) liên quan pháp phi nhân nội bộ sanh ra do 
Nhân duyên: Có 1 câu. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

105 . 

Pháp nhân ngoại viện (bãhira) liên quan pháp nhân ngoại viện sanh ra do Nhân duyên: 
Có 9 câu. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề nội bộ 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ Y SINH 

(Hetuduka upãdãdukam) 

106 . 

Pháp nhân phi y sinh (no upãdã) liên quan pháp nhân phi y sinh sanh ra do Nhân 
duyên. 

107 . 

Nhân 9. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề y sinh 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ THÀNH DO THỦ 

(Hetuduka upãdinnadukam) 

108 . 

Pháp nhân thành do thủ (hetu upãdinna) liên quan pháp nhân thành do thủ sanh ra do 
Nhân duyên. 

109 . 

Nhân 9. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

110 . 

Pháp nhân phi thành do thủ (hetu anupãdinno) liên quan pháp nhân phi thành do thủ 
sanh ra do Nhân duyên. 

111 . 

Nhân 9, Bất ly 9. 

Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề thành do thủ 


112 . 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM THỦ 

(Hetuduka upãdãnagocchakadukam) 


Pháp nhân thành do thủ ịhetu upãdãno) liên quan pháp nhân thành do thủ sanh ra do 
Nhân duyên. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề chùm thủ 


113 . 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHIÈN NÃO 

(Hetuduka kilesagocchakadukam) 







376 


Vị trí nhị đề - nhị đề thuận_ Nhị đề nhân — Nhị đề ... 


Pháp nhân thành phiền não ịhetu kileso) liên quan pháp nhân thành phiền não sanh ra 
do Nhân duyên. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề chùm phiền não 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ YÊU BỐI 

(Hetuduka Pitthudukam) 

114 . 

* Pháp nhân sơ đạo tuyệt trừ (dassanena pahãtabba) liên quan pháp nhân sơ đạo tuyệt 
trừ sanh ra do Nhân duyên: Có 9 câu. 

* Pháp nhân phi sơ đạo tuyệt trừ (hetu na dassanena pahãtabba) liên quan pháp nhân 
phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: Có 9 câu. 

115 . 

* Pháp nhân ba đạo cao tuyệt trừ (hetu bhãvanãya pahãtabba) liên quan pháp nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: Có 9 câu. 

* Pháp nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra do Nhân duyên: Có 9 câu. 

116 . 

* Pháp nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (hetu dassanena pahãtabba hetuko) liên quan 
pháp nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: Có 9 câu. 

* Pháp nhân phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (hetu na dassanena pahãtabba hetuko) liên 
quan pháp nhân phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: Có 9 câu. 

117 . 

* Pháp nhân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ (hetu bhãvanãỵa pahãtabbahetuko) liên quan 
pháp nhân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: Có 9 câu. 

* Pháp nhân phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp nhân phi hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ (na bhãvanãya pahãtabbahetuka) sanh ra do Nhân duyên: Có 9 câu. 

118 . 

* Pháp nhân hữu tầm (savitakka) liên quan pháp nhân hữu tầm sanh ra do Nhân duyên: 
Có 9 câu. 

* Pháp nhân vô tầm (avitakka) liên quan pháp nhân vô tầm sanh ra do Nhân duyên: Có 9 
câu. 

119 . 

* Pháp nhân hữu tứ (savicãra) liên quan pháp nhân hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 9 
câu. 

* Pháp nhân vô tứ (avicãra) liên quan pháp nhân vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Có 9 
câu. 

120 . 

* ... Liên quan pháp nhân hữu hỷ (sappĩtika). 

* ... Liên quan pháp nhân vô hỷ (appitika). 

* ... Liên quan pháp nhân đồng sanh hỷ (pitisahagata). 

* ... Liên quan pháp nhân phi đồng sanh hỷ ( na pĩtisahagata). 

* ... Liên quan pháp nhân đồng sanh lạc (sukhasahagata). 

* ... Liên quan pháp nhân phi đồng sanh lạc (na sukhasahagata). 

* ... Liên quan pháp nhân đồng sanh xả (upekkhasahagata). 

* ... Liên quan pháp nhân phi đồng sanh xả (na upekkhãsahagata). 

* ... Liên quan pháp nhân Dục giới (kãmãvacara). 






Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


377 


* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

121 . 


Liên quan pháp nhân phi Dục giới (na kãmãvacara). 

Liên quan pháp nhân sắc giới (rũpãvacara). 

Liên quan pháp nhân phi sắc giới (na rũpãvacara). 

Liên quan pháp nhân Vô sắc giới (arũpãvacara). 

Liên quan pháp nhân phi Vô sắc giới (na arũpãvacara). 
Liên quan pháp nhân liên quan luân hồi (pariyãpanna). 

Liên quan pháp nhân bất liên quan luân hồi (aparỉyãpanna). 
Liên quan pháp nhân nhân xuất luân hồi (nỉyyãnika). 

Liên quan pháp nhân phi nhân xuất luân hồi (anỉyyãnỉka). 
Liên quan pháp nhân nhứt định (niyata). 

Liên quan pháp nhân bất định (aniyata). 

Liên quan pháp nhân hữu thượng (sa uttara). 

Liên quan pháp nhân vô thượng (anuttara). 

Liên quan pháp nhân hữu y (sarana). 


Pháp nhân vô y (hetu arana) liên quan pháp nhân vô y sanh ra do Nhân duyên. 

122 . 


Nhân 9. 

Tất cả nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề nhân - nhị đề yêu bối (Pitthuduka) 


NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN - NHỊ ĐỀ NHÂN 

(Sahetukaduka hetudukam) 

123 . 

Pháp hữu nhân thành nhân (sahetuko hetu) liên quan pháp hữu nhân thành nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

Tất cả đều 1 câu (sabbattha ekam). 

124 . 

Pháp hữu nhân phi nhân (sahetuko na hetu) liên quan pháp hữu nhân phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên: Có 9 câu. 

Dứt nhị đề hữu nhân - nhị đề nhân 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Hetusampayuttaduka hetudukam) 

125 . 

Pháp tương ưng nhân thành nhân (hetusampayutto he tu) liên quan pháp tương ưng 
nhân thành nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

126 . 

Pháp tương ưng nhân phi nhân (na hetu) liên quan pháp tương ưng nhân phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên: Có 9 câu. 

Dứt nhị đề tương ưng nhân - nhị đề nhân 


127 . 


NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Hetuceva sahetukaduka hetudukam) 








378 


Vị trí nhị đề - nhị đề thuận_ Nhị đề ... — Nhị đề nhân 


Pháp nhân thành nhân hữu nhân (hetuceva sahetuko ca hetu) liên quan pháp nhân 
thành nhân hữu nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

128 . 

Pháp phi nhân thành hữu nhân phi nhân ịsahetuko ceva na ca hetu na hetu dhammo) 
liên quan pháp phi nhân thành hữu nhân phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 
Dứt nhị đề nhân hữu nhân - nhị đề nhân 


NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Hetuhetusampayuttaduka hetudukam) 

129 . 

Pháp nhân thành nhân tương ưng nhân (hetuceva hetusampayutto ca hetu dhatnmo) 
liên quan pháp nhân thành nhân tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 

130 . 

Pháp phi nhân thành tương ưng nhân phi nhân (hetusampayutto ceva na ca hetu 
Nahetu dhammo) liên quan pháp phi nhân thành tương ưng nhân phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên, (hetupaccayo). 

Dứt nhị đề nhân tương ưng nhân - nhị đề nhân 


131 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Na hetusahetukaduka hetudukam) 


* Pháp phi nhân hữu nhân thành phi nhân (na hetu sahetuka na hetu) liên quan pháp phi 
nhân hữu nhân thành phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân vô nhân (na hetu ahetuka) thành phi nhân liên quan pháp phi nhân vô 
nhân thành phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

Dứt nhị đề nhân hữu nhân - nhị đề nhân 


NHỊ ĐÈ ĐỈNH - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Cũịantaraduka hetudukam) 

132 . 

* Pháp hữu duyên thành nhân (Sappaccaya hetu) liên quan pháp hữu duyên thành nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu duyên phi nhân liên quan pháp hữu duyên phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

133 . 

* Pháp hữu vi (sahkhata) thành nhân liên quan pháp hữu vi thành nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp hữu vi phi nhân liên quan pháp hữu vi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

134 . 

* Pháp vô kiến thành nhân liên quan pháp vô kiến thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô kiến phi nhân liên quan pháp vô kiến phi nhân (anidassana na he tu) sanh ra 
do Nhân duyên. 

135 . 

* Pháp hữu đối chiếu (sappatỉgha) thành nhân liên quan pháp hữu đối chiếu thành nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu đối chiếu phi nhân liên quan pháp hữu đối chiếu phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 






Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


379 


* Pháp vô đối chiếu (appatỉgha) phi nhân liên quan pháp vô đối chiếu phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên: Có 9 câu. 

136 . 

* Pháp phi sắc (arũpĩ) thành nhân liên quan pháp phi sắc thành nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp sắc (rũpĩ) phi nhân (na hetu) liên quan pháp sắc phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 
Có 9 câu. 

137 . 

* Pháp hiệp thế (lokiỵa) thành nhân liên quan pháp hiệp thế thành nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp siêu thế (lokuttara) thành nhân liên quan pháp siêu thế thành nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Có 2 câu. 

* Pháp hiệp thế phi nhân (na hetu) liên quan pháp hiệp thế phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp siêu thế phi nhân liên quan pháp siêu thế phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Có 5 
câu. 

138 . 

* ... Liên quan pháp có tâm biết đặng (kenacivinneyya) thành nhân. 

* ... Liên quan pháp có tâm không biết đặng (kenaci navinneyya) thành nhân. 

* ... Liên quan pháp có tâm biết đặng phi nhân. 

* ... Liên quan pháp có tâm không biết đặng phi nhân. 

Dứt nhị đề đỉnh - nhị đề nhân 

NHỊ ĐÈ CHÙM LẬU - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Asavagocchakaduka hetudukam) 

139 . 

* ... Liên quan pháp lậu (ãsava) thành nhân. 

* ... Liên quan pháp phi lậu (no ãsava) thành nhân. 

* ... Liên quan pháp lậu phi nhân. 

* ... Liên quan pháp phi lậu phi nhân (no ãsava Nahetu). 

140 . 

* ... Liên quan pháp cảnh lậu (sãsava) thành nhân,... liên quan pháp phi cảnh lậu 
(anãsava) thành nhân. 

* ... Liên quan pháp cảnh lậu phi nhân (na hetu),... liên quan pháp phi cảnh lậu phi 
nhân. 

141 . 

* ... Liên quan pháp tuơng ung lậu (ãsavasampayutta) thành nhân,... liên quan pháp bất 
tuơng ung lậu (ãsavavippayutta) thành nhân. 

* ... Liên quan pháp tuơng ung lậu phi nhân,... liên quan pháp bất tuơng ung lậu phi 
nhân. 

142 . 

* ... Liên quan pháp lậu cảnh lậu (ãsavaũceva sãsavanca) thành nhân,... liên quan pháp 
cảnh lậu phi lậu (sãsavanceva no ca ãsavam) thành nhân. 

* ... Liên quan pháp lậu cảnh lậu phi nhân,... liên quan pháp cảnh lậu phi lậu thành phi 
nhân. 


143 . 




380 


Vị trí nhị đề - nhị đề thuận_ Nhị đề ... — Nhị đề nhân 


* ... Liên quan pháp lậu tương ưng lậu (ãsavanceva ãsavasampayuttanca) thành 
nhân,... liên quan pháp tương ưng lậu phi lậu (ãsavasampayuttanceva no ca ãsavam) 
thành nhân. 

* ... Liên quan pháp lậu tương ưng lậu phi nhân,... liên quan pháp tương ưng lậu phi lậu 
phi nhân. 

144 . 

* ... Liên quan pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu (ãsavavippayutta ãsava) thành nhân,... 
liên quan pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu (ãsavavippayutta sãsava) thành nhân. 

* ... Liên quan pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu phi nhân,... liên quan pháp bất tương 
ưng lậu phi cảnh lậu phi nhân. 

Dứt nhị đề chùm lậu - nhị đề nhân 


145 . 


NHỊ ĐỀ CHÙM SÁU - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Cha gocchakaduka hetudukam) 

... Liên quan pháp triền (sahhojana) thành nhân;... liên quan pháp phược (gaíĩtha) 
thành nhân;... liên quan pháp bộc (ogha) thành nhân;... liên quan pháp phối ịyoga) 
thành nhân;... liên quan pháp cái (nĩvarana) thành nhân;... liên quan pháp phi khinh thị 
(no parãmãsa) thành nhân. 

Nhị đề chùm sáu - nhị đề nhân chỉ có bẩy nhiêu (nitthitam). 


NHỊ ĐÈ ĐẠI - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Mahantaraduka hetudukam) 

146 . 

* ... Liên quan pháp hữu cảnh (sãrammana) thành nhân;... liên quan pháp hữu cảnh phi 
nhân. 

* ... Liên quan pháp phi tâm (no citta) thành nhân;... liên quan pháp sở hữu tâm 
(cetasika) thành nhân. 

* ... Liên quan pháp tương ưng tâm (cittasampayutta) thành nhân;... liên quan pháp hòa 
với tâm (cittasamsattha) thành nhân. 

* ... Liên quan pháp y tâm sanh (cittãsamutthãna) thành nhân;... liên quan pháp đồng 
sanh tồn (cittasahabhu) thành nhân. 

* ... Liên quan pháp tùng tâm thông lưu (cittãnuparivatti) thành nhân;... liên quan pháp 
hòa y tâm sanh (cittasamsaịthãsamutthãna) thành nhân. 

* ... liên quan pháp hòa sanh tồn nương tâm làm sở sanh 
(cittasamsatthãsamutthãnasahabhu ) thành nhân;... liên quan pháp hòa tùng thông lưu 
nương tâm làm sở sanh ịcittasamsatthãsamutthãnanuparivatti) thành nhân. 

* ... Liên quan pháp ngoại viện (bãhira) thành nhân;... liên quan pháp phi y sinh (no 
upãdã) thành nhân. 

* ... Liên quan pháp thành do thủ (upãdỉnna) thành nhân;... liên quan pháp phi thành do 
thủ thành nhân. 

Nhị đề đại - nhị đề nhân chỉ có bấy nhiêu (nitthitam). 


NHỊ ĐÈ CHÙM THỦ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Upadanagocchakaduka hetudukam) 


147 . 






Tạng Vô Tỷ Pháp -Bộ Vị Trí - Quyên 5 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


381 


... Liên quan pháp thủ (upadana) thành nhân. 

Nhị đề chùm thủ - nhị đề nhân chỉ có bấy nhiêu (nitthitam). 

NHỊ ĐÈ CHÙM PHIỀN NÃO - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Kilesagocchakaduka hetudukam) 

148 . 

... Liên quan pháp phiền não ịkilesa) thành nhân. 

Nhị đề chùm phiền não - nhị đề nhân chỉ có bấy nhiêu. 


149 . 


NHỊ ĐÈ YÊU BỐI - NHỊ ĐÈ NHÂN 

(Pitthiduka hetudukam) 


* ... Liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ thuộc nhân (dassanenapahãtabbam hetum);... liên 
quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabba) thuộc nhân. 

* ... Liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân (bhãvanãya pahãtabba);... liên 
quan pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ (no bhãvanãya pahãtabba) thành nhân. 

* ... Liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (dassanena pahãtabba hetuka) thành 
nhân;... liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ thành nhân. 

* ... Liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ (bhãvanãya pahãtabba hetuka) thành 
nhân;... liên quan pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thành nhân. 

* ... Liên quan pháp hữu tầm (savitakka) thành nhân;... liên quan pháp vô tầm (avitakka) 
thành nhân. 

* ... Liên quan pháp hữu tứ (savỉcãra) thành nhân;... liên quan pháp vô tứ (avỉcãra) 
thành nhân. 

* ... Liên quan pháp hữu hỷ (sappĩtika) thành nhân;... liên quan pháp vô hỷ (appĩtika) 
thành nhân. 

* ... Liên quan pháp đồng sanh hỷ (pĩtisahagata) thành nhân;... liên quan pháp phi đồng 
sanh hỷ thành nhân. 

* ... Liên quan pháp đồng sanh lạc (sukhasahagata) thành nhân;... liên quan pháp phi 
đồng sanh lạc thành nhân. 

* ... Liên quan pháp đồng sanh xả (upekkhãsahagata) thành nhân;... liên quan pháp phi 
đồng sanh xả thành nhân. 

* ... Liên quan pháp Dục giới (kãmãvacara) thành nhân;... liên quan pháp phi Dục giới 
thành nhân. 

* ... Liên quan pháp sắc giới (rũpãvacara) thành nhân;... liên quan pháp phi sắc giới 
thành nhân. 

* ... Liên quan pháp Vô sắc giới ịarũpãvacara) thành nhân;... liên quan pháp phi Vô sắc 
giới thành nhân. 

* ... Liên quan pháp liên quan luân hồi (parỉyãpanna) thành nhân;... liên quan pháp bất 
liên quan luân hồi thành nhân (aparỉyãpanna). 

* ... Liên quan pháp nhân xuất luân hồi (nỉyyãnỉka) thành nhân;... liên quan pháp phi 
nhân xuất luân hồi (anỉyyãnỉka) thành nhân. 

* ... Liên quan pháp nhứt định (niyata) thành nhân;... liên quan pháp bất định (aniyata) 
thành nhân. 

* ... Liên quan pháp hữu thượng (sa uttara) thành nhân;... liên quan pháp vô thượng 
(anuttara) thành nhân. 





382 


Vị trí nhị đề - nhị đề thuận_ Nhị đề ... — Nhị đề nhân 


* ... Liên quan pháp hữu y (sarana) thành nhân. 

* Pháp vô y (anna) thành nhân liên quan pháp vô y thành nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô y phi nhân (na hetu) liên quan pháp vô y phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 
Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt nhị đề yêu bổi (pitthiduka) nhị dề nhân. 

Het vị trí nhị đề nhị đề thuận (anulomadukadukapatthãna). 

Vị trí thuận thứ chỉ có bẩy nhiêu ịanulomapatthãnam). 



QUYỀN THỨ SÁU 


1 . 


* 


* 

* 

* 

* 


2 . 


* 


* 


* 

* 


* 


3 . 


* 


* 


* 


* 


* 

* 


4 . 


* 


* 


* 

* 


* 


YỊ TRÍ TAM ĐÈ ĐỐI LẬP 

(Paccanĩya tỉka patthãnam) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na kusalattikam) 

Pháp phi thiện liên quan pháp phi thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn bất thiện, vô ký 
và sắc nương tâm sanh (cỉttasamutthãnarũpa) liên quan 1 uẩn bất thiện và vô ký; 2 
uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẩn. 

Pháp phi bất thiện liên quan pháp phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi vô ký liên quan pháp phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

Chư pháp phi thiện và phi vô ký liên quan pháp phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

Chư pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan pháp phi thiện sanh ra do Nhân duyên có 
5 câu. 

Pháp phi bất thiện liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi thiện liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi vô ký liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

Chư pháp phi bất thiện và phi vô ký liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

Chư pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên có 5 câu. 

Pháp phi vô ký liên quan pháp phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi thiện liên quan pháp phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi bất thiện liên quan pháp phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

Chư pháp phi thiện và phi vô ký liên quan pháp phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

Chư pháp phi bất thiện và phi vô ký liên quan pháp phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 
Chư pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan pháp phi vô ký sanh ra do Nhân duyên 
có 6 câu. 

Pháp phi thiện liên quan những pháp phi thiện và phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 
Pháp phi bất thiện liên quan những pháp phi thiện và phi vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

Pháp phi vô ký liên quan những pháp phi thiện và phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 
Chư pháp phi thiện và phi vô ký liên quan những pháp phi thiện và phi vô ký sanh ra 
do Nhân duyên. 

Chư pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan những pháp phi thiện và phi vô ký sanh 
ra do Nhân duyên có 5 câu. 


5 . 


384 


Vị trí tam đề đối lập 


* Pháp phi thiện liên quan những pháp phi bất thiện và phi vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi bất thiện liên quan những pháp phi bất thiện và phi vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi vô ký liên quan những pháp phi bất thiện và phi vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp phi bất thiện và phi vô ký liên quan những pháp phi bất thiện và phi vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan những pháp phi bất thiện và phi vô ký 
sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

6 . 

* Pháp phi thiện liên quan những pháp phi thiện và phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất thiện liên quan những pháp phi thiện và phi bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan những pháp phi thiện và phi bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

7 . 

Pháp phi bất thiện liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do Cảnh duyên. 

8 . 

Phi Nhân 29 (ekũnattỉmsa), Cảnh 24, Bất ly 29. 

Phần đồng sanh (sahajãtavãra), ỷ truợng (paccayavãra), y chỉ (nissayavãra), hòa hợp 
ịsamsatthavãra), tuơng ung (sampayutta) cũng nhu phần liên quan 
(patỉccavarasadisam). 

9 . 

Pháp phi thiện làm duyên cho pháp phi thiện bằng Nhân duyên. 

10. 

* Pháp phi thiện làm duyên cho pháp phi thiện bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi thiện làm duyên cho pháp phi bất thiện bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi thiện làm duyên cho pháp phi vô ký bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi thiện làm duyên cho những pháp phi thiện và phi vô ký bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi thiện làm duyên cho những pháp phi bất thiện và phi vô ký bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi thiện làm duyên cho những pháp phi thiện và phi bất thiện bằng Cảnh duyên 
có 6 câu. 

* Pháp phi bất thiện làm duyên cho những pháp phi bất thiện bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi vô ký làm duyên cho pháp phi vô ký bằng Cảnh duyên có 6 câu. 

* Chu pháp phi thiện và phi vô ký làm duyên cho pháp phi thiện bằng Cảnh duyên có 6 
câu. 

* Chu pháp phi bất thiện và phi vô ký làm duyên cho pháp phi thiện bằng Cảnh duyên 
có 6 câu. 

* Chu pháp phi thiện và phi bất thiện làm duyên cho pháp phi thiện bằng Cảnh duyên có 
6 câu. 

11 . 

Pháp phi thiện làm duyên cho pháp phi thiện bằng truởng duyên, bằng vô Gián 
duyên,... bằng Liên tiếp duyên... bằng Đồng sanh duyên... bằng Hồ tuơng duyên. 


12 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


385 


* ... Bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi thiện làm duyên cho pháp phi bất thiện bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi thiện làm duyên cho pháp phi thiện và phi bất thiện bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi bất thiện làm duyên cho pháp phi bất thiện bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi bất thiện làm duyên cho pháp phi thiện bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi bất thiện làm duyên cho những pháp phi thiện và phi bất thiện bằng Tiền 
sanh duyên. 

* Chu pháp phi thiện và phi bất thiện làm duyên cho pháp phi thiện bằng Tiền sanh 
duyên. 

* Chu pháp phi thiện và phi bất thiện làm duyên cho pháp phi bất thiện bằng Tiền sanh 
duyên. 

* Chu pháp phi thiện và phi bất thiện làm duyên cho những pháp phi thiện và phi bất 
thiện bằng Tiền sanh duyên. 

13 . 

Nhân 29 ịekũnattỉmsa), Cảnh 36, Truởng 35, Vô gián 34, Liên tiếp 34, Đồng sanh 29, 
Hồ tuơng 24, Y Chỉ 34, Cận y 36, Tiền sanh 18, Hậu sanh 18, cố huởng 24, Nghiệp 
29, Quả 9, Thực 29, Bất ly 34. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng (anuloma), đối lập (paccanĩya), 
thuận nghịch ịanuloma paccanĩya), nghịch thuận ( paccanĩya anuloma) đều đếm nhu thế. 


TAM ĐÈ PHI THỌ 

(Na vedanattikam) 

14 . 

* Pháp phi tuơng ung lạc thọ liên quan pháp phi tuơng ung lạc thọ (na sukhãya 
vedanaya sampayuttam) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tuơng ung khố thọ (na dukhanãya vedanãya sampayutta) liên quan pháp phi 
tuơng ung lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tuơng ung khổ phi lạc thọ ( masukhayavedanaya sampayutta) liên quan pháp 
phi tuơng ung lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi tuơng ung lạc thọ và phi tuơng ung phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp 
phi tuơng ung lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi tuơng ung khổ thọ và phi tuơng ung phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp 
phi tuông ung lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi tuơng ung lạc thọ và phi tuơng ung khổ thọ liên quan pháp phi tuơng 
ung lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi tuơng ung lạc thọ, phi tuơng ung khổ thọ và phi tuơng ung phi khổ phi 
lạc thọ liên quan pháp phi tuơng ung lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tuơng ung khổ thọ liên quan pháp phi tuơng ung khổ thọ sanh ra do Nhân 
duyên có 7 câu. 

* Pháp phi tuơng ung phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp phi tuơng ung phi khỏ phi lạc 
thọ sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 


TAM ĐÈ PHI QUẢ 

(Na vipãkattikam) 





386 


Vị trí tam đề đối lập 


15 . 

* Pháp phi quả (na vipãka) liên quan pháp phi quả sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi dị thục nhân liên quan pháp phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi quả phi nhân liên quan pháp phi phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 


16 . 


ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 

(Na anupãdỉnnupãdãnỉyatika) 


* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ (na anupadinnupadaniya) liên quan pháp phi thành do 
thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ (na anupãdinapãdãniya) liên quan pháp phi phi 
thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ (na anupãdỉna anupãdãniya) liên quan pháp 
phi phi thành do thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 


17 . 

* 

* 

* 


TAM ĐÈ PHI PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO 

(Na sankỉlỉttha sankilessikattikam) 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não (na sankilitthasankiliesika) liên quan pháp phi 
phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não (na asanilitthasankilesika) liên quan pháp phi 
phi thiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi phi phiền toái phi cảnh phiền não (na asankitíha asankiỉesika) liên quan pháp 
phi phi phiền toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 


TAM ĐÈ PHI TẦM 

(Na vitakkattikam) 

18 . 

* Pháp phi hữu tầm hữu tứ (na savitakkasavicãra) liên quan pháp phi hữu tầm hữu tứ 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô tầm hữu tứ (na avitakkavicãramatta) liên quan pháp phi vô tầm hữu tứ 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô tầm vô tứ (na avitakka avicãra) liên quan pháp phi vô tầm vô tứ sanh ra 
do Nhân duyên. 


TAM ĐÈ PHI HỶ 

(Na pĩtỉttikam) 

Pháp phi đồng sanh hỷ (na pĩtisahagata) liên quan pháp phi đồng sanh hỷ sanh ra do 
Nhân duyên;.... liên quan pháp phi đồng sanh lạc (na sukkasahagata);... liên quan pháp 
phi đồng sanh xả (na upekkhãsahagata). 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


387 


20 . 


TAM ĐÈ PHI Sơ ĐẠO (SO KIẾN) 

(Na dassanattikam) 

... Liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabba);... liên quan pháp 
phi ba đạo cao tuyệt trừ (na bhãvanãya pahãtabba);... liên quan pháp phi phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ (na neva dassanena na bhãvanãya pahãtabba). 


21 . 


TAM ĐÈ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

(Na dassanena pahãtabba hetukattikam) 

... Liên quan pháp phi hữu nhân, sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabbahetuka) liên 
quan pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ (na bhãvanãya pahãtabbahetuka);... liên 
quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ (na nevadassanena na 
bhãvanãya pahãtabbahetuka). 


22 . 


TAM ĐÈ PHI NHÂN SANH TỬ 

(Na ãcayagãmittỉkam) 

... Liên quan pháp phi nhân sanh tử (na ãcayagãmỉ);.... liên quan pháp phi nhân đến 
Níp Bàn (na apacayagãmi);.... liên quan pháp phi phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp 
Bàn (na nevãcayagãminãpacayagãmi). 


23 . 


TAM ĐÈ PHI HỮU HỌC 

(Na sekkhattỉkam) 

... Liên quan pháp phi hữu học (na sekkha);... liên quan pháp phi vô học (na 
asekkha);... liên quan pháp phi phi hữu học (phi) phi vô học (na nevaseỉekhãnãsekka). 


24 . 


TAM ĐÈ PHI HY THIỂU 

(Na parittattikam) 

... Liên quan pháp phi hy thiểu (na paritta),... liên quan pháp phi đáo đại (na 
mahaggata),... liên quan pháp phi vô lượng (na appamãna). 


TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỂU 

(Na parittãrammanattikam) 


25 . 


... Liên quan pháp phi phi cảnh hy thiểu (na parìttãrammana); ... liên quan pháp phi 
cảnh đáo đại (na mahaggatãrammana);... liên quan pháp phi cảnh vô lượng (na 
appamãnãrammana). 









388 


Vị trí tam đề đối lập 


26 . 


TAM ĐỀ PHI TY HẠ 

(Na hĩnattikam) 

... Liên quan pháp phi ty hạ (na hĩna);... liên quan pháp phi trung bình (na 
majjhima);... liên quan pháp phi tinh lương (na panĩta). 


TAM ĐÈ PHI TÀ 

(Na micchattattikam) 

... Liên quan pháp phi tà cho quả nhứt định (na micchattaniyata);... liên quan pháp phi 
chánh cho quả nhứt định (na sammattaniyata);... liên quan pháp phi bất định (na 
aniyata). 


28 . 


TAM ĐÈ PHI CÓ ĐẠO LÀ CẢNH 

(Na maggaramma nattikam) 

... Liên quan pháp phi có cảnh là đạo (na maggarammana);... liên quan pháp phi có 
nhân là đạo (na maggahetuka);... liên quan pháp phi có trưởng là đạo (na 
maggadhipati). 


29 . 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


TAM ĐÈ PHI SANH TỒN 

(Na uppannattikam) 

Pháp phi phi sanh tồn (na anuppanna) liên quan pháp phi phi sanh tồn sanh ra do 
Nhân duyên. 

Pháp phi sẽ sanh (na uppãdĩ) liên quan pháp phi phi sanh tồn (na anuppanna) sanh ra 
do Nhân duyên. 

Chư pháp phi phi sanh tồn và phi sẽ sanh liên quan pháp phi phi sanh tồn sanh ra do 
Nhân duyên. 

Pháp phi sẽ sanh (na uppãdĩ) liên quan pháp phi sẽ sanh sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi phi sanh tồn liên quan pháp phi sẽ sanh sanh ra do Nhân duyên. 

Chư pháp phi phi sanh tồn và phi sẽ sanh liên quan pháp phi sẽ sanh (na uppãdino) 
sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi phi sanh tồn liên quan những pháp phi phi sanh tồn và phi sẽ sanh sanh ra do 
Nhân duyên. 

Pháp phi sẽ sanh liên quan những pháp phi phi sanh tồn và phi sẽ sanh sanh ra do 
Nhân duyên. 

Chư pháp phi phi sanh tồn và phi sẽ sanh liên quan những pháp phi phi sanh tồn và phi 
sẽ sanh sanh ra do Nhân duyên. 


30 . 


TAM ĐÈ PHI QUÁ KHỨ 

(Na atĩtattikam) 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


389 


Pháp phi quá khứ (na atita) liên quan pháp phi quá khứ sanh ra do Nhân duyên. 

31 . 

* Pháp phi quá khứ làm duyên cho pháp phi quá khứ bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi quá khứ làm duyên cho pháp phi vị lai (na anãgata) bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi quá khứ làm duyên cho những pháp phi quá khứ (na atĩta) và phi vị lai (na 
anagata) bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi vị lai làm duyên cho pháp phi vị lai bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi vị lai làm duyên cho pháp phi quá khứ bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi vị lai làm duyên cho những pháp phi quá khứ và phi vị lai bằng Nhân duyên. 

* Chu pháp phi quá khứ và phi vị lai làm duyên cho pháp phi quá khứ bằng Nhân duyên. 

* Chu pháp phi quá khứ và phi vị lai làm duyên cho pháp phi vị lai bằng Nhân duyên. 

* Chu pháp phi quá khứ và phi vị lai làm duyên cho những pháp phi quá khứ và phi vị 
lai bằng Nhân duyên. 


32 . 


TAM ĐÈ PHI CẢNH QUÁ KHỨ 

(Na atĩtãrammanattikam) 

... Liên quan pháp phi cảnh quá khứ (na atĩtãrammana),... liên quan pháp phi cảnh vị 
lai (na anãgatãrammana),... liên quan pháp phi cảnh hiện tại (na paccuppannã- 
rammana). 


33 . 


TAM ĐÈ PHI NỘI Bộ 

(Na ajjhattattikam) 


* Pháp phi nội bộ (na ajjhatta) liên quan pháp phi nội bộ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi ngoại viện (na bahiddhã) liên quan pháp phi ngoại viện sanh ra do Nhân 
duyên. 


TAM ĐÈ PHI CẢNH NỘI Bộ 

(Na ajjhattarãmmanattikam) 

34 . 

* Pháp phi cảnh nội phần (na ajjhattãrammana) liên quan pháp phi cảnh nội phần sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi cảnh ngoại viện (na bahiddhãrammana) liên quan pháp phi cảnh nội bộ sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi cảnh ngoại viện liên quan pháp phi cảnh ngoại viện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi cảnh nội bộ liên quan pháp phi cảnh ngoại viện sanh ra do Nhân duyên. 


35 . 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 

(Na sanidassanattikam) 








390 


Vị trí tam đề đối lập 


* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu (na sanudassana sappatigha) liên quan pháp phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu (na anidassana sappatigha) liên quan pháp phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu (na anidassana appatigha) liên quan pháp phi hữu kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

36 . 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu (na sanidassana sappatigha) liên quan pháp phi vô 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi 
vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi vô 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi 
vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

37 . 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu (anidassana 
appatigha) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên có 6 câu. 

38 . 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu và 
phi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

39 . 

Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu và 
phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

40 . 

Nhân 30, Bất ly 30. 

Đem phần đồng sanh (sahajãtavãra), phần ỷ truợng (paccayavãra), phần y chỉ 

(nỉssayavãra), phần hòa hợp (samsatthavãra), phần tuong ung (sampayuttavãra) và phần 

vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, đây đều nên đếm nhu thế ấy. 

Dứt Vị trí tam đề đoi lập (paccanĩyatỉkapatthãnam) 




YỊ TRÍ NHỊ ĐÉ ĐỐI LẬP 

(Paccanĩya duka patthanam) 


41 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na hetudukam) 


* Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẩn và sắc nương tâm sanh (cỉttasamutthanarũpa) liên quan 1 uẩn phi nhân;... 
liên quan 2 uẩn. 

- Sát-na tục sinh ( patỉsandhỉkkhana) luôn tứ đại sung (mahãbhũta). 

* Pháp phi phi nhân (na na hetu) liên quan pháp phi nhân (na hetu) sanh ra do Nhân 
duyên:... liên quan uẩn phi nhân (na hetu khandha); ... nhân tục sinh (hetupatisandhi). 

* Chư pháp phi nhân (na hetu) và phi phi nhân (na na hetu) liên quan pháp phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân liên quan pháp phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân liên quan pháp phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân và phi phi nhân liên quan pháp phi phi nhân sanh ra do Nhân 

duyên. 

* Pháp phi nhân liên quan những pháp phi nhân và phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân liên quan những pháp phi nhân và phi phi nhân sanh ra do Nhân 

duyên. 

* Chư pháp phi nhân và phi phi nhân liên quan những pháp phi nhân và phi phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

42 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh (sahajãtavãra) hay phần tương ưng (sampayuttavãra) như phần liên 
quan (paticcavãrasadisam) nên sắp rộng (evam titthãretabbam). 

43 . 

* Pháp phi phi nhân làm duyên cho pháp phi phi nhân bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân làm duyên cho những pháp phi nhân và phi phi nhân bằng Nhân 
duyên. 

44 . 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Cảnh duyên,... 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp phi phi nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho những pháp phi nhân và phi phi nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi phi nhân làm duyên cho pháp phi phi nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi phi nhân (na na hetu) làm duyên cho pháp phi nhân (na hetu) và pháp phi phi 
nhân bằng Cảnh duyên. 

* Chư pháp phi nhân và phi phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Cảnh duyên. 

* Chư pháp phi nhân và phi phi nhân làm duyên cho pháp phi phi nhân bằng Cảnh 
duyên. 


392 


Vị trí nhị đề đối lập 


* Chư pháp phi nhân và phi phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân và phi phi nhân bằng 
Cảnh duyên. 

45 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào nên sắp rộng như thế ấy. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN 

(Na sahetukadukam) 

46 . 

* Pháp phi hữu nhân (na sahetuka) liên quan pháp phi hữu nhân sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nưong tâm sanh (cittasamutthãnarũpa) liên quan si đồng sanh hoài nghi đồng sanh 
phóng dật, 3 đại sung liên quan 1 đại sung; 2 đại sung liên quan 2 đại sung; sắc nưong 
tâm sanh liên quan đại sung (mahãbhũta). 

* Pháp phi vô nhân (na ahetuka) liên quan pháp phi hữu nhân sanh ra do Nhân duyên: 
Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật. sát-na tục sinh: 
Uẩn hữu nhân liên quan vật (vatthu). 

* Chư pháp phi hữu nhân và phi vô nhân liên quan pháp phi hữu nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi vô nhân liên quan pháp phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi hữu nhân liên quan pháp phi hữu nhân và phi vô nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi vô nhân liên quan pháp phi hữu nhân và phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu nhân và phi vô nhân liên quan những pháp phi hữu nhân và phi vô 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

47 . 

Nhân 9, Cảnh 6, Bất ly 9. 

Phần đồng sanh (sahajãtavãra) hay phần tương ưng (sampayuttavãra) đều sắp rộng như 
phần liên quan. 

48 . 

* Pháp phi hữu nhân (na sahetuka) làm duyên cho pháp phi hữu nhân bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu nhân làm duyên cho pháp phi vô nhân (na ahetuka) bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu nhân làm duyên cho những pháp phi hữu nhân và phi vô nhân bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp phi vô nhân làm duyên cho pháp phi vô nhân bằng Nhân duyên có 3 câu. 

49 . 

Pháp phi hữu nhân làm duyên cho pháp phi hữu nhân bằng Cảnh duyên. 

50 . 

Nhân 6, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào nên sắp rộng như thế ấy. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


393 


NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN 

(Na hetusampayutttadukam) 

51 . 

* Pháp phi tương ưng nhân (na hetusampayutta) liên quan pháp phi tương ưng nhân 
sanh ra do Nhân duyên... 

* Pháp phi bất tương ưng nhân (na hetuvippayutta) liên quan pháp phi tương ưng nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng nhân và phi bất tương ưng nhân liên quan pháp phi tương ưng 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tương ưng nhân liên quan pháp phi bất tương ưng nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi tương ưng nhân liên quan pháp phi bất tương ưng nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng nhân và phi bất tương ưng nhân liên quan pháp phi bất tương 
ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

52 . 

Nhân 9, Cảnh 6, Bất ly 9. 

Phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 

(Na he tu sahetukadukam) 

53 . 

* Pháp phi nhân và phi vô nhân liên quan pháp phi nhân và phi vô nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi vô nhân và phi phi nhân liên quan pháp phi nhân và phi vô nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân và phi vô nhân, phi vô nhân và phi phi nhân liên quan pháp phi 
nhân và phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô nhân và phi phi nhân liên quan pháp phi vô nhân và phi phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân và phi vô nhân liên quan pháp phi vô nhân và phi phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân và phi vô nhân, phi vô nhân và phi phi nhân liên quan pháp phi vô 
nhân và phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân và phi vô nhân liên quan những pháp phi nhân và phi vô nhân, phi 
vô nhân và phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

54 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 


Dù phần đồng sanh (sahajatavara) hay phần vấn đề (panhavara) đều nên sắp rộng. 


55 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 

(Na hetu hetusampayuttadukam) 





394 


Vị trí nhị đề đối lập 


* Pháp phi nhân (na hetu) và phi bất tương ưng nhân (na hetuvippayutta) liên quan pháp 
phi nhân và phi bất tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tương ưng nhân và phi phi nhân (na na hetu) liên quan pháp phi nhân và 
phi bất tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân và phi bất tương ưng nhân, phi bất tương ưng nhân và phi phi nhân 
liên quan pháp phi nhân và phi bất tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tương ưng nhân và phi phi nhân liên quan pháp phi bất tương ưng nhân 
và phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân và phi bất tương ưng nhân liên quan pháp phi bất tương ưng nhân và 
phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân và phi bất tương ưng nhân, phi bất tương ưng nhân và phi phi nhân 
liên quan pháp phi bất tương ưng nhân và phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

Nhân 9, Bất ly 9. Tất cả đều sắp rộng. 


57. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN 

(Na he tu na sahetukadukam) 


* Pháp phi nhân phi hữu nhân (na hetu nasahetuka) liên quan pháp phi nhân phi hữu 
nhân sanh ra do Nhân duyên: 3 đại sung liên quan 1 đại sung (mahãbhũta). 

* Pháp phi nhân phi vô nhân (na hetu na ahetuka) liên quan pháp phi nhân phi hữu nhân 
sanh ra do Nhân duyên: Sát-na tục sinh: uẩn phi nhân phi hữu nhân liên quan vật 
(vatthu). 

* Chư pháp phi nhân phi hữu nhân và phi nhân phi vô nhân liên quan pháp phi nhân phi 
hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi vô nhân liên quan pháp phi nhân phi vô nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi nhân phi hữu nhân liên quan pháp phi nhân phi vô nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi nhân phi hữu nhân (na hetu na sahetuka) và phi nhân phi vô nhân (na 
hetu na ahetuka) liên quan pháp phi nhân phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân phi hữu nhân liên quan pháp phi nhân phi hữu nhân và phi nhân 
phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi vô nhân liên quan những pháp phi nhân phi hữu nhân và phi nhân 
phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân phi hữu nhân và phi nhân phi vô nhân liên quan những pháp phi 
nhân phi hữu nhân và phi nhân phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 


Phần đồng sanh hay phần tương ưng như phần liên quan. 

* Pháp phi nhân phi hữu nhân làm duyên cho pháp phi nhân phi hữu nhân bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân phi hữu nhân (na hetu pa sahetuka) làm duyên cho pháp phi nhân phi 
vô nhân bằng Cảnh duyên 2 câu. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


395 


* Pháp phi nhân phi vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân phi vô nhân bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp phi nhân phi vô nhân làm duyên cho pháp phi nhân phi hữu nhân bằng Cảnh 
duyên 2 câu. 

Cảnh 4, Bất ly 4. 

Dù phần vấn đề (panhãvãra) nên sắp rộng như thế. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU DUYÊN 

(Na sappaccayadukam) 

61 . 

Pháp phi vô duyên (na appaccaya) liên quan pháp phi vô duyên sanh ra do Nhân 
duyên. 

62 . 

Nhân 1. Tất cả nên sắp rộng. 

63 . 

Pháp phi vô duyên làm duyên cho pháp phi vô duyên bằng Nhân duyên. 

64 . 

Pháp phi hữu duyên (na sappaccaya) làm duyên cho pháp phi vô duyên bằng Cảnh 
duyên. 

65 . 

Nhân 1, Cảnh 2. Tất cả đều phân rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU VI 

(Na sankhatadukam) 

66 . 

Pháp phi vô vi (na asankhata) làm duyên cho pháp phi vô vi sanh ra do Nhân duyên. 

67 . 

Nhân 1, cũng như nhị đề hữu duyên (sappaccayaduka). 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU KIÉN 

(Na sanidassanadukam) 

68 . 

* Pháp phi hữu kiến (na sanidassana) liên quan pháp phi hữu kiến sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi vô kiến (na anidassana) liên quan pháp phi hữu kiến sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu kiến và phi vô kiến liên quan pháp phi hữu kiến sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 


69 . 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU ĐỐI CHIÉU 

(Na sappatỉghadukam) 







396 


Vị trí nhị đề đối lập 


* Pháp phi hữu đối chiếu ịna sappatigha) liên quan pháp phi hữu đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi vô đối chiếu (na appatigha) liên quan pháp phi hữu đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu đối chiếu và phi vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu đối chiếu sanh 
ra do Nhân duyên. 

70 . 

Nhân 9, Cảnh 1. 

Phần đồng sanh hay phần tuong ung đều nhu phần liên quan. 

71 . 

* Pháp phi hữu đối chiếu làm duyên cho pháp phi hữu đối chiếu bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu đối chiếu làm duyên cho pháp phi vô đối chiếu bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu đối chiếu làm duyên cho pháp phi hữu đối chiếu và pháp phi vô đối 
chiếu bằng Nhân duyên. 

72 . 

* Pháp phi hữu đối chiếu làm duyên cho pháp phi hữu đối chiếu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi vô đối chiếu làm duyên cho pháp phi vô đối chiếu bằng Cảnh duyên. 

73 . 

Nhân 3, Cảnh 2, Truởng 4, Bất ly 9. 

Phần vấn đề (panhãvãra) nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI SẮC 

(Na rũpĩdukam) 

74 . 

* Pháp phi sắc (na rũpi) liên quan pháp phi sắc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô sắc (na arũpi) liên quan pháp phi sắc sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi sắc và phi vô sắc liên quan pháp phi sắc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô sắc liên quan pháp phi vô sắc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi sắc (na rũpi) liên quan pháp phi vô sắc (na arũpĩ) sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi sắc và phi vô sắc liên quan pháp phi vô sắc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi sắc liên quan những pháp phi sắc và phi vô sắc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô sắc liên quan những pháp phi sắc và phi vô sắc sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi sắc và phi vô sắc liên quan những pháp phi sắc và phi vô sắc sanh ra do 
Nhân duyên. 

75 . 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 9. 

Phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 


76 . 


* 


* 


NHỊ ĐÈ PHI HIỆP THÉ 

(Na lokiyadukam) 

Pháp phi hiệp thế (na lokiya) liên quan pháp phi hiệp thế sanh ra do Nhân duyên. 
Pháp phi siêu thế (na lokuttara) liên quan pháp phi hiệp thế sanh ra do Nhân duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


397 


* Pháp phi hiệp thế và phi siêu thế liên quan pháp phi hiệp thế sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi siêu thế liên quan pháp phi siêu thế sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi siêu thế liên quan những pháp phi hiệp thế và phi siêu thế sanh ra do Nhân 
duyên. 

77 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. Tất cả đều nên phân rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG 

(Na kenaci vinneyyadukam) 

78 . 

* Pháp phi có tâm biết đặng (na kenacivinneyya) liên quan pháp phi có tâm biết đặng 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi có tâm không biết đặng (na kenaci na vinneyya) liên quan pháp phi có tâm 
biết đặng sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi có tâm biết đặng và phi có tâm không biết đặng liên quan pháp phi có 
tâm biết đặng sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi có tâm không biết đặng (na kenaci navinneyya) liên quan pháp phi có tâm 
không biết đặng sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi có tâm biết đặng (na kenacivinneyya) liên quan những pháp phi có tâm biết 
đặng và phi có tâm không biết đặng sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

79 . 

Nhân 9, Bất ly 9. Tất cả đều sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI LẬU 

(Na ãsavadukam) 

80 . 

* Pháp phi lậu (na asavo) liên quan pháp phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi lậu (na na asavo) liên quan pháp phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi lậu và phi phi lậu liên quan pháp phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi lậu liên quan pháp phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên;... tóm tắt.... 

* Pháp phi lậu liên quan những pháp phi lậu và phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi lậu và phi phi lậu liên quan những pháp phi lậu và phi phi lậu sanh ra do 
Nhân duyên. 

81 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. Tất cả đều nên sắp rộng. 


82 . 


NHỊ ĐÈ PHI CẢNH LẬU 

(Na sãsavadukam) 


* Pháp phi cảnh lậu liên quan pháp phi cảnh lậu (na sãsava) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh lậu (na sanãsava) liên quan pháp phi cảnh lậu (na sãsava) sanh ra 
do Nhân duyên. 






398 


Vị trí nhị đề đối lập 


* Chư pháp phi cảnh lậu và phi phi cảnh lậu liên quan pháp phi cảnh lậu sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh lậu liên quan pháp phi phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh lậu liên quan những pháp phi cảnh lậu và phi phi cảnh lậu sanh ra 
do Nhân duyên. 

83 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. Tất cả đều nên sắp rộng. 


84 . 


NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG LẬU 

(Na ãsavasampayuttadukam) 


* Pháp phi tưong ưng lậu (na ãsavasampaỵutta) liên quan pháp phi tưong ưng lậu sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tưong ưng lậu (na ãsavavippaỵutta) liên quan pháp phi tưong ưng lậu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tưong ưng lậu và phi bất tưong ưng lậu liên quan pháp phi tưong ưng lậu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi bất tưong ưng lậu liên quan pháp phi bất tưong ưng lậu sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi tưong ưng lậu liên quan pháp phi bất tuông ưng lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tưong ưng lậu và phi bất tưong ưng lậu liên quan pháp phi bất tuông ưng 
lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tưong ưng lậu liên quan những pháp phi tưong ưng lậu và phi bất tương ưng 
lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tương ưng lậu liên quan những pháp phi tương ưng lậu và phi bất tương 
ưng lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lậu và phi bất tương ưng lậu liên quan những pháp phi tương 
ưng lậu và phi bất tương ưng lậu sanh ra do Nhân duyên. 

85 . 

Nhân 9, Cảnh 6, Bất ly 9. Tất cả nên sắp rộng. 


86 . 


NHỊ ĐÈ PHI LẬU CẢNH LẬU 

(Na ãsavasasãvadukam) 


* Pháp phi lậu phi cảnh lậu (na asavoceva na anasavaca) liên quan pháp phi lậu phi 
cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh lậu phi phi lậu (na anãsavoceva na no ca ãsavo) liên quan pháp phi 
lậu phi phi cảnh lậu (na ãsavanceva na anãsavanca) sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi lậu phi phi cảnh lậu và phi phi cảnh lậu phi phi lậu liên quan pháp phi 
lậu và phi phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh lậu phi phi lậu (na anãsavoceva na no ca ãsavo) liên quan những 
pháp phi phi cảnh lậu phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp phi phi cảnh lậu phi phi lậu sanh ra do 
Nhân duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


399 


* Chư pháp phi lậu và phi phi cảnh lậu, phi phi cảnh lậu và phi phi lậu liên quan pháp 
phi phi cảnh lậu và phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu và phi phi cảnh lậu liên quan pháp phi lậu và phi phi cảnh lậu, pháp phi 
phi cảnh lậu và phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh lậu và phi phi lậu liên quan những pháp phi lậu và phi phi cảnh lậu; 
phi phi cảnh lậu và phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi lậu và phi phi cảnh lậu, phi phi cảnh lậu và phi phi lậu liên quan những 
pháp phi lậu và phi phi cảnh lậu, phi phi cảnh lậu và phi phi lậu sanh ra do Nhân 
duyên. 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. Tất cả đều nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU 

(Na ãsava ãsavasasampayuttadukam) 

* Pháp phi lậu và phi bất tưong ưng lậu (na ãsavoceva na ãsavavỉppayuttoca) liên quan 
pháp phi lậu và phi bất tưong ưng lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tưong ưng lậu và phi phi lậu liên quan pháp phi lậu và phi bất tưong ưng 
lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi lậu và phi bất tưong ưng lậu, phi bất tuông ưng lậu và phi phi lậu liên 
quan những pháp phi lậu và phi bất tuông ưng lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tưong ưng lậu và phi phi lậu liên quan pháp phi bất tưong ưng lậu và phi 
phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu và phi bất tưong ưng lậu liên quan pháp phi bất tưong ưng lậu và phi phi 
lậu sanh ra do Nhân duyên... 

* Chư pháp phi lậu và phi bất tưong ưng lậu, phi bất tưong ưng lậu và phi phi lậu liên 
quan pháp phi bất tưong ưng lậu và phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu và phi bất tưong ưng lậu liên quan những pháp phi lậu và phi bất tưong 
ưng lậu, phi bất tuông ưng lậu và phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tưong ưng lậu và phi phi lậu liên quan những pháp phi lậu và phi bất 
tưong ưng lậu, phi bất tưong ưng lậu và phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi lậu và phi bất tưong ưng lậu, phi bất tuông ưng lậu và phi phi lậu liên 
quan những pháp phi lậu và phi bất tưong ưng lậu, phi bất tưong ưng lậu và phi phi lậu 
sanh ra do Nhân duyên. 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. Tất cả đều nên sắp rộng. 


90 . 

* 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU PHI CẢNH LẬU 

(Asavavỉppayutta na sãsavadukam) 

Pháp bất tưong ưng lậu phi cảnh lậu liên quan pháp bất tưong ưng lậu phi cảnh lậu 
sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp bất tưong ưng lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp bất tưong ưng lậu phi cảnh lậu 
sanh ra do Nhân duyên. 





400 


Vị trí nhị đề đối lập 


* Chư pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu và bất tương ưng lậu phi phi cảnh lậu liên 
quan pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu phi phi cảnh 
lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu phi phi cảnh lậu liên quan những pháp bất tương ưng lậu phi 
cảnh lậu và bất tương ưng lậu phi phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

91 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. Tất cả đều nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI TRIỀN 

(Na sariyoỹanadukam) 

92 . 

* Pháp phi triền (no sanyojana) liên quan pháp phi triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi triền (na no sanyojana) liên quan pháp phi triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi triền và phi phi triền liên quan pháp phi triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi triền liên quan pháp phi phi triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi triền liên quan pháp phi phi triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi triền và phi phi triền liên quan pháp phi phi triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi triền liên quan những pháp phi triền và phi phi triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi triền liên quan pháp phi triền và phi phi triền sanh ra do phi Nhân duyên. 

* Chư pháp phi triền và phi phi triền liên quan những pháp phi triền và phi phi triền sanh 
ra do Nhân duyên. 

93 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. Tất cả đều nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI CẢNH TRIỀN 

(Na sanyojaniyadukam ) 

94 . 

* Pháp phi cảnh triền liên quan pháp phi cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh triền liên quan pháp phi cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi cảnh triền và phi phi cảnh triền liên quan pháp phi cảnh triền sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh triền liên quan pháp phi phi cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh triền liên quan pháp phi cảnh triền và phi phi cảnh triền sanh ra do 
Nhân duyên. 

95 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 2. Tất cả đều nên sắp rộng. 


96 . 


* 


NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG TRIÈN 

(Na sannyojanasampayuttadukam) 

Pháp phi tương ưng triền (na Sanyo]ana sampayutta) liên quan pháp phi tương ưng 
triền sanh ra do Nhân duyên. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


401 


* Pháp phi bất tương ưng triền liên quan pháp phi tương ưng triền sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng triền và phi bất tương ưng triền liên quan pháp phi tương ưng 
triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tương ưng triền liên quan pháp phi bất tương ưng triền sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi tương ưng triền liên quan pháp phi bất tương ưng triền sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng triền và phi bất tương ưng triền liên quan pháp phi bất tương 
ưng triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng triền liên quan những pháp phi tương ưng triền và phi bất tương 
ưng triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tương ưng triền liên quan những pháp phi tương ưng triền và phi bất 
tương ưng triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng triền và phi bất tương ưng triền liên quan những pháp phi 
tương ưng triền và phi bất tương ưng triền sanh ra do Nhân duyên. 

97 . 

Nhân 9, Cảnh 6, Bất ly 9. Tất cả nên sắp rộng. 


NHỊ ĐỀ PHI TRIỀN CẢNH TRIỀN 

(Na sanyoyaịasanyojan iyadukam) 

98 . 

* Pháp phi triền phi phi cảnh triền (na sanyoịana ceva na asanyojaniyo ca) liên quan 
pháp phi triền phi phi cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh triền và phi phi triền liên quan pháp phi triền và phi phi cảnh triền 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi triền và phi phi cảnh triền, phi phi cảnh triền và phi phi triền liên quan 
pháp phi triền và phi phi cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh triền và phi phi triền liên quan pháp phi phi cảnh triền và phi phi 
triền sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi triền và phi phi cảnh triền liên quan những pháp phi triền và phi phi cảnh 
triền, phi phi cảnh triền và phi phi triền sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

99 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. Tất cả đều nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI TRIỀN TƯƠNG ƯNG TRIÈN 

(Na sanyojana sanyojanasampayuttadukam) 

100 . 

* Pháp phi triền phi bất tương ưng triền (na sanọịana ceva na sanyojanavippayutto ca) 
liên quan pháp phi triền phi bất tương ưng triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tương ưng triền và phi phi triền liên quan pháp phi triền và phi bất tương 
ưng triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi triền và phi bất tương ưng triền, phi bất tương ưng triền và phi phi triền 
liên quan pháp phi triền và phi bất tương ưng triền sanh ra do Nhân duyên. 





402 


Vị trí nhị đề đối lập 


* Pháp phi bất tương ưng triền và phi phi triền liên quan pháp phi bất tương ưng triền và 
phi phi triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi triền và phi bất tương ưng triền liên quan pháp phi bất tương ưng triền và phi 
phi triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi triền và phi bất tương ưng triền, phi bất tương ưng triền và phi phi triền 
liên quan pháp phi bất tương ưng triền và phi phi triền sanh ra do Nhân duyên. 

101 . 

Nhân 9, Bất ly 9. Tất cả đều sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG TRIỀN PHI CẢNH TRIỀN 

(Sanyoịana vỉppayutta na sanyojaniyadukam) 

102 . 

* Pháp bất tương ưng triền phi cảnh triền liên quan pháp bất tương ưng triền phi cảnh 
triền (sanyoịana vippayutta na sanyojaniya ) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền phi phi cảnh triền liên quan pháp bất tương ưng triền phi 
cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp bất tương ưng triền phi cảnh triền và bất tương ưng triền phi phi cảnh triền 
liên quan pháp bất tương ưng triền phi cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền phi phi cảnh triền liên quan pháp bất tương ưng triền phi phi 
cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng triền và phi phi cảnh triền liên quan pháp bất tương ưng triền và 
phi cảnh triền, pháp bất tương ưng triền và phi phi cảnh triền sanh ra do Nhân duyên. 

103 . 

Nhân 5, Bất ly 5. Tất cả đều sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI PHƯỢC 

(No ganthadukam) 

104 . 

* Pháp phi phược (no gantho) liên quan pháp phi phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi phược liên quan pháp phi phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi phược và phi phi phược liên quan pháp phi phược sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi phi phược liên quan pháp phi phi phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phược liên quan pháp phi phi phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi phược và phi phi phược liên quan pháp phi phi phược sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi phược liên quan pháp phi phược và phi phi phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi phược liên quan pháp phi phược và phi phi phược sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi phược và phi phi phược liên quan những pháp phi phược và phi phi 
phược sanh ra do Nhân duyên. 

105 . 


Nhân 9, Bất ly 9. Tất cả đều 9. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyến 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


403 


NHỊ ĐÈ PHI CẢNH PHƯỢC 

(Na ganthaniyadukam) 

106 . 

* Pháp phi cảnh phược (na ganthaniyo) liên quan pháp phi cảnh phược sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi phi cảnh phược liên quan pháp phi cảnh phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi cảnh phược và phi phi cảnh phược liên quan pháp phi cảnh phược sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh phược liên quan pháp phi phi cảnh phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi cảnh phược liên quan những pháp phi cảnh phược và phi phi cảnh phược 
sanh ra do Nhân duyên. 

107 . 

Nhân 5, Bất ly 5. Tất cả đều 5. 


108 . 


NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG PHƯỢC 

(Na ganthasampayuttadukam) 


* Pháp phi tưong ưng phược liên quan pháp phi tưong ưng phược sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi bất tưong ưng phược liên quan pháp phi tưong ưng phược sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi tưong ưng phược và phi bất tưong ưng phược liên quan pháp phi tưong 
ưng phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tưong ưng phược liên quan pháp phi bất tưong ưng phược sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi tưong ưng phược liên quan pháp phi bất tưong ưng phược sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi tưong ưng phược và phi bất tưong ưng phược liên quan pháp phi bất 
tương ưng phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng phược liên quan pháp phi tương ưng phược và phi bất tương ưng 
phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tương ưng phược liên quan những pháp phi tương ưng phược và phi bất 
tương ưng phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng phược và phi bất tương ưng phược liên quan pháp phi tương 
ưng phược và phi bất tương ưng phược sanh ra do Nhân duyên. 

109 . 

Nhân 9, Cảnh 6, Trưởng 9, Bất ly 9. Tất cả đều nên sắp rộng. 


110 . 


NHỊ ĐÈ PHI PHƯỢC CẢNH PHƯỢC 

(Na ganthaganthaniyadukam) 


* Pháp phi phược và phi phi cảnh phược liên quan pháp phi phược và phi phi cảnh 
phược sanh ra do Nhân duyên. 





404 


Vị trí nhị đề đối lập 


* Pháp phi phi cảnh phược và phi phi phược liên quan pháp phi phược và phi phi cảnh 
phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi phuợc và phi phi cảnh phuợc, phi phi cảnh phuợc và phi phi phuợc liên 
quan pháp phi phuợc và phi phi cảnh phuợc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh phuợc và phi phi phuợc liên quan pháp phi phi cảnh phuợc và phi 
phi phuợc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phuợc và phi phi cảnh phuợc liên quan pháp phi phi cảnh phuợc và phi phi 
phuợc sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi phuợc và phi phi cảnh phuợc phi phi cảnh phuợc và phi phi phuợc liên 
quan pháp phi phi cảnh phuợc và phi phi phuợc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phuợc và phi phi cảnh phuợc liên quan những pháp phi phuợc và phi phi 
cảnh phuợc, phi phi cảnh phuợc và phi phi phuợc sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

111 . 

Nhân 9, Bất ly 9. Tất cả đều sắp rộng. 


112 . 


NHỊ ĐÈ PHI PHƯỢC TƯƠNG ƯNG PHƯỢC 

(Na gantha ganthasampayuttadukam) 


* Pháp phi phuợc và phi bất tuong ung phuợc liên quan pháp phi phuợc và phi bất tuong 
ung phuợc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tuong ung phuợc và phi phi phuợc liên quan pháp phi phuợc và phi bất 
tuong ung phuợc sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi phuợc và phi bất tuong ung phuợc, phi bất tuông ung phuợc và phi phi 
phuợc liên quan pháp phi phuợc và phi bất tuong ung phuợc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tuong ung phuợc và phi phi phuợc liên quan pháp phi bất tuong ung 
phuợc và phi phi phuợc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phuợc và phi bất tuong ung phuợc liên quan pháp phi bất tuong ung phuợc 
và phi phi phuợc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phuợc và phi bất tuong ung phuợc, phi bất tuong ung phuợc và phi phi 
phuợc liên quan pháp phi bất tuong ung phuợc và phi phi phuợc sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp phi phuợc và phi bất tuông ung phuợc liên quan pháp phi phuợc và phi bất 
tuong ung phuợc; phi bất tuong ung phuợc và phi phi phuợc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tuong ung phuợc và phi phi phuợc liên quan pháp phi phuợc và phi bất 
tuong ung phuợc, phi bất tuong ung phuợc và phi phi phuợc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phuợc và phi bất tuong ung phuợc, phi bất tuong ung phuợc và phi phi 
phuợc liên quan pháp phi phuợc và phi bất tuong ung phuợc, phi bất tuông ung phuợc 
và phi phi phuợc sanh ra do Nhân duyên. 

113 . 

Nhân 9, Bất ly 9. Tất cả đều sắp rộng. 


114 . 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG PHƯỢC PHI CẢNH PHƯỢC 

(Ganthavippayutta na ganthaniyadukam) 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


405 


* Pháp bất tương ưng phược phi cảnh phược liên quan pháp bất tương ưng phược phi 
cảnh phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược phi phi cảnh phược liên quan pháp bất tương ưng phược và 
phi cảnh phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp bất tương ưng phược và phi cảnh phược, bất tương ưng phược và phi phi 
cảnh phược liên quan pháp bất tương ưng phược và phi cảnh phược sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược và phi phi cảnh phược liên quan pháp bất tương ưng phược 
và phi phi cảnh phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng phược và phi phi cảnh phược, liên quan pháp bất tương ưng phược 
và phi cảnh phược, pháp bất tương ưng phược và phi phi cảnh phược sanh ra do Nhân 
duyên. 

115 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. Tất cả đều nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHI Bộc, PHỐI, CÁI 

(No oghayoga nĩvarana gocchakadukam) 

116 . 

* ... Liên quan pháp phi bộc ịogha),... liên quan pháp phi phối (ỵoga),... 

Cách phân chùm bộc (oghagocchaka), chùm phối (yoga gocchaka) cũng như lối 
phân chùm lậu (ãsavagocchaka). 

* ... Liên quan pháp phi cái (nĩvarana); cách phân chùm cái (nivaranagocchaka) như lối 
phân chùm triền (safiyojanagocchaka). 


117 . 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHI KHINH THỊ 

(No parãmãsagocchakadukam) 


* Pháp phi khinh thị (no parãmãso) liên quan pháp phi khinh thị sanh ra do Nhân 
duyên,... tóm tắt... 

* Pháp phi tương ưng khinh thị liên quan pháp phi tương ưng khinh thị sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi khinh thị và phi phi cảnh khinh thị (na parãmãso ceva na apãrãmattho ca)... 
pháp phi phi cảnh khinh thị và phi phi khinh thị... pháp phi khinh thị và phi phi cảnh 
khinh thị,... pháp phi phi cảnh khinh thị và phi phi khinh thị liên quan pháp phi khinh 
thị và phi phi cảnh khinh thị sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi khinh thị và phi phi cảnh khinh thị liên quan pháp phi phi cảnh khinh thị và 
phi phi khinh thị sanh ra di Nhân duyên. 

* Pháp phi khinh thị và phi phi cảnh khinh thị liên quan pháp phi phi khinh thị và phi phi 
cảnh khinh thị, phi phi cảnh khinh thị và phi phi khinh thị sanh ra di Nhân duyên. 


118 . 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU CẢNH 

(Na sãrammanadukam) 






406 


Vị trí nhị đề đối lập 


* Pháp phi hữu cảnh (na sãrammano) liên quan pháp phi hữu cảnh sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi vô cảnh (na anãrammano) liên quan pháp phi hữu cảnh sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi hữu cảnh và pháp phi vô cảnh liên quan pháp phi hữu cảnh sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi vô cảnh liên quan pháp phi vô cảnh sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu cảnh liên quan pháp phi vô cảnh sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu cảnh và pháp phi vô cảnh liên quan pháp phi vô cảnh sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu cảnh liên quan pháp phi hữu cảnh và pháp phi vô cảnh sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi vô cảnh liên quan pháp phi hữu cảnh và pháp phi vô cảnh sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi hữu cảnh và pháp phi vô cảnh liên quan pháp phi hữu cảnh và pháp phi vô 
cảnh sanh ra do Nhân duyên. 

119 . 

Nhân 9, Bất ly. Tất cả đều nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI TÂM 

(Na cittadukam) 

120 . 

* Pháp phi tâm (na citta ) liên quan pháp phi tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi tâm và phi phi tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do Nhân duyên. 

121 . 

Nhân 5. Tất cả đều 5. 


122 . 


NHỊ ĐÈ PHI SỞ HỮU TÂM 

(Na cetasikadukam) 


* Pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm (na cetasika) sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi phi sở hữu tâm (na acetasika) liên quan pháp phi sở hữu tâm (na cetasika) 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi sở hữu tâm và phi phi sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi sở hữu tâm liên quan pháp phi phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp phi phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi sở hữu và phi phi sở hữu tâm liên quan pháp phi phi sở hữu tâm sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm liên quan những pháp phi sở hữu tâm và phi phi sở hữu tâm sanh 
ra do Nhân duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


407 


* Pháp phi phi sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm và phi phi sở hữu tâm sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi sở hữu tâm và phi phi sở hữu tâm liên quan những pháp phi sở hữu tâm 
và phi phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên. 

123 . 

Nhân 9, Bất ly 9. Tất cả nên sắp rộng. 


124 . 


NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG TÂM 

(Na cittasampayuttadukam) 


* Pháp phi tuơng ung tâm (na cittasampayutta) liên quan pháp phi tuơng ung tâm sanh 
ra do Nhân duyên: sắc nuơng tâm sanh (cittasamutthãnarũpa) liên quan pháp tâm 
(cittadhamma). 

* Pháp bất tuơng ung tâm liên quan pháp phi tuơng ung tâm sanh ra do Nhân duyên: 
Uẩn tuơng ung tâm liên quan pháp tâm. 

Nên sắp nhị đề đối lập (paccanĩyaduka) đều 9 câu pháp, hầu làm cho đầy đủ 9 vấn 
đề (panhã). 


NHỊ ĐÈ PHI HÒA TÂM 

(No cỉttasansatthadukam) 

125 . 

Pháp phi hòa với tâm (na cittasansattho) liên quan pháp phi hòa với tâm sanh ra do 
Nhân duyên 9 câu. 


126 . 


NHỊ ĐÈ PHI NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

(Na cỉttasamutthãnadukam) 


Pháp phi nuơng tâm làm sở sanh (na cỉttasamutthano) liên quan pháp phi nuơng tâm 
làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên có 9 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM 

(Na cittasahabhudukam) 


127 . 

Pháp phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do 
Nhân duyên 9 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI TÙNG TÂM THÔNG Lưu 

(Na cỉttãnuparivattỉdukam) 


128 . 


Pháp phi tùng tâm thông luu (na cỉttanuparivatti) liên quan pháp phi tùng tâm thông 
luu sanh ra do Nhân duyên có 9 câu. 








408 


Vị trí nhị đề đối lập 


129. 


NHỊ ĐÈ PHI HÒA NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

(Na cittasamsatthãsamutthanadukam) 


Pháp phi hòa nương tâm làm sở sanh (na cỉttasamsatthasamutthano) liên quan pháp 
phi hòa nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên có 9 câu. 


130. 


NHỊ ĐÈ PHI NƯƠNG, HÒA, SANH TỒN VỚI TÂM 

(Na citta samsatthasamutthãna sahabhudukamj 

Pháp phi hòa, nương sanh tồn với tâm (na cittasamsatthasamutthãnasahabhũ) liên 
quan pháp phi hòa, nương, sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên có 9 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI HÒA, NƯƠNG, TÙNG THÔNG LƯU VỚI TÂM 

(Na cittasamsatthasamutthananuparỉvattidukam) 

131. 

Pháp phi hòa, nương, tùng thông lưu tâm (na cỉtta samsatthasamutthãnãuparivatti) 
liên quan pháp phi hòa, nương, tùng thông lưu tâm sanh ra do Nhân duyên 9 câu. 

132. 

Nhân 9, Bất ly 9. Tất cả đều sắp rộng. 


NHỊ ĐỀ PHI NỘI Bộ 

(Na ajjhattikadukam) 

133. 

* Pháp phi nội bộ (na ajjhattika) liên quan pháp phi nội bộ sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

* Pháp phi ngoại viện liên quan pháp phi ngoại viện (na bãhira) sanh ra do Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh (katattarupa) nội bộ liên quan tâm. 

134. 

Nhân 9, Bất ly 9. Tất cả nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI Y SINH 

(Na upãdãdukam) 

135. 

* Pháp phi y sinh (na upãdã) liên quan pháp phi y sinh sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi y sinh (na no upãdã) liên quan pháp phi y sinh sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi y sinh và phi phi y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do Nhân 
duyên,... tóm tắt... 

136. 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ 

(Na upãdỉnnadukam) 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


409 


137 . 

* Pháp phi thành do thủ (na upãdinno) liên quan pháp phi thành do thủ sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi phi thành do thủ liên quan pháp phi phi thành do thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thành do thủ (na upãdinno) liên quan pháp phi phi thành do thủ (na 
anupãdinna) sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi thành do thủ và phi phi thành do thủ liên quan pháp phi phi thành do thủ 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thành do thủ liên quan những pháp phi thành do thủ và phi phi thành do thủ 
sanh ra do Nhân duyên. 

138 . 

Nhân 5. Tất cả nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI THỦ 

(Na upãdãna dukam) 

139 . 

Pháp phi thủ (na upãdãno) liên quan pháp phi thủ sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ PHI PHIỀN NÃO 

(No kilesadukam) 

140 . 

* Pháp phi phiền não (no kileso) liên quan pháp phi phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi phiền não (na no kileso) liên quan pháp phi phiền não sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi phiền não và phi phi phiền não liên quan pháp phi phiền não sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi phi phiền não liên quan pháp phi phi phiền não sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

* Pháp phi phiền não liên quan pháp phi phiền não và phi phi phiền não sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

141 . 

Nhân 9. Tất cả đều 9. 


NHỊ ĐÈ PHI CẢNH PHIỀN NÃO 

(Na sarìkilesikadukam) 


142 . 

* Pháp phi cảnh phiền não (na sankilesiko) liên quan pháp phi cảnh phiền não sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh phiền não liên quan pháp phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi cảnh phiền não và phi phi cảnh phiền não liên quan pháp phi cảnh phiền 
não sanh ra do Nhân duyên. 






410 


Vị trí nhị đề đối lập 


* Pháp phi phi cảnh phiền não (na asankilesiko) liên quan pháp phi phi cảnh phiền não 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh phiền não liên quan những pháp phi cảnh phiền não và phi phi cảnh 
phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

143 . 

Nhân 5, Bất ly 5. Tất cả đều nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI PHIỀN TOÁI 

(Na sankilitthadukam) 

144 . 

* Pháp phi phiền toái (na sankilittho) liên quan pháp phi phiền toái sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi phi phiền toái (na asankỉlỉttho) liên quan pháp phi phi phiền toái sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi phi phiền toái liên quan pháp phi phi phiền toái sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi phiền toái và phi phi phiền toái liên quan pháp phi phi phiền toái sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi phiền toái liên quan những pháp phi phiền toái và phi phi phiền toái sanh ra 
do Nhân duyên. 

145 . 

Nhân 5, Bất ly 5. Tất cả nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG PHIỀN NÃO 

(Na kilesasampayuttadukam) 

146 . 

* Pháp phi tưong ưng phiền não (na kilesa sampayutto) liên quan pháp phi tưong ưng 
phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tưong ưng phiền não (na kiỉesa vippayutto) liên quan pháp phi bất tưong 
ưng phiền não sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi tưong ưng phiền não liên quan những pháp phi tưong ưng phiền não và phi 
bất tưong ưng phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

147 . 

Nhân 5, Bất ly 5. Tất cả nên sắp rộng. 


148 . 

* 


NHỊ ĐÈ PHI PHIÈN NÃO CẢNH PHIÈN NÃO 

(Na kilesasankilesikadukam) 

Pháp phi phiền não và phi phi cảnh phiền não (na kiseso ceva na asankilesiko ca) liên 
quan pháp phi phiền não và phi phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 
Pháp phi phi cảnh phiền não và phi phi phiền não liên quan pháp phi phi cảnh phiền 
não và phi phi phiền não sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


411 


* Pháp phi phiền não và phi phi cảnh phiền não liên quan những pháp phi phiền não và 
phi phi cảnh phiền não, phi phi cảnh phiền não và phi phi phiền não sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

149 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI PHIÈN NÃO VÀ PHIÈN TOÁI 

(Na kỉlesasankỉllitthadukam) 

150 . 

* Pháp phi phiền não và phi phi phiền toái (na kileso ceva na asankilittho ca) liên quan 
pháp phi phiền não và phi phi phiền toái sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi phiền toái và phi phi phiền não liên quan pháp phi phi phiền toái và phi 
phi phiền não sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi phiền toái và phi phi phiền não liên quan những pháp phi phiền não và 
phi phi phiền toái, phi phi phiền toái và phi phi phiền não sanh ra do Nhân duyên 3 
câu. 

151 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI PHIỀN NÃO BẤT TƯONG ƯNG PHIỀN NÃO 

(Na kilesa kilesavỉppayuttadukam) 

152 . 

* Pháp phi phiền não và phi bất tuong ung phiền não liên quan pháp phi phiền não và 
phi bất tuong ung phiền não (na ki le so ceva na kilesa vippayutto ca) sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

* Pháp phi bất tuong ung phiền não và phi phi phiền não liên quan pháp phi bất tuong 
ung phiền não và phi phi phiền não sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phiền não và phi bất tuong ung phiền não liên quan những pháp phi phiền 
não và phi bất tuong ung phiền não, phi bất tuông ung phiền não và phi phi phiền não 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

153 . 

Nhân 9. 


154 . 

* 

* 

* 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯONG ƯNG PHIÈN NÃO VÀ PHI CẢNH PHIỀN NÃO 

(Kilesasvippayutta na sankilesikadukam) 

Pháp bất tuong ung phiền não và phi cảnh phiền não (kilesavippayutto na sankilesỉko) 
liên quan pháp bất tuông ung phiền não và phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 
Pháp bất tuong ung phiền não và phi phi cảnh phiền não liên quan pháp bất tuong ung 
phiền não và phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

Chu pháp bất tuong ung phiền não và phi cảnh phiền não, bất tuong ung phiền não và 
phi phi cảnh phiền não liên quan pháp bất tuong ung phiền não và phi cảnh phiền não 
sanh ra do Nhân duyên. 






412 


Vị trí nhị đề đối lập 


* Pháp bất tương ưng phiền não và phi phi cảnh phiền não liên quan pháp bất tương ưng 
phiền não và phi phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng phiền não và phi phi cảnh phiền não liên quan pháp bất tương ưng 
phiền não và phi cảnh phiền não, pháp bất tương ưng phiền não và phi phi cảnh phiền 
não sanh ra do Nhân duyên. 

155 . 

Nhân 5. Tất cả đều nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI Sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

(Na dassanenapahãtabbadukam) 

156 . 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabbo) liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt 
trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi sơ đạo tuyệt trừ (na na dassanena pahãtabbo) liên quan pháp phi phi sơ 
đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan những pháp phi sơ đạo tuyệt trừ và phi phi sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

157 . 

Nhân 5, Cảnh 2. 

NHỊ ĐÈ PHI BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 

(Na bhãvanãyapahãtabbadukam) 

158 . 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ (na bhãvanãya pahãtabbo) liên quan pháp phi ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi ba đạo cao tuyệt trừ (na na bhãvanãya pahãtabba) liên quan pháp phi phi 
ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan những pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ và phi phi 
ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

159 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

(Na dassanenapahãtabbahetukadukam) 

160 . 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabbahetuko) liên quan pháp 
phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi phi hữu nhân sơ đạo tuyệt 
trừ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan những pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt 
trừ và phi phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

161 . 


Nhân 9. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


413 


NHỊ ĐÈ PHI Hửu NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 

(Na bhãvanãyapahãtabbahetukadukam) 

162 . 

* Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ (na bhãvanãya pahãtabba hetuko) liên quan 
pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan những pháp phi hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ và phi phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

163 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU TẦM 

(Na savitakkadukam) 

164 . 

* Pháp phi hữu tầm (na savitakka) liên quan pháp phi hữu tầm sanh ra do Nhân duyên 3 
câu. 

* Pháp phi vô tầm (na avitakko) liên quan pháp phi vô tầm sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi hữu tầm (na savitakka) liên quan những pháp phi hữu tầm và phi vô tầm sanh 
ra do Nhân duyên 3 câu. 

165 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU TỨ 

(Na savỉcãradukam) 

166 . 

* Pháp phi hữu tứ (na savicãro) liên quan pháp phi hữu tứ sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

* Pháp phi vô tứ (na avỉcãra) liên quan pháp phi vô tứ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi hữu tứ liên quan những pháp phi hữu tứ và phi vô tứ sanh ra do Nhân duyên 
có 3 câu. 

167 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU HỶ 

(Na sappĩtidukam) 

168 . 

* Pháp phi hữu hỷ (na sappitito) liên quan pháp phi hữu hỷ sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

* Pháp phi vô hỷ (na apphĩtika) liên quan pháp phi vô hỷ sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi hữu hỷ liên quan pháp phi hữu hỷ và phi vô hỷ sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

169 . 


Nhân 9. 







414 


Vị trí nhị đề đối lập 


NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH HỶ 

(Na pĩtisahagatadukam) 

170 . 

* Pháp phi đồng sanh hỷ (na pĩtisahagata) liên quan pháp phi đồng sanh hỷ sanh ra do 
Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi phi đồng sanh hỷ (na na pitisahagato) liên quan pháp phi phi đồng sanh hỷ 
sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi đồng sanh hỷ liên quan những pháp phi đồng sanh hỷ và phi phi đồng sanh 
hỷ sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

171 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH LẠC 

(Na sukhasahagatadukam) 

172 . 

* Pháp phi đồng sanh lạc (na sukhasahagato) liên quan pháp phi đồng sanh lạc sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi đồng sanh lạc (na na sukhasahagato) liên quan pháp phi phi đồng sanh 
lạc sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi đồng sanh lạc liên quan những pháp phi đồng sanh lạc và phi phi đồng sanh 
lạc sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

173 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH XẢ 

(Na upekhãsahagatadukam) 

174 . 

* Pháp phi đồng sanh xả liên quan pháp phi đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

* Pháp phi phi đồng sanh xả liên quan pháp phi phi đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên 
có 3 câu. 

* Pháp phi đồng sanh xả liên quan những pháp phi đồng sanh xả và phi phi đồng sanh xả 
sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

175 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐỀ PHI DỤC GIỚI 

(Na kãmãvacaradukam) 

176 . 

* Pháp phi Dục giới liên quan pháp phi Dục giới sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi phi Dục giới liên quan pháp phi phi Dục giới sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


415 


* Pháp phi Dục giới liên quan những pháp phi Dục giới và phi phi Dục giới sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

177 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI SẮC GIỚI 

(Na rũpãvacaradukam) 

178 . 

* Pháp phi Sắc giới liên quan pháp phi sắc giới sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi Sắc giới liên quan pháp phi phi sắc giới sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi Sắc giới liên quan những pháp phi sắc giới và phi phi sắc giới (na na 
rũpãvacara) sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

179 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI VÔ SẮC GIỚI 

(Na arũpãvacaradukam) 

180 . 

* Pháp phi Vô sắc giới (na arũpãvacara) liên quan pháp phi Vô sắc giới sanh ra do 
Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi phi Vô sắc giới liên quan pháp phi phi Vô sắc giới sanh ra do Nhân duyên có 
3 câu. 

* Pháp phi phi Vô sắc giới liên quan những pháp phi Vô sắc giới và phi phi Vô sắc giới 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

181 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI LIÊN QUAN LUÂN HỒI 

(Na pariyãpannadukam) 

182 . 

* Pháp phi liên quan luân hồi (na pariỵãpanna) liên quan pháp phi liên quan luân hồi 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi bất liên quan luân hồi (na aparỉỵãpanna) liên quan pháp phi bất liên quan 
luân hồi sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi bất liên quan luân hồi liên quan những pháp phi liên quan luân hồi và phi bất 
liên quan luân hồi sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 

183 . 

Nhân 5. 


184 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN XUẤT LUÂN HỒI 

(Na nỉyyãnikadukam) 







416 


Vị trí nhị đề đối lập 


* Pháp phi nhân xuất luân hồi (na niyyãniko) liên quan pháp phi nhân xuất luân hồi sanh 
ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi phi nhân xuất luân hồi (na aniyyãniko) liên quan pháp phi phi nhân xuất luân 
hồi sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi liên quan những pháp phi nhân xuất luân hồi và phi phi 
nhân xuất luân hồi sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

185 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI NHỨT ĐỊNH 

(Na niyatadukam) 

186 . 

* Pháp phi nhứt định (na niyata) liên quan pháp phi nhứt định sanh ra do Nhân duyên 1 
câu. 

* Pháp phi bất định (na aniyata) liên quan pháp phi bất định sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

* Pháp phi bất định liên quan những pháp phi nhứt định và phi bất định sanh ra do Nhân 
duyên có 1 câu. 

187 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU THƯỢNG 

(Na sa uttaradukam) 

188 . 

* Pháp phi hữu thuợng (na sa uttara) liên quan pháp phi hữu thuợng sanh ra do Nhân 
duyên 3 câu. 

* Pháp phi vô thuợng (na anuttara) liên quan pháp phi vô thuợng sanh ra do Nhân 
duyên 1 câu. 

* Pháp phi hữu thuợng liên quan những pháp phi hữu thuợng và phi vô thuợng sanh ra 
do Nhân duyên 1 câu. 

189 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y 

(Na saranadukam) 

190 . 

* Pháp phi hữu y (na sarano) liên quan pháp phi hữu y sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi vô y (na arano) liên quan pháp phi vô y sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi hữu y liên quan những pháp phi hữu y và phi vô y sanh ra do Nhân duyên 1 
câu. 

191 . 

Nhân 5. 


Dứt Vị trí nhị đề đổi lập (paccamya dukapatthanamnỉtthitam) 






VỊ TRÍ NHỊ ĐÈ - TAM ĐÈ ĐỐI LẬP 

(Paccanĩya dukattika pattthãnam) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na hetuduka na kusalattikam) 

192 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi nhân liên quan pháp phi thiện thuộc phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh (cỉtasamutthãnarũpa) liên quan 1 uẩn bất thiện và 
vô ký thuộc phi nhân. 

* Pháp phi thiện thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi thiện thuộc phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Nhân ịhetu) liên quan uẩn bất thiện và vô ký thuộc phi nhân. 

* Chu pháp phi thiện thuộc phi nhân và phi thiện thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi 
thiện thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

193 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi thiện thuộc phi phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi nhân liên quan pháp phi thiện thuộc phi phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi nhân và phi thiện thuộc thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi 
thiện thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

194 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi nhân liên quan những pháp phi thiện thuộc phi nhân và phi 
thiện thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi phi nhân liên quan những pháp phi thiện thuộc phi phi nhân 
và pháp phi thiện thuộc phi phi nhân (na na hetu na kusalo) sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi thiện thuộc phi nhân và phi thiện thuộc phi phi nhân liên quan những 
pháp phi thiện thuộc phi nhân và phi thiện thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

195 . 

Nhân 9, Bất ly 9, phi Nhân 2. 

Dù phần đồng sanh (sahajãtavãra) hay phần tuơng ung (sampayuttavãra) tất cả đều nên 
sắp rộng. 

196 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi phi nhân làm duyên cho pháp phi thiện thuộc phi phi nhân 
bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi phi nhân làm duyên cho pháp phi thiện thuộc phi nhân bằng 
Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi phi nhân làm duyên cho những pháp phi thiện thuộc phi nhân 
và phi thiện thuộc phi phi nhân bằng Nhân duyên. 

197 . 

Pháp phi thiện thuộc phi nhân làm duyên cho pháp phi thiện thuộc phi nhân bằng Cảnh 
duyên. 

198 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Phần vấn đề (panhãvãra) nên sắp rộng nhu thế. 


418 


VỊ trí nhị đề - tam đề đối lập 


199 . 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi nhân liên quan pháp phi bất thiện thuộc phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc nuơng tâm sanh ịcittasamutthãnarũpa) liên quan 1 uẩn 
thiện và vô ký thuộc phi nhân. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi bất thiện thuộc phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên: Nhân ịhetu) liên quan uẩn thiện và vô ký thuộc phi nhân. 

* Chu pháp phi bất thiện thuộc phi nhân và phi bất thiện thuộc phi phi nhân liên quan 
pháp phi bất thiện thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

200 . 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi bất thiện thuộc phi phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi nhân liên quan pháp phi bất thiện thuộc phi phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi bất thiện thuộc phi nhân và phi bất thiện thuộc phi phi nhân liên quan 
pháp phi bất thiện thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

201 . 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi nhân liên quan những pháp phi bất thiện thuộc phi nhân 
và phi bất thiện thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi phi nhân liên quan những pháp phi bất thiện thuộc phi 
nhân và phi bất thiện thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi bất thiện thuộc phi nhân và phi bất thiện thuộc phi phi nhân liên quan 
những pháp phi bất thiện thuộc phi nhân và phi bất thiện thuộc phi phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

202 . 

Nhân 9, Bất ly 9. Tất cả đều 9. 

203 . 

* Pháp phi vô ký (na abyãkato) thuộc phi nhân liên quan pháp phi vô ký thuộc phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn liên quan 1 uẩn thiện và bất thiện thuộc phi nhân,... liên 
quan 3 uẩn. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi vô ký thuộc phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô ký thuộc phi nhân và phi vô ký thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi 
vô ký thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

204 . 

Pháp phi vô ký thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi vô ký thuộc phi phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 

205 . 

* Pháp phi vô ký thuộc phi nhân liên quan những pháp phi vô ký thuộc phi nhân và phi 
vô ký thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi phi nhân liên quan những pháp phi vô ký thuộc phi nhân và 
phi vô ký thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô ký thuộc phi nhân và phi vô ký thuộc phi phi nhân liên quan những 
pháp phi vô ký thuộc phi nhân và phi vô ký thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

206 . 


Nhân 9, Bất ly 9. Tất cả đều 9. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


419 


NHỊ ĐỀ PHI NHÂN - TAM ĐỀ PHI THỌ 

(Na hetuduka vedanãttikam) 

207 . 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ (na sukhãya vedanãya sampayutto) thuộc phi nhân liên 
quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi phi nhân (na na hetu) liên quan pháp phi tương 
ưng lạc thọ thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

208 . 

Nhân 9. Tất cả đều 9. 

209 . 

Pháp phi tương ưng khổ thọ (na dukkhãya vedanãya sampayutto) thuộc phi nhân liên 
quan pháp phi tương ưng khổ thọ thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

210 . 

Nhân 9. Tất cả đều 9. 

211 . 

Pháp phi tương ưng phi khố phi lạc thọ (na adukkhamasukhãya vedanãya sampayutto) 
thuộc phi nhân liên quan pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

212 . 

Nhân 9. Tất cả đều 9. 


213 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI QUẢ 

(Na hetuduka na vỉpãkattikam) 


... Liên quan pháp phi quả thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi dị thục nhân (na 
vipãkadhammadhamma) thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi phi dị thục quả phi dị 
thục nhân thuộc phi nhân (na hetu na nevavipãka na vipãkadhamadhammam). 


214 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 

(Na hetukuka na upãdinnupãdãnỉyattikam) 


... Liên quan pháp phi thành do thủ cảnh thủ (na upãdinnupãdãniya) thuộc phi nhân,... 
liên quan pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ (na anupãdinnupãdãniya) thuộc phi 
nhân,... liên quan pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ (na anupãdinna 
anupãdãniya) thuộc phi nhân. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO 

(Na hetuduka na sankỉlỉtthasankỉlesỉkattỉkam) 


215 . 


... Liên quan pháp phi phiền toái cảnh phiền não (na sankditthasankilesika) thuộc phi 
nhân,... liên quan pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não thuộc phi nhân,... liên quan 
pháp phi phi phiền toái phi cảnh phiền não thuộc phi nhân. 







420 


VỊ trí nhị đề - tam đề đối lập 


216 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI TẦM 

(Na hetuduka na vitakhattikam) 

... Liên quan pháp phi hữu tầm hữu tứ (na savitakka savicara) thuộc phi nhân,... liên 
quan pháp phi vô tầm hữu tứ (na avitakkavicaramatta) thuộc phi nhân, liên quan pháp 
phi vo tầm vô tứ thuộc phi nhân. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI HỶ 

(Na hetuduka na pitittikam) 

217 . 

... Liên quan pháp phi đồng sanh hỷ (na pĩtisahagata) thuộc phi nhân,... liên quan pháp 
phi đồng sanh lạc thuộc phi nhân, liên quan pháp phi đồng sanh xả thuộc phi nhân. 


218 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI KIẾN (Sơ ĐẠO) 

(Na hetudukam na dassanattikam) 


... Liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabba) thuộc phi nhân,... 
liên quan pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ (na bhãvanãya pahãtabba) thuộc phi nhân;.... 
liên quan pháp phi phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ (na neva dassannena na 
bhãvanãya pahãtabba) thuộc phi nhân. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

(Na hetudukam na dassanena pahãtabbahetukattikam) 

219 . 

... Liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabbahetuka) 
thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ (na bhãvanãya 
pahãtabba hetuka) thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ (na neva dassanena na bhãvanãya pahãtabba hetuka) thuộc phi 
nhân. 


220 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI NHÂN SANH TỬ 

(Na hetuduka na ãcayagãmỉttỉkam) 


... Liên quan pháp phi nhân sanh tử (na ãcayagãmĩ) thuộc phi nhân,... liên quan pháp 
phi nhân đến Níp Bàn (na apacayagãmi),... liên quan pháp phi phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn (na nevãcayagãminapacayagãmi) thuộc phi nhân. 


221 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI HỮU HỌC 

(Na hetuduka na sekkhattikam) 


... Liên quan pháp phi hữu học (na sekkha) thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi vô 
học (na asekkha) thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi phi hữu học phi vô học (na 
nevasekkhãnãsekkha) thuộc phi nhân. 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


421 


222 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI HY THIỂU 

(Na hetuduka na parừtattikam) 

... Liên quan pháp phi hy thiểu (na paritta) thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi đáo 
đại (na mahaggata) thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi vô lượng (na appamãna) 
thuộc phi nhân. 


223 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỂU 

(Na hetuduka na parỉttãrammanattikam) 

... Liên quan pháp phi cảnh hy thiểu (na parittãrammana) thuộc phi nhân,... liên quan 
pháp phi cảnh đáo đại (na mahaggatãrammana) thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi 
cảnh vô lượng (na appamãnãrammana) thuộc phi nhân. 


224 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI TY HẠ 

(Na hetuduka na hĩnattikam) 


... Liên quan pháp phi ty hạ (na hina) thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi trung bình 
(na majjhima) thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi tinh lưong (na panita). 


225 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI TÀ 

(Na hetuduka na mỉcchattattikam) 


... Liên quan pháp phi tà cho quả nhứt định (na micchattaniyata) thuộc phi nhân,... liên 
quan pháp phi chánh cho quả nhứt định (na sammattaniyata) thuộc phi nhân,... liên 
quan pháp phi bất hạnh (na aniyata) thuộc phi nhân. 


226 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI CÓ ĐẠO LÀ CẢNH 

(Na hetudukam na maggãrammanattikam) 


... Liên quan pháp phi có đạo là cảnh (na maggarammana) thuộc phi nhân,... liên quan 
pháp phi có đạo là nhân (na maggahetuka) thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi có đạo 
là trưởng (na maggãdhipatĩ) thuộc phi nhân. 


227 . 


NHỊ ĐỀ PHI NHÂN - TAM ĐỀ PHI SANH TÒN 

(Na hetuduka na uppannattikam) 

... Liên quan pháp phi phi sanh tồn (na anuppanna) thuộc phi nhân,... liên quan pháp 
phi sẽ sanh (na uppadĩ) thuộc phi nhân. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI QUÁ KHỨ 

(Na hetuduka na atĩtattĩkam) 









422 


VỊ trí nhị đề - tam đề đối lập 


228 . 

... Liên quan pháp phi quá khứ (na atita),... liên quan pháp phi vị lai (na anãgata). 


229 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI CẢNH QUÁ KHỨ 

(Na hetudukam na atitãrammanattikam) 


... Liên quan pháp phi cảnh quá khứ thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi cảnh vị lai 
thuộc phi nhân,.... liên quan pháp phi cảnh hiện tại thuộc phi nhân. 


230 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI NỘI Bộ 

(Na hetuduka na ajjhattattikam) 


... Liên quan pháp phi nội bộ (na ajjhatta) thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi ngoại 
viện (na bahiddha) thuộc phi nhân. 


231 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI CẢNH NỘI Bộ 

(Na hetuduka na ajjhattãrammanattỉkam) 


... Liên quan pháp phi cảnh nội bộ thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi cảnh ngoại 
viện thuộc phi nhân. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 

(Na hetuduka na sanidassanattikam) 

232 . 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu (na sanidassana sappatigha) thuộc phi nhân, liên 
quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi hữu kiến hữu 
đối chiếu thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân và phi hữu kiến hữu đối chiếu 
thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

233 . 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi hữu kiến hữu 
đối chiếu thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân và phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc 
phi phi nhân liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

234 . 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân liên quan những pháp phi hữu kiến 
hữu đối chiếu thuộc phi nhân và phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


423 


* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi hữu kiến hữu 
đối chiếu thuộc phi nhân và pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân và phi hữu kiến hữu đối chiếu 
thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân và phi 
hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

235 . 

Nhân 9, Bất ly 9. Tất cả đều 9. 

236 . 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu (na anidassana sappatigha) thuộc phi nhân liên quan 
pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi vô kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân và phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc 
phi phi nhân liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

237 . 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi vô kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân liên quan pháp phi vô kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân và phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc 
phi phi nhân liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

238 . 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân liên quan những pháp phi vô kiến hữu 
đối chiếu thuộc phi nhân và phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi vô kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi nhân và phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân và phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc 
phi phi nhân liên quan những pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân và phi vô 
kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

239 . 

Nhân 9, Bất ly 9. 

Dù Phần đồng sanh hay phần tương ưng đều sắp rộng. 

24 «. 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân làm duyên cho pháp phi vô kiến 
hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân làm duyên cho pháp phi vô kiến 
hữu đối chiếu thuộc phi nhân bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân làm duyên cho những pháp phi vô 
kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân và phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân 
bằng Nhân duyên. 


241 . 



424 


VỊ trí nhị đề - tam đề đối lập 


Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân làm duyên cho pháp phi vô kiến hữu 
đối chiếu thuộc phi nhân bằng Cảnh duyên. 

242 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Phần vấn đề (panhãvãra) nên sắp rộng nhu thế. 


243 . 

Pháp phi vô kiến vô đối chiếu thuộc phi nhân liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu 
thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

244 . 

Nhân 1. Tất cả đều 1. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na na hetuduka na kusalattikam) 

245 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi hữu nhân (na sahetuka) liên quan pháp phi thiện thuộc phi 
hữu nhân sanh ra do Nhân duyên: sắc nuơng tâm sanh (cittasamutthãnarũpa) liên 
quan si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật, 3 đại sung liên quan 1 đại sung 
(mahã bhũta). 

* Pháp phi thiện thuộc phi vô nhân (na ahetuka) liên quan pháp phi thiện thuộc phi hữu 
nhân sanh ra do Nhân duyên: uẩn tuơng ung liên quan si đồng sanh hoài nghi đồng 
sanh phóng dật; sát-na tục sinh: uẩn hữu nhân (sahetukã khandhã') liên quan vật 
(vatthu). 

* Chu pháp phi thiện thuộc phi hữu nhân và phi thiện thuộc phi vô nhân liên quan pháp 
phi thiện thuộc phi hữu nhân sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi thiện thuộc phi vô nhân liên quan pháp phi thiện thuộc phi vô nhân sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi thiện thuộc phi hữu nhân liên quan những pháp phi thiện thuộc phi hữu nhân 
và phi thiện thuộc phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

246 . 

Nhân 9. 

247 . 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi hữu nhân liên quan pháp phi bất thiện thuộc phi hữu nhân 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi vô nhân liên quan pháp phi bất thiện thuộc phi vô nhân 
sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi hữu nhân liên quan pháp phi bất thiện thuộc phi hữu nhân 
và phi bất thiện thuộc phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

248 . 

Nhân 9. 

249 . 


* Pháp phi vô ký thuộc phi vô nhân liên quan pháp phi vô ký thuộc phi hữu nhân sanh ra 
do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi vô nhân liên quan pháp phi vô ký thuộc phi vô nhân sanh ra 
do Nhân duyên 1 câu. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


425 


* Pháp phi vô ký thuộc phi vô nhân liên quan những pháp phi vô ký thuộc phi hữu nhân 
và phi vô ký thuộc phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 

250 . 

Nhân 3. 

Nhị đề phi tuơng ung nhân (na hetusampayuttadukam) cũng nhu nhị đề phi nhân 
phi hữu nhân ( na hetu na sahetukadukasadisam) 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỬU NHÂN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na hetusahetukaduka na kusalattikam) 

251 . 

* Pháp phi thiện phi nhân và phi vô nhân. 

liên quan pháp phi thiện phi nhân và phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện phi vô nhân và phi phi nhân liên quan pháp phi thiện phi nhân và phi vô 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi thiện phi phi nhân phi vô nhân và phi thiện phi vô nhân phi phi nhân liên 
quan pháp phi thiện phi nhân phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi thiện phi vô nhân phi phi nhân liên quan pháp phi thiện phi vô nhân phi phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi thiện phi nhân phi vô nhân liên quan những pháp phi thiện phi nhân phi vô 
nhân và phi thiện phi vô nhân phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

252 . 

Nhân 9. 

253 . 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi nhân và phi vô nhân liên quan pháp phi bất thiện thuộc phi 
nhân và phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên 

254 . 

Nhân 9. 

255 . 

* Pháp phi vô ký thuộc phi nhân và phi vô nhân liên quan pháp phi vô ký thuộc phi nhân 
và phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

256 . 

Nhân 9. 

Nhị đề phi nhân và phi bất tuơng ung nhân cũng nhu nhị đề phi nhân và phi tuơng ung 
nhân. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

257 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi nhân và phi hữu nhân liên quan pháp phi thiện thuộc phi nhân 
và phi hữu nhân sanh ra do Nhân duyên có 9 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi nhân và phi hữu nhân liên quan pháp phi bất thiện thuộc 
phi nhân và phi hữu nhân sanh ra do Nhân duyên có 9 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi nhân và phi vô nhân liên quan pháp phi vô ký thuộc phi nhân 
và phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên chỉ có 1 câu. 





426 


VỊ trí nhị đề - tam đề đối lập 


Theo phương tiện này thì nhị đề thiện, bất thiện cũng như tam đề thiện hiệp theo 
đây. 


258 . 


NHỊ ĐÈ ĐỈNH - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Cũlantaraduka na kusalattikam) 


... Liên quan pháp phi thiện phi vô duyên (na appaccaya),... liên quan pháp phi thiện 
phi hữu vi (na asankhata),... liên quan pháp phi thiện phi hữu kiến (na sanidassana),... 
hên quan pháp phi thiện phi hữu đối chiếu (na sappatigha),... liên quan pháp phi thiện 
phi vô đối chiếu (na appaccaya),... liên quan pháp phi thiện phi vô sắc (na arũpĩ),.... 
hên quan pháp phi thiện phi hiệp thế (na lokiya),... liên quan pháp phi thiện phi siêu 
thế (na lokuttara),... liên quan pháp phi thiện phi có tâm biết đặng (na 
kenacivinneyya),... liên quan pháp phi thiện phi không có tâm biết đặng (na kenaci na 
vinneyya). 


259 . 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHI LẬU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(No ãsavagocchakaduka na kusaỉattikam) 


* ... Liên quan pháp phi thiện phi lậu (no ãsava),... liên quan pháp phi thiện thuộc phi 
phi lậu (na no asava),... liên quan pháp phi thiện thuộc phi cảnh lậu (na sãsava),... liên 
quan pháp phi thiện thuộc phi phi cảnh lậu (na anãsava). 

* ... Liên quan pháp phi thiện phi tương ưng lậu (na ãsavasampayutta),... liên quan pháp 
phi thiện phi bất tương ưng lậu (na ãsavavippayutta). 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi lậu và phi phi cảnh lậu (na ãsavanceva na 
anãsavanca),... liên quan pháp phi thiện thuộc phi phi cảnh lậu và phi phi lậu (na 
anãsavanceva na no ca ãsava). 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi lậu và phi bất tương ưng lậu,... liên quan pháp 
phi thiện thuộc phi bất tương ưng lậu và phi phi lậu. 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi bất tương ưng lậu và phi cảnh lậu,... liên quan 
pháp phi thiện thuộc phi bất tương ưng lậu và phi phi cảnh lậu. 


260 . 

* 


NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
(Chagocchakaduka na kusalattikam) 

... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi triền (na sanyoỉỹana),... liên quan pháp phi thiện 
thuộc phi phi triền (na no samyojana). 

... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi phược (no gantho),... phi bộc (no ogha),... phi 
phối (no yoga),... phi cái (na nĩvarana),... phi khinh thị (noparãmãsa). 


261 . 


NHỊ ĐÈ ĐẠI - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Mahataraduka na kusalattikam) 


* ... Phi hữu cảnh (na sarammana),... phi vô cảnh (na anarammana). 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 ( Cảo bản )- Sie cả Tịnh Sự 


427 


* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi tâm (no citta),... liên quan pháp phi thiện thuộc 
phi phi tâm (na no cita),... liên quan pháp phi thiện thuộc phi sở hữu tâm (na 
cetasika),... tóm tắt.... 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi tương ưng tâm,... liên quan pháp phi thiện thuộc 
phi hòa hợp tâm (citasamsattha), ...liên quan pháp phi thiện thuộc phi nương tâm làm 
sở sanh (no cỉttasamutịhãna). 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi sanh tồn với tâm (no cittasahabhu),... liên quan 
pháp phi thiện thuộc phi tùng thông lưu với tâm (no cittanuparivatti),... liên quan pháp 
phi thiện thuộc phi hòa nương tâm làm sở sanh (no cỉtta samsatthasamutthãna). 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi hòa sanh tồn nương tâm làm sở sanh (no citta 
samsattha samutthãna sahabhu),... liên quan pháp phi thiện thuộc phi hòa phi tùng 
hành phi nương tâm làm sở sanh (no cỉttta samsatịha samutthãnãnuparivattỉ). 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi nội bộ (na ajjhattika),... liên quan pháp phi thiện 
thuộc phi ngoại viện (na bahira). 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi y sinh (no upãdã),... liên quan pháp phi thiện 
thuộc phi thành do thủ (na upãdima). 


262 . 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHI THỦ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(No upãdãnãgocchakaduka na kusalattỉkam) 


... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi thủ (no upadana). 


263 . 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHI PHIỀN NÃO - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(No kilesagocchakaduka na kusalattikam) 

... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi phiền não... liên quan pháp phi thiện thuộc phi 
phi phiền não. 

... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi cảnh phiền não (na sankilesỉka),... liên quan 
pháp phi thiện thuộc phi phi cảnh phiền não (na asankilesika). 

... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi phiền toái,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi 
phi phiền toái. 

... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi tương ưng phiền não,... liên quan pháp phi thiện 
thuộc phi bất tương ưng phiền não. 

... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi phiền não và phi phi cảnh phiền não,... liên quan 
pháp phi thiện thuộc phi phi cảnh phiền não và phi phi phiền não. 

... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi phiền não và phi phi phiền toái,.... liên quan 
pháp phi thiện thuộc phi phi phiền toái và phi phi phiền não. 

... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi phiền não và phi bất tương ưng phiền não,... liên 
quan pháp phi thiện thuộc phi bất tương ưng phiền não và phi phi phiền não. 

... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi bất tương ưng phiền não và phi cảnh phiền 
não,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi bất tương ưng phiền não và phi phi cảnh 
phiền não. 






428 


VỊ trí nhị đề - tam đề đối lập 


264 . 


NHỊ ĐÈ YÊU BỐI - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Pitthiduka na kusalattỉkam) 


* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabba),... 
liên quan pháp phi thiện thuộc phi phi sơ đạo tuyệt trừ. 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi ba đạo cao tuyệt trừ (na bhãvanãya 
pahãtabba),... liên quan pháp phi thiện thuộc phi phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena 
pahãtabba hetuka),... liên quan pháp phi thiện thuộc phi phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ (na bhãvanãya 
pahãtabbahetuka ),... liên quan pháp phi thiện thuộc phi phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ. 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi hữu tầm,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi vô 
tầm. 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi hữu tứ, liên quan pháp phi thiện thuộc phi vô tứ 

(na avicãra). 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi hữu hỷ,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi vô 
hỷ (na appĩtỉka). 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi đồng sanh hỷ,... liên quan pháp phi thiện thuộc 
phi phi đồng sanh hỷ. 

* ... Liên quan pháp phi thiện phi đồng sanh lạc,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi phi 
đồng sanh lạc. 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi đồng sanh xả,... liên quan pháp phi thiện thuộc 
phi phi đồng sanh xả. 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi Dục giới,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi 
phi Dục giới. 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi sắc giới,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi 
phi Sắc giới. 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi Vô sắc giới,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi 
phi Vô sắc giới. 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi liên quan luân hồi (na pariyãpanna),... liên quan 
pháp phi thiện thuộc phi bất liên quan luân hồi (na apariyãpanna). 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi nhân xuất luân hồi (na niyyãnika),... liên quan 
pháp phi thiện thuộc phi phi nhân xuất luân hồi (na aniyyãnika). 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi (cho quả) nhứt định (na niyata),... liên quan 
pháp phi thiện thuộc phi (cho quả) bất định (na aniyata). 

* ... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi hữu thượng (na sa uttara),... liên quan pháp phi 
thiện thuộc phi vô thượng (na anuttara). 

265 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi hữu y (na sarana) liên quan pháp phi thiện thuộc phi hữu y 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi vô y (na arana) liên quan pháp phi thiện thuộc phi vô y sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi hữu y liên quan pháp phi thiện thuộc phi vô y sanh ra do 
Nhân duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


429 


* Chư pháp phi thiện thuộc phi hữu y và phi thiện thuộc phi vô y liên quan pháp phi 
thiện thuộc phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi hữu y liên quan những pháp phi thiện thuộc phi hữu y và phi 
thiện thuộc phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

266 . 

Nhân 5, Bất ly 5. 

267 . 

Pháp phi bất thiện thuộc phi hữu y liên quan pháp phi bất thiện thuộc phi hữu y sanh ra 
do Nhân duyên. 

268 . 

Nhân 1. Tất cả đều 1. 

269 . 

* Pháp phi vô ký thuộc phi hữu y liên quan pháp phi vô ký thuộc phi hữu y sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi vô y liên quan pháp phi vô ký thuộc phi vô y sanh ra do 
Nhân duyên. 

270 . 

Nhân 2, Cảnh 2, Bất ly 2. 

Dù phần đồng sanh (sanhạịãtavãra) hay phần vấn đề (panhãvãra) đều nên sắp rộng. 


271 . 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI THỌ 

(Na saranaduka na vedanãttỉkam) 


... Liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi tương 
ưng khổ thọ thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc 
phi hữu y. 


272 . 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI QUẢ 

(Na saranaduka na vipãkattikam) 


... Liên quan pháp phi quả thuộc phi hữu y,„. liên quan pháp phi dị thục nhân thuộc phi 
hữu y,... liên quan pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân (na neva vipãka na 
vipãkadhammadhamma) thuộc phi hữu y. 


273 . 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 

(Na saranaduka na upãdinnupãdãnỉyattỉkam) 


... Liên quan pháp phi thành do thủ cảnh thủ (na upãdinnupãdãniya) thuộc phi hữu y,... 
liên quan pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phi 
thành do thủ phi cảnh thủ thuộc phi hữu y,... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 

(Na saranaduka na sanidassanattikam) 







430 


VỊ trí nhị đề - tam đề đối lập 


274 . 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu (na sani dassanasappatigha) thuộc phi hữu y liên 
quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi vô y (na arano) liên quan pháp phi hữu 
kiến hữu đối chiếu thuộc phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi hữu y và phi hữu kiến hữu đối chiếu 
thuộc phi vô y liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi hữu y sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi vô y liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi hữu y liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi hữu y và phi hữu kiến hữu đối chiếu 
thuộc phi vô y liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi vô y sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi hữu y liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi hữu y và phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi vô y sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

275 . 

Nhân 9. 

276 . 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi hữu y liên quan pháp phi vô kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu (na anidassanasappatigha) thuộc phi vô y liên quan 
pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi hữu y liên quan pháp phi vô kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi hữu y và phi vô kiến hữu đối chiếu 
thuộc phi vô y liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi vô y sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi hữu y liên quan pháp phi vô kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi hữu y và phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi vô y sanh ra do Nhân 
duyên. 

277 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

278 . ' 

Pháp phi vô kiến vô đối chiếu (na anidassana appatigha) thuộc phi hữu y liên quan 
pháp phi vô kiến vô đối chiếu thuộc phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

279 . 

Nhân 1. Tất cả đều nên sắp rộng. 

Dứt Vị trí nhị đề tam đề đổi lập (paccanĩỵa dukattỉka patthãna nitthỉtam). 




280 . 

* 

* 

* 

* 

* 

281 . 

* 

* 

* 

* 

* 

282 . 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

283 . 

* 

* 


VỊ TRÍ TAM ĐÈ - NHỊ ĐÈ ĐỐI LẬP 

(Paccanĩya tỉkaduka patthãnam) 

TAM ĐỀ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na kusalattika na hetudukam) 

Pháp phi nhân thuộc phi thiện liên quan pháp phi nhân thuộc phi thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

Pháp phi nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi nhân thuộc phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

Pháp phi nhân thuộc phi vô ký liên quan pháp phi nhân thuộc phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

Chu pháp phi nhân thuộc phi thiện và phi nhân thuộc phi vô ký liên quan pháp phi 
nhân thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

Chu pháp phi nhân thuộc phi thiện và phi nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi 
nhân thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

Pháp phi nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi nhân thuộc phi bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

Pháp phi nhân thuộc phi thiện liên quan pháp phi nhân thuộc phi bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

Pháp phi nhân thuộc phi vô ký liên quan pháp phi nhân thuộc phi bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

Chu pháp phi nhân thuộc phi bất thiện và phi nhân thuộc phi vô ký liên quan pháp phi 
nhân thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

Chu pháp phi nhân thuộc phi thiện và phi nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi 
nhân thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

Pháp phi nhân thuộc phi vô ký liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

Pháp phi nhân thuộc phi thiện liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

Pháp phi nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

Chu pháp phi nhân thuộc phi thiện và phi nhân thuộc phi vô ký liên quan pháp phi 
nhân thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

Chu pháp phi nhân thuộc phi bất thiện và phi nhân thuộc phi vô ký liên quan pháp phi 
nhân thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

Chu pháp phi nhân thuộc phi thiện và phi nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi 
nhân thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

Pháp phi nhân thuộc phi thiện liên quan những pháp phi nhân thuộc phi thiện và phi 
nhân thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi nhân thuộc phi bất thiện liên quan những pháp phi nhân thuộc phi thiện và 
phi nhân thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 


432 


Vị trí tam đề - nhị đề đối lập 


* Pháp phi nhân thuộc phi vô ký liên quan pháp phi nhân thuộc phi thiện và phi nhân 
thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

284 . 

* Pháp phi nhân thuộc phi thiện liên quan những pháp phi nhân thuộc phi bất thiện và 
phi nhân thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thuộc phi bất thiện liên quan những pháp phi nhân thuộc phi bất thiện 
và phi nhân thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thuộc phi vô ký liên quan những pháp phi nhân thuộc phi bất thiện và 
phi nhân thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

285 . 

* Pháp phi nhân thuộc phi thiện liên quan những pháp phi nhân thuộc phi thiện và phi 
nhân thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi nhân thuộc phi thiện và pháp phi 
nhân thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân thuộc phi thiện và phi nhân thuộc phi bất thiện liên quan những 
pháp phi nhân thuộc phi thiện và phi nhân thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên 
có 3 câu. 

286 . 

Nhân 29, Cảnh 24, Bất ly 29. Tất cả nên sắp rộng. 

287 . 

* Pháp phi phi nhân thuộc phi thiện liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi thiện sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân thuộc phi vô ký liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân thuộc phi thiện và phi phi nhân thuộc phi vô ký liên quan pháp phi 
phi nhân thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi phi nhân thuộc phi thiện và phi phi nhân thuộc phi bất thiện liên quan 
pháp phi phi nhân thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi phi nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi phi nhân thuộc phi vô ký liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi vô ký sanh ra 
do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi phi nhân thuộc phi thiện liên quan những pháp phi phi nhân thuộc phi thiện 
và phi phi nhân thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi nhân thuộc phi bất thiện liên quan những pháp phi phi nhân thuộc phi bất 
thiện và phi phi nhân thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi nhân thuộc phi thiện liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi thiện và pháp 
phi phi nhân thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

288 . 

Nhân 24, Cảnh 24, Bất ly 24. Tất cả đều nên sắp rộng. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


433 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN 

(Na kusalattika na sahetukadukam) 

289 . 

* Pháp phi hữu nhân thuộc phi thiện liên quan pháp phi hữu nhân thuộc phi thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi hữu nhân thuộc phi thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu nhân thuộc phi thiện và phi hữu nhân thuộc phi bất thiện liên quan 
pháp phi hữu nhân thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi hữu nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi hữu nhân thuộc phi bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu nhân thuộc phi thiện liên quan pháp phi hữu nhân thuộc phi bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu nhân thuộc phi thiện và phi hữu nhân thuộc phi bất thiện liên quan 
pháp phi hữu nhân thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi hữu nhân thuộc phi thiện liên quan pháp phi hữu nhân thuộc phi vô ký sanh 
ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi hữu nhân thuộc phi thiện liên quan những pháp phi hữu nhân thuộc phi thiện 
và phi hữu nhân thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi hữu nhân thuộc phi thiện liên quan pháp phi hữu nhân thuộc phi thiện và phi 
hữu nhân thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

290 . 

Nhân 15, Cảnh 9, Bất ly 15. Tất cả đều nên sắp rộng. 

291 . 


* Pháp phi vô nhân thuộc phi thiện liên quan pháp phi vô nhân thuộc phi thiện sanh ra 
do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi vô nhân (na ahetuka) thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi vô nhân thuộc 
phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi vô nhân thuộc phi vô ký liên quan pháp phi vô nhân thuộc phi vô ký sanh ra 
do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi vô nhân thuộc phi thiện liên quan pháp phi vô nhân thuộc phi thiện và pháp 
phi vô nhân thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi vô nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi vô nhân thuộc phi bất thiện và 
phi vô nhân thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi vô nhân thuộc phi bất thiện liên quan những pháp phi vô nhân thuộc phi thiện 
và phi vô nhân thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

292 . 

Nhân 24, Bất ly 24. Tất cả đều nên sắp rộng. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN 

(Na kusalattika na hetusampayuttadukam) 


293 . 


... Liên quan pháp phi tương ưng nhân thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi bất tương 
ưng nhân thuộc phi thiện. 





434 


Vị trí tam đề - nhị đề đối lập 


294 . 


TAM ĐỀ PHI THIỆN - NHỊ ĐỀ PHI NHÂN HỮU NHÂN 

(Na kusalattika na hetu sahetukadukam) 


* ... Liên quan pháp phi nhân và phi vô nhân thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi vô nhân và phi phi nhân thuộc phi thiện. 


295 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 

(Na kusalattika na hetu hetusampayuttadukam) 

... Liên quan pháp phi nhân và phi bất tương ưng nhân thuộc phi thiện,... liên quan 
pháp phi bất tương ưng nhân và phi phi nhân thuộc phi thiện. 


296 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐỀ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN 

(Na kusalattika na hetu na sahetukadukam) 


... Liên quan phi nhân và phi hữu nhân thuộc phi thiện;... liên quan pháp phi nhân và 
phi vô nhân thuộc phi thiện. 


297 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ ĐỈNH 

(Na kusalattika cũỉantaradukam) 


* ... Liên quan pháp phi vô duyên (na appaccaya) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi 
vô vi (na asankhata) thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi hữu kiến (na sanidassana) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi 
vô kiến (na anidassana) thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi hữu đối chiếu (na sappatigha) thuộc phi thiện,... liên quan pháp 
phi vô đối chiếu (na appatigha) thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi sắc (na rũpĩ) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi phi sắc (na 
arũpi) thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi hiệp thế (na lokiya) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi siêu 
thế (na lokuttara) thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi có tâm biết đặng (na kenacivinneyya) thuộc phi thiện,... liên 
quan pháp phi có tâm không biết đặng (na kenacina vinneyya) thuộc phi thiện. 


298 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI LẬU 

(Na kusalattika no ãsavagocchakadukam) 


* ... Liên quan pháp phi lậu (no asava) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi phi lậu 
thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi cảnh lậu (na sãsava) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi phi 
cảnh lậu (na anãsava) thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi tương ưng lậu thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi bất tương 
ưng lậu thuộc phi thiện. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


435 


* ... Liên quan pháp phi lậu và phi phi cảnh lậu thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi phi 
cảnh lậu và phi phi lậu thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi lậu và phi bất tương ưng lậu thuộc phi thiện,... liên quan pháp 
phi bất tương ưng lậu và phi phi lậu thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi bất tương ưng lậu và phi cảnh lậu thuộc phi thiện,... liên quan 
pháp phi bất tương ưng lậu và phi phi cảnh lậu thuộc phi thiện. 


299 . 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU 

(Na kusalattika cha gocchakadukam) 


... Liên 
... Liên 
... Liên 
... Liên 
... Liên 
... Liên 


quan pháp phi triền (no samyoịana) thuộc phi thiện, 
quan pháp phi phược (no gantha) thuộc phi thiện, 
quan pháp phi bộc (no ogha) thuộc phi thiện, 
quan pháp phi phối (no yoga) thuộc phi thiện, 
quan pháp phi cái (no nĩvarana) thuộc phi thiện, 
quan pháp phi khinh thị (no parĩmasa) thuộc phi thiện. 


300 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ ĐẠI 

(Mahataradukam) 


* ... Liên quan pháp phi hữu cảnh (na sarammana) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi 
vô cảnh (na anãrammana) thuộc phi thiện,...tóm tắt... 

Không cần phân câu phi phi tâm (na no cittapadam na labbhati). 

* ... Liên quan pháp phi tâm thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi sở hữu tâm thuộc phi 
thiện. 

* ... Liên quan pháp phi tương ưng tâm thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi hòa tâm (no 
cỉttasamsaịtha) thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi nương tâm làm sở sanh (na cittasamutthãna) thuộc phi thiện,... 
liên quan pháp phi đồng sanh tồn với tâm (no cittasahabhu) thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi tùng tâm thông lưu (na cittanuparivatti) thuộc phi thiện,... liên 
quan pháp phi hòa nương tâm làm sở sanh (na cỉttasamsatthasamutthãna) thuộc phi 
thiện. 

* ... Liên quan pháp phi hòa, đồng sanh tồn, nương tâm làm sở sanh (na 
cittasamsatthasamutthãnasahabhu) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi hòa, tùng 
thông lưu, nương tâm làm sở sanh ( na cittasamsatthasamutthãnãnuparivatti) thuộc phi 
thiện. 

* ... Liên quan pháp phi nội bộ (na ajjhattika) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi 
ngoại viện (na bãhira) thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi y sinh (na upãdã) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi thành do 
thủ (na upãdinna) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi phi thành do thủ (na 
anupãdinna) thuộc phi thiện. 








436 


Vị trí tam đề - nhị đề đối lập 


301 . 


TAM ĐỀ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ CHÙM HAI 

(Na kusalattika dvigocchakadukam) 


* ... Liên quan pháp phi thủ phi thiện (no upãdãna), ... liên quan pháp phi phi thủ (na no 
upãdãna) thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi phiền não (no kilesa) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi phi 
phiền não thuộc phi thiện ( na no kilesa). 


302 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐỀ YÊU BỐI 

(Na kusalattika pittidukam) 


* ... Liên quan pháp phi so đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabba) thuộc phi thiện,... 
liên quan pháp phi phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi phi ba 
đạo cao tuyệt trừ thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabba hetuka) 
thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi thiện,... liên quan pháp 
phi phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi hữu tầm (na savitakka) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi phi 
vô tầm thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi hữu tứ (na savicãra) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi phi 
vô tứ (na avicãra) thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi hữu hỷ (na sappĩtika) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi phi 
vô hỷ (na appitika) thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi đồng sanh hỷ thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi phi đồng 
sanh hỷ thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi đồng sanh lạc thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi phi đồng 
sanh lạc thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi đồng sanh xả thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi phi đồng 
sanh xả thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi Dục giới (na kãmãvacara) thuộc phi thiện,...liên quan pháp phi 
phi Dục giới thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi sắc giới (na rũpãvacara) thuộc phi thiện,...liên quan pháp phi 
phi Sắc giới thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi Vô sắc giới (na arũpãvacara) thuộc phi thiện,... liên quan pháp 
phi phi Vô sắc giới thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi liên quan luân hồi (na parỉỵãpanna) thuộc phi thiện,... liên quan 
pháp phi bất liên quan luân hồi (na apariyãpanna ) thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi nhân xuất luân hồi (na nỉyỵãnỉka) thuộc phi thiện,... liên quan 
pháp phi phi nhân xuất luân hồi (na anỉyyãnika) thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi nhất định phi thiện (na niyata),.... liên quan pháp phi bất định 
(na aniyata) thuộc phi thiện. 

* ... Liên quan pháp phi hữu thượng (na sa uttara) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi 
vô thượng (na anuttara) thuộc phi thiện. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


437 


303 . 

* Pháp phi hữu y (na sarana) thuộc phi thiện liên quan pháp phi hữu y thuộc phi thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu y thuộc phi bất thiện liên quan những pháp phi hữu y thuộc phi thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu y thuộc phi thiện và phi hữu y thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi 
hữu y thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi hữu y thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi hữu y thuộc phi bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi hữu y thuộc phi vô ký liên quan pháp phi hữu y thuộc phi vô ký sanh ra do 
Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi hữu y thuộc phi thiện liên quan những pháp phi hữu y thuộc phi bất thiện và 
phi hữu y thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi hữu y thuộc phi thiện liên quan những pháp phi hữu y thuộc phi thiện và phi 
hữu y thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

304 . 

Nhân 21, Cảnh 17, Bất ly 21. Tất cả đều nên sắp rộng. 

305 . 

Pháp phi vô y (na arano) thuộc phi thiện liên quan pháp vô y thuộc phi thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

306 . 

Nhân 9. 


307 . 


TAM ĐÈ PHI THỌ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na vedanãttiaka na hetudukam) 


* Pháp phi nhân thuộc phi tương ưng lạc thọ liên quan pháp phi nhân thuộc phi tương 
ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thuộc phi tương ưng khổ thọ liên quan pháp phi nhân thuộc phi tương 
ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thuộc phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ (na adukkamsukhaya vedanãya 
sampayuttta) liên quan pháp phi nhân phi tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thuộc phi tương ưng khổ thọ liên quan pháp phi nhân thuộc phi tương 
ưng khổ thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ... 


TAM ĐÈ PHI QUẢ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na vipãkattika na hetudukam) 


308 . 


... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi dị thục quả (na vipãka),... liên quan pháp phi 
nhân thuộc phi dị thục nhân (na vipãkadhammadhamma), .. liên quan pháp phi nhân 
thuộc phi phi dị thục quả phi dị thục nhân (na nevavipãka navipãkadhammadhamma). 





438 


VỊ trí tam đề - nhị đê đôi lập 


309 . 

... Liên quan pháp phi nhân phi thành do thủ cảnh thủ (na upãdinnupãdãniya), ... liên 
quan pháp phi nhân phi phi thành do thủ cảnh thủ (na anupãdinnupãdãniya),... liên 
quan pháp phi nhân phi phi thành do thủ phi cảnh thủ (na anupãdinna anupãdãnỉya). 


310 . 


TAM ĐÈ PHI PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na sankilitthasankilesikattika na hetudukam) 

Liên quan phi nhân thuộc phi phiền toái cảnh phiền não (na 
sankiỉitthasankiỉesika),... liên quan pháp phi nhân thuộc phi phi phiền toái cảnh phiền 
não (na asankilỉtthasankilesika),... liên quan pháp phi nhân thuộc phi phi phiền toái 
phi cảnh phiền não (na asankilittha asankilesika). 


311 . 


TAM ĐÈ PHI TẦM - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na savitakattika na hetudukam) 

... liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu tầm hữu tứ (na savitakkasavỉcãra);... liên 
quan pháp phi nhân thuộc phi vô tầm hữu tứ (na avitakkavicãramatta),... liên quan 
pháp phi nhân thuộc phi vô tầm vô tứ (na avitakka avicãra). 


312 . 


TAM ĐÈ PHI HỶ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na pĩtỉttỉka na hetudukam) 

... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi đồng sanh hỷ,... liên quan pháp phi nhân thuộc 
phi đồng sanh lạc,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi đồng sanh xả. 


313 . 


TAM ĐÈ PHI SO ĐẠO (KIẾN) - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na dassanattika na hetudukam) 


... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi so đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabba),... 
liên quan pháp phi nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ (na bhãvanãya pahãtabha),... liên 
quan pháp phi nhân thuộc phi phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ (na neva dassanena 
na bhãvanãya pahãtabba). 


TAM ĐÈ PHI HỮU NHÂN so ĐẠO TUYỆT TRỪ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na dassanena pahãtabbahetukattika na hetudukam) 

... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ (na dassanena 
pahãtabbahetuka),... liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ. 


314 . 









Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


439 


315 . 


TAM ĐÈ PHI NHÂN SANH TỬ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na ãcayagãmittỉka na hetudukam) 


... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi nhân sanh tử (na ãcayagãmi),... liên quan pháp 
phi nhân thuộc phi nhân đến Níp Bàn (na apacayagãmi),... hên quan pháp phi nhân 
thuộc phi phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn. 


316 . 


TAM ĐÈ PHI HỮU HỌC - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na sekkhattika na hetudukam) 


... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu học (na sekkha),... liên quan pháp phi nhân 
thuộc phi vô học (na asekkha),... liên quan pháp phi nhân thuộc phi phi hữu học phi vô 
học (na nevasekkhãnasekkha). 


317 . 


TAM ĐÈ PHI HY THIỂU - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na parittattika na hetudukam) 

... Liên quan pháp phi nhân phi hy thiểu (na parỉtta),... liên quan pháp phi nhân thuộc 
phi đáo đại (na mahaggata),... liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô lượng (na 
appamãna ). 


318 . 


TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỂU - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na parittãrammanattika na hetudukam) 

... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi cảnh hy thiểu,... liên quan pháp phi nhân thuộc 
phi cảnh đáo đại,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi cảnh vô lượng. 


319 . 


TAM ĐÈ PHI TY HẠ - NHỊ ĐỀ PHI NHÂN 

(Na hĩnattika na hetudukam) 


... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi ty hạ (na hina),... liên quan pháp phi nhân thuộc 
phi trung bình (na majjhima),... liên quan pháp phi nhân thuộc phi tinh lương (na pa 
nữa). 


TAM ĐÈ PHI TÀ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na mỉcchattattika na hetudukam) 


320 . 


... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi tà cho quả nhứt định (na micchattaniyata),... liên 
quan pháp phi nhân thuộc phi cảnh cho quả nhứt định (na sammattanỉyata)... liên quan 
pháp phi nhân thuộc phi bất định (na aniyata). 









440 


Vị trí tam đề - nhị đề đối lập 


321 . 


TAM ĐÈ PHI CÓ CẢNH LÀ ĐẠO - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na maggãrammanattika na hetudukam) 


... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi có cảnh là đạo (na maggãrammana),... liên quan 
pháp phi nhân phi có nhân là đạo (na maggahetuka),... liên quan pháp phi nhân thuộc 
phi có trưởng là đạo (na maggãdhipatỉ). 


322 . 


TAM ĐÈ PHI SANH TỒN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na uppananattika na hetudukam) 

... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi phi sanh tồn (na anuppanna),... liên quan pháp 
phi nhân thuộc phi sẽ sanh (na uppãdi). 


323 . 


TAM ĐÈ PHI QUÁ KHỨ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na atĩtattỉka na hetudukam) 


* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi quá khứ 

* ... Liên quan pháp phi nhân phi vị lai (na anãgata). 


TAM ĐÈ PHI CẢNH QUÁ KHỨ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na atĩtãrammanattika na hetudukam) 


324 . 

... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi cảnh quá khứ (na atĩtãrammana),.. liên quan 
pháp phi nhân thuộc phi cảnh vị lai,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi cảnh hiện tại. 


325 . 


TAM ĐÈ PHI NỘI Bộ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na ajjhattattika na hetudukam) 


... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi nội bộ (ajjhatta),... liên quan pháp phi nhân 
thuộc phi ngoại viện (na bahiddhã). 


TAM ĐÈ PHI CẢNH NỘI Bộ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na ajjhattarammanattika na hetudukam) 


326 . 


... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi cảnh nội bộ (na ajjhattarammana),... liên quan 
pháp phi nhân thuộc phi cảnh ngoại viện (na bahiddhãrammana). 









Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


441 


327 . 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


* 


328 . 

329 . 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na sanidassanattika na hetudukam) 

Pháp phi nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu (na sanidassana sappatigha) liên 
quan pháp phi nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi nhân thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu (na anidassana sappatỉgha) liên quan 
pháp phi nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi nhân thuộc phi vô kiến vô đối chiếu (na anidassana appatigha) liên quan 
pháp phi nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

Pháp phi nhân thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi nhân thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

Pháp phi nhân thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô 
kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi nhân thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp phi nhân phi hữu 
kiến hữu đối chiếu và phi nhân thuộc phi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên 
có 6 câu. 

Pháp phi nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp phi nhân thuộc 
phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi nhân thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên có 6 câu. 

Nhân 30, Cảnh 9. Tất cả đều nên sắp rộng. 

Pháp phi nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 9 câu. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN 

(Na sanidassanattika na sahetukadukam) 


330 . 

... Liên quan pháp phi hữu nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên quan pháp 
phi vô nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


331 . 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN 

(Na sanidassanattika na hetusampayuttadukam) 

... Liên quan pháp phi tuơng ung nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên quan 
pháp phi bất tuơng ung nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


332 . 

* 

* 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 

(Na sanidassanattika na hetu sahetukadukam) 

... Liên quan pháp phi nhân và phi vô nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

... Liên quan pháp phi vô nhân và phi phi nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 






442 


Vị trí tam đề - nhị đề đối lập 


333 . 

* 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯONG ƯNG NHÂN 

(Na sanidassanattika na hetu hetusampayuttadukam) 

... Liên quan pháp phi nhân và phi bất tương ưng nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối 
chiếu. 

... Liên quan pháp phi bất tương ưng nhân và phi phi nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối 
chiếu. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN 

(Na sanidassanattika na hetu na sahetukadukam) 


334 . 

* ... Liên quan pháp phi nhân và phi hữu nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu, 

* ... Liên quan pháp phi nhân và phi vô nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


335 . 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ ĐỈNH 

(Na sanidassanattika cũlantaradukam ) 

... Liên quan pháp phi vô duyên (na appccaya) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu, 

... Liên quan pháp phi hữu vi (na asankhata) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

... Liên quan pháp phi hữu kiến (na sanidassana) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

... Liên quan pháp phi vô đối chiếu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

... Liên quan pháp phi sắc (na rũpĩ) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

... Liên quan pháp phi phi sắc (na arủpĩ) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

... Liên quan pháp phi phi hiệp thế (na lokiỵa) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

... Liên quan pháp phi siêu thế (na lokuttara) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

... Liên quan pháp phi có tâm biết đặng (na kenacivinneyya) thuộc phi hữu kiến hữu 
đối chiếu. 


* ... Liên quan pháp phi có tâm không biết đặng (na kenacina vinneyya) thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu. 


336 . 


* 


* 

* 

* 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM BẢY 

(Na sanidassanattika sattagocchakadukam) 

... Liên quan pháp phi lậu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên quan pháp phi triền 
(samyoịana) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên quan pháp phi phược (gantha) 
thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên quan pháp phi bộc (ogha) thuộc phi hữu kiến 
hữu đối chiếu, 

... Liên quan pháp phi phối (yoga) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

... Liên quan pháp phi cái (nĩvarana) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

... Liên quan pháp phi khinh thị (parãmãsa) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ ĐẠI 

( Mahantaradukam) 










Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


443 


337 . 

* ... Liên quan pháp phi hữu cảnh (sãrammana) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... tóm 
tắt... 

* .... Liên quan pháp phi tâm (na citta) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu; không nên sắp 
câu phi phi tâm (na no cittapadam na labbhati). 

* ... Liên quan pháp phi sở hữu tâm thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên quan pháp 
phi tương ưng tâm thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

* ... Liên quan pháp phi hòa với tâm (no cittasansattha) thuộc phi hữu kiến hữu đối 
chiếu ,... liên quan pháp phi có tâm làm sở sanh (no cỉttasamutthãna) thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu. 

* ... Liên quan pháp phi đồng sanh tồn với tâm (nocittasahabhu) thuộc phi hữu kiến hữu 
đối chiếu,... liên quan pháp phi tùng tâm thông lưu (no cittãnupa rỉvattỉ) thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu. 

* ... Liên quan pháp phi hòa với tâm phi có tâm làm sở sanh (na 
cittasansatthasamutthãna) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên quan pháp phi hòa, 
sanh tồn và nương tâm làm sở sanh (no cittasansatthasamutthãna-sahabhu) thuộc phi 
hữu kiến hữu đối chiếu. 

* ... Liên quan pháp phi có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm (no 
cỉttasansatthasamutthãnãnuparỉvattỉ) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên quan 
pháp phi nội bộ (na ajjhattika). 

* ... Liên quan pháp phi ngoại viện (na bãhira) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên 
quan pháp phi y sinh (na upãdã) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

* ... Liên quan pháp phi thành do thủ (na upãdinna) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... 
liên quan pháp phi phi thành do thủ (na anupãdinna) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


338 . 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM HAI 

(Na sanidassanattika dvigocchakadukam) 

... Liên quan pháp phi thủ (no upãdãna) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên quan 
pháp phi phiền não (no kilesa) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ YÊU BỐI 

(Na sanidassanattỉka pitthĩdukam) 

339 . 

* ... Liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabba) thuộc phi hữu kiến 
hữu đối chiếu. 

Nhị đề yêu bối nên sắp rộng (pỉtthỉdukam vỉtthãretabbam). 

340 . 

* Pháp phi hữu y thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu y thuộc phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu y thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu y thuộc phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu y thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu y thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

* Pháp phi hữu y thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu y thuộc phi vô 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 





444 


Vị trí tam đề - nhị đề đối lập 


* Pháp phi hữu y thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu y thuộc phi 
vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu y thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu y thuộc phi vô 
kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu y (sarana) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu y 
thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu và pháp phi hữu y thuộc phi vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

* Pháp phi hữu y thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp phi hữu y 
thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi hữu y thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra 
do Nhân duyên có 6 câu. 

341 . 

* Nhân 30, Cảnh 9, Bất ly 30. Tất cả nên sắp rộng. 

342 . 

* Pháp phi vô y (arana) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô y thuộc 
phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô y thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô y thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô y thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô y thuộc phi vô kiến hữu 
đối chiếu liên quan pháp phi vô y thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 

433 . 

* Pháp phi vô y thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô y thuộc phi vô 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô y thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô y thuộc phi vô 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô y thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô y thuộc phi vô kiến hữu 
đối chiếu liên quan pháp phi vô y thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 

344 . 

* Pháp phi vô y thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô y thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu và phi vô y thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô y thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp phi vô y thuộc 
phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô y thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô y thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô y thuộc phi vô kiến hữu 
đối chiếu liên quan những pháp phi vô y thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô y 
thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

345 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Phần đồng sanh (sahajãtavãra), phần ỷ truợng (paccaỵã), phần y chỉ (nissaya), 
phần hòa hợp (sahsattha), phần tuong ung (sampayutta). Tất cả đều 9. 


Dứt phần Vị trí tam đề nhị đề đổi lập (paccamya tỉkaduka patthana nỉtthitam). 




VỊ TRÍ TAM ĐÈ - TAM ĐÈ ĐỐI LẬP 

(Paccanĩya tỉka tika patthãnam) 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI THỌ 

(Na kusalattika na vedanãttỉkam) 

346 . 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi thiện liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc 
phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ 
thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi vô ký liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc 
phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi thiện và phi tương ưng lạc thọ thuộc phi vô 
ký liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi thiện và phi tương ưng lạc thọ thuộc phi bất 
thiện liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 
câu. 

347 . 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ 
thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi thiện liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc 
phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi vô ký liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc 
phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi bất thiện và phi tương ưng lạc thọ thuộc phi 
vô ký liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi thiện và pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi bất 
thiện liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên 
có 5 câu. 

348 . 


* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi vô ký liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc 
phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi thiện liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc 
phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ 
thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi thiện và phi tương ưng lạc thọ thuộc phi vô 
ký liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi bất thiện và phi tương ưng lạc thọ thuộc phi 
vô ký liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi thiện và phi tương ưng lạc thọ thuộc phi bất 
thiện liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 
6 câu. 


349 . 


446 


Vị trí tam đề - tam đề đối lập 


* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi thiện liên quan những pháp phi tương ưng lạc 
thọ thuộc phi thiện và phi tương ưng lạc thọ thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ phi bất thiện liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc 
phi thiện và phi tương ưng lạc thọ thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi vô ký liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc 
phi thiện và pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 5 
câu. 

350 . 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi thiện liên quan những pháp phi tương ưng lạc 
thọ thuộc phi bất thiện và phi tương ưng lạc thọ thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi bất thiện liên quan những pháp phi tương ưng lạc 
thọ thuộc phi bất thiện và phi tương ưng lạc thọ thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân 
duyên có 5 câu. 

351 . 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi thiện liên quan những pháp phi tương ưng lạc 
thọ thuộc phi bất thiện và phi tương ưng lạc thọ thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi bất thiện liên quan những pháp phi tương ưng lạc 
thọ thuộc phi thiện và phi tương ưng lạc thọ thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi thiện và phi tương ưng lạc thọ thuộc phi bất 
thiện liên quan những pháp tương ưng lạc thọ thuộc phi thiện và tương ưng lạc thọ 
thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

352 . 

Nhân 29, Cảnh 24, Bất ly 29. 

Dù phần đồng sanh (sahajãtavãra) hay phần vấn đề (panhãvãra) đều nên sắp rộng. 

353 . 

* Pháp phi tương ưng khổ thọ thuộc phi thiện liên quan pháp phi tương ưng khổ thọ 
thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng khổ thọ thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi tương ưng khổ thọ 
thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng khổ thọ thuộc phi vô ký liên quan pháp phi tương ưng khổ thọ 
thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng khổ thọ thuộc phi thiện và phi tương ưng khổ thọ thuộc phi 
vô ký liên quan pháp phi tương ưng khổ thọ thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng khổ thọ thuộc phi thiện và pháp phi tương ưng khổ thọ thuộc 
phi bất thiện liên quan pháp phi tương ưng khổ thọ thuộc phi thiện sanh ra do Nhân 
duyên có 5 câu. 

* Pháp phi tương ưng khổ thọ thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi tương ưng khổ thọ 
thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi tương ưng khổ thọ thuộc phi vô ký liên quan pháp phi tương ưng khổ thọ 
thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

* Pháp phi tương ưng khổ thọ thuộc phi thiện liên quan những pháp phi tương ưng khổ 
thọ thuộc phi thiện và phi tương ưng khổ thọ thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên 
có 5 câu. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


447 


* Pháp phi tương ưng khổ thọ thuộc phi thiện liên quan những pháp phi tương ưng khổ 
thọ thuộc phi bất thiện và phi tương ưng khổ thọ thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân 
duyên có 5 câu. 

* Pháp phi tương ưng khổ thọ thuộc phi thiện liên quan những pháp phi tương ưng khổ 
thọ thuộc phi thiện và phi tương ưng khổ thọ thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

354 . 

Nhân 29, Bất ly 29. Tất cả nên sắp rộng. 

355 . 

* Pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc phi thiện liên quan pháp phi tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc phi vô ký liên quan những pháp phi 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

* Pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc phi thiện liên quan những pháp phi 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc phi thiện và phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc phi thiện liên quan những pháp phi 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc phi bất thiện và phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc phi thiện liên quan những pháp phi 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc phi thiện và phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

356 . 

Nhân 29, Bất ly 29 ịekũnattimsa). Tất cả đều nên sắp rộng. 


357 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI QUẢ 

(Na kusalattika na vỉpãkattỉkam) 


* Pháp phi quả thuộc phi thiện liên quan pháp phi quả thuộc phi thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi quả thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi quả thuộc phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi quả thuộc phi vô ký liên quan pháp phi quả thuộc phi thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi quả thuộc phi thiện và phi quả thuộc phi vô ký liên quan pháp phi quả 
thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi quả thuộc phi thiện và phi quả thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi 
quả thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên 5 câu. 

* Pháp phi quả thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi quả thuộc phi bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên 5 câu. 

* Pháp phi quả thuộc phi vô ký liên quan pháp phi quả thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân 
duyên 6 câu. 




448 


Vị trí tam đề - tam đề đối lập 


* Pháp phi quả thuộc phi thiện liên quan những pháp phi quả thuộc phi thiện và phi quả 
thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi quả thuộc phi thiện liên quan những pháp phi quả thuộc phi bất thiện và phi 
quả thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi quả thuộc phi thiện liên quan những pháp phi quả thuộc phi thiện và phi quả 
thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

358 . 

Nhân 29, Bất ly 29. Tất cả đều nên sắp rộng. 

359 . 

* Pháp phi dị thục nhân (na vipãdadhammadhamma) thuộc phi thiện liên quan pháp phi 
dị thục nhân thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi dị thục nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi dị thục nhân thuộc phi 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi dị thục nhân thuộc phi thiện và phi dị thục nhân thuộc phi bất thiện liên 
quan pháp phi dị thục nhân thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi dị thục nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi dị thục nhân thuộc phi bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi dị thục nhân thuộc phi thiện liên quan pháp phi dị thục nhân thuộc phi bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi dị thục nhân thuộc phi thiện và phi dị thục nhân thuộc phi bất thiện liên 
quan pháp phi dị thục nhân thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi dị thục nhân thuộc phi thiện liên quan những pháp phi dị thục nhân thuộc phi 
thiện và phi dị thục nhân thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi dị thục nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi dị thục nhân thuộc phi 
thiện và pháp phi dị thục nhân thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi dị thục nhân thuộc phi thiện và phi dị thục nhân thuộc phi bất thiện liên quan 
những pháp phi dị thục nhân thuộc phi thiện và phi dị thục nhân thuộc phi bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

360 . 

Nhân 9, Bất ly 9. Tất cả đều 9. 

361 . 

Pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân thuộc phi thiện liên quan pháp phi phi dị thục 
quả phi dị thục nhân thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 


362 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ 

(Na kusalattỉka na upãdinnupãdãniyattikam) 


... Liên quan pháp phi thành do thủ cảnh thủ (na upãdinnupãdãniya) thuộc phi thiện ,... 
liên quan pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ (na anupãdinnupãdã-nỉya) thuộc phi 
thiện,... liên quan pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ (na anupãdinna 
anupãdãnỉya) thuộc phi thiện. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


449 


363 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI PHIÈN TOÁI CẢNH PHIÈN NÃO 

(Na kusalattỉka na sankillỉtthasankilesikattikam) 

... Liên quan pháp phi phiền toái cảnh phiền não (na sankỉlitthasankỉlesika) thuộc phi 
thiện,... liên quan pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não thuộc phi thiện,... liên quan 
pháp phi phi phiền toái phi cảnh phiền não thuộc phi thiện 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI TẦM 

(Na kusalattika na vitakkattikam) 


364 . 

... Liên quan pháp phi hữu tầm hữu tứ thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi vô tầm hữu 
tứ thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi vô tầm vô tứ thuộc phi thiện. 


365 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI HỶ 

(Na kusalattika na pĩtỉttikam) 

... Liên quan pháp phi đồng sanh hỷ thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi đồng sanh 
lạc thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi đồng sanh xả thuộc phi thiện. 


366 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI so ĐẠO (KIÉN) 

(Na kusalattika na dassanattika) 


... Liên quan pháp phi so đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabha) thuộc phi thiện,... 
liên quan pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ (na bhãvanãyapahãtabba) thuộc phi thiện,... 
liên quan pháp phi phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ (na nevadassannena na 
bhãvanãya pahãtabba) thuộc phi thiện. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI HỮU NHÂN so ĐẠO TUYỆT TRỪ 

(Na kusalattỉka na dassanena pahãtabbahetukattikam) 

367 . 

... Liên quan pháp phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ thuộc phi thiện,...liên quan pháp phi 
hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi phi hữu nhân so 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi thiện. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI NHÂN SANH TỬ 

(Na kusalattỉka na ãcayagãmỉttỉkam) 


368 . 


... Liên quan pháp phi nhân sanh tử (na ãcayagãmỉ) thuộc phi thiện,... liên quan pháp 
phi nhân đến Níp Bàn (na apacayãgami) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn (na nevacayagaminapacayagami) thuộc phi thiện. 









450 


Vị trí tam đề - tam đề đối lập 


369 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI HỮU HỌC 

(Na kusalattika na sekkhattikam) 


... Liên quan pháp phi hữu học thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi vô học thuộc phi 
thiện,... liên quan pháp phi phi hữu học phi vô học thuộc phi thiện. 


370 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI HY THIỂU 

(Na kusalattika na parittattikam) 

... Liên quan pháp phi hy thiểu (na paritta) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi đáo 
đại (na mahaggata) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi vô lượng (na appamãna) 
thuộc phi thiện. 


371 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỂU 

(Na kusalattỉka na parittãrammanattikam) 

... Liên quan pháp phi cảnh hy thiểu thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi cảnh đáo đại 
thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi cảnh vô lượng thuộc phi thiện. 


372 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI TY HẠ 

(Na kusalattika na hĩnattỉkam) 


... Liên quan pháp phi ty hạ thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi trung bình (maịhima) 
thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi tinh lưong (panĩta) thuộc phi thiện. 


373 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI TÀ 

(Na kusalattika na micchattattikam) 


... Liên quan pháp phi tà cho quả nhứt định (micchataniyata) thuộc phi thiện,... liên 
quan pháp phi chánh cho quả nhứt định (na sammattaniyata), ... liên quan pháp phi bất 
định (na aniyata) thuộc phi thiện. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI CÓ CẢNH LÀ ĐẠO 

(Na kusalattỉka na maggãrammanattikam) 


374 . 


... Liên quan pháp phi có cảnh là đạo (na maggãrammana) thuộc phi thiện,... liên quan 
pháp phi có nhân là đạo (na maggahetuka) thuộc phi thiện... liên quan pháp phi có 
trưởng là đạo (na maggãdhỉpati) thuộc phi thiện. 









Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


451 


375 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI SANH TỒN 

(Na kusalattika na nuppapannattikam) 

... Liên quan pháp phi sanh tồn thuộc phi thiện (na kusalam na anuppannam),... liên 
quan pháp phi sẽ sanh (na uppãdĩ) thuộc phi thiện. 


376 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI QUÁ KHỨ 

(Na kusaĩattỉka na atĩtattikam) 


... Liên quan pháp phi quá khứ thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi vị lai thuộc phi 
thiện. 


377 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI CẢNH QUÁ KHỨ 

(Na kusalattika na atĩtarammanattikam) 


... Liên quan pháp phi cảnh quá khứ thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi cảnh vị lai 
thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi cảnh hiện tại thuộc phi thiện. 


378 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI NỘI Bộ 

(Na kusalattika na ajjhattattikam) 


... Liên quan pháp phi nội bộ (na aịịhatta) thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi ngoại 
viện (na bahiddha) thuộc phi thiện. 


379 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI CẢNH NỘI Bộ 

(Na kusalattika na ajjhattãrammanattikam) 


... Liên quan pháp phi cảnh nội bộ thuộc phi thiện,... liên quan pháp phi cảnh ngoại 
viện thuộc phi thiện. 


380 . 

* 

* 

* 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 

(Na kusalattika na sanidassanattikam) 

Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi thiện liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi hữu kiến hữu 
đối chiếu thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi vô ký liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 








452 


Vị trí tam đề - tam đề đối lập 


* Chư pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi thiện và phi hữu kiến hữu đối chiếu 
thuộc phi vô ký liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi thiện và phi hữu kiến hữu đối chiếu 
thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi thiện sanh ra 
do Nhân duyên có 5 câu. 

381 . 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi hữu kiến hữu 
đối chiếu thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi thiện liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi vô ký liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi bất thiện và pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi vô ký liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi thiện và phi hữu kiến hữu đối chiếu 
thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi bất thiện sanh 
ra do Nhân duyên có 5 câu. 

382 . 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi vô ký liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi thiện liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi hữu kiến hữu 
đối chiếu thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi thiện và phi hữu kiến hữu đối chiếu 
thuộc phi vô ký liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi bất thiện và phi hữu kiến hữu đối chiếu 
thuộc phi vô ký liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi thiện và phi hữu kiến hữu đối chiếu 
thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi vô ký sanh ra 
do Nhân duyên có 6 câu. 

383 . 

Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi thiện liên quan những pháp phi hữu kiến 
hữu đối chiếu thuộc phi thiện và phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi vô ký sanh ra do 
Nhân duyên có 5 câu. 

384 . 

Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi thiện liên quan những pháp phi hữu kiến 
hữu đối chiếu thuộc phi bất thiện và phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi vô ký sanh 
ra do Nhân duyên có 5 câu. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 ( Cảo bản )- Sie cả Tịnh Sự 


453 


385 . 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi thiện liên quan những pháp phi hữu kiến 
hữu đối chiếu thuộc phi thiện và phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi bất thiện liên quan pháp phi hữu kiến hữu 
đối chiếu thuộc phi thiện và pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi bất thiện sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi thiện và phi hữu kiến hữu đối chiếu 
thuộc phi bất thiện liên quan những pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi thiện và 
phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

386 . 

Nhân 29, Bất ly 29. Tất cả nên sắp rộng. 

387 . 

Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi thiện liên quan pháp phi vô kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

388 . 

Nhân 29, Bất ly 29. Tất cả đều nên sắp rộng. 

389 . 

Pháp phi vô kiến vô đối chiếu (na anidassana appatigha) thuộc phi thiện liên quan 
pháp phi vô kiến vô đối chiếu thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

390 . 

Nhân 9. Tất cả đều nên sắp rộng. 


391 . 


TAM ĐÈ PHI THỌ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na vadanãttỉka na kusalattỉkam) 


* Pháp phi thiện thuộc phi tuơng ung lạc thọ liên quan pháp phi thiện thuộc phi tuơng 
ung lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi tuơng ung khổ thọ liên quan pháp phi thiện thuộc phi tuơng 
ung lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi tuơng ung phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp phi thiện thuộc 
phi tuơng ung lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi thiện thuộc phi tuơng ung lạc thọ và phi thiện thuộc phi tuơng ung phi 
khổ phi lạc thọ liên quan pháp phi thiện thuộc phi tuơng ung lạc thọ sanh ra do Nhân 
duyên có 7 câu. 

392 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi tuơng ung khổ thọ liên quan pháp phi thiện thuộc phi tuơng 
ung khỏ thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi tuơng ung lạc thọ liên quan pháp phi thiện thuộc phi tuơng 
ung khỏ thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi tuơng ung phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp phi thiện thuộc 
phi tuơng ung khổ thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi thiện thuộc phi tuơng ung lạc thọ và phi thiện thuộc phi tuơng ung phi 
khổ phi lạc thọ liên quan pháp phi thiện thuộc phi tuơng ung khổ thọ sanh ra do Nhân 
duyên có 7 câu. 




454 


Vị trí tam đề - tam đề đối lập 


393 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp phi thiện thuộc 
phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi tương ưng lạc thọ liên quan pháp phi thiện thuộc phi tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi tương ưng khổ thọ liên quan pháp phi thiện thuộc phi tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi thiện thuộc phi tương ưng lạc thọ và phi thiện thuộc phi tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ liên quan pháp phi thiện thuộc phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do Nhân duyên có 7 câu. 

394 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi tương ưng lạc thọ liên quan những pháp phi thiện thuộc phi 
tương ưng lạc thọ và phi thiện thuộc phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi tương ưng khổ thọ liên quan những pháp phi thiện thuộc phi 
tương ưng lạc thọ và phi thiện thuộc phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan những pháp phi thiện 
thuộc phi tương ưng lạc thọ và phi thiện thuộc phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi thiện thuộc phi tương ưng lạc thọ và phi thiện thuộc phi tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ liên quan những pháp phi thiện thuộc phi tương ưng lạc thọ và phi 
thiện thuộc phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

395 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi tương ưng lạc thọ liên quan những pháp phi thiện thuộc phi 
tương ưng khổ thọ và phi thiện thuộc phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi tương ưng khổ thọ liên quan những pháp phi thiện thuộc phi 
tương ưng khổ thọ và phi thiện thuộc phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp phi thiện thuộc 
phi tương ưng phi khổ thọ và phi thiện thuộc phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra 
do Nhân duyên. 

396 . 

Nhân 49, Cảnh 49, Bất ly 49. 

397 . 

Pháp phi bất thiện thuộc phi tương ưng lạc thọ liên quan pháp phi bất thiện thuộc phi 
tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

398 . 

Nhân 49. 

399 . 

Pháp phi vô ký thuộc phi tương ưng lạc thọ liên quan pháp phi vô ký thuộc phi tương 
ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

400 . 


Nhân 48. Tất cả đều nên sắp rộng. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


455 


TAM ĐÈ PHI THỌ - TAM ĐÈ PHI QUẢ 

(Na vedanãttika na vỉpãkattỉkam) 

401 . 

Pháp phi quả thuộc phi tuơng ung lạc thọ liên quan pháp phi quả thuộc phi tuơng ung 
lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

402 . 

Nhân 49, Bất ly 49, tóm tắt. 


403 . 


TAM ĐÈ PHI QUẢ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na vỉpãkattỉka na kusalattikam) 


... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi quả,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi dị thục 
nhân (na vỉpãkadhammadhamma)... liên quan pháp phi thiện thuộc phi phi dị thục quả 
phi dị thục nhân (na nevavipãka na vipãkadjammadhamma). 


404 . 


TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na upãdỉnnupãdãnỉyattỉka na kusalattỉkam) 


... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi thành do thủ cảnh thủ,... liên quan pháp phi thiện 
thuộc phi phi thành do thủ cảnh thủ,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi phi thành do 
thủ phi cảnh thủ. 


405 . 


TAM ĐÈ PHI PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na sankditthasankdesikattika na kusalattỉkam) 

... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi phiền toái cảnh phiền não,... liên quan pháp phi 
thiện thuộc phi phi phiền toái cảnh phiền não,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi phi 
phiền toái phi cảnh phiền não. 


406 . 


TAM ĐÈ PHI TÀM - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na vitakkattika na kusalattikam) 

... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi hữu tầm hữu tứ,... liên quan pháp phi thiện thuộc 
phi vô tầm hữu tứ,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi vô tầm vô tứ. 


TAM ĐỀ PHI HỶ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na pĩtỉttika na kusalattỉkam) 


407 . 


... Liên quan pháp phi thiện phi đồng sanh hỷ,... liên quan pháp phi thiện phi đồng sanh 
lạc,... liên quan pháp phi thiện phi đồng sanh xả. 









456 


Vị trí tam đề - tam đề đối lập 


408 . 


TAM ĐÈ PHI Sơ ĐẠO (KIÉN) - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na dassanattika na kusalattikam) 


... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabba),... 
liên quan pháp phi thiện thuộc phi ba đạo cao tuyệt trừ,... liên quan pháp phi thiện 
thuộc phi phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 


TAM ĐÈ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na dassanena pahãtabbahetukattika na kusaĩattỉkam) 

409 . 

... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... liên quan pháp phi 
thiện thuộc phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi phi 
hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 


410 . 


TAM ĐÈ PHI NHÂN SANH TỬ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na ãcayagãmittika na kusalattikam) 


... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi nhân sanh tử (ãcayagãmỉ),... liên quan pháp phi 
thiện thuộc phi nhân đến Níp Bàn,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi nhân sanh tử 
phi nhân đến Níp Bàn. 


411 . 


TAM ĐÈ PHI HỮU HỌC - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na sekkattika na kusalattikam) 


... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi hữu học (na sekkha),... liên quan pháp phi thiện 
thuộc phi vô học,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi phi hữu học phi vô học. 


412 . 


TAM ĐÈ PHI HY THIỂU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na parittattika na kusalattikam) 

... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi hy thiểu (na paritta),... liên quan pháp phi thiện 
thuộc phi đáo đại (na mahaggata),... liên quan pháp phi thiện thuộc phi vô lượng 
(appamãna). 


TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỂU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na parittãrammanattika na kusalattỉkam) 


413 . 


... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi cảnh hy thiểu (na parỉttãrammana),... liên quan 
pháp phi thiện thuộc phi cảnh đáo đại,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi cảnh vô 
lượng. 









Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


457 


414 . 


TAM ĐÈ PHI TY HẠ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na hĩnatika na kusalattikam) 


... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi ty hạ (na hĩna),... liên quan pháp phi thiện thuộc 
phi trung bình (na majjhima),... liên quan pháp phi thiện thuộc phi tinh lương (na 
panĩta). 


415 . 


TAM ĐÈ PHI TÀ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na micchattattika na kusalattikam) 


... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi tà cho quả nhứt định (micchattaniyata),... liên 
quan pháp phi thiện thuộc phi chánh cho quả nhứt định (na sammattaniyata),... liên 
quan pháp phi thiện thuộc phi bất định. 


416 . 


TAM ĐÈ PHI CÓ CẢNH LÀ ĐẠO - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na maggãrammanattika na kusalattikam) 


... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi có cảnh là đạo (na maggãrammana),... liên quan 
pháp phi thiện phi có nhân là đạo (na maggahetuka),... liên quan pháp phi thiện thuộc 
phi có trưởng là đạo (na maggãdhipatỉ). 


417 . 


TAM ĐÈ PHI SANH TỒN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na uppannattika na kusalattikam) 

... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi phi sanh tồn (na anuppanna),... liên quan pháp 
phi thiện thuộc phi sẽ sanh (na uppãdi). 


418 . 


TAM ĐÈ PHI QUÁ KHỨ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na atĩtãttika na kusalattikam) 


... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi quá khứ,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi vị 
lai. 


TAM ĐÈ PHI CẢNH QUÁ KHỨ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na atĩtãrammanattika na kusalattikam) 


419 . 


... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi cảnh quá khứ (na atitarammana),... liên quan 
pháp phi thiện thuộc phi cảnh vị lai,... liên quan pháp phi thiện thuộc phi cảnh hiện tại. 









458 


Vị trí tam đề - tam đề đối lập 


420 . 


TAM ĐÈ PHI NỘI Bộ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na ajjhattattika na kusalattikam) 


... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi nội bộ (ajjhatta),... liên quan pháp phi thiện 
thuộc phi ngoại viện (bahiddhã'). 


421 . 


TAM ĐÈ PHI CẢNH NỘI Bộ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na ajjhattãrammanattika na kusalattikam) 


... Liên quan pháp phi thiện thuộc phi cảnh nội bộ (ajjhattarammana),... liên quan 
pháp phi thiện thuộc phi cảnh ngoại viện (na bahiddhãrammana). 


TAM ĐÈ PHI Hửu KIẾN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Na sanidassanattika na kusalattikam) 

422 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi thiện thuộc phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi thiện thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi thiện thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

* Pháp phi thiện thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi thiện thuộc phi vô 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi thiện thuộc phi vô 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi thiện thuộc phi vô 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

* Pháp phi thiện thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi thiện thuộc phi vô 
kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

* Pháp phi thiện thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp phi thiện thuộc 
phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi thiện thuộc phi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên có 6 câu. 

* Pháp phi thiện thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp phi thiện thuộc 
phi vô kiến hữu đối chiếu và phi thiện thuộc phi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên có 6 câu. 

423 . 

Nhân 30, Cảnh 9. Tất cả nên sắp rộng. 

424 . 

Pháp phi bất thiện thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi bất thiện thuộc 
phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

425 . 


Nhân 30, Cảnh 9. Tất cả nên sắp rộng. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


459 


426 . 

Pháp phi vô ký thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô ký thuộc phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

427 . 

Nhân 9. Tất cả đều 9. 


428 . 

* 

* 

* 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI THỌ 

(Sa sanỉdassanattika na vedanãttỉkam) 

... Liên quan pháp phi tuơng ung lạc thọ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu có 30 câu. 

... Liên quan pháp phi tuơng ung khổ thọ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu có 30 câu. 

... Liên quan pháp phi tuơng ung phi khổ phi lạc thọ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu 
có 30 câu. 


429 . 

* 

* 

* 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI QUẢ 

(Na sanidassanattika na vỉpãkattikam) 

... Liên quan pháp phi quả thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu có 30 câu. 

... Liên quan pháp phi dị thục nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu có 30 câu. 

... Liên quan pháp phi phi dị thục quả phi dị thục nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối 
chiếu có 9 câu. 


430 . 

* 

* 

* 


TAM ĐỀ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 

(Na sanỉdassanattika na upãdỉnniipãdanỉyatỉkam) 

... Liên quan pháp phi thành do thủ cảnh thủ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu có 30 
câu. 

... Liên quan pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu có 
30 câu. 

... Liên quan pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu 
có 30 câu. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO 

(Na sapỉdassanattika na upadỉnnupãdãnỉyattỉkam) 


431 . 


* ... Liên quan pháp phi phiền toái cảnh phiền não thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

* ... Liên quan pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

* ... Liên quan pháp phi phi phiền toái phi cảnh phiền não thuộc phi hữu kiến hữu đối 
chiếu. 








460 


Vị trí tam đề - tam đề đối lập 


432 . 

* 

* 

* 


TAM ĐÈ PHI Hửu KIÉN - TAM ĐÈ PHI TẨM 

(Na sanidassanattika na vitakkattikam) 

... Liên quan pháp phi hữu tầm hữu tứ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 
... Liên quan pháp phi vô tầm hữu tứ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 
... Liên quan pháp phi vô tầm vô tứ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


433 . 

* 

* 

* 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI HỶ 

(Na sanidassanattỉka na pĩtỉttỉkam) 

... Liên quan pháp phi đồng sanh hỷ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 
... Liên quan pháp phi đồng sanh lạc thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 
... Liên quan pháp phi đồng sanh xả thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


434 . 

* 

* 

* 


TAM ĐÈ PHI Hửu KIÉN - TAM ĐÈ PHI sơ ĐẠO (KIÉN) 

(Na sanidassanattika na dassanattikam) 

... Liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

... Liên quan pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

... Liên quan pháp phi phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi hữu kiến hữu đối 
chiếu. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

(Na sanidassanattika na dassanena pahãtabbahetukattỉkam) 

435 . 

* ... Liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

* ... Liên quan pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

* ... Liên quan pháp phi phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI NHÂN SANH TỬ 

436 . 

... Liên quan pháp phi nhân sanh tử (na ãcayagami) thuộc phi hữu kiến hữu đối 
chiếu,... liên quan pháp phi nhân đến Níp Bàn (na ãpacayagami) thuộc phi hữu kiến 
hữu đối chiếu,... liên quan pháp phi phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn (na 
nevãcayagãminãpacayagãmi) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


437 . 


* 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI HỮU HỌC 

(Na sanidassanattika na sekkhattỉkam) 

... Liên quan pháp phi hữu học thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu, 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


461 


* ... Liên quan pháp phi vô học thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu, 

* ... Liên quan pháp phi phi hữu học phi vô học thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


438 . 

* 

* 

* 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI HY THIỂU 

(Na sanidassanattika na parittattikam) 

... Liên quan pháp phi hy thiểu (na paritta) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu, 

... Liên quan pháp phi đáo đại (na mahaggata) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu, 
... Liên quan pháp phi vô lượng thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


439 . 

* 

* 

* 


TAM ĐÈ PHI Hửu KIÉN - TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỂU 

(Na sanỉdassanattika na parittãrammanattikam) 

... Liên quan pháp phi cảnh hy thiểu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu, 

... Liên quan pháp phi biết cảnh đáo đại thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

... Liên quan pháp phi biết cảnh vô lượng thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI TY HẠ 

(Na sanidassanattỉka na hĩnattỉkam) 


440 . 

... Liên quan pháp phi ty hạ (na hĩna) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên quan 
pháp phi trung bình (na majjhima) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên quan pháp 
phi tinh lưong (na panita) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI TÀ 

(Na sanidassanattika na micchattattikam) 


441 . 

* ... Liên quan pháp phi tà cho quả nhứt định (na micchattanỉyata) thuộc phi hữu kiến 
hữu đối chiếu, 

* ... Liên quan pháp phi chánh cho quả nhứt định (na sammattaniyata) thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu. 


* ... Liên quan pháp phi bất định (na aniyata) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI CÓ CẢNH LÀ ĐẠO 

(Na sanidassanattika na maggãrammanattikam) 


442 . 

... Liên quan pháp phi có cảnh là đạo thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên quan 
pháp phi có nhân là đạo thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên quan pháp phi có 
trưởng là đạo thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 









462 


Vị trí tam đề - tam đề đối lập 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI SANH TỒN 

(Na sanidassanattika na uppannattikam) 


443 . 

... Liên quan pháp phi phi sanh tồn (na anuppanna) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,., 
liên quan pháp phi sẽ sanh (na uppãdĩ) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI QUÁ KHỨ 

(Na sanidassanattika na atĩtattikam) 


444 . 

... Liên quan pháp phi quá khứ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên quan pháp phi 
vị lai thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


TAM ĐÈ PHI Hửu KIÉN - TAM ĐÈ PHI CẢNH QUÁ KHỨ 

(Na sanidassanattỉka na atĩtãrammanattikam) 


445 . 

... Liên quan pháp phi cảnh quá khứ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên quan 
pháp phi cảnh vị lai thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu,... liên quan pháp phi cảnh hiện 
tại thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


446 . 

* 

* 


TAM ĐÈ PHI Hửu KIẾN - TAM ĐÈ PHI NỘI Bộ 

(Na sanidassanattika na ajjhattattikam) 

... Liên quan pháp phi nội bộ (na ajjhatta) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 

... Liên quan pháp phi ngoại viện (na bahiddhã) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI CẢNH NỘI Bộ 

(Na sanidassanattika na ajjhattãrammanattikam) 

447 . 

* Pháp phi cảnh nội bộ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi cảnh nội bộ 
thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi cảnh nội bộ thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi cảnh nội bộ 
thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

448 . 

Nhân 30, Bất ly 30. Tất cả đều nên sắp rộng. 

449 . 

* Pháp phi cảnh ngoại viện (na bahiddhãrammana) thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu 
liên quan pháp phi cảnh ngoại viện thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi cảnh ngoại viện thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi cảnh 
ngoại viện thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi cảnh ngoại viện thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi cảnh ngoại 
viện thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 


450 . 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


463 


* Pháp phi cảnh ngoại viện thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi cảnh 
ngoại viện thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

451 . 

Pháp phi cảnh ngoại viện thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi cảnh ngoại 
viện thuộc phi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

452 . 

Pháp phi cảnh ngoại viện thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp phi 
cảnh ngoại viện thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi cảnh ngoại viện thuộc phi vô 
kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

453 . 

Pháp phi cảnh ngoại viện thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp phi 
cảnh ngoại viện thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu và pháp phi cảnh ngoại viện thuộc phi 
vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

454 . 

Nhân 30, Cảnh 9, Bất ly 30. 

Phần đồng sanh, ỷ truợng (nhò cậy), y chỉ, hòa hợp, tuong ung, vấn đề nên sắp 
rộng. 

Dứt Vị trí tam đề tam đề đoi lập. 




VỊ TRÍ NHỊ ĐÈ - NHỊ ĐÈ ĐỐI LẬP 

(Paccanĩya dukaduka patthãnam) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN 

(Na hetuduka na sahetukadukam) 

455 . 

Pháp phi hữu nhân (na sahetuka) thuộc phi nhân (na hetu) liên quan pháp phi hữu 
nhân thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

456 . 

Nhân 3, Cảnh 1, Bất ly 3. 

457 . 

Pháp phi hữu nhân thuộc phi nhân liên quan pháp phi hữu nhân thuộc phi nhân sanh ra 
do phi Nhân duyên. 

458 . 

Pháp phi hữu nhân thuộc phi nhân liên quan pháp phi hữu nhân thuộc phi nhân sanh ra 
do phi Cảnh duyên. 

459 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Truởng 9. 

460 . 

Pháp phi hữu nhân thuộc phi nhân làm duyên cho pháp phi hữu nhân thuộc phi nhân 
bằng Nhân duyên. 

461 . 

* Pháp phi hữu nhân thuộc phi nhân làm duyên cho pháp phi hữu nhân thuộc phi nhân 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi hữu nhân thuộc phi nhân làm duyên cho pháp phi hữu nhân thuộc phi phi 
nhân bằng Cảnh duyên. 

462 . 

Nhân 1, Cảnh 4, Bất ly 4. 

463 . 

* Pháp phi vô nhân thuộc phi nhân liên quan pháp phi vô nhân thuộc phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi vô nhân thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi vô nhân thuộc phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi vô nhân thuộc phi nhân và phi vô nhân thuộc phi phi nhân liên quan 
pháp phi vô nhân thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

464 . 

* Pháp phi vô nhân thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi vô nhân thuộc phi phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô nhân thuộc phi nhân liên quan pháp phi vô nhân thuộc phi phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi vô nhân thuộc phi nhân và phi vô nhân thuộc phi phi nhân liên quan 
pháp phi vô nhân thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

465 . 

* Pháp phi vô nhân thuộc phi nhân liên quan những pháp phi vô nhân thuộc phi nhân và 
phi vô nhân thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 


Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


465 


* Pháp phi vô nhân thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi vô nhân thuộc phi nhân và phi 
vô nhân thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô nhân thuộc phi nhân và phi vô nhân thuộc phi phi nhân liên quan 
pháp phi vô nhân thuộc phi nhân và phi vô nhân thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

466 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. Tất cả đều 9. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN 

(Na hetuduka na hetusampayuttadukam) 

467 . 

* Pháp phi tuơng ung nhân thuộc phi nhân liên quan pháp phi tuơng ung thuộc phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi bất tuơng ung nhân thuộc phi nhân liên quan pháp phi bất tuơng ung nhân 
thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi bất tuơng ung nhân thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi bất tuơng ung 
nhân thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

468 . 

Nhân 9. Tất cả đều nên sắp rộng. 


469 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 

(Na hetudukam na hetusahetukadukam) 


* Pháp phi nhân và phi vô nhân thuộc phi nhân liên quan pháp phi nhân và phi vô nhân 
thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên; luôn đến phần vấn đề (pahhãvãra) đều 1. 

* Pháp phi vô nhân và phi phi nhân thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi vô nhân và 
phi phi nhân thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 


470 . 

* 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 

(Na hetuduka na he tu hetusampayuttadukam) 

Pháp phi nhân và phi bất tuơng ung nhân thuộc phi nhân liên quan pháp phi nhân và 
phi bất tuơng ung nhân thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi bất tuơng ung nhân và phi phi nhân thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi bất 
tuơng ung nhân và phi phi nhân thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 


471 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN 

(Na hetuduka na he tu na sahetukadukam) 


* Pháp phi nhân phi hữu nhân thuộc phi nhân liên quan pháp phi nhân phi hữu nhân 
thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 







466 


Vị trí nhị đề - nhị đề đối lập 


* Pháp phi nhân và phi vô nhân thuộc phi nhân liên quan pháp phi nhân và phi vô nhân 
thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ ĐỈNH 

(Cũlandaradukam) 

472 . 

* Pháp phi vô duyên (na appaccaya) thuộc phi nhân liên quan pháp phi vô duyên thuộc 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô duyên thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi vô duyên thuộc phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô duyên thuộc phi nhân và phi vô duyên thuộc phi phi nhân liên quan 
pháp phi vô duyên thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

473 . 

* Pháp phi vô duyên thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi vô duyên thuộc phi phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên (hetupaccayo) 

* Pháp phi vô duyên thuộc phi nhân liên quan pháp phi vô duyên thuộc phi phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô duyên thuộc phi nhân và pháp phi vô duyên thuộc phi phi nhân liên quan 
pháp phi vô duyên thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

474 . 

* Pháp phi vô duyên thuộc phi nhân liên quan pháp phi vô duyên (na appaccaya) thuộc 
phi nhân và pháp phi vô duyên thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô duyên thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi vô duyên thuộc phi nhân và 
phi vô duyên thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô duyên thuộc phi nhân và phi vô duyên thuộc phi phi nhân liên quan 
những pháp phi vô duyên thuộc phi nhân và phi vô duyên thuộc phi phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

475 . 

Nhân 9. Tất cả đều 9. 

476 . 

* ... Liên quan pháp phi vô vi (na asankhata) thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi hữu 
kiến thuộc phi nhân. 

* ... Liên quan pháp phi hữu đối chiếu thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi vô đối chiếu 
thuộc phi nhân, 

* ... Liên quan pháp phi sắc thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi phi sắc thuộc phi nhân. 

* ... Liên quan pháp phi hiệp thế thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi siêu thế thuộc phi 
nhân. 

* ... Liên quan pháp phi có tâm biết đặng thuộc phi nhân,...liên quan pháp phi có tâm 
không biết đặng thuộc phi nhân. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


467 


477 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI LẬU 

(No ãsavagocchaka) 


* ... Liên quan pháp phi lậu thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi phi lậu thuộc phi nhân. 

* ... Liên quan pháp phi cảnh lậu thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi phi cảnh lậu thuộc 
phi nhân. 

* ... Liên quan pháp phi tương ưng lậu thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi bất tương 
ưng lậu thuộc phi nhân. 

* ... Liên quan pháp phi lậu và phi phi cảnh lậu thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi phi 
cảnh lậu và phi phi lậu thuộc phi nhân, 

* ... Liên quan pháp phi lậu và phi bất tương ưng lậu thuộc phi nhân,... liên quan pháp 
phi bất tương ưng lậu và phi phi lậu thuộc phi nhân. 

* ... Liên quan pháp bất tương ưng lậu và phi cảnh lậu thuộc phi nhân,... liên quan pháp 
bất tương ưng lậu và phi phi cảnh lậu thuộc phi nhân. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU 

(Chagocchakadukam) 


478 . 

... Liên quan pháp phi triền thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi phược thuộc phi 
nhân,... liên quan pháp phi bộc thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi phối thuộc phi 
nhân,... liên quan pháp phi cái thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi khinh thị thuộc phi 
nhân. 


479 . 


* 


* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ ĐẠI 

( Mahantaradukam) 

... Liên quan pháp phi hữu cảnh thuộc phi nhân,... tóm tắt... liên quan pháp phi tâm 
thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi sở hữu tâm thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi 
tương ưng tâm thuộc phi nhân, 

... Liên quan pháp phi hòa với tâm (no cittasansattha) thuộc phi nhân. 

... Liên quan pháp phi nương tâm làm sở sanh (no cỉttasamutthana) thuộc phi nhân, 

... Liên quan pháp phi đồng sanh tồn với tâm (na cittasahabhu) thuộc phi nhân. 

... Liên quan pháp phi tùng tâm thông lưu (cỉttãnuparivattỉ) thuộc phi nhân. 

... Liên quan pháp phi hòa phi nương tâm làm sở sanh (no cittasansatthasamutthãna) 
thuộc phi nhân. 

... Liên quan pháp phi hòa phi sanh tồn phi nương tâm làm sở sanh (na 
cittasansatthasamutthãnasahabhu) thuộc phi nhân. 

... Liên quan pháp phi hòa phi tùng thông lưu phi nương tâm làm sở sanh (na 
cittasansatthasamutthãnanuparivatti) thuộc phi nhân. 

... Liên quan pháp phi nội bộ (na ajjhatta) thuộc phi nhân,., liên quan pháp phi ngoại 
viện (na bahiddhã) thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi y sinh (na upãdã) thuộc phi 
nhân,... liên quan pháp phi thành do thủ (na upãdinna) thuộc phi nhân,... liên quan 
pháp phi phi thành do thủ (na anupãdinna) thuộc phi nhân. 





468 


Vị trí nhị đề - nhị đề đối lập 


480 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM HAI 

( Dvigocchakadukam) 

... Phi thủ (no upãdãna) thuộc phi nhân,... phi phiền não thuộc phi nhân. 


481 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ YÊU BỐI 

(Pitthiduka) 


* ... Phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc phi nhân,... phi phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc phi nhân,... phi 
ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi nhân,... phi phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

* ... Liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi 
phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ thuộc phi nhân. 

* ... Liên quan pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi nhân,... liên quan pháp 
phi phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi nhân. 

* ... Liên quan pháp phi hữu tầm thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi vô tầm thuộc phi 
nhân. 

* ... Liên quan pháp phi hữu tứ thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi vô tứ thuộc phi 
nhân. 

* ... Liên quan pháp phi hữu hỷ thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi vô hỷ thuộc phi 
nhân. 

* ... Liên quan pháp phi đồng sanh hỷ thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi phi đồng 
sanh hỷ thuộc phi nhân. 

* ... Liên quan pháp phi đồng sanh lạc thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi phi đồng 
sanh lạc thuộc phi nhân. 

* ... Liên quan pháp phi đồng sanh xả thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi phi đồng 
sanh xả thuộc phi nhân. 

* ... Liên quan pháp phi Dục giới thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi phi Dục giới 
thuộc phi nhân. 

* ... Liên quan pháp phi sắc giới thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi phi sắc giới thuộc 
phi nhân. 

* ... Liên quan pháp phi Vô sắc giới thuộc phi nhân,... liên quan pháp phi phi Vô sắc giới 
thuộc phi nhân. 

* ... Phi liên quan luân hồi (pariyãpanna) thuộc phi nhân,... phi bất liên quan luân hồi 
thuộc phi nhân. 

* ... Phi nhân xuất luân hồi (nỉyyãnika) thuộc phi nhân,... phi phi nhân xuất luân hồi 
thuộc phi nhân. 

* ... Phi (cho quả) nhứt định thuộc phi nhân,... phi cho quả bất định (aniyata) thuộc phi 
nhân. 


* ... Phi hữu thuợng (sa uttara) thuộc phi nhân,... phi vô thuợng (anuttara) thuộc phi 
nhân. 

482 . 

* Pháp phi hữu y (na sarana) thuộc phi nhân liên quan pháp phi hữu y thuộc phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên có 9 câu. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


469 


* Pháp phi vô y thuộc phi nhân liên quan pháp phi vô y thuộc phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi vô y thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi vô y thuộc phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô y thuộc phi nhân và phi vô y thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi 
vô y thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

483 . 

* Pháp phi vô y thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi vô y thuộc phi phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô y thuộc phi nhân liên quan pháp phi vô y thuộc phi phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô y thuộc phi nhân và phi vô y thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi 
vô y thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

484 . 

* Pháp phi vô y thuộc phi nhân liên quan những pháp phi vô y thuộc phi nhân và phi vô 
y thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô y thuộc phi phi nhân liên quan những pháp phi vô y thuộc phi nhân và phi 
vô y thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô y thuộc phi nhân và phi vô y thuộc phi phi nhân liên quan những 
pháp phi vô y thuộc phi nhân và phi vô y thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

485 . 

Nhân 9. Tất cả đều 9. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na sahetukaduka na hetudukam) 

486 . 

* Pháp phi nhân thuộc phi hữu nhân liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thuộc phi vô nhân liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân thuộc phi hữu nhân và phi nhân thuộc phi vô nhân liên quan pháp 
phi nhân thuộc phi hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

487 . 

* Pháp phi nhân thuộc phi vô nhân liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thuộc phi hữu nhân liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân phi hữu nhân và phi nhân phi vô nhân liên quan pháp phi nhân phi 
vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

488 . 

* Pháp phi nhân phi hữu nhân liên quan pháp phi nhân phi hữu nhân và phi nhân phi vô 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi vô nhân liên quan những pháp phi nhân phi hữu nhân và phi nhân 
phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 




470 


Vị trí nhị đề - nhị đề đối lập 


* Chư pháp phi nhân phi hữu nhân và phi nhân phi vô nhân liên quan những pháp phi 
nhân phi hữu nhân và phi nhân phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

489 . 

Nhân 9. Tất cả nên sắp rộng. 

490 . 

Pháp phi phi nhân thuộc phi vô nhân hên quan pháp phi phi nhân thuộc phi vô nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

491 . 

Nhân 1, Bất ly 1. Tất cả đều 1. 


NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na hetusampayuttaduka na hetudukam) 


492 . 

... Liên quan pháp phi nhân phi tương ưng nhân,... liên quan pháp phi nhân phi bất 
tương ưng nhân. 


493 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na hetusahetukaduka na hetudukam) 


... Liên quan những pháp phi nhân thuộc phi nhân và phi vô nhân,... liên quan pháp phi 
phi nhân thuộc phi vô nhân và phi phi nhân. 


494 . 

* 

* 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Na hetuhetusampayuttaduka na hetudukam) 

... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi nhân và phi bất tương ưng nhân. 

... Liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi bất tương ưng nhân và phi phi nhân. 


495 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(na hetunasahetukaduka na hetudukam) 


... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi nhân và phi hữu nhân,... liên quan pháp phi nhân 
thuộc phi nhân và phi vô nhân. 


- NHỊ ĐÈ ĐỈNH (Cũlantara duka) - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

496 . 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô duyên,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi 

vô vi. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu kiến,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi 
hữu đối chiếu,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô đối chiếu. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi sắc,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi phi sắc. 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


471 


* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi hiệp thế,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi 
siêu thế. 

* ... Liên quan pháp phi nhân phi có tâm biết đặng,... liên quan pháp phi nhân phi có tâm 
không biết đặng. 


497 . 


NHỊ ĐÈ CHÙM LẬU - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(No ãsavagocchakaduka na hetudukam) 


* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi lậu,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi phi lậu. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi cảnh lậu,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi 
phi cảnh lậu. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi tương ưng lậu,... liên quan pháp phi nhân thuộc 
phi bất tương ưng lậu. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi lậu và phi phi cảnh lậu,... liên quan pháp phi 
nhân thuộc phi phi cảnh lậu và phi phi lậu. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi lậu và phi bất tương ưng lậu,... liên quan pháp 
phi nhân thuộc phi bất tương ưng lậu và phi phi lậu. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc bất tương ưng lậu và phi cảnh lậu,... liên quan pháp 
phi nhân thuộc bất tương ưng lậu và phi phi cảnh lậu. 


NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

(Cha gocehakaduka na hetudukam) 


498 . 

... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi triền,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi 
phược,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi bộc,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi 
phối,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi cái,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi 
khinh thị. 


NHỊ ĐÈ ĐẠI (Mahantaraduka) - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

499 . 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu cảnh,... tóm tắt... 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuôc phi tâm,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi sở hữu 
tâm. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi tương ưng tâm,... liên quan pháp phi nhân thuộc 
phi hòa với tâm. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi nương tâm làm sở sanh,... liên quan pháp phi 
nhân thuộc phi đồng sanh tồn với tâm. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi tùng thông lưu với tâm,... liên quan pháp phi 
nhân thuộc phi hòa nương tâm làm sở sanh. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi hòa sanh tồn nương tâm làm sở sanh,... liên quan 
pháp phi nhân thuộc phi hòa, tùng thông lưu, nương tâm làm sở sanh. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi nội bộ,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi 
ngoại viện. 






472 


Vị trí nhị đề - nhị đề đối lập 


* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi y sinh (no upãdã),... liên quan pháp phi nhân 
thuộc phi thành do thủ (upãdỉnna),... liên quan pháp phi nhân thuộc phi phi thành do 
thủ (na anupãdinna). 


NHỊ ĐÈ CHÙM HAI (Dvigocchakaduka) - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

500 . 

... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi thủ (no upãdãna),... liên quan pháp phi nhân 
thuộc phi phiền não,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi phi phiền não. 


NHỊ ĐÈ YÊU BỐI (Pitthiduka) - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

501 . 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi so đạo tuyệt trừ,... liên quan pháp phi nhân thuộc 
phi phi so đạo tuyệt trừ. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi ba đạo cao tuyệt trừ,... liên quan pháp phi nhân 
thuộc phi phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

* ... Liên quan pháp phi nhân phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ,... liên quan pháp phi nhân 
thuộc phi phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ,... liên quan pháp 
phi nhân thuộc phi phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu tầm,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô 
tầm. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu tứ,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô 
tứ. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu hỷ,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô 
hỷ. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi đồng sanh hỷ,... liên quan pháp phi nhân phi phi 
đồng sanh hỷ. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi đồng sanh lạc,., liên quan pháp phi nhân thuộc 
phi phi đồng sanh lạc. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi đồng sanh xả,., liên quan pháp phi nhân thuộc 
phi phi đồng sanh xả. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi Dục giới,., liên quan pháp phi nhân thuộc phi phi 
Dục giới. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi sắc giới,., liên quan pháp phi nhân thuộc phi phi 
Sắc giới. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi Vô sắc giới,., liên quan pháp phi nhân thuộc phi 
phi Vô sắc giới. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi liên quan luân hồi (parỉỵãpanna),... liên quan 
pháp phi nhân thuộc phi bất liên quan luân hồi. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi nhân xuất luân hồi (nỉyyãnỉka),... liên quan pháp 
phi nhân thuộc phi phi nhân xuất luân hồi. 

* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi nhứt định,... liên quan pháp phi nhân thuộc phi 
bất định ( aniyata). 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


473 


* ... Liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu thượng (na sa uttara),... liên quan pháp phi 
nhân thuộc phi vô thượng (na anuttara). 

502 . 

* Pháp phi nhân thuộc phi hữu y (sarana) liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu y sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thuộc phi vô y (arana) liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô y sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thuộc phi hữu y liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô y sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân thuộc phi hữu y và phi nhân thuộc phi vô y liên quan pháp phi 
nhân thuộc phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thuộc phi hữu y liên quan những pháp phi nhân thuộc phi hữu y và phi 
nhân thuộc phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

503 . 

Nhân 5, Bất ly 5. Tất cả đều nên sắp rộng. 

504 . 

* Pháp phi phi nhân thuộc phi hữu y liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi hữu y sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân thuộc phi vô y liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi vô y sanh ra 
do Nhân duyên. 

505 . 

Nhân 2, Bất ly 2. Tất cả đều nên sắp rộng. 


506 . 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐỀ PHI HỮU NHÂN 

(Na saranaduka na sehetukadukam) 


... Liên quan pháp phi hữu nhân thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi vô nhân thuộc 
phi hữu y. 


507 . 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN 

(Na saranaduka na hetusampayuttadukam) 


... Liên quan pháp phi tương ưng nhân thuộc phi hữu y (na sarana),... liên quan pháp 
phi bất tương ưng nhân thuộc phi hữu y. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 

(Na saranaduka na hetu sahetukadukam) 


508 . 


... Liên quan pháp phi nhân và phi vô nhân thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi vô 
nhân và phi phi nhân thuộc phi hữu y. 







474 


Vị trí nhị đề - nhị đề đối lập 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 

(Na saranaduka na hetu hetusampayuttadukam) 


509 . 

... Liên quan pháp phi nhân và phi bất tương ưng nhân thuộc phi hữu y,... liên quan 
pháp phi bất tương ưng nhân và phi phi nhân thuộc phi hữu y. 


510 . 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN 

(Na saranaduka na hetu sahetukadukam) 


... Liên quan pháp phi nhân và phi hữu nhân thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi 
nhân và phi vô nhân thuộc phi hữu y. 


NHỊ ĐÈ PHI HƯU Y - NHỊ ĐÈ ĐẠI 

(Na saranaduka cũlantaradukam) 

511 . 

* ... Liên quan pháp phi vô duyên thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi vô vi thuộc phi 
hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi hữu kiến thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi hữu đối chiếu 
thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi vô đối chiếu thuộc phi hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi sắc thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phi sắc thuộc phi hữu 

y- 

* ... Liên quan pháp phi hiệp thế thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi siêu thế thuộc phi 
hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi có tâm biết đặng thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi có tâm 
không biết đặng thuộc phi hữu y. 


512 . 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI LẬU 

(Na saranaduka no ãsavagocchakadukam) 


* ... Liên quan pháp phi lậu thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phi lậu thuộc phi hữu 

y- 

* ... Liên quan pháp phi cảnh lậu thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phi cảnh lậu 
thuộc phi hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi tương ưng lậu thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi bất tương 
ưng lậu thuộc phi hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi lậu và phi phi cảnh lậu thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phi 
cảnh lậu và phi phi lậu thuộc phi hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi lậu và phi tương ưng lậu thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi 
bất tương ưng lậu và phi phi lậu thuộc phi hữu y. 

* ... Liên quan pháp bất tương ưng lậu và phi cảnh lậu thuộc phi hữu y,... liên quan pháp 
bất tương ưng lậu và phi phi cảnh lậu thuộc phi hữu y. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


475 


NHỊ ĐÈ PHI Hửu Y - NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU 

(Na saranaduka chagocchakadukam) 


513 . 

... Liên quan pháp phi triền thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phược thuộc phi hữu 
y,... liên quan pháp phi bộc thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phối thuộc phi hữu 
y,... liên quan pháp phi cái thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi khinh thị thuộc phi 
hữu y. 


514 . 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ ĐẠI 

(Mahantaradukam) 

... Liên quan pháp phi hữu cảnh thuộc phi hữu y,... tóm tắt... 

... Liên quan pháp phi tâm thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi sở hữu tâm thuộc phi 
hữu y. 

... Liên quan pháp phi tương ưng tâm thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi hòa với 
tâm thuộc phi hữu y. 

... Liên quan pháp phi có tâm làm sở sanh thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi đồng 
sanh tồn với tâm thuộc phi hữu y. 

... Liên quan pháp phi tùng thông lưu với tâm thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi 
hòa, nương tâm làm sở sanh thuộc phi hữu y. 

... Liên quan pháp phi đồng sanh tồn, hòa, nương tâm làm sở sanh thuộc phi hữu y. 

... Liên quan pháp phi tùng thông lưu, hòa, nương tâm làm sở sanh thuộc phi hữu y. 

... Liên quan pháp phi nội bộ thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi ngoại viện thuộc 
phi hữu y. 

... Liên quan pháp phi y sinh (no upãdã) thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi thành 
do thủ (na upãdinna) thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phi thành do thủ thuộc phi 
hữu y. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ CHÙM HAI 

(Dvigocchakadukam) 


515 . 

... Liên quan pháp phi thành do thủ thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phiền não 
thuộc phi hữu y. 


516 . 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ YÊU BỐI 

(Na saraụaduka pitthidukam) 


* ... Liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phi sơ đạo 
tuyệt trừ thuộc phi hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phi ba 
đạo cao tuyệt trừ thuộc phi hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi 
phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ thuộc phi hữu y. 






476 


Vị trí nhị đề - nhị đề đối lập 


* ... Liên quan pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi hữu y,... liên quan pháp 
phi phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi hữu tầm thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi vô tầm thuộc phi 
hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi hữu tứ thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi vô tứ thuộc phi 
hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi hữu hỷ thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi vô hỷ thuộc phi 
hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi đồng sanh hỷ thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phi đồng 
sanh hỷ thuộc phi hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi đồng sanh lạc thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phi đồng 
sanh lạc thuộc phi hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi đồng sanh xả thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phi đồng 
sanh xả thuộc phi hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi Dục giới thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phi Dục giới 
thuộc phi hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi sắc giới thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phi sắc giới 
thuộc phi hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi Vô sắc giới thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi phi Vô sắc 
giới thuộc phi hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi liên quan luân hồi (na pariyãpanna) thuộc phi hữu y,... liên 
quan pháp phi bất liên quan luân hồi thuộc phi hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi nhân xuất luân hồi (na niyyãnika) thuộc phi hữu y,... liên quan 
pháp phi phi nhân xuất luân hồi thuộc phi hữu y. 

* ... Liên quan pháp phi nhứt định (na niyata) thuộc phi hữu y,... liên quan pháp phi bất 
định thuộc phi hữu y. 

517 . 

Pháp phi hữu thượng thuộc phi vô hữu y liên quan pháp phi hữu thượng thuộc phi hữu 
y sanh ra do Nhân duyên. 

518 . 

Nhân 1. Tất cả đều nên sắp rộng. 

519 . 

* Pháp phi vô thượng thuộc phi hữu y liên quan pháp phi vô thượng thuộc phi hữu y 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi vô thượng thuộc phi vô y liên quan pháp phi vô thượng thuộc phi vô y sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô thượng thuộc phi hữu y liên quan pháp phi vô thượng thuộc phi vô y sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi vô thượng thuộc phi hữu y và phi vô thượng thuộc phi vô y liên quan 
pháp phi vô thượng thuộc phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô thượng thuộc phi hữu y liên quan pháp phi vô thượng thuộc phi hữu y và 
phi vô thượng thuộc phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

520 . 

Nhân 5. Tất cả đều nên sắp rộng. 

Phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tưong ưng, vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt Vị trí nhị đề nhị đề đoi lập (paccanĩya) 



VỊ TRÍ THUẬN TÙNG ĐỐI LẬP 

(Anuỉomapaccanĩya patthãnam) 

VỊ TRÍ TAM ĐÈ THUẬN TÙNG ĐỐI LẬP 

TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

(Kusalattike na kusalattikam) 

1 . 

* Pháp phi thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nưong tâm sanh ịcittasamutthãna) liên quan uẩn thiện. 

* Pháp phi bất thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn thiện. 

* Pháp phi vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên (Hetupaccayo): 

3 uẩn liên quan 1 uẩn thiện. 

* Chư pháp phi bất thiện và phi vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn liên quan 1 uẩn thiện. 

* Chư pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn thiện có 5 câu. 

2 . 

* Pháp phi bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc tâm liên quan uẩn bất thiện. 

* Pháp phi thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn bất thiện. 

* Pháp phi vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi thiện và phi vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 
5 câu. 

3 . 

* Pháp phi thiện liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: 

3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn vô ký quả (vỉpãkãbyãkata) và vô ký tố 
(kiriyãbyãkata). Sát-na tục sinh: 3 đại sung (mahãbhũta) liên quan 1 đại sung, 2 đại 
sung liên quan 2 đại sung, sắc tâm liên quan đại sung. 

* Pháp phi bất thiện liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: 

Vô ký quả, tục sinh, đại sung. 

* Chư pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: 

Vô ký quả, vô ký tố,... tóm tắt... 3 câu. 

4 . 

* Pháp phi thiện liên quan pháp thiện và pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: sắc tâm 
liên quan uẩn thiện và đại sung. 

* Pháp phi bất thiện liên quan pháp thiện và pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan pháp thiện và pháp vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

5 . 

* Pháp phi thiện liên quan những pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất thiện liên quan những pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên. 


478 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan những pháp bất thiện và vô ký sanh ra do 
Nhân duyên: đây nên phân chỉ có sắc tâm. 

Nên sắp có 29 câu đề (ekũnavĩsatỉ patĩhã kãtabbã). 

6 . 

* Pháp phi bất thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp phi vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Cảnh duyên. 

* Chu pháp phi bất thiện và phi vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Cảnh duyên có 3 
câu. 

7 . 

* Pháp phi thiện liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp phi vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Cảnh duyên. 

* Chu pháp phi thiện và phi vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Cảnh duyên có 3 
câu. 

8 . 

* Pháp phi thiện liên quan pháp vô ký sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp phi bất thiện liên quan pháp vô ký sanh ra do Cảnh duyên. 

* Chu pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan pháp vô ký sanh ra do Cảnh duyên có 3 
câu. 

9 . 

Nhân 19, Cảnh 9, Truởng 19, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 19, Bất ly 19. 

10 . 

* Pháp phi thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Nhân duyên. 

* Pháp phi vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Nhân duyên. 

* Chu pháp phi thiện và phi vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Nhân duyên 
có 3 câu. 

* Pháp phi thiện liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên. 

* Pháp phi bất thiện liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên. 

* Chu pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên 
có 3 câu. 

11 . 

* Pháp phi thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi bất thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Chu pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Chu pháp phi thiện và phi bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Cảnh 
duyên. 

12 . 

Phi Nhân 6, phi Cảnh 15, phi Truởng 19, phi Ly 15. 

Nên phân rộng đối lập, nên phân rộng đồng sanh, nên phân rộng phần ỷ truợng (nhờ 
cậy). 

13 . 

Phần ỷ trượng (paccayavãra): Nhân 26, Cảnh 18, Bất ly 26. 

Phần y chỉ, phần hòa hợp, phần tuơng ung cũng nhu phần liên quan (paticcavãra). 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


479 


14 . 

* Pháp thiện làm duyên cho pháp phi thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp thiện làm duyên cho pháp phi bất thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp thiện làm duyên cho pháp phi vô ký bằng Nhân duyên. 

* Pháp thiện làm duyên cho những pháp phi thiện và phi vô ký bằng Nhân duyên. 

* Pháp thiện làm duyên cho những pháp phi thiện và phi bất thiện bằng Nhân duyên có 5 
câu. 

15 . 

* Pháp bất thiện làm duyên cho pháp phi bất thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện làm duyên cho pháp phi thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện làm duyên cho pháp phi vô ký bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện làm duyên cho những pháp phi bất thiện và phi vô ký bằng Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện làm duyên cho những pháp phi thiện và phi bất thiện bằng Nhân duyên 
có 5 câu. 

16 . 

* Pháp vô ký làm duyên cho pháp phi thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp vô ký làm duyên cho pháp phi bất thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp vô ký làm duyên cho những pháp phi thiện và phi bất thiện bằng Nhân duyên có 
3 câu. 

17 . 

* Pháp thiện làm duyên cho pháp phi thiện bằng Cảnh duyên có 6 câu. 

* Pháp bất thiện làm duyên cho pháp phi bất thiện bằng Cảnh duyên có 6 câu. 

* Pháp vô ký làm duyên cho pháp phi vô ký bằng Cảnh duyên có 6 câu. 

18 . 

Nhân 13, Cảnh 18, Trưởng 17, Vô gián 16, Liên tiếp 16, Đồng sanh 19, Hồ tưong 9, Y 
chỉ 26, Cận y 18, Tiền sanh 6, Hậu sanh 9, cố hưởng 9, Nghiệp 13, Quả 3, Thực 
13,...tóm tắt... Đạo 13, Tương ưng 9, Bất tương ưng 12,...tóm tắt... Bất ly 26. 

Phần vấn đề (panhãvãra) đều nên sắp rộng. 


19 . 


TAM ĐÈ THỌ - TAM ĐÈ PHI THỌ 

(Na vedanattikam) 


* Pháp phi tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên: 
Lạc thọ và sắc tâm liên quan uẩn tương ưng lạc thọ. Sát-na tục sinh: Không có đại 
sung (mahãbhũtã natthi). 

* Pháp phi tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uẩn và sắc tâm liên quan 1 uẩn tương ưng lạc thọ. 

* Pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ và phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp 
tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng khổ thọ và phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp 
tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 




480 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ và phi tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng 
lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ, phi tương ưng khổ thọ và phi tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

20 . 

* Pháp phi tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ và phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp 
tương ưng khổ thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng khổ thọ và phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp 
tương ưng khô thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ và phi tương ưng khổ thọ liên quan những pháp tương 
ưng khổ thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ, phi tương ưng khổ thọ và phi tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

21 . 

* Pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ và phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp 
tương ưng phi khổ lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng khổ thọ và phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ và phi tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ, phi tương ưng khổ thọ và phi tương ưng khổ phi lạc 
thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

22 . 

Nhân 21, Cảnh 21, Bất ly 21. 

23 . 

Pháp phi tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Nhân 
duyên. 

24 . 

Phi Nhân 21, phi Cảnh 21, phi Bất tương ưng 14, phi Ly 21. 

Phần đồng sanh, ỷ trượng, y chỉ, hòa hợp, tương ưng cũng như phần liên quan. 

25 . 

* Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp phi tương ưng lạc thọ bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp phi tương ưng khổ thọ bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng 
Nhân duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


481 


* Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho những pháp phi tương ưng lạc thọ và phi tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho những pháp phi tương ưng khổ thọ và phi 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho những pháp phi tương ưng lạc thọ và phi tương 
ưng khổ thọ bằng Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho những pháp phi tương ưng lạc thọ và phi tương 
ưng khổ thọ và phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Nhân duyên 7 câu. 

26 . 

Nhân 21, Cảnh 21, Bất ly 21. 

Phần vấn đề (panhãvãra') nên sắp rộng. 


TAM ĐÈ QUẢ - TAM ĐÈ PHI QUẢ 

27 . 

* Pháp phi quả liên quan pháp quả sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi dị thục nhân liên quan pháp quả sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp quả sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi dị thục nhân và phi phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp quả 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi quả và phi dị thục nhân liên quan pháp quả sanh ra do Nhân duyên có 5 
câu. 

28 . 

* Pháp phi dị thục nhân liên quan pháp phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi quả liên quan pháp phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi quả và phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi dị thục nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi quả và phi dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do Nhân 
duyên có 5 câu. 

29 . 

* Pháp phi phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi dị thục quả phi dị thục 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi quả liên quan pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi dị thục nhân liên quan pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi dị thục nhân và phi phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi 
dị thục quả phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi quả và phi dị thục nhân liên quan pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân 
sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

30 . 

* Pháp phi quả liên quan những pháp quả và phi dị thục quả phi dị thục nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 




482 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi dị thục nhân liên quan pháp quả và phi dị thục quả phi dị thục nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi dị thục quả dị thục nhân liên quan pháp quả và phi dị thục quả phi dị thục 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi dị thục nhân và phi phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan những 
pháp quả và phi dị thục quả phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi quả và phi dị thục nhân liên quan pháp quả và phi dị thục quả phi dị thục 
nhân sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

31 . 

* Pháp phi quả liên quan những pháp dị thục nhân và phi dị thục quả phi dị thục nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi dị thục nhân liên quan những pháp phi dị thục nhân và phi dị thục quả phi dị 
thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi quả và phi phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan những pháp dị thục 
nhân và phi dị thục quả phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

32 . 

* Pháp phi dị thục nhân liên quan pháp quả sanh ra do Cảnh duyên có 3 câu. 

* Pháp phi quả liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do Cảnh duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi dị thục quả phi dị thục 
nhân sanh ra do Cảnh duyên có 5 câu. 

* Pháp phi dị thục nhân liên quan những pháp quả và phi dị thục quả phi dị thục nhân 
sanh ra do Cảnh duyên có 3 câu. 

33 . 

Nhân 23, Cảnh 14,... bất ly 23. 

34 . 

Phi Nhân 18, phi Cảnh 15. 

Phần đồng sanh, ỷ trượng (nhờ cậy), y chỉ, hòa hợp, tương ưng đều nên sắp rộng. 

35 . 

* Pháp quả làm duyên cho pháp phi quả bằng Nhân duyên. 

* Pháp quả làm duyên cho pháp phi dị thục nhân bằng Nhân duyên. 

* Pháp quả làm duyên cho pháp phi phi dị thục quả phi dị thục nhân bằng Nhân duyên. 

* Pháp quả làm duyên cho những pháp phi dị thục nhân và phi phi dị thục quả phi dị 
thục nhân bằng Nhân duyên. 

* Pháp quả làm duyên cho những pháp phi quả và phi dị thục nhân bằng Nhân duyên có 

5 câu. 

36 . 

* Pháp quả làm duyên cho pháp phi quả bằng Cảnh duyên. 

* Pháp quả làm duyên cho pháp phi dị thục nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp quả làm duyên cho pháp phi phi dị thục quả phi dị thục nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp quả làm duyên cho pháp phi quả và phi phi dị thục quả phi dị thục nhân bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp quả làm duyên cho pháp phi dị thục quả và phi phi dị thục quả phi dị thục nhân 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp quả làm duyên cho những pháp phi quả và phi dị thục nhân bằng Cảnh duyên có 

6 câu. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


483 


* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi dị thục nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả bằng Cảnh duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi phi dị thục quả phi dị thục nhân bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả và phi phi dị thục quả phi dị thục nhân 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho những pháp phi dị thục nhân và phi phi dị thục quả 
phi dị thục nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho những pháp phi quả và phi dị thục nhân bằng Cảnh 
duyên có 6 câu. 

38 . 

Pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân làm duyên cho những pháp phi phi dị thục quả 
phi dị thục nhân bằng Cảnh duyên,...tóm tắt... 6 câu. 

39 . 

Nhân 13, Cảnh 18, Trưởng 17, Vô gián 16,... tóm tắt... Tiền sanh 6, Hậu sanh 9, cố 
hưởng 6, Nghiệp 14, Quả 5,... tóm tắt... Quyền 18, tóm tắt... Bất tương ưng 12, Bất ly 
23. 

Phần vấn đề (panhãvãra) nên sắp rộng. 


TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ - TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH 

THU (Upãdinnupãdãniyattika na upãdinnupãdãniyattỉkam) 

40 . 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp thành do thủ cảnh thủ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ liên quan pháp thành do thủ cảnh thủ sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi thành do thủ cảnh thủ và phi phi thành do thủ phi cảnh thủ liên quan 
pháp thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ và phi phi thành do thủ phi cảnh thủ liên quan 
pháp thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

41 . 

* Pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thành do thủ cảnh thủ sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thành do thủ cảnh thủ sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi thành do thủ cảnh thủ và phi phi thành do thủ phi cảnh thủ sanh ra do 
Nhân duyên. 

42 . 

* Pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ sanh ra 
do Nhân duyên. 




484 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi thành do thủ cảnh thủ và phi phi thành do thủ phi cảnh thủ liên quan 
pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi thành do thủ cảnh thủ và phi phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp 
phi thành do thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

43 . 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ liên quan những pháp phi thành do thủ cảnh thủ và phi 
thành do thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ liên quan chu pháp phi thành do thủ cảnh thủ 
và phi thành do thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi thành do thủ cảnh thủ và phi phi thành do thủ phi cảnh thủ liên quan 
những pháp phi thành do thủ cảnh thủ và phi thành do thủ phi cảnh thủ sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

44 . 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ liên quan những pháp thành do thủ cảnh thủ và phi 
thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ liên quan những pháp thành do thủ cảnh thủ và 
phi thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi thành do thủ cảnh thủ và phi phi thành do thủ phi cảnh thủ liên quan 
những pháp thành do thủ cảnh thủ và phi thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên 
có 3 câu. 

45 . 

Nhân 19, Cảnh 9, Truởng 11, Đồng sanh 19,... tóm tắt... 

Phần đồng sanh, phần ỷ truợng (nhờ cậy), phần y chỉ, phần hòa hợp, phần tuong 
ung đều nên sắp rộng. 

46 . 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh thủ bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ bằng 
Nhân duyên,... tóm tắt.... 

47 . 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh thủ bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ 
bằng Cảnh duyên. 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh thủ và pháp phi 
phi thành do thủ phi cảnh thủ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho những pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ 
và phi phi thành do thủ phi cảnh thủ bằng Cảnh duyên có 5 câu. 

48 . 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ 
bằng Cảnh duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


485 


* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh thủ bằng 
Cảnh duyên. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ 
bằng Cảnh duyên. 

* Chu pháp phi thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi thành do thủ cảnh thủ và 
pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ làm duyên cho những pháp phi phi thành do thủ cảnh 
thủ và phi phi thành do thủ phi cảnh thủ bằng Cảnh duyên có 5 câu. 

49 . 

Pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi phi thành do thủ phi cảnh 
thủ bằng Cảnh duyên,...tóm tắt có 5 câu. 

50 . 

Nhân 13, Cảnh 15, Truởng 11,... tóm tắt... 

Phần vấn đề (panhãvãra) nên sắp rộng. 


TAM ĐÈ PHIÊN TOÁI CẢNH PHIÈN NÃO TAM ĐÈ PHI PHIỀN TOÁI CẢNH 
PHIÊN NÃO (Sankilitthasankilesikattika na sankilitthasankilesikattikam) 

51 . 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phiền toái cảnh phiền não sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phiền toái cảnh phiền não sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi phiền toái phi cảnh phiền não liên quan pháp phiền toái cảnh phiền não 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi phiền toái cảnh phiền não và phi phi phiền toái phi cảnh phiền não liên 
quan pháp phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não và phi phi phiền toái phi cảnh phiền não 
liên quan pháp phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

52 . 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi phiền toái cảnh phiền não sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi phiền toái phi cảnh phiền não liên quan pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi phiền toái cảnh phiền não và phi phi phiền toái phi cảnh phiền não liên 

quan pháp phi phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

53 . 

* Pháp phi phi phiền toái phi cảnh phiền não liên quan pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 
não sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi phiền toái cảnh phiền não và phi phi phiền toái phi cảnh phiền não liên 

quan pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 




486 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Chư pháp phi phiền toái cảnh phiền não và phi phi phiền toái cảnh phiền não liên quan 
pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

54 . 

Pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não liên quan những pháp phiền toái cảnh phiền 
não và phi phiền toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

55 . 

Pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não liên quan những pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não và phi phiền toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... có 3 câu. 

56 . 

Nhân 19, Cảnh 9, Bất ly 19,...tóm tắt... 

Phần đồng sanh, phần ỷ trượng (nhờ cậy), phần y chỉ, phần hòa hợp, phần tưong 
ưng đều giống như phần vấn đề (panhãvãra). 

57 . 

Nhân 13, Cảnh 15, Trưởng 15, Vô gián 16,... tóm tắt... Tiền sanh 6, Hậu sanh 9, cố 
hưởng 8, Nghiệp 13, Quả 8, Thực 13,...tóm tắt... Bất tưong ưng 12, Bất ly (avigata) 26. 


TAM ĐÈ TẦM - TAM ĐÈ PHI TẦM 


58 . 


* 


* 


* 

* 


* 


* 

* 

59 . 

* 

* 

* 

* 


* 


* 


* 


(Na vitakkattikam) 

Pháp phi hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên. 

Chư pháp phi hữu tầm hữu tứ và phi vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh 
ra do Nhân duyên. 

Chư pháp phi vô tầm hữu tứ và phi vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh 
ra do Nhân duyên. 

Chư pháp phi hữu tầm hữu tứ và phi vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ 
sanh ra do Nhân duyên. 

Chư pháp phi hữu tầm hữu tứ, phi vô tầm hữu tứ và phi vô tầm vô tứ liên quan pháp 
hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

Pháp phi vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên. 

Chư pháp phi hữu tầm hữu tứ và phi vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh 
ra do Nhân duyên. 

Chư pháp phi vô tầm hữu tứ và phi vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra 
do Nhân duyên. 

Pháp phi hữu tầm hữu tứ và phi vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do 
Nhân duyên. 

Chư pháp phi hữu tầm hữu tứ, phi vô tầm hữu tứ và phi vô tầm vô tứ liên quan pháp 
vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 


60 . 


Pháp phi vô tâm vô tứ liên quan pháp vô tâm vô tứ sanh ra do Nhân duyên,... tóm tăt... 
có 7 câu. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


487 


61 . 

Pháp phi hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra 
do Nhân duyên 7 câu. 

62 . 

Pháp phi hữu tầm hữu tứ liên quan những pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra 
do Nhân duyên có 7 câu. 

63 . 

Pháp phi hữu tầm hữu tứ liên quan những pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh 
ra do Nhân duyên có 7 câu. 

64 . 

Pháp phi hữu tầm hữu tứ liên quan những pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

65 . 

Nhân 49, Cảnh 49, Bất ly 49. 

Phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 


TAM ĐÈ HỶ - TAM ĐÈ PHI HỶ 

66 . 

* Pháp phi đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi đồng sanh hỷ và phi đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi đồng sanh lạc và phi đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi đồng sanh hỷ và phi đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi đồng sanh hỷ, phi đồng sanh lạc và phi đồng sanh xả liên quan pháp 
đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

67 . 

Pháp phi đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

68 . 

Pháp phi đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

69 . 

Pháp phi đồng sanh hỷ liên quan những pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc sanh ra do 
Nhân duyên 7 câu. 

Nhân 28, Cảnh 24, Bất ly 28. 

Phần đồng sanh, phần tuơng ung hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 


70 . 





488 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ Sơ ĐẠO (KIẾN) - TAM ĐÈ PHI sơ ĐẠO (KIÉN) 

(Dassanattike na dassanattỉkam) 

71 . 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ (na dassanena pahãtabbo) liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ (na bhãvanãya pahãtabba) liên quan pháp sơ đạo tuyệt 
trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ (na nevadassanena na bhãvanãya 
pahãtabba) liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ và phi phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan 
pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi sơ đạo tuyệt trừ và phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt 
trừ sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

72 . 

Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân 
duyên có 5 câu. 

73 . 

Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

74 . 

Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan những pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

75 . 

Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan những pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

76 . 

Nhân 19, Bất ly 19. 

Dù phần đồng sanh, phần tuơng ung hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 


TAM ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ TAM ĐÈ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO 
TUYỆT TRỪ (Dassanena pahãtabbahetukattike na dassanena pahãtabbahetukattỉkam) 

77 . 

Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do Nhân duyên. 

78 . " 

Nhân 26, Bất ly 26. Tất cả đều nên sắp rộng. 


79 . 


TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ - TAM ĐÈ PHI NHÂN SANH TỬ 

(Acagãmittike na ãcayagãmỉttỉkam) 


* Pháp phi nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử (ãcayagãmi) sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


489 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi nhân đền Níp Bàn liên quan 
pháp nhân sanh tử sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân sanh tử và pháp phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân sanh tử sanh 
ra do Nhân duyên có 5 câu. 

80 . 

* Pháp phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân sanh tử liên quan pháp nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp Bàn sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp 
nhân đến Níp Bàn (apacayagãmi) sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân sanh tử và phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp Bàn 
sanh ra do Nhân duyên 5 câu. 

81 . 

* Pháp phi nhân sanh tử liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn 
(nevãcayagãminapacayagãmỉ) sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân sanh tử và phi phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan 
pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

82 . 

* Pháp phi nhân sanh tử liên quan những pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân đến Níp Bàn liên quan chu pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân sanh tử và pháp phi nhân đến Níp Bàn liên quan những pháp nhân sanh 
tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

83 . 

* Pháp phi nhân sanh tử liên quan những pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử 
phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân đến Níp Bàn liên quan những pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh 
tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân sanh tử và pháp phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp 
Bàn và pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

84 . 

Nhân 19. Tất cả đều nên phân rộng. 


85 . 


TAM ĐÈ HỮU HỌC - TAM ĐÈ PHI HỮU HỌC 

(Na sekkhattikam) 


* Pháp phi hữu học liên quan pháp hữu học sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô học liên quan pháp hữu học sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học sanh ra do Nhân duyên. 




490 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Chư pháp phi vô học và phi phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu học và phi vô học liên quan pháp hữu học sanh ra do Nhân duyên có 
5 câu. 

86 . 

* Pháp phi vô học liên quan pháp vô học sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu học liên quan pháp vô học sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi hữu học phi vô học liên quan pháp vô học sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu học và phi phi hữu học phi vô học liên quan pháp vô học sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu học và phi vô học liên quan pháp vô học sanh ra do Nhân duyên có 
5 câu. 

87 . 

* Pháp phi hữu học liên quan pháp phi hữu học phi vô học sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu học và phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

88 . 

* Pháp phi hữu học liên quan những pháp hữu học và phi hữu học phi vô học sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi vô học liên quan những pháp hữu học và phi hữu học phi vô học sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu học và phi vô học liên quan những pháp hữu học và phi hữu học phi 
vô học sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

89 . 

* Pháp phi hữu học liên quan những pháp vô học và phi hữu học phi vô học sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi vô học liên quan những pháp vô học và phi hữu học phi vô học sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu học và phi vô học liên quan những pháp vô học và phi hữu học phi 
vô học sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

90 . 

Nhân 19, tất cả đều nên sắp rộng. 


91 . 


* 


TAM ĐÈ HY THIỂU - TAM ĐÈ PHI HY THIỂU 

(Na parittattikam) 

Pháp phi hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi đáo đại liên quan pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi vô lượng liên quan pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi hy thiểu và pháp phi vô lượng liên quan pháp hy thiểu sanh ra do Nhân 
duyên. 

Chư pháp phi đáo đại và phi vô lượng liên quan pháp hy thiểu (paritta) sanh ra do 
Nhân duyên có 5 câu. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


491 


92 . 

* Pháp phi đáo đại liên quan pháp đáo đại (mahaggata) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hy thiểu liên quan pháp đáo đại sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô luợng liên quan pháp đáo đại sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hy thiểu và phi vô luợng liên quan pháp đáo đại sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi đáo đại và phi vô luợng liên quan pháp đáo đại sanh ra do Nhân duyên 
có 5 câu. 

93 . 

* Pháp phi vô luợng liên quan pháp vô luợng (appamãna) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hy thiểu liên quan pháp vô luợng sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi đáo đại liên quan pháp vô luợng sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi đáo đại và phi vô luợng liên quan pháp vô luợng sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hy thiểu và phi đáo đại liên quan pháp vô luợng sanh ra do Nhân duyên 
có 5 câu. 

94 . 

* Pháp phi đáo đại liên quan những pháp hy thiểu và vô luợng sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô luợng liên quan những pháp hy thiểu và vô luợng sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi đáo đại và phi vô luợng liên quan pháp hy thiểu và pháp vô luợng sanh 
ra do Nhân duyên 3 câu. 

95 . 

* Pháp phi hy thiểu liên quan những pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi đáo đại liên quan những pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô luợng liên quan những pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hy thiểu và phi vô luợng liên quan những pháp hy thiểu và đáo đại sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi đáo đại và phi vô luợng liên quan những pháp hy thiểu và đáo đại sanh 
ra do Nhân duyên có 5 câu. 

96 . 

Nhân 23, Cảnh 14,...tóm tắt... tất cả đều nên sắp rộng. 


TAM ĐÈ CẢNH HY THIỂU - TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỂU 

(Parittãrammanattike na parỉttãrammanattỉkam) 

97 . 

Pháp phi cảnh hy thiểu liên quan pháp cảnh hy thiểu sanh ra do Nhân duyên. 

98 . 

Nhân 19,... tóm tắt... bất ly 19. 


TAM ĐÈ TY HẠ - TAM ĐÈ PHI TY HẠ 

(Na hĩnattikam) 

99 . 

Pháp phi ty hạ liên quan pháp ty hạ sanh ra do Nhân duyên. 

Nhu tam đề phiền toái cảnh phiền não (sankilỉtthasankilesỉkattỉkasadisam) 

100 . 


Nhân 19, tóm tắt... bất ly 19. 





492 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐỀ TÀ - TAM ĐỀ PHI TÀ 

(Na micchattattikam) 

101 . 

* Pháp phi tà cho quả nhứt định liên quan pháp tà cho quả nhứt định (micchattaniyata) 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi chánh cho quả nhứt định liên quan pháp tà cho quả nhứt định sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi bất định liên quan pháp tà cho quả nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi chánh cho quả nhứt định và phi bất định liên quan pháp tà cho quả nhứt 
định sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi tà cho quả nhứt định và phi chánh cho quả nhứt định liên quan pháp tà 
cho quả nhứt định sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

102 . 

* Pháp phi chánh cho quả nhứt định liên quan pháp chánh cho quả nhứt định 
(sammattaniyata) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tà cho quả nhứt định liên quan pháp chánh cho quả nhứt định 
(sammattaniyata) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất định liên quan pháp chánh cho quả nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tà cho quả nhứt định và pháp phi bất định liên quan pháp chánh cho quả nhứt 
định sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi tà cho quả nhứt định và phi chánh cho quả nhứt định liên quan pháp 
chánh cho quả nhứt định sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

103 . 

Pháp phi tà cho quả nhứt định liên quan pháp bất định (aniyata) sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

104 . 

Pháp phi tà cho quả nhứt định liên quan pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

105 . 

Pháp phi tà cho quả nhứt định liên quan pháp chánh cho quả nhứt định và pháp bất 
định sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

106 . 

Nhân 19,... tóm tắt... tất cả đều nên sắp rộng. 


107 . 


TAM ĐÈ CÓ CẢNH LÀ ĐẠO - TAM ĐÈ PHI CÓ CẢNH LÀ ĐẠO 

(Maggãrammanattỉke na maggãrammanattikam) 


* Pháp phi có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo (maggarammana) sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi có nhân là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi có truởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi có cảnh là đạo và phi có truởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi có nhân là đạo và phi có truởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo 
sanh ra do Nhân duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


493 


* Chư pháp phi có cảnh là đạo và phi có nhân là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi có cảnh là đạo, phi có nhân là đạo và phi có trưởng là đạo liên quan 
pháp có cảnh là đạo sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

108 . 

Nhân 35, Bất ly 35. Tất cả đều nên sắp rộng. 


TAM ĐÈ SANH TỒN - TAM ĐÈ PHI SANH TỒN 

(Na uppanna) 

109 . 

Pháp sanh tồn (uppanna) làm duyên cho pháp phi phi sanh tồn (na anuppanna) bằng 
Nhân duyên. 

110 . 

Nhân 3, Cảnh 9,... tóm tắt... 


TAM ĐÈ QUÁ KHỨ - TAM ĐỀ PHI QUÁ KHỨ 

(Na atitattikam) 

111 . 

Pháp hiện tại (paccappanna) làm duyên cho pháp phi quá khứ bằng Nhân duyên. 

112 . 

Nhân 3, Cảnh 9,... tóm tắt... 


TAM ĐÈ CẢNH QUÁ KHỨ - TAM ĐÈ PHI CẢNH QUÁ KHỨ 

113 . 

* Pháp phi cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ (atĩtãrammana) sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi cảnh vị lai liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi biết cảnh hiện tại liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi biết cảnh quá khứ và phi biết cảnh hiện tại liên quan pháp biết cảnh quá 
khứ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi biết cảnh vị lai và phi biết cảnh hiện tại liên quan pháp biết cảnh quá 
khứ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi biết cảnh quá khứ và phi biết cảnh vị lai liên quan pháp biết cảnh quá 
khứ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi biết cảnh quá khứ, phi biết cảnh vị lai và phi biết cảnh hiện tại liên quan 
pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

114 . 


Nhân 19,... tóm tắt... Bất ly 19. 







494 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ NỘI Bộ - TAM ĐÈ PHI NỘI Bộ 

(Ajjhattattika na ajjhattatikam) 

115 . 

* Pháp phi ngoại viện liên quan pháp nội bộ ịajjhatta) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nội bộ liên quan pháp ngoại viện (bahiddhã) sanh ra do Nhân duyên. 

116 . 

Nhân 2. Tất cả đều nên sắp rộng. 


TAM ĐÈ BIÉT CẢNH NỘI Bộ - TAM ĐÈ PHI BIÉT CẢNH NỘI Bộ 

117 . 

Pháp phi biết cảnh nội bộ liên quan pháp biết cảnh nội bộ (ajjhattãrammana) sanh ra 
do Nhân duyên,... tóm tắt... 

118 . 

Nhân 6,... tóm tắt... 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 

(Sanidassanattika na sanidassanattikam) 

119 . 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu 
(anidassanasappatigha) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi 
vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

120 . 

Pháp phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên có 6 câu. 

121 . 

Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp phi vô kiến hữu đối chiếu và 
phi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

122 . 

Nhân 18, Cảnh 3, Bất ly 18. Tất cả đều nên sắp rộng. 

Phần đồng sanh (sahajãtavãra) hay phần tuong ung (sampayuttaravãra) đều phải sắp 
rộng. 

123 . 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp phi vô kiến vô đối chiếu bằng Nhân 
duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


495 


* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp phi vô kiến hữu đối chiếu bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho những pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu và 
phi vô kiến vô đối chiếu bằng Nhân duyên. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp phi vô kiến hữu đối chiếu và phi vô 
kiến vô đối chiếu bằng Nhân duyên. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho những pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu và 
phi vô kiến hữu đối chiếu bằng Nhân duyên có 6 câu. 

124 . 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu bằng 
Cảnh duyên có 3 câu,... tóm tắt... 

125 . 

Nhân 6, Cảnh 9. 

Phần vấn đề (panhãvãra) nên sắp rộng. 

Dứt Vị trí tam đề thuận tùng đoi lập 




496 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


VỊ TRÍ NHỊ ĐÈ THUẬN TÙNG, ĐÓI LẬP 

(Anulomapaccariĩya dukapatthãna) 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

126 . 

* Pháp phi nhân {na hetu) liên quan pháp nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh ịcittasamutthãna) liên quan nhân, tục sinh. 

* Pháp phi phi nhân liên quan pháp nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân và pháp phi phi nhân liên quan pháp nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân và phi phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân liên quan những pháp nhân và phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân liên quan những pháp nhân và phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân và phi phi nhân liên quan những pháp nhân và phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

127 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần tương ưng như phần liên quan (paticcavãra). 

128 . 

Pháp nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Nhân duyên có 3 câu. 

129 . 

* Pháp nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân làm duyên cho pháp phi phi nhân bằng Cảnh duyên. 

* Chư pháp nhân và phi nhân làm duyên cho pháp phi nhân bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

130 . 

Nhân 3, Cảnh 9, Bất ly 9. 

Phần vấn đề (panhãvãra) nên sắp rộng như thế. 


NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN 
131 . 

* Pháp phi hữu nhân (na sahetuka) liên quan pháp hữu nhân (sahetika) sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu nhân và phi vô nhân liên quan pháp hữu nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi vô nhân liên quan pháp vô nhân ịahetuka) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu nhân và pháp phi vô nhân liên quan pháp vô nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi hữu nhân liên quan những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô nhân liên quan những pháp hữu nhân và vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu nhân và phi vô nhân liên quan những pháp hữu nhân và vô nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


497 


132 . 

Nhân 9, Cảnh 6, Bất ly 9. 

Dù phần đồng sanh (sahạịãtavãra) hay phần vấn đề (panhãvãra) đều nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN 

133 . 

* Pháp phi tương ưng nhân liên quan pháp tương ưng nhân (hetưsampayutta) sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tương ưng nhân liên quan pháp tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng nhân và phi bất tương ưng nhân liên quan pháp tương ưng 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tương ưng nhân liên quan pháp bất tương ưng nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi tương ưng nhân liên quan pháp bất tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng nhân và phi bất tương ưng nhân liên quan pháp bất tương ưng 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng nhân liên quan những pháp tương ưng nhân và bất tương ưng nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tương ưng nhân liên quan những pháp tương ưng nhân và bất tương ưng 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng nhân và phi bất tương ưng nhân liên quan những pháp tương ưng 
nhân và bất tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

134 . 

Nhân 9, dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 


135 . 


NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 

(Hetusahetukaduke na hetusahetukadukam) 


* Pháp phi nhân phi vô nhân liên quan pháp nhân hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô nhân và phi phi nhân liên quan pháp nhân hữu nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi nhân phi vô nhân và phi vô nhân phi phi nhân liên quan pháp nhân và 
hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô nhân và phi phi nhân liên quan pháp hữu nhân và phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân và phi vô nhân liên quan pháp hữu nhân phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi nhân phi vô nhân và phi vô nhân phi phi nhân liên quan pháp hữu nhân 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân và phi vô nhân liên quan những pháp nhân hữu nhân, hữu nhân phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô nhân và phi phi nhân liên quan những pháp nhân hữu nhân và hữu nhân 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 





498 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Chư pháp phi nhân phi vô nhân và phi vô nhân phi phi nhân liên quan những pháp 
nhân hữu nhân và hữu nhân phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

136 . 

Nhân 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 

(Hetuhetusampayuttaduke na hetuhetusampayuttadukam) 

137 . 

* Pháp phi nhân phi bất tưorig ưng nhân liên quan pháp nhân tương ưng nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tương ưng nhân phi phi nhân liên quan pháp nhân tương ưng nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân và phi bất tương ưng nhân, phi bất tương ưng nhân và phi phi nhân 
liên quan pháp nhân và tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tương ưng nhân và phi phi nhân liên quan pháp tương ưng nhân phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân và phi bất tương ưng nhân liên quan pháp tương ưng nhân mà phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân phi bất tương ưng nhân và phi bất tương ưng nhân phi phi nhân 
liên quan pháp tương ưng nhân mà phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi bất tương ưng nhân liên quan những pháp nhân tương ưng nhân và 
tương ưng nhân phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tương ưng nhân và phi phi nhân liên quan những pháp nhân tương ưng 
nhân và tương ưng nhân phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân phi bất tương ưng nhân và phi bất tương ưng nhân phi phi nhân 
liên quan những pháp nhân tương ưng nhân và tương ưng nhân phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

138 . 

Nhân 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN 

(Na hetusahetukaduke na hetu na sahetukadukam) 

139 . 

Pháp phi nhân phi hữu nhân liên quan pháp phi nhân hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

140 . 

Nhân 9. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


499 


NHỊ ĐÈ HỮU DUYÊN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU DUYÊN 

(Sappaccayaduke na sappaccayadukam) 

141 . 

Pháp phi vô duyên (na appaccayo) liên quan pháp hữu duyên (sappaccaya) sanh ra do 
Nhân duyên. 

142 . 

Nhân 1. 

143 . 

* Pháp hữu duyên làm duyên cho pháp phi vô duyên bằng Cảnh duyên. 

* Pháp vô duyên làm duyên cho pháp phi vô duyên bằng Cảnh duyên. 

Hữu vi (sankhatama) cũng như hữu duyên (sappaccaya sadisam). 


NHỊ ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU KIÉN 

(Na sanidassanadukam) 

144 . 

* Pháp phi vô kiến liên quan pháp vô kiến (anidassana) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến liên quan pháp vô kiến sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu kiến và phi vô kiến liên quan pháp vô kiến sanh ra do Nhân duyên. 

145 . 

Nhân 3. Tất cả đều 3. 


NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIÉU - NHỊ ĐÈ PHI HỮU ĐỐI CHIÉU 

146 . 

* Pháp phi hữu đối chiếu liên quan pháp hữu đối chiếu (sappatigha) sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi vô đối chiếu liên quan pháp hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu đối chiếu và phi vô đối chiếu liên quan pháp hữu đối chiếu sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô đối chiếu liên quan pháp vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu đối chiếu liên quan pháp vô đối chiếu (appatigha) sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi hữu đối chiếu và phi vô đối chiếu liên quan pháp vô đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu đối chiếu liên quan những pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi vô đối chiếu liên quan những pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu đối chiếu và phi vô đối chiếu liên quan những pháp hữu đối chiếu 
và vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

147 . 


Nhân 9. Tất cả đều nên sắp rộng. 






500 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ SẮC - NHỊ ĐÈ PHI SẮC 

(Na rũpĩdukam ) 

148 . 

Pháp phi sắc liên quan pháp sắc (rũpi) sanh ra do Nhân duyên. 

149 . 

Nhân 9. Tất cả đều 9. 


NHỊ ĐÈ HIỆP THÉ - NHỊ ĐÈ PHI HIỆP THÉ 

(Na lokiyadukam) 

150 . 

* Pháp phi siêu thế (na lokuttara) liên quan pháp hiệp thế sanh ra do Nhân duyên có 1 
câu. 

* Pháp phi hiệp thế liên quan pháp siêu thế sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi siêu thế liên quan pháp siêu thế sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hiệp thế và phi siêu thế liên quan pháp siêu thế sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi siêu thế liên quan pháp hiệp thế và siêu thế sanh ra do Nhân duyên. 

151 . 

Nhân 5. Tất cả đều 5. 


NHỊ ĐÈ CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG - NHỊ ĐÈ PHI CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG 

(Kenacivinneyyaduke na kenacỉvinneyyadukam) 

152 . 

* Pháp phi có tâm biết đặng liên quan pháp có tâm biết đặng (kenacivinneyya) sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chu pháp phi có tâm không biết đặng (na kenacinavinneyya) liên quan pháp có tâm 
biết đặng sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi có tâm biết đặng và phi có tâm không biết đặng liên quan pháp có tâm 
biết đặng sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi có tâm không biết đặng liên quan pháp có tâm không biết đặng sanh ra do 
Nhân duyên 3 câu. 

153 . 

Nhân 9. Tất cả đều 9. 


154 . 


NHỊ ĐÈ LẬU - NHỊ ĐÈ PHI LẬU 

(No ãsava) 


* Pháp phi lậu liên quan pháp lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi lậu liên quan pháp lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi lậu và phi phi lậu liên quan pháp lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi lậu liên quan pháp phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu liên quan pháp phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi lậu và phi phi lậu liên quan pháp phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu liên quan pháp lậu và phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


501 


* Pháp phi phi lậu liên quan pháp lậu và phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi lậu và phi phi lậu liên quan pháp lậu và phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

155 . 

Nhân 9. Tất cả đều 9. 


NHỊ ĐÈ CẢNH LẬU - NHỊ ĐÈ PHI CẢNH LẬU 

(Na sãsavadukam) 

156 . 

* Pháp phi phi cảnh lậu liên quan pháp cảnh lậu ịsãsava) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh lậu liên quan pháp phi cảnh lậu (anãsava) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi cảnh lậu (na sãsava) liên quan pháp phi cảnh lậu (anãsava) sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp phi cảnh lậu và phi phi cảnh lậu liên quan pháp phi cảnh lậu sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh lậu liên quan pháp cảnh lậu và pháp phi cảnh lậu sanh ra do Nhân 
duyên. 

157 . 

Nhân 5. Tất cả đều nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG TÂM 

(Asavasampayuttaduke na ãsavasampayuttadukam) 

158 . 

* Pháp phi tuong ung lậu liên quan pháp tuong ung lậu (asavasampayutta) sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tuong ung lậu liên quan pháp tuong ung lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi tuong ung lậu và phi bất tuong ung lậu liên quan pháp tuong ung lậu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tuơng ung lậu liên quan pháp bất tuong ung lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tuong ung lậu liên quan pháp bất tuong ung lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi tuong ung lậu và phi bất tuông ung lậu liên quan pháp bất tuong ung lậu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tuong ung lậu liên quan pháp tuong ung lậu và pháp bất tuong ung lậu sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tuong ung lậu liên quan những pháp tuong ung lậu và bất tuong ung lậu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi tuong ung lậu và phi bất tuong ung lậu liên quan những pháp tuong ung 
lậu và bất tuong ung lậu sanh ra do Nhân duyên. 

159 . 


Nhân 9. Tất cả đều 9. 






502 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẬU - NHỊ ĐÈ PHI LẬU CẢNH LẬU 

(Asavasãsavaduke na ãsavasãsavadukam) 

160 . 

* Pháp phi lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp lậu cảnh lậu (ãsavanceva sãsavanca) 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh lậu phi phi lậu liên quan pháp lậu cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi cảnh lậu phi phi cảnh lậu và phi phi cảnh lậu phi phi lậu liên quan pháp 
lậu cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh lậu phi phi lậu liên quan pháp cảnh lậu phi lậu sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

* Pháp phi lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp lậu cảnh lậu và pháp cảnh lậu phi lậu 
sanh ra do Nhân duyên. Có 3 câu. 

161 . 

Nhân 9. Tất cả đều 9. 


NHỊ ĐÈ LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU - NHỊ ĐÈ PHI LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU 

(Asava ãsavasampayuttaduke na ãsava ãsavasampayuttadukam) 

162 . 

* Pháp phi lậu phi bất tuơng ung lậu liên quan pháp lậu tuơng ung lậu sanh ra do Nhân 
duyên 3 câu. 

* Pháp phi bất tuơng ung lậu phi phi lậu liên quan những pháp tuơng ung lậu phi lậu 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi lậu phi bất tuơng ung lậu liên quan những pháp lậu tuơng ung lậu và bất 
tuơng ung lậu phi lậu sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

163 . 

Nhân 9. Tất cả đều 9. 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU CẢNH LẬU - NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU 
PHI CANH LẬU (Asavavippayuttasãsavaduke ãsavavippayutta na ãsavadukam) 


164 . 

* Pháp bất tuơng ung lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp bất tuơng ung lậu cảnh lậu 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp bất tuơng ung lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp bất tuơng ung lậu phi cảnh lậu 
sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp bất tuơng ung lậu phi phi cảnh lậu liên quan những pháp bất tuơng ung lậu cảnh 
lậu và bất tuơng ung lậu phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

165 . 


Nhân 5, Bất ly 5. Tất cả đều nên sắp rộng. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


503 


166 . 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU - NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU 

(Chagocchakadukam) 

Pháp phi triền liên quan pháp triền (samyojana) sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi phuợc liên quan pháp phuợc (gantha) sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi bộc liên quan pháp bộc (ogha) sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi phối liên quan pháp phối (toga) sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi cái liên quan pháp cái (nĩvarana) sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi khinh thị liên quan pháp khinh thị (parãmãsa) sanh ra do Nhân duyên. 


Cũng nhu nhị đề lậu (asavagocchaka sadisam). 


NHỊ ĐÈ ĐẠI - NHỊ ĐÈ ĐẠI 

(Mahantaradukam) 

167 . 

* Pháp phi hữu cảnh liên quan pháp hữu cảnh (sãrammana) sanh ra do Nhân duyên 3 
câu. 

* Pháp phi vô cảnh liên quan pháp vô cảnh (anãrammana) sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

* Pháp phi hữu cảnh liên quan những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do Nhân duyên 
có 3 câu. 

168 . 

Nhân 9, Bất ly 9. Tất cả đều nên sắp rộng. 

169 . 

* Pháp phi tâm liên quan pháp tâm (citta) sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi phi tâm liên quan pháp phi tâm (no citta) sanh ra do Nhân duyên 3 câu,... tóm 
tắt... 

170 . 

Nhân 5, Bất ly 5. Tất cả đều nên sắp rộng. 

171 . 

* Pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm (cetasika) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tuơng ung tâm liên quan pháp tuong ung tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hòa với tâm liên quan pháp hòa với tâm ịcittasansatịha) sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi nuơng tâm làm sở sanh liên quan pháp nuơng tâm làm sở sanh 
(cittasamutthana) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp đồng sanh tồn với tâm (cittasahabhũ) 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tùng thông luu với tâm liên quan pháp tùng thông luru với tâm 
(cittãnuparivatti) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hòa phi nuơng tâm làm sở sanh liên quan pháp hòa nuơng tâm làm sở sanh 
(cittasansatthasamutthãna) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hòa sanh tồn nuơng tâm làm sở sanh liên quan pháp hòa sanh tồn nuong tâm 
làm sở sanh (cittasansatthasamutthãnasahabhũ) sanh ra do Nhân duyên. 




504 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh liên quan pháp hòa tùng thông 
lưu, nương tâm làm sở sanh (cittasansatthasamutthãnãnuparivattỉ) sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi nội bộ liên quan pháp nội bộ (ajjhattika) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi ngoại viện liên quan pháp ngoại viện (bãhira) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi y sinh liên quan pháp y sinh (upãdã) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi y sinh liên quan pháp phi y sinh (no upãdã) sanh ra do Nhân duyên. 

172 . 

* Pháp phi thành do thủ liên quan pháp thành do thủ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ liên quan pháp phi thành do thủ (anupãdỉnna) sanh ra do Nhân 
duyên. 

173 . 

Nhân 5, Bất ly 5. Tất cả nên sắp rộng. 


174 . 


NHỊ ĐÈ CHÙM HAI - NHỊ ĐÈ CHÙM HAI 

(Dvigocchakadukam) 


* Pháp phi thủ (no upãdãno) liên quan pháp thủ (upãdãna) sanh ra do Nhân duyên có 9 
câu. 

* Pháp phi phiền não liên quan pháp phiền não sanh ra do Nhân duyên có 9 câu. 


NHỊ ĐÈ Sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ - NHỊ ĐÈ PHI sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

175 . 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi sơ đạo tuyệt trừ và phi phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt 
trừ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 
1 câu. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan những pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

176 . 

Nhân 5, Bất ly 5. 


NHỊ ĐÈ BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ - NHỊ ĐÈ PHI BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 

177 . 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân 
duyên. 

178 . 


Nhân 5, Bất ly 5. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


505 


NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT 

TRỪ 

179 . 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh 
ra do Nhân duyên. 

180 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN BA 

ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 

181 . 

* Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ sanh ra do Nhân duyên. 

182 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ HỮU TÀM - NHỊ ĐÈ PHI HỮU TÀM 

(Na savitakka) 

183 . 

* Pháp phi hữu tầm liên quan pháp hữu tầm sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi vô tầm liên quan pháp vô tầm sanh ra do Nhân duyên. 

184 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ HỮU TỨ - NHỊ ĐÈ PHI HỮU TỨ 

(Na savicãra) 

185 . 

* Pháp phi hữu tứ liên quan pháp hữu tứ (savicãra) sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi vô tứ liên quan pháp vô tứ sanh ra do Nhân duyên. 

186 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ HỮU HỶ - NHỊ ĐÈ PHI HỮU HỶ 

187 . 

* Pháp phi hữu hỷ liên quan pháp hữu hỷ (sappĩtika) sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi vô hỷ liên quan pháp vô hỷ (appĩtika) sanh ra do Nhân duyên. 

188 . 


Nhân 9. 







506 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH HỶ - NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH HỶ 

189 . 

* Pháp phi đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi đồng sanh hỷ liên quan pháp phi đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên. 

190 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH LẠC - NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH LẠC 

191 . 

* Pháp phi đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi phi đồng sanh lạc liên quan pháp phi đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên. 

192 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH XẢ - NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH XẢ 

193 . 

* Pháp phi đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên. 

194 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ DỤC GIỚI - NHỊ ĐÈ PHI DỤC GIỚI 

195 . 

* Pháp phi Dục giới liên quan pháp Dục giới sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi Dục giới liên quan pháp phi Dục giới sanh ra do Nhân duyên. 

196 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ SẮC GIỚI (Rupavacaraduka) - NHỊ ĐÈ PHI SẮC GIỚI 

197 . 

* Pháp phi Sắc giới liên quan pháp sắc giới sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi phi Sắc giới liên quan pháp phi sắc giới sanh ra do Nhân duyên. 

198 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ VÔ SẮC GIỚI - NHỊ ĐÈ PHI VÔ SẮC GIỚI 

199 . 

* Pháp phi Vô sắc giới liên quan pháp Vô sắc giới sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi phi Vô sắc giới liên quan pháp phi Vô sắc giới sanh ra do Nhân duyên. 

200 . 


Nhân 5. 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


507 


NHỊ ĐÈ LIÊN QUAN LUÂN HỎI - NHỊ ĐỀ PHI LIÊN QUAN LUÂN HỒI 

(Parỉyãpanna) 


201 . 


* Pháp phi liên quan luân hồi liên quan pháp liên quan luân hồi sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất liên quan luân hồi liên quan pháp bất liên quan luân hồi sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi liên quan luân hồi liên quan pháp bất liên quan luân hồi sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp phi liên quan luân hồi và phi bất liên quan luân hồi liên quan pháp bất liên 
quan luân hồi sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất liên quan luân hồi liên quan những pháp liên quan luân hồi và bất liên 
quan luân hồi sanh ra do Nhân duyên. 


202 . 


Nhân 5. 


204 . 


205 . 


206 . 


NHỊ ĐÈ NHÂN XUẤT LUÂN HỒI - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN XUẤT LUÂN HỒI 

(Niyyãnika) 


203 . 


* Pháp phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp nhân xuất luân hồi (nỉyyãnỉka) sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi liên quan (na nỉyyãnỉka) liên quan pháp phi nhân xuất 
luân hồi (aniyyãnika) sanh ra do Nhân duyên. 


Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ NHỨT ĐỊNH - NHỊ ĐÈ PHI NHỨT ĐỊNH 


* Pháp phi nhứt định liên quan pháp nhứt định (niyata) sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhứt định liên quan pháp bất định (aniyata) sanh ra do Nhân duyên. 


Nhân 5. 


207 . 


NHỊ ĐÈ HỮU THƯỢNG - NHỊ ĐÈ PHI HỮU THƯỢNG 


* Pháp phi vô thuợng (na anuttara) liên quan pháp hữu thuợng (sa uttara) sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi vô thuợng liên quan pháp vô thuợng (anuttara) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu thuợng liên quan pháp vô thuợng sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu thuợng và phi vô thuợng liên quan pháp vô thuợng sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi vô thuợng liên quan những pháp hữu thuợng và vô thuợng sanh ra do Nhân 
duyên. 






508 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


208 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y (Saranaduka) - NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y 

209 . 

* Pháp phi hữu y liên quan pháp hữu y (sarana) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô y liên quan pháp hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu y và phi vô y liên quan pháp hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô y liên quan pháp vô y (arana) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu y liên quan những pháp hữu y và vô y sanh ra do Nhân duyên 

210 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

211 . 

Pháp phi vô y liên quan pháp hữu y (sarana) sanh ra do Nhân duyên. 

212 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Ly 3. 

Phần đồng sanh (,'sahạịãtavãra), ỷ truợng (paccayã), y chỉ (nissaya), hòa hợp 
(sansattha), tương ưng (sampayutta) cũng nhu phần liên quan (paticcasadisam); đều 
nên sắp rộng. 

213 . 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp phi hữu y bằng Nhân duyên. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp phi vô y bằng Nhân duyên. 

* Pháp hữu y làm duyên cho những pháp phi hữu y và phi vô y bằng Nhân duyên. 

* Pháp vô y làm duyên cho pháp phi hữu y bằng Nhân duyên. 

214 . 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp phi hữu y bằng Cảnh duyên. 

* Pháp hữu y làm duyên cho pháp phi vô y bằng Cảnh duyên,...tóm tắt... 

215 . 

Nhân 4, Cảnh 4, truởng 5, Vô gián 4, Bất ly 5. 

216 . 

Pháp hữu y làm duyên cho pháp phi hữu y bằng Cảnh duyên,... bằng Đồng sanh 
duyên,... bằng Cận y duyên,... bằng Hậu sanh duyên,... bằng Nghiệp duyên. 

217 . 

Pháp hữu y làm duyên cho pháp phi vô y bằng Cảnh duyên,... bằng Đồng sanh 
duyên,... bằng Cận y duyên,... tóm tắt... 

218 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7, phi Truởng 7, phi Vô gián 7, phi Ly 4. 

219 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 4. 

220 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 4. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, đây nên sắp rộng nhu thế ấy. 
Dứt Vị trí nhị đề thuận, nghịch ịanulomapaccanĩya dukapatthãnam nitthitam). 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sir cả Tịnh Sự 


509 


VỊ TRÍ NHỊ ĐỀ - TAM ĐỀ THUẬN NGHỊCH 
(Anulomapaccariĩya dukattikapatthãnam) 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐỀ PHI THIỆN 

221 . 

* Pháp phi thiện phi nhân liên quan pháp thiện thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện phi nhân liên quan pháp thiện thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện phi nhân liên quan những pháp thiện thuộc nhân và thiện thuộc phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu: chỉ có nương tâm làm sở sanh 
(cittasamutthãnameva•), không có cảnh ịãrammanam natthi). 

222 . 

Nhân 3, Trưởng 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần y chỉ cũng như phần liên quan (paticcavarasadisam). 

223 . 

Pháp thiện thuộc nhân làm duyên cho pháp phi thiện thuộc phi nhân bằng Nhân duyên. 

224 . 

* Pháp thiện thuộc nhân làm duyên cho pháp phi thiện thuộc phi nhân bằng Cảnh duyên 
có 3 câu. 

* Pháp thiện thuộc phi nhân làm duyên cho pháp phi thiện thuộc phi phi nhân bằng Cảnh 
duyên có 3 câu. 

* Chư pháp thiện thuộc nhân và pháp thiện thuộc phi nhân làm duyên cho pháp phi thiện 
thuộc phi nhân bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

225 . 

Nhân 1, Cảnh 9, Trưởng 9, Bất ly 3. 

Phần vấn đề (panhãvãra) nên sắp rộng. 

226 . 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi nhân liên quan pháp bất thiện thuộc nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi bất thiện phi nhân liên quan pháp bất thiện thuộc phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi nhân liên quan những pháp bất thiện thuộc nhân và pháp 
bất thiện thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

227 . 

Nhân 3, Trưởng 3, Bất ly 3. 


Dù phần đồng sanh hay phần y chỉ cũng như phần liên quan (paticcavarasadisam). 

228. 

Pháp bất thiện thuộc nhân làm duyên cho pháp phi bất thiện thuộc phi nhân bằng Nhân 
duyên. 

229. 

* Pháp bất thiện thuộc nhân làm duyên cho pháp phi bất thiện thuộc phi nhân bằng Cảnh 
duyên có 3 câu. 

* Pháp bất thiện thuộc phi nhân làm duyên cho pháp phi bất thiện thuộc phi phi nhân 
bằng Cảnh duyên có 3 câu. 



510 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Chư pháp bất thiện thuộc nhân và bất thiện thuộc phi nhân làm duyên cho pháp phi bất 
thiện thuộc phi nhân bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

230 . 

Nhân 1, Cảnh 9, Trưởng 1, Bất ly 3. 

231 . 

Pháp phi vô ký thuộc phi phi nhân liên quan pháp vô ký thuộc phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên 3 câu. 

232 . 

Nhân 3, Trưởng 3, Bất ly 3. 

Phần y chỉ hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ THỌ 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI THỌ 

233 . 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi nhân liên quan pháp tương ưng lạc thọ thuộc 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ thuộc phi nhân liên quan pháp tương ưng lạc thọ thuộc phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

234 . 

Nhân 3, Cảnh 3, Bất ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề nên sắp rộng. 

235 . 

Pháp phi tương ưng khổ thọ thuộc phi nhân liên quan pháp tương ưng khổ thọ thuộc 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

236 . 

Nhân 3. Tất cả đều nên sắp rộng. 

237 . 

Pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc phi nhân liên quan pháp tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

238 . 

Nhân 3. Tất cả đều nên sắp rộng. 


239 . 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ QUẢ 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI QUẢ 


* Pháp phi quả thuộc phi nhân liên quan pháp quả thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên có 
3 câu. 

* Pháp phi dị thục nhân thuộc phi nhân liên quan pháp dị thục nhân thuộc nhân sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi dị thục quả phi dị thục nhân thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi dị thục 
quả phi dị thục nhân thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


511 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 

240 . 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thuộc phi nhân liên quan pháp thành do thủ cảnh thủ 
thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ thuộc phi nhân liên quan phi thành do thủ cảnh thủ 
thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ thuộc phi nhân liên quan pháp phi thành do thủ phi 
cảnh thủ thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO 

241 . 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não thuộc phi nhân liên quan pháp phiền toái cảnh 
phiền não thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi phiền 
toái cảnh phiền não thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi phiền toái phi cảnh phiền não thuộc phi nhân liên quan pháp phi phiền 
toái phi cảnh phiền não thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 


242 . 

* 

* 

* 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ TÀM 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI TẦM 

Pháp phi hữu tầm hữu tứ thuộc phi nhân liên quan pháp hữu tầm hữu tứ thuộc nhân 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

Pháp phi vô tầm hữu tứ thuộc phi nhân liên quan pháp vô tầm hữu tứ thuộc nhân sanh 
ra do Nhân duyên 3 câu. 

Pháp phi vô tầm vô tứ thuộc phi nhân liên quan pháp vô tầm vô tứ thuộc nhân sanh ra 
do Nhân duyên 3 câu. 


243 . 

* 

* 

* 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ HỶ 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI HỶ 

Pháp phi đồng sanh hỷ thuộc phi nhân liên quan pháp đồng sanh hỷ thuộc nhân sanh ra 
do Nhân duyên 3 câu. 

Pháp phi đồng sanh lạc thuộc phi nhân liên quan pháp đồng sanh lạc thuộc nhân sanh 
ra do Nhân duyên có 3 câu. 

Pháp phi đồng sanh xả thuộc phi nhân liên quan pháp đồng sanh xả thuộc nhân sanh ra 
do Nhân duyên 3 câu. 







512 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


244 . 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ sơ ĐẠỌ (KIÉN) (Dassana) 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI sơ ĐẠO 


* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc phi nhân liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ thuộc nhân 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi nhân liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ thuộc 
nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI HỮU NHÂN so ĐẠO TUYỆT TRỪ 

245 . 

* Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ thuộc phi nhân liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi nhân liên quan pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Chu pháp phi phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi nhân liên 
quan pháp phi hữu nhân sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ thuộc nhân sanh ra do Nhân 
duyên có 1 câu. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ (Acayagãmi) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI NHÂN SANH TỬ 

246 . 

* Pháp phi nhân sanh tử thuộc phi nhân liên quan pháp nhân sanh tử thuộc nhân sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân đến Níp Bàn thuộc phi nhân liên quan pháp nhân đến Níp Bàn thuộc 
nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ HỮU HỌC (Sekkha) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI HỮU HỌC 

247 . 

* Pháp phi hữu học thuộc phi nhân liên quan pháp hữu học thuộc nhân sanh ra do Nhân 
duyên 3 câu. 

* Pháp phi vô học thuộc phi nhân liên quan pháp vô học (asekkha) thuộc nhân sanh ra 
do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi phi hữu học phi vô học thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi hữu học phi vô 
học thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


513 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐỀ HY THIÊU (Paritta) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI HY THIEU 

248 . 

* Pháp phi hy thiểu thuộc phi phi nhân liên quan pháp hy thiểu (paritta) thuộc phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi đáo đại thuộc phi nhân liên quan pháp đáo đại thuộc nhân sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

* Pháp phi vô luợng thuộc phi nhân liên quan pháp vô luợng thuộc nhân sanh ra do 
Nhân duyên 3 câu. 


NHỊ ĐÈ NHÂN — TAM ĐÈ CẢNH HY THIÊU (Parỉttarammana) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỂU 

249 . 

* Pháp phi cảnh hy thiểu thuộc phi nhân liên quan pháp cảnh hy thiểu thuộc nhân sanh 
ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi cảnh đáo đại thuộc phi nhân liên quan pháp cảnh đáo đại thuộc nhân sanh ra 
do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi cảnh vô luợng thuộc phi nhân liên quan pháp cảnh vô luợng thuộc nhân sanh 
ra do Nhân duyên 3 câu. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ TY HẠ ịlỉĩniQ 
NHỊ ĐỀ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI TY HẠ 

250 . 

* Pháp phi ty hạ thuộc phi nhân liên quan pháp ty hạ thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên 
3 câu. 

* Pháp phi trung bình thuộc phi phi nhân liên quan pháp trung bình thuộc phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi tinh luơng thuộc phi nhân liên quan pháp tinh luơng thuộc nhân sanh ra do 
Nhân duyên 3 câu. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ TÀ (Micchatta) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI TÀ 

251 . 

* Pháp phi tà cho quả nhứt định thuộc phi nhân liên quan pháp tà cho quả nhứt định 
thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi chánh cho quả nhứt định thuộc phi nhân liên quan pháp chánh cho quả nhứt 
định thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi bất định thuộc phi phi nhân liên quan pháp bất định thuộc phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên 3 câu. 







514 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐỀ CÓ CẢNH LÀ ĐẠO (Maggãrammana) 

NHỊ ĐÈ: PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI cỏ CANH LÀ ĐẠO 

252 . 

* Pháp phi có cảnh là đạo thuộc phi nhân liên quan pháp có cảnh là đạo thuộc nhân sanh 
ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi có nhân là đạo thuộc phi nhân liên quan pháp có nhân là đạo thuộc nhân sanh 
ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi có truởng là đạo thuộc phi nhân liên quan pháp có truởng là đạo thuộc nhân 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ SANH TỒN (Uppanna) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI SANH TỒN 

253 . 

* Pháp phi sanh tồn (anuppanna) thuộc nhân làm duyên cho pháp phi phi sanh tồn thuộc 
phi nhân bằng Cảnh duyên có 9 câu. 

* Pháp sẽ sanh (uppãdĩ) thuộc nhân làm duyên cho pháp phi sẽ sanh thuộc phi nhân 
bằng Cảnh duyên có 9 câu. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ QUÁ KHỨ 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI QUÁ KHỨ 

254 . 

* Pháp quá khứ thuộc nhân làm duyên cho pháp phi quá khứ thuộc phi nhân bằng Cảnh 
duyên có 9 câu. 

* Pháp vị lai thuộc nhân làm duyên cho pháp phi vị lai thuộc phi nhân bằng Cảnh duyên 
có 9 câu. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ CẢNH QUÁ KHỨ 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI CẢNH QUÁ KHỨ 

255 . 

* Pháp phi cảnh quá khứ thuộc phi nhân liên quan pháp cảnh quá khứ thuộc nhân sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi cảnh vị lai thuộc phi nhân liên quan pháp cảnh vị lai thuộc nhân sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi cảnh hiện tại thuộc phi nhân liên quan pháp cảnh hiện tại thuộc nhân sanh ra 
do Nhân duyên 3 câu. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐỀ CẢNH NỘI Bộ (Ajjhattarammana) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI CANH NỘI Bộ 

256 . 

* Pháp phi cảnh nội bộ thuộc phi nhân liên quan pháp cảnh nội bộ thuộc nhân sanh ra do 
Nhân duyên 3 câu. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


515 


* Pháp phi cảnh ngoại viện thuộc phi nhân liên quan pháp cảnh ngoại viện thuộc nhân 
sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ HỮU KIÉN (Sanidassana) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 

257 . 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân làm duyên cho pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi phi nhân bằng Cảnh duyên,... tóm tắt... 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân làm duyên cho những pháp phi hữu kiến 
hữu đối chiếu thuộc phi nhân và phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi phi nhân bằng 
Cảnh duyên có 3 câu. 

258 . 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi nhân liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu 
thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

259 . 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu thuộc phi nhân liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu 
thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu thuộc phi nhân liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu 
thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu thuộc phi nhân liên quan những pháp vô kiến vô đối 
chiếu thuộc nhân và vô kiến vô đối chiếu thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

260 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

261 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi hữu nhân liên quan pháp thiện thuộc hữu nhân sanh ra do 
Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi hữu nhân liên quan pháp bất thiện thuộc hữu nhân sanh ra 
do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi vô nhân liên quan pháp vô ký vô nhân sanh ra do Nhân 
duyên 1 câu. 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

262 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi tuong ung nhân liên quan pháp thiện tuong ung nhân sanh ra 
do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi tuong ung nhân liên quan pháp bất thiện tuong ung nhân 
sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi bất tuong ung nhân liên quan pháp vô ký bất tuông ung nhân 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 






516 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỬU NHÂN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

263 . 

* Pháp thiện thuộc nhân hữu nhân làm duyên cho pháp thiện thuộc phi nhân phi vô nhân 
bằng Cảnh duyên có 1 câu. 

* Pháp thiện thuộc nhân và hữu nhân làm duyên cho pháp thiện thuộc phi vô nhân và phi 
phi nhân bằng Cảnh duyên có 2 câu. 

* Pháp thiện thuộc nhân và hữu nhân làm duyên cho những pháp thiện phi nhân phi vô 
nhân và phi thiện phi vô nhân phi phi nhân bằng Cảnh duyên có 2 câu. 

* Pháp thiện thuộc nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi thiện thuộc phi nhân phi vô 
nhân và pháp phi thiện thuộc phi vô nhân phi phi nhân bằng Cảnh duyên 3 câu. 

264 . 

* Pháp thiện thuộc hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp phi thiện thuộc phi vô nhân 
và phi phi nhân bằng Cảnh duyên có 4 câu. 

* ... Làm duyên cho những pháp phi thiện thuộc phi nhân phi vô nhân bằng Cảnh duyên 
có 5 câu. 

* ... Làm duyên cho pháp phi thiện thuộc phi nhân phi vô nhân và pháp phi thiện thuộc 
phi vô nhân phi phi nhân bằng Cảnh duyên 6 câu. 

265 . 

* Chu pháp thiện thuộc nhân hữu nhân và thiện thuộc hữu nhân phi nhân làm duyên cho 
pháp phi thiện thuộc phi nhân phi vô nhân bằng Cảnh duyên có 7 câu. 

* ... Làm duyên cho pháp phi thiện thuộc phi vô nhân phi phi nhân bằng Cảnh duyên 8 
câu. 

* ... Làm duyên cho những pháp phi thiện thuộc nhân phi vô nhân và phi thiện thuộc phi 
vô nhân phi phi nhân bằng Cảnh duyên 9 câu. 

266 . 

Pháp bất thiện thuộc nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi bất thiện thuộc phi nhân 
phi vô nhân bằng Cảnh duyên, nên sắp 9 câu theo phuơng tiện này. 

267 . 

Pháp vô ký thuộc nhân hữu nhân làm duyên cho pháp phi vô ký thuộc phi nhân phi vô 
nhân bằng Cảnh duyên; nên sắp 9 câu đề,... tóm tắt... 

Nhị đề nhân tuơng ung nhân cũng nhu nhị đề nhân hữu nhân (hetu ceva 
sahetukadukasadisam), ... tóm tắt... 9 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỬU NHÂN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

268 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi nhân phi hữu nhân liên quan pháp thiện thuộc phi nhân hữu 
nhân sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi nhân phi hữu nhân liên quan pháp bất thiện thuộc phi 
nhân phi hữu nhân sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi nhân phi vô nhân liên quan pháp vô ký thuộc phi nhân vô 
nhân sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


517 


NHỊ ĐÈ HỮU DUYÊN - TAM ĐÈ T HI ỆN 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU DUYÊN - TAM ĐÈ PHỈ THIỆN 

269 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi vô duyên liên quan pháp thiện thuộc hữu duyên sanh ra do 
Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi vô duyên liên quan pháp bất thiện hữu duyên sanh ra do 
Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi vô duyên liên quan pháp vô ký hữu duyên (sappaccaya) sanh 
ra do Nhân duyên 1 câu; cũng nhu nhị đề hữu duyên (Sappaccayasadisam). 


NHỊ ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI Hửu KIÉN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

270 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi vô kiến liên quan pháp thiện thuộc vô kiến sanh ra do Nhân 
duyên 3 câu. 

* bất thiện cũng như thiện. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi hữu kiến liên quan pháp vô ký thuộc vô kiến sanh ra do 
Nhân duyên. 


NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIÉU - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU ĐỐI CHIÉU - TAM ĐÈ PHI THIỆN. 

271 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi vô đối chiếu liên quan pháp thiện vô đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi vô đối chiếu liên quan pháp bất thiện thuộc vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu; vô ký có 1 câu. 


272 . 

* 

* 

* 


NHỊ ĐÈ SẮC - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI SẮC - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

Pháp phi thiện thuộc phi vô sắc (arũpĩ) liên quan pháp thiện vô sắc sanh ra do Nhân 
duyên 1 câu. 

Pháp phi bất thiện thuộc phi vô sắc liên quan pháp bất thiện thuộc vô sắc sanh ra do 
Nhân duyên 1 câu. 

Pháp phi vô ký thuộc phi vô sắc liên quan pháp vô ký thuộc sắc (rũpĩ) sanh ra do Nhân 
duyên 1 câu. 


273 . 


* 


NHỊ ĐÈ HIỆP THÉ - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI HIẺP THÉ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

Pháp phi thiện thuộc phi siêu thế liên quan pháp thiện thuộc hiệp thế sanh ra do Nhân 
duyên 2 câu. 







518 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi bất thiện thuộc phi siêu thế liên quan pháp bất thiện thuộc hiệp thế sanh ra do 
Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi hiệp thế liên quan pháp vô ký thuộc hiệp thế sanh ra do Nhân 
duyên có 2 câu. 


NHỊ ĐÈ CÓ TÂM BIỆT ĐẶNG - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI CÓ TÂM BIÉT ĐẠNG - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

274 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi có tâm biết đặng liên quan pháp thiện thuộc có tâm biết đặng 
(kenacivinũeyya) sanh ra do Nhân duyên 9 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi có tâm biết đặng liên quan pháp bất thiện có tâm biết đặng 
sanh ra do Nhân duyên 9 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi có tâm biết đặng liên quan pháp vô ký có tâm biết đặng sanh 
ra do Nhân duyên 9 câu. 


NHỊ ĐÈ LẬU (Asava) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI LẠU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

275 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi phi lậu liên quan pháp thiện thuộc phi lậu sanh ra do Nhân 
duyên 1 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi lậu liên quan pháp bất thiện thuộc lậu sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi phi lậu liên quan pháp vô ký thuộc phi lậu sanh ra do Nhân 
duyên 3 câu. 


NHỊ ĐÈ CẢNH LẬU (Sãsava) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ: PHI CẢNH LẬU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

276 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi phi cảnh lậu liên quan pháp thiện cảnh lậu sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi thiện phi phi cảnh lậu liên quan pháp thiện thuộc phi cảnh lậu sanh ra do 
Nhân duyên 2 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi phi cảnh lậu liên quan pháp bất thiện thuộc cảnh lậu sanh 
ra do Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi cảnh lậu liên quan pháp vô ký thuộc cảnh lậu sanh ra do 
Nhân duyên 2 câu. 


277 . 


* 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG LẬU - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG LẠU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

Pháp phi thiện thuộc phi tuơng ung lậu liên quan pháp thiện thuộc bất tuơng ung lậu 
sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


519 


* Pháp phi bất thiện thuộc phi tương ưng lậu liên quan pháp bất thiện thuộc tương ưng 
lậu sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi tương ưng lậu liên quan pháp vô ký thuộc bất tương ưng lậu 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẬU - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI LẬU CẢNH LẠU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

278 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp thiện thuộc cảnh lậu phi 
lậu sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp bất thiện thuộc lậu 
cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi phi cảnh lậu phi phi lậu liên quan pháp vô ký thuộc cảnh lậu 
phi lậu sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

Chùm chín (navagocchaka) chặn giữa thức lớp của siêu thế 5, pháp thế này vẫn 
không có vấn đề (patĩha), những pháp này không phải là không có nhưng vì không 
trình bày ra đó thôi. 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU CẢNH LẬU - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU PHI CẢNH LẠU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

279 . 

* Pháp phi thiện thuộc bất tương ưng lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp thiện bất tương 
ưng lậu cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi thiện thuộc bất tương ưng lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp thiện bất tương 
ưng lậu phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc bất tương ưng lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp bất thiện 
thuộc bất tương ưng lậu cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc bất tương ưng lậu phi cảnh lậu liên quan pháp vô ký thuộc bất 
tương ưng lậu cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên 2 câu. 


280 . 

* 

* 

* 

* 

* 


NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU (Chagocchaka) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

Pháp phi thiện phi triền liên quan pháp thiện thuộc phi triền (no samyojana) sanh ra do 
Nhân duyên. 

Pháp phi thiện thuộc phi phược liên quan pháp thiện phi phược sanh ra do Nhân 
duyên. 

Pháp phi thiện phi bộc liên quan pháp thiện phi bộc sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp phi thiện thuộc phi phối liên quan pháp thiện thuộc phi phối sanh ra do Nhân 
duyên. 

Pháp phi thiện thuộc phi cái liên quan pháp thiện phi cái (nĩvarana) sanh ra do Nhân 
duyên. 






520 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi thiện thuộc phi khinh thị liên quan pháp thiện phi khinh thị (no paramasa) 
sanh ra do Nhân duyên. 


NHỊ ĐÈ HỮU CẢNH (Sarammana) — TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐỀ PHI HỮU CẢNH - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

281 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi hữu cảnh liên quan pháp thiện thuộc hữu cảnh sanh ra do 
Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi hữu cảnh liên quan pháp bất thiện hữu cảnh sanh ra do 
Nhân duyên 1 câu. 


NHỊ ĐÈ TÂM (CHta) - TAM ĐỀ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI TAM - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

282 . 

* Pháp phi thiện phi tâm liên quan pháp thiện thuộc tâm sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi bất thiện phi tâm liên quan pháp bất thiện thuộc tâm sanh ra do Nhân duyên 3 
câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi phi tâm liên quan pháp vô ký phi tâm sanh ra do Nhân duyên 
có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ SỞ HỮU TÂM (Cetasika) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI SỞ HỮU TÂM - TAM ĐÈ PHI THIẸN 

283 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi sở hữu tâm liên quan pháp thiện thuộc sở hữu tâm sanh ra do 
Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi sở hữu tâm liên quan pháp bất thiện thuộc sở hữu tâm 
sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi phi sở hữu tâm liên quan pháp vô ký thuộc phi sở hữu tâm 
sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG TÂM - TAM ĐỀ PHI THIỆN 

284 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi tuơng ung tâm liên quan pháp thiện thuộc tuơng ung tâm 
sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi tuơng ung tâm liên quan pháp bất thiện tuơng ung tâm 
sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 

Căn vô ký (abyãkamũla) chỉ có 3 câu. 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


521 


NHỊ ĐÈ HÒA VỚI TÂM (Cittasansattha) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI HÒA VỚI TÂM - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

285 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi hòa với tâm liên quan pháp thiện hòa với tâm sanh ra do 
Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi hòa với tâm liên quan pháp bất thiện hòa với tâm sanh ra 
do Nhân duyên 1 câu. 

Căn vô ký (abyãkamũla) chỉ có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

286 . 

* Pháp phi thiện phi phi nương tâm làm sở sanh liên quan pháp thiện nương tâm làm sở 
sanh (cittasamutthãna) sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi phi nương tâm làm sở sanh liên quan pháp bất thiện 
nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

Căn vô ký chỉ có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ ĐỘNG SANH TỒN VỚI TÂM - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

287 . 

* Pháp phi thiện phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp thiện đồng sanh tồn với tâm 
(cittasahabhu) sanh ra do Nhân duyên 9 câu. 

* Pháp phi bất thiện phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp bất thiện đồng sanh tồn 
với tâm sanh ra do Nhân duyên có 9 câu. 

Vô ký căn (abyãkamũla) chỉ có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ TÙNG TÂM THÔNG LƯU - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI TÙNG TÂM THÔNG LƯU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

288 . 

* Pháp phi thiện phi tùng tâm thông lưu liên quan pháp thiện tùng tâm thông lưu 
(cittanuparivatti) sanh ra do Nhân duyên 9 câu. 

* Pháp phi bất thiện phi tùng tâm thông lưu liên quan pháp bất thiện tùng tâm thông lưu 
sanh ra do Nhân duyên có 9 câu. 

Căn vô ký chỉ có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ HÒA NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI HÒA NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ PHI THIỆN 


289 . 


Pháp phi bất thiện thuộc phi hòa nương tâm làm sở sanh liên quan pháp thiện hòa 
nương tâm làm sở sanh (cittasamsatthasamutthãna) sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 







522 


Vị trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ 

PHI THIỆN 


290 . 

Pháp phi bất thiện thuộc phi hòa đồng sanh tồn phi nương tâm làm sở sanh liên quan 
pháp bất thiện hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh 
(cittasamsatthasamutthãnasahabhu) sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 


Căn vô ký (abyakamula) chỉ có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ HÒA TÙNG THÔNG LƯU NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ 

THIỆN. 

NHỊ ĐÈ PHI HÒA TÙNG THÔNG LƯU NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ 

PHI THIỆN. 

291 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh liên quan pháp 
thiện thuộc hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh 
ịcittasamsatthasamutthãnãnuparivatti) sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh liên quan pháp 
bất thiện thuộc hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh 
(cittasamsatthasamutthãnãnuparivattỉ) sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

Căn vô ký chỉ có 3 câu ịabyãka tamũlam tĩniyeva). 


NHỊ ĐÈ NỘI Bộ (Ajjhattika) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI NỘI Bộ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

292 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi nội bộ liên quan pháp thiện thuộc nội bộ (ajjhattika) sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi nội bộ liên quan pháp thiện thuộc ngoại viện (bãhira) sanh ra 
do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi nội bộ liên quan pháp bất thiện thuộc nội bộ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi nội bộ liên quan pháp bất thiện thuộc ngoại viện sanh ra 
do Nhân duyên 3 câu. 

Căn vô ký ịabyãka tamũla) chỉ có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ Y SINH (Upãdãduka) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI Y SINH - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

293 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi phi y sinh liên quan pháp thiện thuộc phi y sinh (no upãdã) 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi phi y sinh liên quan pháp bất thiện thuộc phi y sinh sanh 
ra do Nhân duyên có 3 câu. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


523 


Căn vô ký chỉ có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ THÀNH DO THỦ (Upãdinna) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ - TAM ĐỀ PHI THIỆN 

294 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi thành do thủ (na upadinno) liên quan pháp thiện phi thành do 
thủ (anupãdỉnna) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi thành do thủ (na anupãdinna) liên quan pháp bất thiện phi 
thành do thủ (anupãdinna) sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

Căn vô ký chỉ có 1 câu. 


NHỊ ĐÈ CHÙM THỦ (Upãdãnagocchaka) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ CHÙM PHI THỦ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

295 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi thủ liên quan pháp thiện thuộc phi thủ (no upãdãna) sanh ra 
do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi thủ liên quan pháp bất thiện thuộc phi thủ sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHIỀN NÃO (Kilesagocchaka) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ CHÙM PHI PHIEN NÃO - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

296 . 

Pháp phi bất thiện thuộc phi phiền não liên quan pháp thiện thuộc phi phiền não sanh 
ra do Nhân duyên có 1 câu. 


NHỊ ĐÈ SO ĐẠO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI SO ĐẠO TUYẸT TRỪ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

297 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi so đạo tuyệt trừ liên quan pháp thiện thuộc phi so đạo tuyệt 
trừ sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi so đạo tuyệt trừ liên quan pháp bất thiện thuộc so đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi phi so đạo tuyệt trừ liên quan pháp vô ký thuộc phi so đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 


NHỊ ĐÈ BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI BA ĐẠO CAO TUYẸT TRỪ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

298 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp thiện thuộc phi ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 








524 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi bất thiện thuộc phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp bất thiện thuộc ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp vô ký thuộc phi ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN so ĐẠO TUYẸT TRỪ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

299 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ liên quan pháp thiện thuộc phi hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp bất thiện thuộc 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi vô ký thuộc phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp vô ký thuộc phi 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 9 câu. 

Trong phần vô ký đều có thể đếm duyên. 


NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYẸT TRỪ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
300 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp thiện thuộc phi 
hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp bất thiện 
thuộc phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

Căn vô ký chỉ có 2 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU TẦM (Savừakka) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU TẦM - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

301 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi hữu tầm liên quan pháp thiện thuộc hữu tầm sanh ra do Nhân 
duyên 3 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi hữu tầm liên quan pháp bất thiện thuộc hữu tầm sanh ra 
do Nhân duyên 3 câu. 

Căn vô ký chỉ có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU TỨ (Savicãm) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐỀ PHI HỮU TỨ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

302 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi hữu tứ liên quan pháp thiện thuộc hữu tứ sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi hữu tứ liên quan pháp bất thiện thuộc hữu tứ (savỉcãra) 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


525 


Căn vô ký cũng có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU HỶ (Sappitika) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU HY - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

303 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi hữu hỷ liên quan pháp thiện thuộc hữu hỷ (sappitika) sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi vô hỷ liên quan pháp thiện vô hỷ (appitika) sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi hữu hỷ liên quan pháp bất thiện thuộc hữu hỷ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi vô hỷ liên quan pháp bất thiện thuộc vô hỷ sanh ra do 
Nhân duyên 3 câu. 

Căn vô ký (abyãkatamũla) cũng có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH HỶ (Pĩtisahagata) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH HỶ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

304 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi đồng sanh hỷ liên quan pháp thiện đồng sanh hỷ sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi đồng sanh hỷ liên quan pháp bất thiện thuộc đồng sanh hỷ 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

Căn vô ký cũng có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ ĐỘNG SANH LẠC (Sukhasahagata) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH LẠC - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

305 . 

* Pháp phi thiện thuộc phi đồng sanh lạc liên quan pháp thiện thuộc đồng sanh lạc sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi đồng sanh lạc liên quan pháp thiện thuộc phi đồng sanh lạc 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi đồng sanh lạc liên quan những pháp thiện thuộc đồng sanh 
lạc và pháp thiện thuộc phi đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi đồng sanh lạc liên quan pháp bất thiện đồng sanh lạc sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi phi đồng sanh lạc liên quan pháp bất thiện thuộc phi đồng 
sanh lạc sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

Căn vô ký cũng có 3 câu. 







526 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH XẢ (Upekkhãsahagata) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH XẢ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

306. 

* Pháp phi thiện thuộc phi đồng sanh xả liên quan pháp thiện đồng sanh xả sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi phi đồng sanh xả liên quan pháp thiện thuộc phi đồng sanh xả 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi đồng sanh xả liên quan pháp bất thiện thuộc đồng sanh xả 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi phi đồng sanh xả liên quan pháp bất thiện phi đồng sanh 
xả sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

Căn vô ký cũng có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ DỤC GIỚI (Kãmãvacara) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI DỤC GIỚI - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

307. 

* Pháp phi thiện thuộc phi Dục giới liên quan pháp thiện thuộc Dục giới sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi phi Dục giới liên quan pháp thiện thuộc phi Dục giới sanh ra 
do Nhân duyên 2 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi phi Dục giới liên quan pháp bất thiện Dục giới sanh ra do 
Nhân duyên có 1 câu. 

Căn vô ký chỉ có 2 câu. 


NHỊ ĐÈ SẮC GIỚI (Rũpãvacara) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI SẮC GIỚI - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

308. 

* Pháp phi thiện thuộc phi sắc giới liên quan pháp thiện sắc giới (rũpãvacara) sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi phi sắc giới liên quan pháp thiện phi sắc giới sanh ra do 
Nhân duyên 2 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi phi sắc giới liên quan pháp bất thiện thuộc phi sắc giới 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

Căn vô ký chỉ có 2 câu. 


NHỊ ĐÈ VÔ SẮC GIỚI (Arupavacara) — TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI VÔ SẮC GIỚI - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

309. 

* Pháp phi thiện thuộc phi Vô sắc giới liên quan pháp thiện Vô sắc giới sanh ra do Nhân 
duyên 2 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi phi Vô sắc giới liên quan pháp bất thiện thuộc phi Vô sắc 
giới sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


527 


Căn vô ký chỉ có 2 câu. 


NHỊ ĐÈ LIÊN QUAN LUÂN HỒI (Parìỵãpanha) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI LIÊN QUAN LUÂN HOI - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

310. 

* Pháp phi thiện thuộc phi bất liên quan luân hồi (na aparỉyãpanna) liên quan pháp thiện 
liên quan luân hồi (pariyãpanna) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi bất liên quan luân hồi liên quan pháp thiện bất liên quan luân 
hồi ịapariyãpanna) sanh ra do Nhân duyên 2 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi bất liên quan luân hồi liên quan pháp bất thiện liên quan 
luân hồi sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

Căn vô ký có 2 câu. 


NHỊ ĐÈ NHÂN XUẤT LUÂN HỒI (Niỵyãnika) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN XUẤT LUÂN HOI - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

311. 

* Pháp phi thiện thuộc phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp thiện nhân xuất luân hồi 
(niyyãnika) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp thiện phi nhân xuất luân 
hồi (aniyyãnika) sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 

* Pháp phi bất thiện thuộc phi nhân xuất luân hồi (na nỉyyãnỉka) liên quan pháp bất thiện 
phi nhân xuất luân hồi (aniyyãnika) sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

Căn vô ký (abyãkatamũla) có 2 câu. 


NHỊ ĐÈ NHỨT ĐỊNH (Niyata) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI NHỨT ĐỊNH - TAM ĐÈ PHI THIẸN 

312. 

* Pháp phi thiện thuộc phi nhứt định liên quan pháp thiện nhứt định (niyata) sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện thuộc phi nhứt định (na niyata) liên quan pháp thiện bất định (aniyata) 
sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 

* Pháp phi bất thiện phi nhứt định liên quan pháp bất thiện nhứt định sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi bất thiện phi nhứt định liên quan pháp bất thiện bất định sanh ra do Nhân 
duyên có 2 câu. 

Căn vô ký có 2 câu. 







528 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ HỮU THƯỢNG (Sa uttara) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU THƯỢNG - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

313. 

* Pháp phi thiện phi vô thượng (na anuttara) liên quan pháp thiện hữu thượng (sa 
uttara) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện phi vô thượng liên quan pháp thiện vô thượng sanh ra do Nhân duyên 2 
câu. 

* Pháp phi bất thiện phi vô thượng liên quan pháp bất thiện hữu thượng sanh ra do Nhân 
duyên có 1 câu. 

Căn vô ký (abyãkatamũla) có 2 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y (Sarana) - TAM ĐÈ THIỆN 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI THIẸN 

314. 

* Pháp phi thiện phi hữu y (na sarana) liên quan pháp thiện vô y (arana) sanh ra do 
Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi bất thiện phi hữu y liên quan pháp bất thiện hữu y sanh ra do Nhân duyên có 
1 câu. 

315. 

* Pháp phi vô ký phi vô y (na Arana) liên quan pháp vô ký vô y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô ký phi hữu y liên quan pháp vô ký vô y sanh ra do Nhân duyên. 

316. 

Nhân 2, Bất ly 2. 

Phần đồng sanh hay phần tương ưng cũng như phần liên quan. 

317. 

* Pháp vô ký vô y làm duyên cho pháp phi vô ký phi vô y bằng Cảnh duyên. 

* Pháp vô ký vô y làm duyên cho pháp phi vô ký phi hữu y bằng Cảnh duyên. 

318. 

Cảnh 2, Bất ly 2. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y (Sarana) - TAM ĐÈ THỌ 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI THỌ 

319. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ phi hữu y liên quan pháp tương ưng lạc thọ hữu y sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ phi vô y liên quan pháp tương ưng lạc thọ hữu y sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ phi hữu y và tương ưng lạc thọ phi vô y liên quan pháp 
tương ưng lạc thọ hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ phi hữu y liên quan pháp tương ưng lạc thọ vô y sanh ra do 
Nhân duyên có 4 câu. 

* Pháp phi tương ưng khổ thọ phi hữu y liên quan pháp tương ưng khổ thọ hữu y sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


529 


* Pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ phi hữu y liên quan pháp tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ hữu y sanh ra do Nhân duyên có 4 câu. 


320. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y (Sarana) - TAM ĐÈ QUẢ (Vipãka) 
NHỊ ĐÈ PHI Hữũ Y - TAM ĐÈ PHI QUA 


* Pháp phi quả phi hữu y liên quan pháp quả (vipãka) vô y (arana) sanh ra do Nhân 
duyên có 1 câu. 

* Pháp phi quả phi hữu y liên quan pháp quả hữu y (sarana) sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi dị thục quả thuộc phi hữu y liên quan pháp dị thục quả vô y sanh ra do Nhân 
duyên có 2 câu. 

* Pháp phi phi dị thục quả phi dị thục nhân thuộc phi hữu y liên quan pháp phi dị thục 
quả phi dị thục nhân vô y sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y (Sarana) - TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 

(Upãdinnupãdãniya) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI THANH DO THỦ CẢNH THỦ 

321. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi hữu y liên quan pháp thành do thủ cảnh thủ vô y 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ phi hữu y liên quan pháp phi thành do thủ phi 
cảnh thủ vô y (arana) sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ PHIỀN TOÁI CẢNH PHIÈN NÃO 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO 

322. 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não phi hữu y liên quan pháp phiền toái cảnh phiền não 
hữu y sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não phi hữu y liên quan pháp phi phiền toái cảnh 
phiền não vô y sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 

* Pháp phi phi phiền toái phi cảnh phiền não phi hữu y liên quan pháp phi phiền toái phi 
cảnh phiền não vô y sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 


323. 

* 

* 

* 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ TÀM 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI TẦM 

Pháp phi hữu tầm hữu tứ phi hữu y liên quan pháp hữu tầm hữu tứ hữu y sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

Pháp phi hữu tầm hữu tứ phi hữu y liên quan pháp hữu tầm hữu tứ vô y sanh ra do Nhân 
duyên có 1 câu. 

Pháp phi vô tầm hữu tứ phi hữu y liên quan pháp vô tầm hữu tứ hữu y sanh ra do Nhân duyên 
có 4 câu. 







530 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi vô tầm vô tứ phi hữu y liên quan pháp vô tầm vô tứ vô y sanh ra do nhân duyên có 1 
câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ HỮU TÀM (Savửakka) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI HỮU TÀM 

324. 

* Pháp phi đồng sanh hỷ thuộc phi hữu y liên quan pháp đồng sanh hỷ hữu y sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi đồng sanh hỷ phi hữu y liên quan pháp đồng sanh hỷ vô y sanh ra do Nhân 
duyên có 1 câu. 

* Pháp phi đồng sanh lạc phi hữu y liên quan pháp đồng sanh lạc hữu y sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

* Pháp phi đồng sanh lạc phi hữu y liên quan pháp đồng sanh lạc vô y sanh ra do Nhân 
duyên có 1 câu. 

* Pháp phi đồng sanh xả phi hữu y liên quan pháp đồng sanh xả hữu y sanh ra do Nhân 
duyên có 4 câu. 


325. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ so ĐẠO (KIÉN) (Dassana) 
NHỊ ĐÈ PHI Hửu Y - TAM ĐÈ PHI so ĐẠO 


* Pháp phi so đạo tuyệt trừ phi hữu y liên quan pháp so đạo tuyệt trừ hữu y sanh ra do 
Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ phi hữu y liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ hữu y sanh 
ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi vô y liên quan pháp phi so đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ vô y sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ HỮU NHÂN so ĐẠO TUYỆT TRỪ 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI HỮU NHÂN sb ĐẠO TUYỆT TRỪ 

326. 

* Pháp phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ phi hữu y liên quan pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ 
hữu y sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ phi hữu y liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ hữu y sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi vô y liên quan pháp hữu 
nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ vô y sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ (Acayagãmi) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI NHÂN SANH TỬ 

327 . 

* Pháp phi nhân sanh tử phi hữu y liên quan pháp nhân sanh tử (ãcayagãmỉ) hữu y sanh 
ra do Nhân duyên có 2 câu. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


531 


* Pháp phi nhân đến Níp Bàn (na apacayagãmi) phi hữu y liên quan pháp nhân đến Níp 
Bàn vô y sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn phi vô y liên quan pháp phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn vô y sanh ra do Nhân duyên. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ HỮU HỌC (Sekkha) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI HỮU HỌC 

328. 

* Pháp phi hữu học phi hữu y liên quan pháp hữu học vô y sanh ra do Nhân duyên có 1 
câu. 

* Pháp phi vô học phi hữu y liên quan pháp vô học vô y (arana) sanh ra do Nhân duyên 
1 câu. 

* Pháp phi phi hữu học phi vô học phi hữu y liên quan pháp phi hữu học phi vô học vô y 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ HY THIỂU ịParitta) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI HY THIỂU 

329. 

* Pháp phi hy thiểu phi hữu y liên quan pháp hy thiểu (paritta) vô y sanh ra do Nhân 
duyên 1 câu. 

* Pháp phi đáo đại phi hữu y liên quan pháp đáo đại (mahaggata) vô y sanh ra do Nhân 
duyên 1 câu. 

* Pháp phi vô luợng phi hữu y liên quan pháp vô luợng (appamãna'.) vô y sanh ra do 
Nhân duyên 1 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐỀ CẢNH HY THIÊU (Parittarammaụa) 

NHỊ ĐÈ PHI Hửu Y - TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỂU 

330. 

* Pháp phi cảnh hy thiểu phi hữu y liên quan pháp cảnh hy thiểu ịparìttãrammana) hữu 
y sanh ra do Nhân duyên 2 câu. 

* Pháp phi cảnh đáo đại phi hữu y liên quan pháp cảnh đáo đại (mahaggatãrammana) 
hữu y sanh ra do Nhân duyên 2 câu. 

* Pháp phi cảnh vô luợng phi hữu y liên quan pháp cảnh vô luợng (appamãnãrammana) 
vô y sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ TY HẠ (Hĩna) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI TY HẠ 

331. 

* Pháp phi ty hạ phi hữu y liên quan pháp ty hạ (hĩna) hữu y sanh ra do Nhân duyên 1 
câu. 

* Pháp phi trung bình phi hữu y liên quan pháp trung bình (majjhima) vô y sanh ra do 
Nhân duyên 2 câu. 







532 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi tinh lương phi hữu y liên quan pháp tinh lương (panita) vô y sanh ra do Nhân 
duyên có 1 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ TÀ (Micchatta) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI TÀ 

332. 

* Pháp phi tà cho quả nhứt định phi hữu y liên quan pháp tà cho quả nhứt định 
(micchattaniyata) hữu y sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp phi chánh cho quả nhứt định phi hữu y liên quan pháp chánh cho quả nhứt định 
(sammattaniyata) vô y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất định phi hữu y liên quan pháp bất định (aniyata) sanh ra do Nhân duyên 
có 2 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ CÓ CẢNH LÀ ĐẠO (Maggãrammana) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI CÓ CẢNH LÀ ĐẠO 

333. 

* Pháp phi có cảnh là đạo phi hữu y liên quan pháp có cảnh là đạo (maggãrammana) vô 
y sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi có nhân là đạo phi hữu y liên quan pháp có nhân là đạo (maggahetuka) vô y 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi có trưởng là đạo phi hữu y liên quan pháp có trưởng là đạo (maggãdhipatỉ) 
vô y sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ SANH TỒN (Uppanna) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI SANH TỒN 

334. 

* Pháp phi sanh tồn (anuppanna) hữu y làm duyên cho pháp phi phi sanh tồn phi hữu y 
bằng Cảnh duyên có 4 câu. 

* Pháp sẽ sanh (uppãdĩ) vô y làm duyên cho pháp phi sẽ sanh phi vô y bằng Cảnh duyên 
có 2 câu. 


335. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ QUÁ KHỨ (Atĩtattikam) 

NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ PHI QUÁ KHỨ 

Pháp quá khứ (atĩta) hữu y làm duyên cho pháp phi quá khứ phi hữu y bằng Cảnh 
duyên có 4 câu. 


Vị lai (anagata) cũng như quá khứ. 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


533 


NHỊ ĐÈ HỮU Y — TAM ĐÈ CẢNH QUÁ KHỨ (Atitarammaụa) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI CẢNH QUÁ KHỨ 

336. 

* Pháp phi cảnh quá khứ phi hữu y liên quan pháp cảnh quá khứ hữu y sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi cảnh quá khứ phi hữu y liên quan pháp biết cảnh quá khứ vô y sanh ra do 
Nhân duyên có 2 câu. 

* Pháp phi cảnh vị lai phi hữu y liên quan pháp biết cảnh vị lai phi hữu y sanh ra do 
Nhân duyên có 2 câu. 

* Pháp phi cảnh hiện tại phi hữu y liên quan pháp biết cảnh hiện tại hữu y sanh ra do 
Nhân duyên có 2 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y — TAM ĐÈ CẢNH NỘI Bộ (Ajjhattarammana) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI CANH NỘI Bộ 

337. 

* Pháp phi cảnh nội bộ phi hữu y liên quan pháp cảnh nội bộ hữu y sanh ra do Nhân 
duyên 2 câu. 

* Pháp phi cảnh ngoại viện phi hữu y liên quan pháp biết cảnh ngoại viện 
(bahỉddãrammana) hữu y sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ HỮU KIÉN (Sanidassana) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 

338. 

Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu phi hữu y liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu hữu y 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

339. 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi hữu y liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu hữu y 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi hữu y liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu vô y sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi hữu y liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu hữu y và 
pháp vô kiến vô đối chiếu vô y sanh ra do Nhân duyên. 

340. 

Nhân 3, Bất ly 3. 

341. 

Pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi hữu y liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu vô y sanh 
ra do phi Nhân duyên (na Hetupaccaya). 

342. 

Pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi hữu y liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu hữu y 
sanh ra do phi Cảnh duyên. 

343. 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Ly 3. 

Phần đồng sanh hay phần tuong ung nhu phần liên quan. 





534 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


344. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu hữu y làm duyên cho pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi hữu 
y bằng Nhân duyên. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu vô y làm duyên cho pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi hữu y 
bằng Nhân duyên. 

345. 

Nhân 2, Truởng 2, Bất ly 3. 

346. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu hữu y làm duyên cho pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi hữu 
y bằng Đồng sanh duyên... bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

347. 

Phi Nhân 3, phi Cảnh 3, phi Ly 3. 

Phần vấn đề (pahhãvãra) trong tam đề thiện thế nào, ở đây nên sắp rộng nhu thế ấy. 

Dứt Vị trí nhị đề tam đề thuận, nghịch. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


535 


VỊ TRÍ - TAM ĐÈ - NHỊ ĐỀ THUẬN, NGHỊCH 

TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ NHÂN (Hetuduka) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

348. 

* Pháp phi nhân phi thiện liên quan pháp nhân thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi bất thiện liên quan pháp nhân thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi vô ký liên quan pháp nhân thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân phi bất thiện và phi nhân phi vô ký liên quan pháp nhân thiện sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân phi thiện và phi nhân phi bất thiện liên quan pháp nhân thiện sanh 
ra do Nhân duyên có 5 câu. 

349. 

* Pháp phi nhân phi bất thiện liên quan pháp nhân bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi thiện liên quan pháp nhân bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi vô ký liên quan pháp nhân bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân phi bất thiện và phi nhân phi vô ký liên quan pháp nhân bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân phi thiện và phi nhân phi bất thiện liên quan pháp nhân bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

350. 

* Pháp phi nhân phi thiện liên quan pháp nhân vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi bất thiện liên quan pháp nhân vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân phi thiện và phi nhân phi bất thiện liên quan pháp nhân vô ký sanh 
ra do Nhân duyên có 3 câu. 

351. 

Nhân 13, Cảnh 9, Bất ly 13. 

352. 

Pháp phi nhân phi thiện liên quan pháp nhân thiện sanh ra do phi Cảnh duyên. 

353. 

Phi Cảnh 9, phi Trưởng 13, phi Bất tương ưng 9. 

Phần đồng sanh hay phần tương ưng như phần liên quan, đều nên sắp rộng. 

354. 

* Pháp nhân thiện làm duyên cho pháp phi nhân phi thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân thiện làm duyên cho pháp phi nhân phi bất thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân thiện làm duyên cho pháp phi nhân phi vô ký bằng Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp nhân bất thiện làm duyên cho pháp phi nhân phi bất thiện bằng Nhân duyên có 5 
câu. 

* Pháp nhân vô ký làm duyên cho pháp phi nhân phi thiện bằng Nhân duyên có 3 câu. 

355. 

Pháp nhân thiện làm duyên cho pháp phi nhân phi thiện bằng Cảnh duyên. 

356. 

Nhân 13, Cảnh 18, Bất ly 13. 

Phần vấn đề (panhãvãra) nên sắp rộng. 


357 . 



536 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi phi nhân phi bất thiện liên quan pháp phi nhân thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân phi vô ký liên quan pháp phi nhân thiện sanh ra do Nhân duyên. 

358. 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất ly 9. Tất cả đều 9. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN (Sahetukaduka) 

TAM ĐÈ PHI THIỂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN 

359. 

* Pháp phi hữu nhân phi thiện liên quan pháp hữu nhân thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu nhân phi bất thiện liên quan pháp hữu nhân thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu nhân phi thiện và phi hữu nhân phi bất thiện liên quan pháp hữu 
nhân thiện sanh ra do Nhân duyên. Có 3 câu. 

* Pháp phi hữu nhân phi bất thiện liên quan pháp hữu nhân bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi hữu nhân phi thiện liên quan pháp hữu nhân bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu nhân phi thiện và phi hữu nhân phi bất thiện liên quan pháp hữu 
nhân bất thiện sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi hữu nhân phi thiện liên quan pháp hữu nhân vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu nhân phi bất thiện liên quan pháp hữu nhân vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi hữu nhân phi thiện và phi hữu nhân phi bất thiện liên quan pháp hữu 
nhân vô ký sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

360. 

Nhân 9, Cảnh 3, Bất ly 11. 

Dù phần đồng sanh (scmhạịãtavãra) hay phần tương ưng (sampayuttavãra) cũng 
như phần liên quan (patỉccavarasadisam). 

361. 

* Pháp hữu nhân thiện làm duyên cho pháp hữu nhân phi thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp hữu nhân thiện làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi bất thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp hữu nhân thiện làm duyên cho những pháp phi hữu nhân phi thiện và phi hữu 
nhân phi bất thiện bằng Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp hữu nhân bất thiện làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi bất thiện bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp hữu nhân bất thiện làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp hữu nhân bất thiện làm duyên cho những pháp phi hữu nhân phi thiện và phi hữu 
nhân phi bất thiện bằng Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp hữu nhân vô ký làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp hữu nhân vô ký làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi bất thiện bằng Nhân 
duyên. 

* Pháp hữu nhân vô ký làm duyên cho những pháp phi hữu nhân phi thiện và phi hữu 
nhân phi bất thiện bằng Nhân duyên có 3 câu. 

362. 

Nhân 9, Cảnh 15,... tóm tắt... bất ly 11. 


363 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


537 


* Pháp phi vô nhân phi thiện liên quan pháp vô nhân bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô nhân phi vô ký liên quan pháp vô nhân bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi vô nhân phi thiện và phi vô nhân phi vô ký liên quan pháp vô nhân bất 

thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi vô nhân phi bất thiện liên quan pháp vô nhân vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô nhân phi bất thiện liên quan pháp vô nhân vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi vô nhân phi thiện và phi vô nhân phi bất thiện liên quan pháp vô nhân 
vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

364. 

Nhân 6, Cảnh 6, Bất ly 6. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN (Hetusampayutta) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN 

365. 

Pháp phi tương ưng nhân phi thiện liên quan pháp tương ưng nhân thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

Cũng như nhị đề hữu nhân (sahetukadukasadisam). 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN (Hetusahetuka) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 

366. 

* Pháp phi nhân và phi vô nhân phi bất thiện liên quan pháp nhân và hữu nhân thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi vô nhân thuộc phi vô ký liên quan pháp nhân hữu nhân thuộc thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân phi vô nhân thuộc phi bất thiện và phi nhân phi vô nhân thuộc phi 
vô ký liên quan pháp nhân hữu nhân thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi vô nhân thuộc phi thiện liên quan pháp nhân hữu nhân thuộc bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi vô nhân thuộc phi thiện liên quan pháp nhân hữu nhân thuộc vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

* ... Liên quan pháp phi nhân phi vô nhân thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* ... Liên quan pháp phi nhân phi vô nhân thuộc phi thiện và pháp phi nhân phi vô nhân 
thuộc phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

367. 

Nhân 9. 

368. 

* Pháp phi vô nhân phi phi nhân phi bất thiện liên quan pháp hữu nhân phi nhân thuộc 
thiện... 

* ... Pháp phi vô nhân phi phi nhân thuộc phi vô ký... 

* ... Pháp phi vô nhân phi phi nhân thuộc phi bất thiện và pháp phi vô nhân phi phi nhân 
thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi vô nhân phi phi nhân thuộc phi thiện liên quan pháp hữu nhân phi nhân thuộc 
bất thiện... 





538 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi vô nhân phi phi nhân thuộc phi vô ký liên quan pháp hữu nhân phi nhân 
thuộc bất thiện... 

* Chu pháp phi vô nhân phi phi nhân thuộc phi thiện và pháp phi vô nhân phi phi nhân 
thuộc phi vô ký... 3 câu. 

* Pháp phi vô nhân phi nhân thuộc phi thiện liên quan pháp hữu nhân phi nhân thuộc vô 
ký..* 

* Pháp phi vô nhân phi phi nhân thuộc phi bất thiện... 

* Chu pháp phi vô nhân phi phi nhân phi thiện và phi vô nhân phi phi nhân phi bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

369. 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 
TAM ĐÈ PHI THIẺN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 

370. 

* Pháp phi nhân phi bất tuơng ung nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp nhân tuơng 
ung nhân thiện... 

* Pháp phi nhân phi bất tuơng ung nhân phi vô ký... 

* ... Chu pháp phi nhân phi bất tuơng ung nhân thuộc phi bất thiện và phi nhân phi bất 
tuơng ung nhân thuộc phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

Bất thiện nên sắp 3 câu, vô ký nên sắp 3 câu thành 9 câu. 

* Pháp phi bất tuơng ung nhân phi phi nhân thuộc phi bất thiện liên quan pháp tuơng 
ung nhân phi nhân thuộc thiện... 

* Pháp phi bất tuơng ung nhân phi phi nhân thuộc phi vô ký... 

* Chu pháp phi bất tuơng ung nhân phi phi nhân phi bất thiện và phi bất tuơng ung nhân 
phi phi nhân phi vô ký... 3 câu. 

* ... Liên quan pháp tuơng ung nhân phi nhân thuộc bất thiện... 3 câu. 

Vô ký có 3 câu thành 9,...tóm tắt... 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN (Na hetusahetuka) 

TAM ĐÈ PHI NHẤN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN 

371. 

* Pháp phi nhân phi hữu nhân phi thiện liên quan pháp phi nhân hữu nhân thiện... 

* Pháp phi nhân phi hữu nhân phi bất thiện... 

* Pháp phi nhân phi hữu nhân phi thiện và pháp phi nhân phi hữu nhân phi bất thiện... 

* Pháp phi nhân hữu nhân bất thiện... 3 câu. 

* ... Phi thiện liên quan pháp phi nhân hữu nhân vô ký... 

* ... Phi bất thiện... 

* Chu pháp phi nhân phi hữu nhân phi thiện và phi nhân phi hữu nhân phi bất thiện... 3 
câu. 

* Pháp phi nhân phi vô nhân phi thiện liên quan pháp phi nhân vô nhân vô ký... 

* Pháp phi nhân phi vô nhân phi bất thiện... 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


539 


* ...Chư pháp phi nhân phi vô nhân phi thiện và phi nhân phi vô nhân phi bất thiện sanh 
ra do Nhân duyên có 3 câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU DUYÊN (Sappaccayaduka) 

TAM ĐÈ PHI THÌỆN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU DUYÊN 

372. 

* Pháp vô duyên vô ký làm duyên cho pháp phi vô duyên phi vô ký bằng Cảnh duyên. 

* ... Làm duyên cho pháp phi vô duyên phi thiện... 

* ... Làm duyên cho pháp phi vô duyên phi bất thiện... 

* ... Làm duyên cho những pháp phi vô duyên phi bất thiện và phi vô duyên phi vô ký... 

* ... Làm duyên cho những pháp phi vô duyên phi thiện và phi vô duyên phi bất thiện 
bằng Cảnh duyên có 5 câu. 

Vô vi (asankhata) cũng như vô duyên (appaccaya). 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU KỊÉN (Sanidassanaduka) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU KIÉN 

373. 

* Pháp hữu kiến, vô ký làm duyên cho pháp phi hữu kiến phi vô ký bằng Cảnh duyên. 

* ... Làm duyên cho pháp phi hữu kiến phi thiện,... tóm tắt... nên sắp rộng có 6 câu đề. 

* Pháp phi vô kiến phi bất thiện liên quan pháp vô kiến thiện... 

Bất thiện chỉ có 3 câu, vô ký chỉ có 3 thành 9 câu. 

TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIỂU (Sappatigha) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU ĐOI CHIÊU 

374. 

* Pháp phi hữu đối chiếu phi thiện liên quan pháp hữu đối chiếu vô ký... 

* Pháp phi hữu đối chiếu phi bất thiện... 

* Chư pháp phi hữu đối chiếu phi thiện và phi hữu đối chiếu phi bất thiện... có 3 câu. 

* ... Pháp vô đối chiếu thuộc thiện... 3 câu. 

* ... Pháp vô đối chiếu bất thiện... 3 câu. 

* ... Pháp vô đối chiếu vô ký... 3 câu. 

* ... Pháp vô đối chiếu thiện và pháp vô đối chiếu vô ký... có 3 câu. 

* ... Pháp vô đối chiếu bất thiện và pháp vô đối chiếu vô ký... 3 câu, thành 15 câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ SẤC (Rũpĩduka) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI SẮC (Na rũpĩdukam) 

375. 

* Pháp phi sắc phi thiện liên quan pháp sắc vô ký... 

* Pháp phi sắc phi bất thiện... 

* Chư pháp phi sắc phi thiện và phi sắc phi bất thiện... có 3 câu. 

* ... Liên quan pháp phi sắc thiện... có 3 câu. 

* ... Liên quan pháp phi sắc (arũpĩ) bất thiện... có 3 câu. 








540 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* ... Liên quan pháp phi sắc vô ký... 3 câu thành 9. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HIỆP THÉ ( Lokiyaduka) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HIỆP THÉ 

376. 

* Pháp phi hiệp thế phi vô ký liên quan pháp hiệp thế vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hiệp thế phi thiện... 

* Pháp phi hiệp thế phi bất thiện... 

* Chư pháp phi hiệp thế phi bất thiện và phi hiệp thế phi vô ký... 

* Pháp phi hiệp thế phi thiện và phi hiệp thế phi bất thiện...5 câu. 

* Pháp phi siêu thế phi thiện liên quan pháp siêu thế thiện... 

* Pháp phi siêu thế phi bất thiện... 

* Pháp phi siêu thế phi thiện và pháp phi siêu thế phi bất thiện... 3 câu. 

* Pháp phi siêu thế phi thiện liên quan pháp siêu thế vô ký... 

* Pháp phi siêu thế phi bất thiện... 

* Chư pháp phi siêu thế phi thiện và phi siêu thế phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 
3 câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG (Kenacivinneyya) 

TAM ĐÈ PHI THIẸN - NHỊ ĐÈ PHI CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG 

377. 

* Pháp phi có tâm biết đặng phi thiện liên quan pháp có tâm biết đặng ịkenaciviũneyya) 
thiện... 

* Pháp phi có tâm biết đặng phi bất thiện... 

* Pháp phi có tâm biết đặng phi vô ký... tóm tắt... 

Có tâm biết đặng (kenacivinneyya) 3 câu thành 19. 

* Pháp phi có tâm không biết đặng phi thiện liên quan pháp có tâm không biết đặng 
( kenacinavinneyya) thuộc thiện.... 

* Pháp phi có tâm không biết đặng phi bất thiện.... 

* ... Pháp phi có tâm không biết đặng phi vô ký sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt.... 

Nên sắp có tâm không biết đặng thành 19 câu đề theo lối này. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ LẬU (Ẫsavaduka) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU 

378. 

* Pháp phi lậu phi bất thiện liên quan pháp lậu bất thiện... 

* Pháp phi lậu phi thiện.... 

* Pháp phi lậu phi vô ký.... 

* Chư pháp phi lậu phi thiện và phi lậu phi vô ký.... 

* Chư pháp phi lậu phi thiện và phi lậu phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên 5 câu. 

* Pháp phi phi lậu phi thiện liên quan pháp phi lậu bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* ... Pháp phi phi lậu phi vô ký.... 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


541 


* ... Chư pháp phi phi lậu phi thiện và phi phi lậu phi vô ký sanh ra do Nhân duyên 3 
câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ CẢNH LẬU (Sãsavaduka) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI CẢNH LẬU 

379. 

... Liên quan pháp cảnh lậu vô ký... như nhị đề hiệp thế (lokỉyadukasadisam),... tóm 
tắt.... 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG LẬU (Asavasampayutta) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG LẬU 

380. 

* Pháp phi tương ưng lậu phi thiện liên quan pháp tương ưng lậu bất thiện... 

* Pháp phi tương ưng lậu phi bất thiện.... 

* Pháp phi tương ưng lậu phi vô ký.... 

* Chư pháp phi tương ưng lậu phi thiện và phi tương ưng lậu phi vô ký... 

* ... Pháp phi tương ưng lậu phi thiện và phi tương ưng lậu phi bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên 5 câu. 

* Pháp phi bất tương ưng lậu phi thiện liên quan pháp bất tương ưng lậu bất thiện.... 

* Pháp phi bất tương ưng lậu phi vô ký.... 

* ... Chư pháp phi bất tương ưng lậu phi thiện và phi bất tương ưng lậu phi vô ký sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẬU (Asavasasavaduka) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU CẢNH LẬU 

381. 

* Pháp phi lậu phi phi cảnh lậu phi thiện liên quan pháp lậu cảnh lậu bất thiện.... 

* Pháp phi lậu phi phi cảnh lậu phi bất thiện.... 

* Pháp phi lậu phi phi cảnh lậu phi vô ký.... 

* Chư pháp phi lậu phi phi cảnh lậu phi thiện và phi lậu phi phi cảnh lậu phi vô ký.... 

* ... Chư pháp phi lậu phi phi cảnh lậu phi thiện và phi lậu phi phi cảnh lậu phi bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi phi cảnh lậu phi phi lậu phi thiện liên quan pháp cảnh lậu phi lậu bất thiện.... 

* ... Pháp phi phi cảnh lậu phi phi lậu phi vô ký.... 

* ... Chư pháp phi phi cảnh lậu phi phi lậu phi thiện và phi phi cảnh lậu phi phi lậu phi 
vô ký sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU 
TAM ĐÈ PHI THIỀN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU 

382. 

* Pháp phi lậu phi tương ưng lậu phi thiện liên quan pháp lậu tương ưng lậu bất thiện.... 

* Pháp phi lậu phi bất tương ưng lậu phi vô ký.... 







542 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* ... Chư pháp phi lậu phi bất tương ưng lậu phi thiện và phi lậu phi bất tương ưng lậu 
phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi bất tương ưng lậu phi phi lậu phi thiện liên quan pháp tương ưng lậu phi lậu 
bất thiện.... 

* ... Pháp phi bất tương ưng lậu phi phi lậu phi vô ký.... 

* ... Chư pháp phi bất tương ưng lậu phi phi lậu phi thiện và phi bất tương ưng lậu phi 
phi lậu phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU CẢNH LẬU 
TAM ĐÈ PHI THIỀN - NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẠU phi cảnh lậu 

383. 

... Liên quan pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu thuộc vô ký... như nhị đề hiệp thế. 


384. 


TAM ĐỀ THIỆN - NHỊ ĐỀ CHÙM SÁU (Chagocchaka) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU 

... Liên quan pháp triền bất thiện... tóm tắt... phược (gantha), bộc (ogha), phoi ịyoga), 
cái (nĩvarana), khinh thị (parãmãsa). 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU CẢNH (Sãrammana) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU CẢNH 

385. 

* Pháp phi hữu cảnh phi thiện liên quan pháp hữu cảnh thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu cảnh phi bất thiện liên quan pháp hữu cảnh thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu cảnh phi thiện và phi hữu cảnh phi bất thiện liên quan pháp hữu 
cảnh thiện sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi hữu cảnh phi bất thiện liên quan pháp hữu cảnh bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi hữu cảnh phi thiện liên quan pháp hữu cảnh bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hữu cảnh phi thiện và phi hữu cảnh phi bất thiện liên quan pháp hữu 
cảnh bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi hữu cảnh phi thiện liên quan pháp hữu cảnh vô ký sanh ra do Nhân duyên có 
3 câu. 

386. 

Nhân 9. 

387. 

* Pháp phi vô cảnh phi thiện nhờ cậy (paccayã) pháp vô cảnh vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi vô cảnh phi bất thiện nhờ cậy pháp vô cảnh vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi vô cảnh phi thiện và phi vô cảnh phi bất thiện nhờ cậy pháp vô cảnh vô 
ký bằng Nhân duyên. 

388. 


Nhân 3. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


543 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ TÂM ịCittaduka) 

TAM ĐÈ PHÌ THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI TÂM 

389. 

* Pháp phi tâm phi thiện liên quan pháp tâm thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tâm phi bất thiện liên quan pháp tâm thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tâm phi vô ký liên quan pháp tâm thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tâm phi thiện và phi tâm phi vô ký liên quan pháp tâm thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi tâm phi thiện và phi tâm phi bất thiện liên quan pháp tâm thiện sanh ra do 
Nhân duyên 5 câu. 

* Pháp phi tâm phi thiện liên quan pháp tâm bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tâm phi bất thiện liên quan pháp tâm bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tâm phi vô ký liên quan pháp tâm bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tâm phi thiện và phi tâm phi vô ký liên quan pháp tâm bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi tâm phi bất thiện và pháp phi tâm phi vô ký liên quan pháp tâm bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi tâm phi thiện liên quan pháp tâm vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tâm phi bất thiện liên quan pháp tâm vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tâm phi thiện và pháp phi tâm phi bất thiện liên quan pháp tâm vô ký sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 

390. 

Nhân 13. 

391. 

* Pháp phi phi tâm phi bất thiện liên quan pháp phi tâm thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi tâm phi vô ký liên quan pháp phi tâm thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi phi tâm phi bất thiện và phi phi tâm phi vô ký liên quan pháp phi tâm 
thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi tâm phi thiện liên quan pháp phi tâm bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi tâm phi vô ký liên quan pháp phi tâm bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi phi tâm phi thiện và phi phi tâm phi vô ký liên quan pháp phi tâm bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

Vô ký có 3 câu ịabyãkatãnitĩni). 

392. 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ SỞ HỮU TÂM (Cetasika) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI SỞ HỮU TÂM. 

393. 

* Pháp phi sở hữu tâm phi thiện liên quan pháp sở hữu tâm thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm phi bất thiện liên quan pháp sở hữu tâm thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 




544 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi sở hữu tâm phi vô ký liên quan pháp sở hữu tâm thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp phi sở hữu tâm phi bất thiện và phi sở hữu tâm phi vô ký liên quan pháp sở 
hữu tâm thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi sở hữu tâm phi thiện và phi sở hữu tâm phi bất thiện liên quan pháp sở 
hữu tâm thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi sở hữu tâm phi bất thiện liên quan pháp sở hữu tâm bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm phi thiện liên quan pháp sở hữu tâm bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm phi vô ký liên quan pháp sở hữu tâm bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp phi sở hữu tâm phi thiện và phi sở hữu tâm phi vô ký liên quan pháp sở hữu 
tâm bất thiện sanh ra do Nhân duyên 

* Pháp phi sở hữu tâm phi thiện và pháp phi sở hữu tâm phi bất thiện liên quan pháp sở 
hữu tâm bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi sở hữu tâm phi thiện liên quan pháp sở hữu tâm vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm phi bất thiện liên quan pháp sở hữu tâm vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp phi sở hữu tâm phi thiện và phi sở hữu tâm phi bất thiện liên quan pháp sở 
hữu tâm vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

394. 

Nhân 13. 

Phi sở hữu tâm có 9 câu (acetasika nava). 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM (Cittasampayutta) 

TAM ĐÈ PHI THIẸN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG TAM. 

395. 

* Pháp phi tuơng ung tâm phi thiện liên quan pháp tuơng ung tâm thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi tuơng ung tâm phi bất thiện liên quan pháp tuơng ung tâm thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi tuơng ung tâm phi vô ký liên quan pháp tuông ung tâm thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chu pháp phi tuơng ung tâm phi bất thiện và phi tuơng ung tâm phi vô ký liên quan 
pháp tuơng ung tâm thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi tuơng ung tâm phi thiện và phi tuơng ung tâm phi bất thiện liên quan 
pháp tuơng ung tâm thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi tuơng ung tâm phi bất thiện liên quan pháp tuơng ung tâm bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi tuơng ung tâm phi thiện liên quan pháp tuơng ung tâm vô ký sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi tuơng ung tâm phi bất thiện liên quan pháp tuơng ung tâm vô ký sanh ra do 
Nhân duyên 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


545 


* Chư pháp phi tương ưng tâm phi thiện và phi tương ưng tâm phi bất thiện liên quan 
pháp tương ưng tâm vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

396. 

Nhân 13. 

Bất tương ưng có 3 câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HÒA yớl TÂM (Cittasansattha) 

TAM ĐÈ pin THIỂN - NHỊ ĐÈ PHI HÒA VỚI TÂM 

397. 

* Pháp phi hòa với tâm phi thiện liên quan pháp hòa với tâm thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi hòa với tâm phi bất thiện liên quan pháp hòa với tâm thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi hòa với tâm phi vô ký liên quan pháp hòa với tâm thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi hòa với tâm phi bất thiện và phi hòa với tâm phi vô ký liên quan pháp 
hòa với tâm thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hòa với tâm phi thiện và phi hòa với tâm phi bất thiện liên quan pháp 
hòa với tâm thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi hòa với tâm phi bất thiện liên quan pháp hòa với tâm thuộc bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi hòa với tâm phi thiện liên quan pháp hòa với tâm thuộc bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi hòa với tâm phi vô ký liên quan pháp hòa với tâm thuộc bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hòa với tâm phi thiện và phi hòa với tâm phi vô ký liên quan pháp hòa 
với tâm thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi hòa với tâm phi thiện và phi hòa với tâm phi bất thiện liên quan pháp 
hòa với tâm bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi hòa với tâm phi thiện liên quan pháp hòa với tâm vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi hòa với tâm phi bất thiện liên quan pháp hòa với tâm vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi hòa với tâm phi thiện và phi hòa với tâm phi bất thiện liên quan pháp 
hòa với tâm vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

398. 

Nhân 13. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ CÓ TÂM LÀM SỞ SANH (Cittasamutthãna) 

TAM ĐÈ PHI THIẸN - NHỊ ĐÈ PHI CÓ TÂM LÀM SỞ SANH. 

399 . 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh phi bất thiện liên quan pháp có tâm làm sở sanh thuộc 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 





546 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi có tâm làm sở sanh phi vô ký liên quan pháp có tâm làm sở sanh thuộc thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi có tâm làm sở sanh phi bất thiện và phi có tâm làm sở sanh 

* Phi vô ký liên quan pháp có tâm làm sở sanh thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh phi thiện liên quan pháp có tâm làm sở sanh thuộc bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh phi vô ký liên quan pháp có tâm làm sở sanh bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi có tâm làm sở sanh phi thiện và phi có tâm làm sở sanh phi vô ký liên 
quan pháp có tâm làm sở sanh thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi có tâm làm sở sanh phi thiện liên quan pháp có tâm làm sở sanh vô ký sanh 
ra do Nhân duyên có 3 câu. 

400. 

Nhân 9, Bất ly 9. 

401. 

* Pháp phi phi tâm làm sở sanh phi thiện liên quan pháp phi tâm làm sở sanh thuộc thiện 
sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi phi tâm làm sở sanh phi bất thiện liên quan pháp phi tâm làm sở sanh bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi phi tâm làm sở sanh phi thiện liên quan pháp phi tâm làm sở sanh vô ký sanh 
ra do Nhân duyên có 3 câu. 

402. 

Nhân 13, Bất ly 13. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ SANH TỒN VỚI TÂM (Cittasahabhu) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI SANH TỒN VỚI TÂM. 

403. 

* Pháp phi sanh tồn với tâm phi thiện liên quan pháp sanh tồn với tâm thiện sanh ra do 
Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi sanh tồn với tâm phi bất thiện liên quan pháp sanh tồn với tâm bất thiện sanh 
ra do Nhân duyên 5 câu. 

* Pháp phi sanh tồn với tâm phi thiện liên quan pháp sanh tồn với tâm vô ký sanh ra do 
Nhân duyên 3 câu. 

404. 

Nhân 13, Bất ly 13. 

405. 

* Pháp phi phi sanh tồn với tâm phi thiện liên quan pháp phi sanh tồn với tâm thuộc 
thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi sanh tồn với tâm phi bất thiện liên quan pháp phi sanh tồn với tâm bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi phi sanh tồn với tâm phi thiện liên quan pháp phi sanh tồn với tâm vô ký 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

406. 


Nhân 13, Bất ly 13. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


547 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ TÙNG TÂM THÔNG Lưu (Cittãnuparivattiduka) 
TAM ĐỂ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI TÙNG TÂM THÔNG Lưu. 

407. 

* ... Liên quan pháp tùng tâm thông lưu thiện... có 13 câu. 

* ... Liên quan pháp tùng tâm thông lưu (cittãnuparivatti) bất thiện... có 13 câu ; đây là 
tóm tắt.... 

3 câu nhị đề cũng như nhị đề tâm (cittadukasadisam). 


408. 

* 

* 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ NỘI Bộ (Ajjhattikaduka) 

TAM ĐÈ PHI THIỂN - NHỊ ĐÈ PHI NỘI Bộ. 

... Liên quan pháp nội bộ thuộc thiện... như nhị đề tâm (cittadukasadisam). 

Pháp phi ngoại viện phi bất thiện liên quan pháp ngoại viện thiện sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ Y SINH (Upãdãduka) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI Y SINH. 

409. 

* Pháp phi y sinh phi thiện liên quan pháp y sinh vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi y sinh phi thiện liên quan pháp phi y sinh thiện sanh ra do Nhân duyên 3 
câu, thành 9 câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ THÀNH DO THỦ (Upãdinnaduka) 

TAM ĐÈ PHI THIỂN - NHỊ ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ. 

410. 

* Pháp phi thành do thủ phi thiện liên quan pháp thành do thủ vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi thành do thủ phi bất thiện liên quan pháp thành do thủ vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi thành do thủ phi thiện và phi thành do thủ phi bất thiện liên quan pháp 
thành do thủ vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 


411. 

* 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ CHÙM HAI (Dvigocchakaduka) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ CHÙM HAI. 

Pháp phi thành do thủ phi bất thiện liên quan pháp thành do thủ bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

Pháp phi phiền não phi bất thiện liên quan pháp phiền não bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 









548 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ (Dassanenapahatabbaduka). 
TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ. 

412. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ phi bất thiện liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ phi thiện liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chu pháp phi sơ đạo tuyệt trừ phi thiện và phi sơ đạo tuyệt trừ phi bất thiện liên quan 
pháp sơ đạo tuyệt trừ bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

413. 

* Nhân 3. 

414. 

* Pháp phi phi sơ đạo tuyệt trừ phi thiện liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ vô ký sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi sơ đạo tuyệt trừ phi vô ký liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ vô ký sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi phi sơ đạo tuyệt trừ phi thiện và phi phi sơ đạo tuyệt trừ phi vô ký liên 
quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

415. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ THIỆ - NHỊ ĐÈ BA ĐẠO CAO TRUYỆT TRỪ (Bhãvanãyapahãtabbaduka). 
TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI BA ĐẠO CAO TRUYỆT TRỪ. 

416. 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ phi bất thiện liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ phi thiện liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ phi thiện và phi ba đạo cao tuyệt trừ phi bất thiện 
liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

417. 

Nhân 3. 

418. 

Pháp phi phi ba đạo cao tuyệt trừ phi thiện liên quan pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ vô 
ký sanh ra do Nhân duyên. 

419. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 
ịDassanenapahãtabbahetukaduka). 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐE PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

420 . 

Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ phi bất thiện liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt 
trừ bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


549 


421. 

Nhân 3. 

422. 

* Pháp phi phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ phi thiện liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ bất thiện sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ phi vô ký hên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ vô ký sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

423. 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỬU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 
TAM ĐÈ PHI THIỀN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 

424. 

Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ phi bất thiện liên quan pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

425. 

Nhân 3. 

426. 

* Pháp phi phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ phi thiện liên quan pháp phi hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ bất thiện sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ phi vô ký liên quan pháp phi hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ vô ký sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

427. 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỬU TẦM (Savitakkaduka). 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU TÀM. 

428. 

Pháp phi hữu tầm phi thiện liên quan pháp hữu tầm thiện sanh ra do Nhân duyên. 

429. 

Nhân 13 

430. 

Pháp phi vô tầm phi bất thiện liên quan pháp vô tầm thiện sanh ra do Nhân duyên. 

431. 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU TỨ (Savỉcãraduka). 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU TỨ. 

432. 

Pháp phi hữu tứ phi thiện liên quan pháp hữu tứ thiện sanh ra do Nhân duyên. 

433. 

Nhân 13. 


434 . 






550 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


Pháp phi vô tầm phi bất thiện liên quan pháp vô tầm thiện sanh ra do nhân duyên. 

435. 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐỀ HỮU HỶ (Sappĩtỉkaduka). 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU HỶ. 

436. 

Pháp phi hữu hỷ phi thiện liên quan pháp hữu hỷ thiện sanh ra do Nhân duyên. 

437. 

Nhân 13. 

438. 

Pháp phi vô hỷ phi bất thiện liên quan pháp vô hỷ thiện sanh ra do Nhân duyên. 

439. 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH HỶ (Pĩtisahagataduka). 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH HỶ. 

440. 

Pháp phi đồng sanh hỷ phi thiện liên quan pháp đồng sanh hỷ thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

441. 

Nhân 13. 

442. 

Pháp phi phi đồng sanh hỷ phi bất thiện liên quan pháp phi đồng sanh hỷ thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

443. 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH LẠC (Sukhasahagata). 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH LẠC. 

444. 

Pháp phi đồng sanh lạc phi thiện liên quan pháp đồng sanh lạc thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

445. 

Nhân 13. 

446. 

Pháp phi phi đồng sanh lạc phi bất thiện liên quan pháp phi đồng sanh lạc thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

447. 


Nhân 9. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


551 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH XẢ (Upekkhãsahagata). 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH XẢ. 

448 . 

Pháp phi đồng sanh xả phi thiện liên quan pháp đồng sanh xả thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

449 . 

Nhân 13. 

450 . 

Pháp phi phi đồng sanh xả phi bất thiện liên quan pháp phi đồng sanh xả thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

451 . 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ DỤC GIỚI (Kavãvacaraduka). 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI DỤC GIỚI. 

452 . 

* Pháp phi Dục giới phi thiện liên quan pháp Dục giới vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

* Pháp phi phi Dục giới phi thiện liên quan pháp phi Dục giới thiện sanh ra do Nhân 
duyên có 6 câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ SẤC GIỚI (Rũpãvacaraduka). 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI SẮC GIỚI. 

453 . 

* Pháp phi Sắc giới phi thiện liên quan pháp sắc giới thiện sanh ra do Nhân duyên 6 câu. 

* Pháp phi phi Sắc giới phi thiện liên quan pháp phi sắc giới vô ký sanh ra do Nhân 
duyên 3 câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ VÔ SẮC GIỚI (Arupavacaraduka). 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI VÔ SẮC GIỚI. 

454 . 

* Pháp phi Vô sắc giới phi thiện liên quan pháp Vô sắc giới thiện sanh ra do Nhân duyên 
có 6 câu. 

* Pháp phi phi Vô sắc giới phi vô ký liên quan pháp phi Vô sắc giới vô ký sanh ra do 
Nhân duyên 5 câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ LIÊN QUAN LUÂN HỒI (Pariyapanna). 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI LIÊN QUAN LUÂN HỒI. 

455 . 

* Pháp phi liên quan luân hồi phi vô ký liên quan pháp liên quan luân hồi vô ký sanh ra 
do Nhân duyên có 5 câu. 







552 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi bất liên quan luân hồi phi thiện liên quan pháp bất liên quan luân hồi thiện 
sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ NHÂN XUẤT LUÂN HỘI (Niyyãnikaduka). 

TAM ĐÈ PHI THIỂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN XUẤT LUAN HỒI. 

456 . 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi phi thiện liên quan pháp nhân xuất luân hồi thiện sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi nhân xuất luân hồi phi vô ký liên quan pháp phi nhân xuất luân hồi vô ký 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ NHỨT ĐỊNH (Niyataduka). 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI NHỨT ĐỊNH. 

457 . 

* Pháp phi nhứt định phi thiện liên quan pháp nhứt định thiện sanh ra do Nhân duyên có 
6 câu. 

* Pháp phi bất định phi vô ký liên quan pháp bất định vô ký sanh ra do Nhân duyên có 5 
câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU THƯỢNG (Sa uttaraduka). 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU THƯỢNG. 

458 . 

* Pháp phi hữu thuợng phi vô ký liên quan pháp hữu thuợng vô ký sanh ra do Nhân 
duyên có 5 câu. 

* Pháp phi vô thuợng phi thiện liên quan pháp vô thuợng thiện sanh ra do Nhân duyên 
có 6 câu. 


TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HƯU Y (Saranaduka). 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y. 

459 . 

* Pháp phi hữu y phi bất thiện liên quan pháp hữu y bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu y phi thiện liên quan pháp hữu y bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu y phi thiện và pháp phi hữu y phi bất thiện liên quan pháp hữu y bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi vô y phi vô ký liên quan pháp vô y vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô y phi thiện liên quan pháp vô y vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô y phi thiện và phi vô y phi vô ký liên quan pháp vô y vô ký sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


553 


TAM ĐÈ THỌ - NHỊ ĐÈ NHÂN (Hetuduka). 

TAM ĐÈ PHI THỌ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

460 . 

* Pháp phi nhân phi tương ưng lạc thọ liên quan pháp nhân tương ưng lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi tương ưng khổ thọ liên quan pháp nhân tương ưng lạc thọ sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp nhân tương ưng lạc 
thọ sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

* Pháp phi nhân phi tương ưng khổ thọ liên quan pháp nhân tương ưng khổ thọ sanh ra 
do Nhân duyên có 7 câu. 

* Pháp phi nhân phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp nhân tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

461 . 

Nhân 21, Bất ly 21. Tất cả đều 21. 

462 . 

* Pháp phi phi nhân phi tương ưng khổ thọ liên quan pháp phi nhân tương ưng lạc thọ 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp phi nhân tương 
ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi phi nhân phi tương ưng khổ thọ và phi phi nhân phi tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ liên quan pháp phi nhân tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi nhân phi tương ưng lạc thọ liên quan pháp phi nhân tương ưng khổ thọ 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi nhân phi tương ưng lạc thọ liên quan pháp phi nhân tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

463 . 

Nhân 9. 


464 . 


TAM ĐÈ QUẢ - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHI QUẢ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 


* Pháp phi nhân phi quả liên quan pháp nhân thuộc quả sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi dị thục nhân liên quan pháp nhân dị thục quả sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi nhân phi phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp nhân thuộc dị thục 
quả sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân phi dị thục nhân và phi nhân phi phi dị thục quả phi dị thục nhân 
liên quan pháp nhân thuộc dị thục quả sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi nhân phi dị thục quả và phi nhân phi dị thục nhân liên quan pháp nhân 
thuộc dị thục quả sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi nhân phi dị thục nhân liên quan pháp nhân dị thục nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 




554 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi nhân phi dị thục quả liên quan pháp nhân dị thục nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi nhân phi phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp nhân dị thục nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân phi dị thục quả và phi nhân phi phi dị thục quả phi dị thục nhân 
liên quan pháp nhân dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân phi dị thục quả và phi nhân phi dị thục nhân liên quan pháp nhân dị 
thục nhân sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi nhân phi dị thục quả liên quan pháp nhân phi dị thục quả phi Dị thục nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi dị thục nhân liên quan pháp nhân phi dị thục quả phi dị thục nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân phi dị thục quả và phi nhân phi dị thục nhân liên quan pháp nhân 
phi dị thục quả phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

465 . 

Nhân 13. 

466 . 

* Pháp phi phi nhân phi dị thục nhân liên quan pháp phi nhân thuộc dị thục quả sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân phi phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi nhân thuộc 
dị thục quả sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân thuộc dị thục nhân và phi phi nhân thuộc phi phi dị thục quả phi dị 
thục nhân liên quan pháp phi nhân dị thục quả sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi nhân phi dị thục quả liên quan pháp phi nhân phi dị thục nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân thuộc phi phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi nhân 
dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi phi nhân thuộc phi dị thục quả và phi phi nhân thuộc phi phi dị thục quả 
phi dị thục nhân liên quan pháp phi nhân thuộc phi dị thục nhân sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi nhân thuộc phi phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi nhân 
phi dị thục quả phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân thuộc phi dị thục quả liên quan pháp phi nhân thuộc phi dị thục quả 
phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chu pháp phi phi nhân thuộc phi dị thục quả và phi phi nhân thuộc phi dị thục nhân 
liên quan pháp phi nhân thuộc phi dị thục quả phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên 
có 3 câu 

* Pháp phi phi nhân thuộc phi dị thục nhân liên quan pháp phi nhân thuộc phi dị thục 
quả và pháp phi nhân thuộc phi dị thục quả phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên có 
3 câu. 

467 . 


Nhân 14. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


555 


TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ - NHỊ ĐÈ NHÂN ịUpãdinupãdãniya) 
TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN. 

468 . 

* Pháp phi nhân phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp nhân thành do thủ cảnh thủ 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp nhân thành do thủ cảnh 
thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi phi thành do thủ phi cảnh thủ liên quan pháp nhân thành do thủ 
cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân phi thành do thủ cảnh thủ và phi nhân phi phi thành do thủ phi 
cảnh thủ liên quan pháp nhân thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi nhân phi phi thành do thủ cảnh thủ và phi nhân phi phi thành do thủ phi 
cảnh thủ liên quan pháp nhân thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi nhân phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp nhân phi thành do thủ cảnh 
thủ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi phi thành do thủ phi cảnh thủ liên quan pháp nhân phi thành do thủ 
phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

469 . 

Nhân 13. 

470 . 

Pháp phi phi nhân phi phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp phi nhân thành do thủ 
cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

471 . 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ PHIỆN TOÁI CẢNH PHIỆN NÃO - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHI PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

472 . 

Pháp phi nhân phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp nhân phiền toái cảnh phiền 
não sanh ra do Nhân duyên. 

473 . 

Nhân 13. 

474 . 

Pháp phi phi nhân phi phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi nhân phiền toái 
cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

475 . 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ TÀM (Ỵitakka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHI TẦM - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

476 . 

Pháp phi nhân phi hữu tầm hữu tứ liên quan pháp nhân hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
Nhân duyên. 


477 . 





556 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


Nhân 15. 

478 . 

Pháp phi phi nhân phi vô tầm hữu tứ liên quan pháp phi nhân hữu tầm hữu tứ sanh ra 
do Nhân duyên. 

479 . 

Nhân 28. 


TAM ĐÈ HỶ (Pĩtì) - NHỊ ĐÈ NHÂN (Hetuduka) 

TAM ĐÈ PHI HỶ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN. 

480 . 

Pháp phi nhân phi đồng sanh hỷ liên quan pháp nhân đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân 
duyên. 

481 . 

Nhân 28. 

482 . 

Pháp phi phi nhân phi đồng sanh xả liên quan pháp phi nhân đồng sanh hỷ sanh ra do 
Nhân duyên. 

483 . 

Nhân 18. 


TAM ĐÈ Sơ ĐẠO (Dassanattika) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHỈ SO ĐẠO - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN. 

484 . 

Pháp phi nhân phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên. 

485 . 

Nhân 13. 

486 . 

Pháp phi phi nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân sơ đạo tuyệt trừ 
sanh ra do Nhân duyên. 

487 . 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHI HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYẸT TRỪ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN. 

488 . 

Pháp phi nhân phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh 
ra do Nhân duyên. 

489 . 

Nhân 16. 

490 . 

Pháp phi phi nhân phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân hữu nhân 
sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

491 . 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


557 


Nhân 9. 


TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ (Ẵcayagãmi) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHI NHÂN SANH TỬ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN. 

492 . 

Pháp phi nhân phi nhân sanh tử liên quan pháp nhân thuộc nhân sanh tử sanh ra do 
Nhân duyên. 

493 . 

Nhân 13. 

494 . 

Pháp phi phi nhân phi nhân sanh tử (na ãcayagãmi) liên quan pháp phi nhân thuộc 
nhân sanh tử sanh ra do Nhân duyên. 

495 . 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ HỮU HỌC (Sekkhattika) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHI HỮU HỌC - NHỊ ĐÈ pin NHÂN. 

496 . 

Pháp phi nhân phi hữu học liên quan pháp nhân hữu học sanh ra do Nhân duyên. 

497 . 

Nhân 13. 

498 . 

Pháp phi phi nhân phi vô học liên quan pháp phi nhân hữu học sanh ra do Nhân duyên. 

499 . 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ HY THIỂU ( Parittattika ) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHI HY THIỂU - NHỊ ĐÈ pin NHÂN. 

500 . 

Pháp phi nhân phi đáo đại liên quan pháp nhân hy thiểu sanh ra do Nhân duyên. 

501 . 

Nhân 13. 

502 . 

Pháp phi phi nhân phi hy thiểu liên quan pháp phi nhân hy thiểu sanh ra do Nhân 
duyên. 

503 . 

Nhân 14. 


TAM ĐÈ CẢNH HY THIỂU (Parittarammana) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỂU - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN. 

504 . 

Pháp phi nhân phi cảnh hy thiểu liên quan pháp nhân cảnh hy thiểu sanh ra do Nhân 
duyên. 







558 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


505 . 

Nhân 21. 

506 . 

Pháp phi phi nhân phi cảnh đáo đại liên quan pháp phi nhân cảnh hy thiểu sanh ra do 
Nhân duyên. 

507 . 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ TY HẠ (Hĩnattika) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHI TY HẠ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN. 

508 . 

Pháp phi nhân phi ty hạ liên quan pháp nhân ty hạ sanh ra do Nhân duyên. 

509 . 

Nhân 13. 

510 . 

Pháp phi phi nhân phi trung bình liên quan pháp phi nhân ty hạ (hĩna) sanh ra do Nhân 
duyên. 

511 . 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ TÀ (Micchattattika) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHI TÀ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN. 

512 . 

Pháp phi nhân phi tà cho quả nhứt định liên quan pháp nhân thành tà cho quả nhứt 
định sanh ra do Nhân duyên. 

513 . 

Nhân 13. 

514 . 

Pháp phi phi nhân phi chánh cho quả nhứt định liên quan pháp phi nhân thuộc tà cho 
quả nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

515 . 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ CỌ CẢNH LÀ ĐẠO (Maggãrammana) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHI CÓ CẢNH LÀ ĐẠO - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN. 

516 . 

Pháp phi nhân phi có cảnh là đạo liên quan pháp nhân có cảnh là đạo sanh ra do Nhân 
duyên. 

517 . 

Nhân 25. 

518 . 

Pháp phi phi nhân phi có nhân là đạo liên quan pháp phi nhân có cảnh là đạo sanh ra 
do Nhân duyên. 


519 . 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


559 


Nhân 13. 


TAM ĐÈ SANH TỒN (Uppanna) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHI SANH TON - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN. 

520 . 

* Pháp nhân sanh tồn làm duyên cho pháp phi nhân phi phi sanh tồn bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân sanh tồn làm duyên cho pháp phi nhân phi sanh tồn bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân sanh tồn làm duyên cho những pháp phi nhân phi phi sanh tồn và phi nhân 
phi sanh tồn bằng Nhân duyên. 

521 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ QUÁ KHỨ (Atĩtattika) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHI QUÁ KHỨ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN. 

522 . 

* Pháp nhân hiện tại làm duyên cho pháp phi nhân phi quá khứ bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân hiện tại làm duyên cho pháp phi nhân phi vị lai bằng Nhân duyên. 

* Pháp nhân hiện tại làm duyên cho những pháp phi nhân phi quá khứ và phi nhân phi vị 
lai bằng Nhân duyên. 

523 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ CẢNH QUÁ KHỨ - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHI CẢNH QUÁ KHỨ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN. 

524 . 

Pháp phi nhân phi cảnh quá khứ liên quan pháp nhân thuộc cảnh quá khứ sanh ra do 
Nhân duyên. 

525 . 

Nhân 21. 

526 . 

Pháp phi phi nhân phi cảnh vị lai liên quan pháp phi nhân cảnh quá khứ sanh ra do 
Nhân duyên. 

527 . 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ NỘI Bộ (Ajjhattattika) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHI NỌI Bộ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN. 

528 . 

* Pháp phi nhân phi ngoại viện liên quan pháp nhân nội bộ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi nội bộ liên quan pháp nhân thuộc ngoại viện sanh ra do Nhân 
duyên. 

529 . 


Nhân 2. 







560 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


530 . 

* Pháp phi phi nhân phi ngoại viện liên quan pháp phi nhân nội bộ sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi phi nhân phi nội bộ liên quan pháp phi nhân ngoại viện sanh ra do Nhân 
duyên. 

531 . 

Nhân 2. 


TAM ĐÈ CẢNH NỘI Bộ (.Ajjhattarammana) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ PHI CẢNH NỌI Bộ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN. 

532 . 

Pháp phi nhân phi cảnh nội bộ liên quan pháp nhân thuộc cảnh nội bộ sanh ra do Nhân 
duyên. 

533 . 

Nhân 6. 

534 . 

Pháp phi nhân phi cảnh ngoại viện liên quan pháp phi nhân thuộc cảnh nội bộ sanh ra 
do Nhân duyên. 

535 . 

Nhân 2. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN (Sanidassanattika) - NHỊ ĐÈ NHÂN (Hetuduka) 

TAM ĐỀ PHI HỮU KIÉN - NHỊ đỂ PHI NHÂN. 

536 . 

* Pháp phi nhân phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp nhân vô kiến vô đối chiếu sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp nhân vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên.... tóm tắt... 

* Chu pháp phi nhân phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi nhân vô kiến hữu đối chiếu liên 
quan pháp nhân ịhetu) vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

537 . 

Nhân 6. 

538 . 

* Pháp phi phi nhân phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi nhân vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi nhân phi vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi phi nhân phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi phi nhân phi vô kiến hữu đối 
chiếu liên quan pháp phi nhân vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

539 . 


Nhân 3. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


561 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN (Sahetuka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN. 

540 . 

* Pháp phi hữu nhân phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp hữu nhân vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu nhân phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp hữu nhân vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên... tóm tắt... 

* Chu pháp phi hữu nhân phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi hữu nhân phi vô kiến hữu 
đối chiếu liên quan pháp hữu nhân vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

541 . 

Nhân 6. 

542 . 

Pháp phi vô nhân phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô nhân vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

543 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN 
TAM ĐÈ PHI HƯU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN. 

544 . 

* Pháp phi tuong ung nhân phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp tuong ung nhân vô 
kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tuong ung nhân phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp tuong ung nhân 
vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chu pháp phi tuong ung nhân phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi tuong ung nhân phi 
vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp tuông ung nhân vô kiến vô đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

545 . 

Nhân 6. 

546 . 

Pháp phi bất tuong ung nhân phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp bất tuong ung 
nhân vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

547 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN (Hetusahetuka) 

TAM ĐÈ PHI HƯU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN. 

548 . 

Pháp phi nhân phi vô nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp nhân hữu 
nhân thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

549 . 

Nhân 3. 


550 . 





562 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


Pháp phi vô nhân phi phi nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp hữu 
nhân phi nhân thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

551 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 
TAM ĐÈ PHI HƯU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN. 

552 . 

Pháp phi nhân phi bất tuơng ung nhân phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp nhân 
tuơng ung nhân thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

553 . 

Nhân 3. 

554 . 

Pháp phi bất tuong ung nhân phi phi nhân phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp 
tuong ung nhân phi nhân vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

555 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 
TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN 

556 . 

Pháp phi nhân phi hữu nhân phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi nhân hữu 
nhân thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

557 . 

Nhân 6. 

558 . 

Pháp phi nhân phi vô nhân phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi nhân vô 
nhân vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

559 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU KIÉN 
TAM ĐÈ PHI HƯU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU KIÉN. 

560 . 

Pháp phi vô kiến phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

561 . 

Nhân 9. 


562 . 


TAM ĐÈ HƯU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIÉU 
TAM ĐÈ PHI HƯU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU ĐÓI CHIÉU 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


563 


* Pháp phi hữu đối chiếu phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp hữu đối chiếu vô kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu đối chiếu phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp hữu đối chiếu vô 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi hữu đối chiếu phi vô kiến hữu đối chiếu và phi hữu đối chiếu phi hữu 
kiến hữu đối chiếu liên quan pháp hữu đối chiếu vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

563 . 

Nhân 3. 

564 . 

* Pháp phi vô đối chiếu phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô đối chiếu vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô đối chiếu phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô đối chiếu thuộc 
phi vô kiến hữu vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên... tóm tắt... 

* Chu pháp phi vô đối chiếu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô đối chiếu thuộc 
phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô đối chiếu thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh 
ra do Nhân duyên. 

565 . 

Nhân 5. 


TAM ĐỀ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ SẮC (Rũpĩduka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI SẮC 

566 . 

Pháp phi sắc thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp sắc vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

567 . 

Nhân 3. 

568 . 

* Pháp phi phi sắc (na arũpĩ) phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi sắc vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi sắc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi sắc (arũpi) vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên,...tóm tắt... 

* Pháp phi phi sắc phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi phi sắc phi vô kiến hữu đối chiếu 
liên quan pháp phi sắc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

569 . 

Nhân 6. 


570 . 

571 . 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HIỆP THÉ (Lokiya) 

TAM ĐỀ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HIỆP THÉ 

Pháp phi siêu thế phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp siêu thế vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 


Nhân 6. 






564 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG (Kenacivinneyaduka) 
TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐỀ PHI CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG 

572 . 

* Pháp phi có tâm biết đặng thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp có tâm biết 
đặng thuộc vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi có tâm biết đặng thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp có tâm biết 
đặng thuộc vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi có tâm biết đặng thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp có tâm biết 
đặng thuộc vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên,...tóm tắt... 

* Chu pháp phi có tâm biết đặng thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi có tâm biết 
đặng thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp có tâm biết đặng thuộc vô kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

* Pháp phi có tâm biết đặng thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp có tâm biết 
đặng thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

* Pháp phi có tâm biết đặng thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp có tâm biết 
đặng thuộc vô kiến hữu đối chiếu và pháp có tâm biết đặng thuộc vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

573 . 

Nhân 18. 

574 . 

Pháp phi có tâm không biết đặng thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp có 
tâm không biết đặng thuộc vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do nhân duyên. 

575 . 

Nhân 18. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ LẬU (Ẵsavaduka) 

TAM ĐÈ PHI Hửu KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU. 

576 . 

* Pháp phi lậu phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp lậu vô kiến vô đối chiếu sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp lậu vô kiến vô đối chiếu sanh 
ra do Nhân duyên... tóm tắt... 

* Chu pháp phi lậu phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi lậu phi vô kiến hữu đối chiếu liên 
quan pháp lậu vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

577 . 

Nhân 6. 

578 . 

* Pháp phi phi lậu phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi lậu vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi lậu phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi lậu vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi phi lậu phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi phi lậu phi vô kiến hữu đối 
chiếu liên quan pháp phi lậu vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


565 


579 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CẢNH LẬU (Sãsavaduka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI CẢNH LẬU. 

580 . 

* Pháp phi cảnh lậu phi hữu kiến hữu đối chiếu nhờ cậy (paccayã) pháp cảnh lậu vô kiến 
vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi cảnh lậu phi vô kiến hữu đối chiếu nhờ cậy pháp cảnh lậu vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi cảnh lậu phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi cảnh lậu phi vô kiến hữu đối 
chiếu nhò cậy pháp cảnh lậu vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

581 . 

Nhân 3. 

582 . 

* Pháp phi phi cảnh lậu phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi cảnh lậu vô kiến 
vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh lậu phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi cảnh lậu vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chu pháp phi phi cảnh lậu phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi phi cảnh lậu phi vô kiến 
hữu đối chiếu liên quan pháp phi cảnh lậu vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 

583 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG LẬU 
TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG LẬU. 

584 . 

* Pháp phi tuong ung lậu phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp tuong ung lậu vô 
kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tuong ung lậu phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp tuong ung lậu vô 
kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chu pháp phi tuong ung lậu phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi tuong ung lậu phi vô 
kiến hữu đối chiếu liên quan pháp tuong ung lậu vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 

585 . 

Nhân 6. 

586 . 

Pháp phi bất tuơng ung lậu phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp bất tuong ung 
lậu vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

587 . 


Nhân 3. 






566 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN (Sanidassanattika) - NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẬU 
TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU CẢNH LẬU. 

588 . 

* Pháp phi lậu phi phi cảnh lậu phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp lậu cảnh lậu vô 
kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu phi phi cảnh lậu phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp lậu cảnh lậu 
vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chu pháp phi lậu phi phi cảnh lậu phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi lậu phi phi cảnh 
lậu phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp lậu cảnh lậu vô kiến vô đối chiếu sanh ra 
do Nhân duyên. 

589 . 

Nhân 6. 

590 . 

* Pháp phi phi cảnh lậu phi phi lậu phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp cảnh lậu 
phi lậu thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi cảnh lậu phi phi lậu thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp cảnh 
lậu phi lậu thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi phi cảnh lậu phi phi lậu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi phi 
cảnh lậu phi phi lậu thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp cảnh lậu phi lậu 
thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

591 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU 
TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU. 

592 . 

* Pháp phi lậu phi bất tuong ung lậu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp 
lậu tuong ung lậu thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu phi bất tuong ung lậu thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp lậu 
tuơng ung lậu thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do nhân duyên. 

* Chu pháp phi lậu phi bất tuong ung lậu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi lậu 
phi bất tuong ung lậu thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp lậu tuong ung lậu 
thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

593 . 

Nhân 3. 

594 . 

Pháp phi bất tuong ung lậu phi phi lậu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan 
pháp tuong ung lậu phi lậu thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

595 . 


Nhân 3. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


567 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU CẢNH LẬU 
TAM ĐÈ PHI HƯU KIÉN - NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẠU phi cảnh lậu 

596 . 

* Pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu nhờ cậy 
(paccayã) pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu nhờ cậy pháp bất 
tương ưng lậu cảnh lậu thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu và bất 
tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu nhờ cậy pháp bất tương 
ưng lậu cảnh lậu thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

597 . 

Nhân 3. 

598 . 

* Pháp bất tương ưng lậu phi phi cảnh lậu phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp bất 
tương ưng lậu phi cảnh lậu vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tương ưng lậu phi phi cảnh lậu phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp bất 
tương ưng lậu phi cảnh lậu vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên... tóm tắt... 

* Chư pháp bất tương ưng lậu phi phi cảnh lậu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu và bất 
tương ưng lậu phi phi cảnh lậu thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp bất 
tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

599 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU (Chagocchakaduka) 

TAM ĐÈ PHI HƯU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU 

600 . 

* Pháp phi triền phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp triền vô kiến vô đối chiếu sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phược phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phược vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp bộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi phối phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phối vô kiến vô đối chiếu sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi cái phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp cái vô kiến vô đối chiếu sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi khinh thị phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp khinh thị vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 





568 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU CẢNH (Sãrammanaduka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU CẢNH. 

601 . 

* Pháp phi hữu cảnh phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp hữu cảnh vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu cảnh phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp hữu cảnh vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên... tóm tắt.... 

* Chu pháp phi hữu cảnh phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi hữu cảnh phi vô kiến hữu 
đối chiếu liên quan pháp hữu cảnh vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

602 . 

Nhân 6. 

603 . 

Pháp phi vô cảnh phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô cảnh vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

604 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ TÂM (Cittaduka) 

TAM ĐÈ PHI Hửu KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI TÂM (No cittaduka) 

605 . 

* Pháp phi tâm phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp tâm vô kiến vô đối chiếu sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi tâm phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp tâm vô kiến vô đối chiếu sanh 
ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chu pháp phi tâm phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi tâm phi vô kiến hữu đối chiếu 
liên quan pháp tâm vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

606 . 

Nhân 6. 

607 . 

Pháp phi phi tâm phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi tâm vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

608 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ SỞ HỮU TÂM (Cetasika) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI SỞ HỮU TÂM. 

609 . 

* Pháp phi sở hữu tâm phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp sở hữu tâm vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi sở hữu tâm phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp sở hữu tâm vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên.... tóm tắt... 

* Chu pháp phi sở hữu tâm phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi sở hữu tâm phi vô kiến 
hữu đối chiếu liên quan pháp sở hữu tâm vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


569 


610 . 

Nhân 6,... tóm tắt (,sankhittam).... 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM (Cittasampayuttaduka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG TAM. 

611 . 

* Pháp phi tương ưng tâm phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp tương ưng tâm vô 
kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng tâm phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp tương ưng tâm vô 
kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Pháp phi tương ưng tâm phi hữu kiến hữu đối chiếu và pháp phi tương ưng tâm phi vô 
kiến hữu đối chiếu liên quan pháp tương ưng tâm vô kiến vô đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

612 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HÒA VỚI TÂM (Cittasansattha) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIẾN - NHỊ ĐÈ PHI HÒA VỚI TÂM. 

613 . 

* Pháp phi hòa với tâm phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp hòa với tâm vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hòa với tâm phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp hòa với tâm vô kiến 
vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên ,... tóm tắt... 

* Chư pháp phi hòa với tâm phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi hòa với tâm phi vô kiến 
hữu đối chiếu liên quan pháp hòa với tâm vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

614 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

( Cittasamutthãnaduka) 

TAM ĐÈ PHI HƯU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

615 . 

Pháp phi nương tâm làm sở sanh thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp nương 
tâm làm sở sanh thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do nhân duyên. 

616 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM (Cittasahabhuduka) 
TAM ĐÈ PHI HỮU KỈÉN - NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM. 

617 . 

Pháp phi đồng sanh tồn với tâm thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp đồng 
sanh tồn với tâm vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 


618 . 







570 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ TÙNG TÂM THÔNG LƯU (Cittãnuparivattiduka) 
TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI TÙNG TÂM THÔNG LƯU 

619 . 

Pháp phi tùng tâm thông lưu thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp tùng tâm 
thông lưu thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

620 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HÒA NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

(Cittasansatthasamutthãna) 

TAM ĐÈ PHI Hửu KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HÒẦ NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 
621 . 

Pháp phi hòa nương tâm làm sở sanh thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp 
hòa nương tâm làm sở sanh thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do nhân duyên. 

622 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN- 

NHỊ ĐÈ HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

TAM ĐÈ PHI HƯU KIÉN - 

NHỊ ĐÈ PHI HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH. 

623 . 

Pháp phi hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên 
quan pháp hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh 
ra do Nhân duyên. 

624 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - 

NHỊ ĐÈ HÒA TÙNG THÔNG LƯU NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

TAM ĐÈ PHI HƯU KIÉN - 

NHỊ ĐÈ PHI HÒA TÙNG THÔNG LƯU NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH. 

625 . 

Pháp phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh thuộc phi vô kiến vô đối chiếu 
liên quan pháp hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh thuộc vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

626 . 


Nhân 6. 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


571 


TAM ĐÈ HỮU KIẾN - NHỊ ĐÈ NỘI Bộ (Ajjhattika) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI Nội BỌ (Na ajjhattika) 

627 . 

* Pháp phi nội bộ phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp nội bộ vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nội bộ phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp nội bộ vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chu pháp phi nội bộ phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi nội bộ phi vô kiến hữu đối 
chiếu liên quan pháp nội bộ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

628 . 

Nhân 6. 

629 . 

Pháp phi ngoại viện phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp ngoại viện vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

630 . 

Nhân 11. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ Y SINH (Upãdãduka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI Y SINH 

631 . 

Pháp phi y sinh thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp y sinh vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

632 . 

Nhân 3. 

633 . 

* Pháp phi phi y sinh thuộc phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi y sinh vô kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Pháp phi phi y sinh thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi y sinh vô kiến 
vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

* Pháp phi phi y sinh phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp phi y sinh vô 
kiến hữu đối chiếu và phi y sinh vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 6 câu. 

634 . 

Nhân 18. 


TAM ĐÈ Hữu KIÉN - NHỊ ĐÈ THÀNH DO THỦ (Upãdinnaduka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIEN - NHỊ ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ 

635 . 

* Pháp phi thành do thủ phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp thành do thủ vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thành do thủ phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp thành do thủ vô kiến 
vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chu pháp phi thành do thủ phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi thành do thủ phi vô kiến 
hữu đối chiếu liên quan pháp thành do thủ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 


636 . 





572 


Vị trí thuận tùng đổi lập 


Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM THỦ (Upãdãnagocchaka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI THỦ 

637 . 

Pháp phi thủ phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp thủ vô kiến vô đối chiếu sanh do 
Nhân duyên. 

638 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHIỀN NÃO (Kilesagocchakaduka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI PHIÈN NÃO 

639 . 

Pháp phi phiền não phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phiền não vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

640 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ so ĐẠO TUYỆT TRỪ 
TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI so ĐẠO TUYỆT TRỪ 

641 . 

Pháp phi so đạo tuyệt trừ phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp so đạo tuyệt trừ vô 
kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

642 . 

Nhân 6. 

643 . 

* Pháp phi phi so đạo tuyệt trừ phi hữu kiến hữu đối chiếu nhờ cậy pháp phi so đạo tuyệt 
trừ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi so đạo tuyệt trừ phi vô kiến hữu đối chiếu nhờ cậy pháp phi so đạo tuyệt 
trừ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi phi so đạo tuyệt trừ phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi phi so đạo tuyệt 
trừ phi vô kiến hữu đối chiếu nhò cậy pháp phi so đạo tuyệt trừ vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

644 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 
TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 

645 . 

Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp ba đạo cao tuyệt 
trừ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

646 . 


Nhân 6. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


573 


647 . 

Pháp phi phi ba đạo cao tuyệt trừ phi hữu kiến hữu đối chiếu nhờ cậy pháp phi ba đạo 
cao tuyệt trừ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

648 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 
TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

649 . 

Pháp phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp hữu nhân 
so đạo tuyệt trừ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

650 . 

Nhân 6. 

651 . 

Pháp phi phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu nhờ cậy pháp 
phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ thuộc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

652 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 
TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 

653 . 

Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp 
hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

654 . 

Nhân 6. 

655 . 

Pháp phi phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan 
pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

656 . 

Nhân 3 


TAM ĐÈ Hữu KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU TÀM (Savừakkaduka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIEN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU TÀM 

657 . 

* Pháp phi hữu tầm phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp hữu tầm vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu tầm phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp hữu tầm vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chu pháp phi hữu tầm phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi hữu tầm phi vô kiến hữu đối 
chiếu liên quan pháp hữu tầm vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

658 . 

Nhân 6. 


659 . 






574 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi vô tầm phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô tầm vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô tầm phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô tầm vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô tầm phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô tầm phi vô kiến hữu đối 
chiếu liên quan pháp vô tầm vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

660 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU TỨ (Savicaraduka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU TỨ 

661 . 

Pháp phi hữu tứ phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp hữu tứ vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

662 . 

Nhân 6. 

663 . 

* Pháp phi vô tứ phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô tứ vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô tứ phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô tứ vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô tứ phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô tứ phi vô kiến hữu đối chiếu 
liên quan pháp vô tứ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

664 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU HỶ (Sappĩtika) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU HỶ 

665 . 

* Pháp phi hữu hỷ phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp hữu hỷ vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu hỷ phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp hữu hỷ vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chu pháp phi hữu hỷ phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi hữu hỷ phi vô kiến hữu đối 
chiếu liên quan pháp hữu hỷ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

666 . 

Nhân 6. 

667 . 

* Pháp phi vô hỷ phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô hỷ vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô hỷ phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô hỷ vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô hỷ phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô hỷ phi vô kiến hữu đối chiếu 
liên quan pháp vô hỷ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


575 


668 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH HỶ (Pĩtỉsahagata) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH HỶ 

669 . 

* Pháp phi đồng sanh hỷ phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp đồng sanh hỷ vô kiến 
vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi đồng sanh hỷ phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp đồng sanh hỷ vô 
kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chu pháp phi đồng sanh hỷ phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi đồng sanh hỷ phi vô 
kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi đồng sanh hỷ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

670 . 

Nhân 6. 

671 . 

Pháp phi phi đồng sanh hỷ phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi đồng sanh 
hỷ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

672 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH LẠC (Sukhasahagata) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH LẠC 

673 . 

Pháp phi đồng sanh lạc phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp đồng sanh lạc vô kiến 
vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

674 . 

Nhân 6. 

675 . 

Pháp phi phi đồng sanh lạc phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi đồng sanh 
lạc vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

676 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH XẢ (Upekkhãsahagata) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH XẢ 

677 . 

* Pháp phi đồng sanh xả phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp đồng sanh xả vô kiến 
vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi đồng sanh xả phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp đồng sanh xả vô 
kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chu pháp phi đồng sanh xả phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi đồng sanh xả phi vô 
kiến hữu đối chiếu liên quan pháp đồng sanh xả vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 






576 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


678 . 

Nhân 6. 

679 . 

Pháp phi phi đồng sanh xả phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi đồng sanh xả 
vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

680 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ DỤC GIỚI (Kãmãvacaraduka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI DỤC GIỚI. 

681 . 

Pháp phi Dục giới phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp Dục giới vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

682 . 

Nhân 3. 

683 . 

* Pháp phi phi Dục giới phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi Dục giới vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt.... 

* Pháp phi phi Dục giới phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi phi Dục giới phi vô kiến hữu 
đối chiếu liên quan pháp phi Dục giới vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

684 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ SẮC GIỚI (Rũpãvacaraduka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI SẮC GIỚI 

685 . 

Pháp phi Sắc giới phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp sắc giới vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

686 . 

Nhân 6. 

687 . 

Pháp phi phi Sắc giới phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi sắc giới vô kiến 
vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

688 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ VÔ SẮC GIỚI (Arupavacaraduka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KỈÉN - NHỊ ĐỀ PHI VÔ SẮC GIỚI. 

689 . 

Pháp phi Vô sắc giới phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp Vô sắc giới vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

690 . 

Nhân 6. 


691 . 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


577 


Pháp phi phi Vô sắc giới phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi Vô sắc giới vô 
kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

692 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HŨ\J KIÉN - NHỊ ĐÈ LIÊN QUAN LUÂN HỒI (Pariyapannaduka) 
TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐE PHI LIÊN QUAN LUÂN HỒI. 

693 . 

Pháp phi bất liên quan luân hồi phi hữu kiến hữu đối chiếu nhờ cậy pháp liên quan 
luân hồi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

694 

Nhân 3. 

695 . 

* Pháp phi bất liên quan luân hồi phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp bất liên quan 
luân hồi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất liên quan luân hồi phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp bất liên 
quan luân hồi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chu pháp phi bất liên quan luân hồi phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi bất liên quan 
luân hồi phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp bất liên quan luân hồi vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

696 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ NHÂN XUẤT LUÂN HỒI (Niyyãnikaduka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIEN - NHỊ ĐỀ PHI NHÂN XUẤT LUAN HỒI 

697 . 

Pháp phi nhân xuất luân hồi phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp nhân xuất luân 
hồi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

698 . 

Nhân 6. 

699 . 

Pháp phi phi nhân xuất luân hồi phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi nhân 
xuất luân hồi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

700 . 

Nhân 3. 


701 . 

702 . 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ NHỨT ĐỊNH (Niyataduka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHỨT ĐỊNH. 

Pháp phi (cho quả) nhứt định phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp (cho quả) nhứt 
định vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 


Nhân 6. 






578 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


703 . 

Pháp phi cho quả phi bất định nhờ cậy (paccayã) pháp cho quả bất định vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

704 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ Hữu KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU THƯỢNG (Sa uttaraduka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIEN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU THƯỢNG 

705 . 

Pháp phi hữu thuợng phi hữu kiến hữu đối chiếu nhờ cậy pháp hữu thuợng vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

706 . 

Nhân 3. 

707 . 

Pháp phi vô thuợng phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô thuợng vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

708 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU Y (Saranaduka) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y 

709 . 

Pháp phi hữu y phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp hữu y vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

710 . 

Nhân 6. 

711 . 

Pháp phi vô y phi hữu kiến hữu đối chiếu nhờ cậy pháp vô y vô kiến vô đối chiếu sanh 
ra do Nhân duyên. 

712 . 

Nhân 3. 

Dù Phần đồng sanh hay phần tuong ung cũng nhu phần liên quan. 

713 . 

Pháp vô y hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp phi vô y phi hữu kiến hữu đối 
chiếu bằng Cảnh duyên. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng (anuloma), đối 
lập (paccanĩya), thuận nghịch hay nghịch thuận đều đếm như thế ấy. 

Dứt Vị trí tam đề nhị đề thuận nghịch 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


579 


VỊ TRÍ TAM ĐỀ THUẬN, NGHỊCH 

TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ THỌ (Vedanãttika) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI THỌ. 

714 . 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ phi thiện liên quan pháp tương ưng lạc thọ thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ phi bất thiện liên quan pháp tương ưng lạc thọ thiện sanh ra do 
Nhân duyên,... tóm tắt.... 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ phi thiện và phi tương ưng lạc thọ phi bất thiện liên 
quan pháp tương ưng lạc thọ thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

715 . 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ phi bất thiện liên quan pháp tương ưng lạc thọ bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ phi thiện liên quan pháp tương ưng lạc thọ bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên,... tóm tắt.... 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ phi thiện và phi tương ưng lạc thọ phi bất thiện liên 
quan pháp tương ưng lạc thọ bất thiện sanh ra do Nhân duyên, có 5 câu. 

716 . 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ phi thiện liên quan pháp tương ưng lạc thọ vô ký sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ phi bất thiện liên quan pháp tương ưng lạc thọ vô ký sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ phi thiện và phi tương ưng lạc thọ phi bất thiện liên 
quan pháp tương ưng lạc thọ vô ký sanh ra do Nhân duyên, có 3 câu. 

717 . ' 

Nhân 13, Cảnh 9, Bất ly 13. 

718 . 

Pháp phi tương ưng lạc thọ phi thiện liên quan pháp tương ưng lạc thọ vô ký sanh ra 
do phi Nhân duyên có 3 câu. 

719 . 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ phi thiện liên quan pháp tương ưng lạc thọ thiện sanh ra do 
phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ phi bất thiện liên quan pháp tương ưng lạc thọ thiện sanh 
ra do phi Cảnh duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ phi thiện và phi tương ưng lạc thọ phi bất thiện liên 
quan pháp tương ưng lạc thọ thiện sanh ra do phi Cảnh duyên, có 3 câu. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ phi bất thiện liên quan pháp tương ưng lạc thọ bất thiện 
sanh ra do phi Cảnh duyên có 3 câu. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ phi thiện liên quan pháp tương ưng lạc thọ vô ký sanh ra 
do phi Cảnh duyên. 

* Pháp phi tương ưng lạc thọ phi bất thiện liên quan pháp tương ưng lạc thọ vô ký sanh 
ra do phi Cảnh duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng lạc thọ phi thiện và phi tương ưng lạc thọ phi bất thiện liên 
quan pháp tương ưng lạc thọ vô ký sanh ra do phi cảnh duyên có 3 câu. 



580 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


720 . 

Phi Nhân 3, phi Cảnh 9, phi Trưởng 13, phi Ly 9. 

721 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 9. 

722 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3. 

Phần đồng sanh, phần ỷ trượng, phần y chỉ, phần hòa họp, phần tương ưng cũng 
như phần liên quan (paticcavãra). 


723 . 

* Pháp tương ưng lạc thọ thiện làm duyên cho pháp phi tương ưng lạc thọ phi thiện sanh 
ra do Nhân duyên... tóm tắt... 

* Cảnh 18, 

Phần vấn đề nên sắp rộng. 

724 . 

* Pháp phi tương ưng khổ thọ phi bất thiện liên quan pháp tương ưng khổ thọ bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng khổ thọ phi thiện liên quan pháp tương ưng khổ thọ bất thiện sanh 
ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chư pháp phi tương ưng khổ thọ phi thiện và phi tương ưng khổ thọ bất thiện liên 
quan pháp tương ưng khổ thọ bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

725 . 

Nhân 5, Cảnh 6, Bất ly 8. 

726 . 

* Pháp phi tương ưng khổ thọ phi thiện liên quan pháp tương ưng khổ thọ vô ký sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi tương ưng khổ thọ phi bất thiện liên quan pháp tương ưng khổ thọ vô ký sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi tương ưng khổ thọ phi thiện và phi tương ưng khổ thọ phi bất thiện liên 
quan pháp tương ưng khổ thọ vô ký sanh ra do phi Nhân duyên. 

727 . 

Phi Nhân 3. 

Dù Phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

728 . 

Pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ phi thiện liên quan pháp tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ thiện sanh ra do Nhân duyên. 

729 . 


Nhân 13. Tất cả đều nên sắp rộng. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


581 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ QUẢ ịVipãkattika) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI QUẢ 

730 . 

Pháp phi quả phi thiện liên quan pháp quả vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

731 . 

Nhân 3. 

732 . 

* Pháp phi dị thục nhân phi thiện liên quan pháp dị thục nhân thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi dị thục nhân phi bất thiện liên quan pháp dị thục nhân thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp phi dị thục nhân phi thiện và phi dị thục nhân phi bất thiện liên quan pháp 
dị thục nhân thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi dị thục nhân phi bất thiện liên quan pháp dị thục nhân bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi dị thục nhân phi thiện liên quan pháp dị thục nhân bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp phi dị thục nhân phi thiện và phi dị thục nhân phi bất thiện liên quan pháp dị 
thục nhân bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

733 . 

Nhân 6. 

734 . 

* Pháp phi phi dị thục quả phi dị thục nhân phi thiện liên quan pháp phi dị thục quả phi 
dị thục nhân vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi dị thục quả phi dị thục nhân phi bất thiện liên quan pháp phi dị thục quả 
phi dị thục nhân vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi phi dị thục quả phi dị thục nhân phi thiện và phi phi dị thục quả phi dị 
thục nhân phi bất thiện liên quan pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân vô ký sanh ra 
do Nhân duyên. 

735 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 
( upãdinn upãdãniyattika) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ. 

736 . 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi thiện liên quan pháp thành do thủ cảnh thủ vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi bất thiện liên quan pháp thành do thủ cảnh thủ vô 
ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi thiện và phi thành do thủ cảnh thủ phi bất 
thiện liên quan pháp thành do thủ cảnh thủ vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

737 . 


Nhân 3. 




582 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


738 . 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thiện làm duyên cho pháp phi phi thành do thủ cảnh 
thủ phi thiện bằng Cảnh duyên. 

* ... Làm duyên cho pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ phi bất thiện... 

* ... Làm duyên cho những pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ phi bất thiện và phi phi 
thành do thủ cảnh thủ phi thiện bằng Cảnh duyên. 

* Bất thiện có 3 Câu. 

* Phi thành do thủ cảnh thủ vô ký chỉ có 3 câu,... tóm tắt... 

739 . 

* Pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ phi thiện liên quan pháp phi thành do thủ phi 
cảnh thủ thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ phi thiện liên quan pháp phi thành do thủ phi 
cảnh thủ vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

740 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ PHIÉN TOÁI CẢNH PHIÈN NÃO 
TAM ĐÈ PHI THIỀN - TAM ĐÈ PHI PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO 

741 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não phi bất thiện liên quan pháp phiền toái cảnh phiền 
não bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

742 . 

Nhân 3. 

743 . 

Pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não phi thiện liên quan pháp phi phiền toái cảnh 
phiền não thiện sanh ra do Nhân duyên. 

744 . 

Nhân 3. 

745 . 

* Pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não phi vô ký liên quan pháp phi phiền toái cảnh 
phiền não vô ký... 

* Pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não phi thiện... 

* Pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não phi bất thiện... 

* Chư pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não phi thiện và phi phi phiền toái cảnh phiền 
não phi vô ký... 

* ... Chư pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não phi bất thiện và phi phi phiền toái cảnh 
phiền não phi vô ký... 

* ... Chư pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não phi thiện và phi phi phiền toái cảnh 
phiền não phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

746 . 

Nhân 6. 

747 . 

* Pháp phi phi phiền toái phi cảnh phiền não phi thiện liên quan pháp phi phiền toái phi 
cảnh phiền não thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


583 


* Pháp phi phi phiền toái phi cảnh phiền não phi thiện liên quan pháp phi phiền toái phi 
cảnh phiền não vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

748 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ TẦM (Vitakkattika) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI TẦM 

749 . 

Pháp phi hữu tầm hữu tứ phi thiện liên quan pháp hữu tầm hữu tứ thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

750 . 

Nhân 13. 

Thiện có 5 câu, bất thiện có 5 câu, vô ký có 3 câu. 

751 . 

Pháp phi vô tầm hữu tứ phi thiện liên quan pháp vô tầm hữu tứ thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

752 . 

Nhân 13. 

753 . 

Pháp phi vô tầm vô tứ phi thiện liên quan pháp vô tầm vô tứ thiện sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

754 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ HỶ (Pĩtỉttỉka) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI HY 

755 . 

Pháp phi đồng sanh hỷ phi thiện liên quan pháp đồng sanh hỷ thiện sanh ra do Nhân 
duyên 5 câu. 

756 . 

Nhân 13. 

757 . 

Pháp phi đồng sanh lạc phi thiện liên quan pháp đồng sanh lạc thiện sanh ra do Nhân 
duyên có 5 câu. 

758 . 

Nhân 13. 

759 . 

Pháp phi đồng sanh xả phi thiện liên quan pháp đồng sanh xả thiện sanh ra do Nhân 
duyên 5 câu. 

760 . 


Nhân 13. 






584 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ sơ ĐẠO (Dassanattika) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐE PHI so ĐẠO. 

761 . 

Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ phi bất thiện liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

762 . 

Nhân 3. 

763 . 

Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ phi bất thiện liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

764 . 

Nhân 3. 

765 . 

Pháp phi phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi vô ký liên quan pháp phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

766 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐỀ HỬU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 
TAM ĐÈ PHI THIỂN - TAM ĐỀ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

767 . 

Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ phi bất thiện liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt 
trừ bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

768 . 

Nhân 3. 

769 . 

Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ phi bất thiện liên quan pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

770 . 

Nhân 3. 

771 . 

Pháp phi phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi thiện liên quan pháp phi 
hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

772 . 

Nhân 3. 

773 . 

Pháp phi phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi vô ký nhờ cậy pháp phi 
hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

774 . 


Nhân 3. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


585 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ (Acayagãmi) 

TAM ĐÈ PHÌ THIỆN - TAM ĐÈ PHI NHÂN SANH TỬ 

775 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi thiện liên quan pháp nhân sanh tử thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

776 . 

Nhân 6. 

777 . 

Pháp phi nhân đến Níp Bàn phi thiện liên quan pháp nhân đến Níp Bàn thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

778 . 

Nhân 3. 

779 . 

Pháp phi phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn phi vô ký nhờ cậy pháp phi nhân sanh 
tử phi nhân đến Níp Bàn vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

780 . 

Nhân 5. 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ HỮU HỌC (Sekkhattika) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ pin HỮU HỌC 

781 . 

Pháp phi hữu học phi thiện liên quan pháp hữu học thiện sanh ra do Nhân duyên. 

Cả 2 căn đều có 6 câu. 

782 . 

Pháp phi vô học phi thiện liên quan pháp vô học vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

783 . 

Nhân 3. 

784 . 

Pháp phi phi hữu học phi vô học phi vô ký nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

785 . 

Nhân 5. 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ HY THIỂU (Parittattika) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI HY THIỂU 

786 . 

Pháp phi hy thiểu phi thiện liên quan pháp hy thiểu vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

787 . 

Nhân 3. 

788 . 

Pháp phi đáo đại phi thiện liên quan pháp đáo đại thiện sanh ra do Nhân duyên. 

789 . 

Nhân 6. 


790 . 





586 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


Pháp phi vô lượng phi thiện liên quan pháp vô lượng thiện sanh ra do Nhân duyên. 

791 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ CẢNH HY THIỂU ịParittãrammaụa) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỂU 

792 . 

Pháp phi cảnh hy thiểu phi thiện liên quan pháp cảnh hy thiểu thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

793 . 

Nhân 9. 

794 . 

Pháp phi cảnh đáo đại phi thiện liên quan pháp cảnh đáo đại thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

795 . 

Nhân 9. 

796 . 

Pháp phi cảnh vô lượng phi thiện liên quan pháp cảnh vô lượng thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

797 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ TY HẠ (Hĩnattike) 

TAM ĐÈ PHÌ THIỆN - TAM ĐÈ PHI TY HẠ 

798 . 

Pháp phi ty hạ phi bất thiện liên quan pháp ty hạ bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

799 . 

Nhân 3. 

800 . 

Pháp phi trung bình phi vô ký nhờ cậy pháp trung bình vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

801 . 

Nhân 6. 

802 . 

Pháp phi tinh lương phi thiện liên quan pháp tinh lương thiện sanh ra do Nhân duyên. 

803 . 

Nhân 5. 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ TÀ (Micchattatika) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI TÀ 

804 . 

Pháp phi tà cho quả nhứt định phi bất thiện liên quan pháp tà cho quả nhứt định bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

805 . 


Nhân 3. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


587 


806 . 

Pháp phi chánh cho quả nhứt định phi thiện liên quan pháp chánh cho quả nhứt định 
thuộc thiện sanh ra do Nhân duyên. 

807 . 

Nhân 3. 

808 . 

Pháp phi bất định phi vô ký nhò cậy pháp bất định vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

809 . 

Nhân 5. 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ CÓ CẢNH LÀ ĐẠO (Maggãrammaụa) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI CÓ CẢNH LÀ ĐẠO 

810 . 

Pháp phi có cảnh là đạo phi thiện liên quan pháp có cảnh là đạo thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

811 . 

Nhân 6. 

812 . 

Pháp phi có nhân là đạo phi thiện liên quan pháp có nhân là đạo thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

813 . 

Nhân 3. 

814 . 

Pháp phi có truởng là đạo phi thiện liên quan pháp có truởng là đạo thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

815 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ SANH TỒN (Uppannattika) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI SANH TỒN 

816 . 

Pháp phi sanh tồn thuộc thiện làm duyên cho pháp phi phi sanh tồn phi thiện bằng 
Cảnh duyên. 

817 . 

Cảnh 6. 

Sẽ sanh nhu phi sanh tồn (Uppãdĩ anuppannasadisam) 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ QUÁ KHỨ (Atĩtattike) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI QUÁ KHỨ 

818 . 

Pháp quá khứ thiện làm duyên cho pháp phi quá khứ phi thiện bằng Cảnh duyên. 

819 . 

Cảnh 6. 

Vị lai nhu quá khứ (anãgatam atĩtasadisam). 






588 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ CẢNH QUÁ KHỨ (Atĩtãrammana) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI CẢNH QUÁ KHỨ 

820 . 

Pháp phi cảnh quá khứ phi thiện liên quan pháp biết cảnh quá khứ thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

821 . 

Nhân 9. 

822. 

Pháp phi cảnh vị lai phi thiện liên quan pháp cảnh vị lai thiện sanh ra do Nhân duyên. 

823 . 

Nhân 9. 

824 . 

Pháp phi cảnh hiện tại phi thiện liên quan pháp cảnh hiện tại thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

825 . 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ CẢNH NỘI Bộ (Ajjhattãrammana) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI CANH NỘI Bộ. 

826 . 

Pháp phi cảnh nội bộ phi thiện liên quan pháp cảnh nội bộ thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

827 . 

Nhân 9. 

828 . 

Pháp phi cảnh ngoại viện phi thiện liên quan pháp cảnh ngoại viện thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

829 . 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ HỮU KIÉN (Sanidassana) 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 

830 . 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu vô ký làm duyên cho pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi 
vô ký bằng Cảnh duyên. 

831 . 

Cảnh 6. 

Nên sắp trình bày ra đủ cả 3 phần. 

832 . 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu phi thiện liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến hữu đối chiếu phi bất thiện liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu vô 
ký sanh ra do Nhân duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


589 


* Chư pháp phi vô kiến hữu đối chiếu phi thiện và phi vô kiến hữu đối chiếu phi bất 
thiện liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

833 . 

Nhân 3. 

834 . 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi thiện liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu thiện sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi bất thiện liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi thiện và phi vô kiến vô đối chiếu phi bất thiện 
liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi bất thiện liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi thiện liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi thiện và phi vô kiến vô đối chiếu phi bất thiện 
liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi thiện liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu vô ký sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi bất thiện liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi thiện và phi vô kiến vô đối chiếu phi bất thiện 
liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu vô ký sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi thiện liên quan những pháp vô kiến vô đối chiếu 
thiện và vô kiến vô đối chiếu vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi thiện liên quan những pháp vô kiến vô đối chiếu bất 
thiện và vô kiến vô đối chiếu vô ký sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

835 . 

Nhân 15. 


TAM ĐÈ THỌ (Vedanãttika) - TAM ĐÈ THIỆN 
TAM ĐÈ pin THỌ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

836 . 

* Pháp phi thiện phi tương ưng lạc thọ liên quan pháp thiện tương ưng lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện phi tương ưng khổ thọ liên quan pháp thiện tương ưng khổ thọ sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp thiện tương ưng lạc 
thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi thiện phi tương ưng lạc thọ và phi thiện phi tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ liên quan pháp phi thiện phi tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi thiện phi tương ưng khổ thọ và phi thiện phi tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ liên quan pháp thiện tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi thiện phi tương ưng lạc thọ và phi thiện phi tương ưng khổ thọ liên quan 
pháp thiện tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 




590 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Chư pháp phi thiện phi tương ưng lạc thọ và phi thiện phi tương ưng khổ thọ và phi 
thiện phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp thiện tương ưng lạc thọ sanh ra 
do Nhân duyên 7 câu. 

* Pháp phi thiện phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp thiện tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

837 . 

Nhân 14. 

838 . 

* Pháp phi bất thiện phi tương ưng lạc thọ liên quan pháp bất thiện tương ưng lạc thọ 
sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

* ... Liên quan pháp bất thiện tương ưng khổ thọ... có 7 câu. 

* ... Liên quan pháp bất thiện tương ưng phi khổ phi lạc thọ... có 7 câu. 

Tất cả có 21 câu đề (ekavĩsati panhã). 

839 . 

Pháp vô ký tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp phi vô ký phi tương ưng lạc thọ 
bằng Cảnh duyên. 

Câu nói pháp vô ký sanh ra chỉ có 1 câu đề có 3 câu đề duyên hầu biến chuyển theo 
lối thọ ịvedanãya) đặng 21 câu đề duyên nên phân theo căn (mũla) như là căn vô ký 
tương ưng khổ thọ có 1, căn vô ký tương ưng phi khổ phi lạc thọ có 1. 


TAM ĐÈ QUẢ (Vipãkattika) - TAM ĐÈ THIỆN 
TAM ĐE PHI QUẢ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

840 . 

Pháp phi thiện phi dị thục nhân liên quan pháp thiện dị thục nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

841 . 

Nhân 3. 

842 . 

Pháp phi bất thiện phi dị thục nhân liên quan pháp bất thiện dị thục nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

843 . 

Nhân 3. 

844 . 

Pháp phi vô ký phi phi dị thục quả phi dị thục nhân nhờ cậy pháp vô ký phi dị thục quả 
phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

845 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ - TAM ĐÈ THIỆN (Upãdinnupãdãniyattika) 
TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

846 . 

* Pháp phi thiện phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp thiện phi thành do thủ cảnh 
thủ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


591 


* Pháp phi thiện phi phi thành do thủ phi cảnh thủ liên quan pháp thiện phi thành do thủ 
phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

847 . 

Nhân 6. 

848 . 

Pháp phi bất thiện phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp bất thiện phi thành do thủ 
cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

849 . 

Nhân 3. 

850 . 

Pháp phi vô ký phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp vô ký thành do thủ cảnh thủ 
sanh ra do Nhân duyên. 

851 . 

Nhân 5. 


TAM ĐÈ PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO - TAM ĐÈ THIỆN 

(Sankilitthasankilesika ) 

TAM ĐÈ PHI PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

852 . 

* Pháp phi thiện phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp thiện phi phiền toái cảnh 
phiền não sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi thiện phi phi phiền toái phi cảnh phiền não liên quan pháp thiện phi phiền 
toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

853 . 

Nhân 6. 

854 . 

Pháp phi bất thiện phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp bất thiện phiền toái 
cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

855 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ TÀM (Vitakkattike) - TAM ĐÈ THIỆN 
TAM ĐÈ PHI TÀM - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

856 . 

* Pháp phi thiện phi hữu tầm hữu tứ liên quan pháp thiện hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp phi thiện phi vô tầm hữu tứ liên quan pháp thiện vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân 
duyên. 

857 . 

Nhân 15. 

858 . 

Pháp phi bất thiện phi hữu tầm hữu tứ liên quan pháp bất thiện hữu tầm hữu tứ sanh ra 
do Nhân duyên. 

859 . 


Nhân 9. 





592 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐỀ HỶ (Pĩtittike) - TAM ĐỀ THIỆN 
TAM ĐÈ PHI HỶ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

860 . 

* Pháp phi thiện phi đồng sanh hỷ liên quan pháp thiện đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân 
duyên 7 câu. 

* Pháp phi thiện phi đồng sanh lạc liên quan pháp thiện đồng sanh lạc sanh ra do Nhân 
duyên 7 câu. 

Nhu tam đề thọ (vedanãttikasadỉsam ),... tóm tắt... 


TAM ĐÈ HỮU KIẾN (Sanidassana) - TAM ĐÈ THIỆN 
TAM ĐÈ PHI Hửu KIÉN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 

861 . 

* Pháp phi thiện phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp thiện vô kiến vô đối chiếu sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp thiện vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chu pháp phi thiện phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi thiện phi vô kiến hữu đối chiếu 
liên quan pháp thiện vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

862 . 

Nhân 6. 

863 . 

* Pháp phi bất thiện phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp bất thiện vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất thiện phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp bất thiện vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chu pháp phi bất thiện phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi bất thiện phi vô kiến hữu đối 
chiếu liên quan pháp bất thiện vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

864 . 

Nhân 6. 

865 . 

* Pháp phi vô ký phi hữu kiến hữu đối chiếu nhò cậy pháp vô ký vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô ký phi vô kiến hữu đối chiếu nhờ cậy pháp vô ký vô kiến vô đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp phi vô ký phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô ký phi vô kiến hữu đối chiếu 
nhờ cậy pháp vô ký vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

866 . 

Nhân 3 


867 . 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ THỌ 
TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI THỌ 

Pháp phi tuong ung lạc thọ phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp tuong ung lạc thọ 
vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 


868 . 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


593 


Nhân 6. 

869 . 

Pháp phi tương ưng khổ thọ phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp tương ưng khổ 
thọ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

870 . 

Nhân 6. 

871 . 

Pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

872 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN TAM ĐÈ QUẢ (Vipãkattika) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI QUẢ 

873 . 

Pháp phi quả phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp quả vô kiến vô đối chiếu sanh ra 
do Nhân duyên. 

874 . 

Nhân 6. 

875 . 

Pháp phi dị thục nhân phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp dị thục nhân vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

876 . 

Nhân 6. 

877 . 

Pháp phi phi dị thục quả phi dị thục nhân phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp 
phi dị thục quả phi dị thục nhân vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

878 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 

(Upãdinnupãdãniyattika) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 

879 . 

Pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp thành do thủ 
cảnh thủ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

880 . 

Nhân 6. 

881 . 

Pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi 
thành do thủ phi cảnh thủ vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

882 . 


Nhân 6. 





594 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐỀ HỮU KIỂN - TAM ĐÈ PHIỀN TOÁI CẢNH PHIÈN NÃO 

(Sankilitthasankilesika ) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI PHIÈN TOÁI CẢNH PHIÈN NÃO 

883 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phiền toái 
cảnh phiền não vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

884 . 

Nhân 6. 

885 . 

Pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não phi hữu kiến hữu đối chiếu nhò cậy pháp phi 
phiền toái cảnh phiền não vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

886 . 

Nhân 3. 

887 . 

Pháp phi phi phiền toái phi cảnh phiền não phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi 
phiền toái phi cảnh phiền não vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

888 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ TÀM (Vitakkattike) 

TAM ĐÈ PHI Hửu KIÉN - TAM ĐÈ PHI TẦM 

889 . 

Pháp phi hữu tầm hữu tứ phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp hữu tầm hữu tứ vô 
kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

890 . 

Nhân 6. 

891 . 

Pháp phi vô tầm hữu tứ phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô tầm hữu tứ vô kiến 
vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

892 . 

Nhân 6. 

893 . 

Pháp phi vô tầm vô tứ phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô tầm vô tứ vô kiến 
vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

894 . 

Nhân 3 


TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ CẢNH NỘI Bộ (Ạịhattãmmmaụa) 

TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI CẢNH NỘI Bộ 

895 . 

... Liên quan pháp biết cảnh nội bộ vô kiến vô đối chiếu... 6 câu. 

896 . 

* Pháp phi cảnh ngoại viện phi vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp biết cảnh ngoại viện 
vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


595 


* Pháp phi biết cảnh ngoại viện phi hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp biết cảnh 
ngoại viện vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi biết cảnh ngoại viện phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp biết cảnh ngoại 
viện vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Chu pháp phi biết cảnh ngoại viện phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi biết cảnh ngoại 
viện phi vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp biết cảnh ngoại viện vô kiến vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

897 . 

Nhân 6, Bất ly 6. 

Phần vấn đề (pahhãvãra) nên sắp rộng 

Dứt Vị trí tam đề thuận, nghịch 




596 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


VỊ TRÍ NHỊ ĐỀ - NHỊ ĐÈ THUẬN, NGHỊCH 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN (Sahetukaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN 

898 . 

* Pháp phi hữu nhân phi nhân liên quan pháp hữu nhân thuộc nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi hữu nhân phi phi nhân liên quan pháp hữu nhân phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi hữu nhân phi nhân liên quan những pháp hữu nhân thuộc nhân và hữu nhân 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

899 . 

Nhân 3, Cảnh 1, Bất ly 5. 

900 . 

Pháp phi hữu nhân phi phi nhân liên quan pháp hữu nhân phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

901 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Ly 3. 

Dù phần đồng sanh hay phần tuơng ung nhu phần liên quan ịpaticcavãrasadisam). 

902 . 

Pháp hữu nhân thuộc nhân làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi nhân bằng Nhân 
duyên. 

903 . 

* Pháp hữu nhân thuộc nhân làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi nhân bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi phi nhân bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp hữu nhân thuộc nhân làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi nhân và pháp phi 
hữu nhân phi nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi phi nhân bằng Cảnh 
duyên. 

* Pháp hữu nhân phi nhân làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp hữu nhân phi nhân làm duyên cho những pháp phi hữu nhân phi nhân và phi hữu 
nhân phi phi nhân bằng Cảnh duyên. 

904 . 

Nhân 1, Cảnh 6, Truởng 2, Bất ly 5. 

Phần vấn đề (panhãvãra) nên sắp rộng. 

905 . 

* Pháp phi vô nhân phi nhân liên quan pháp vô nhân thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi vô nhân phi phi nhân liên quan pháp vô nhân phi nhân sanh ra do Nhân duyên 
có 3 câu. 

906 . 


Nhân 4. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


597 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN (Hetusampayutta) 

NHỊ ĐÈ PHI NHẤN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN 

907 . 

Pháp phi tương ưng nhân phi nhân liên quan pháp tương ưng nhân thuộc nhân sanh ra 
do Nhân duyên 3 câu. 

Như nhị đề hữu nhân (sahetukasadisam). 

908 . 

* Pháp phi bất tương ưng nhân phi nhân liên quan pháp bất tương ưng nhân thuộc nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi bất tương ưng nhân phi phi nhân liên quan pháp bất tương ưng nhân phi 
nhân, sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

909 . 

Nhân 4. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN (Hetusahetuka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 

910 . 

Pháp phi nhân phi vô nhân thuộc phi nhân liên quan pháp nhân hữu nhân thuộc nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

911 . 

Nhân 1. 

912 . 

Pháp phi vô nhân và phi phi nhân thuộc phi phi nhân liên quan pháp hữu nhân phi 
nhân thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

913 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 

914 . 

Pháp phi nhân phi bất tương ưng nhân thuộc phi nhân liên quan pháp nhân tương ưng 
nhân thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

915 . 

Nhân 1. 

916 . 

Pháp phi bất tương ưng nhân phi phi nhân thuộc phi phi nhân liên quan pháp tương 
ưng nhân phi nhân thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

917 . 


Nhân 1. 






598 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN (Na hetusahetuka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN 

918 . 

Pháp phi nhân phi hữu nhân thuộc phi nhân liên quan pháp phi nhân hữu nhân thuộc 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

919 . 

Nhân 1. 

920 . 

Pháp phi nhân phi vô nhân thuộc phi nhân liên quan pháp phi nhân vô nhân thuộc phi 
nhân vô nhân thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

921 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ NHÂN (hetuduka) - NHỊ ĐÈ HỮU DUYÊN (Sappaccaya) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU DUYÊN 

922 . 

* Pháp vô duyên phi nhân làm duyên cho pháp phi vô duyên phi phi nhân bằng Cảnh 
duyên,... tóm tắt... 

* ... Làm duyên cho pháp phi vô duyên phi nhân bằng Cảnh duyên,... tóm tắt... 

* ... Làm duyên cho những pháp phi vô duyên phi nhân và phi vô duyên phi phi nhân 
bằng Cảnh duyên. 

923 . 

Cảnh 3. 

Vô vi nhu vô duyên (asankhatam appaccayadisam).... 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU KỊÉN (Sanidassanaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU KIÉN 

924 . 

* Pháp hữu kiến phi nhân làm duyên cho pháp phi hữu kiến phi phi nhân bằng Cảnh 
duyên. 

* ... Làm duyên cho pháp phi hữu kiến phi nhân bằng Cảnh duyên. 

* ... Làm duyên cho những pháp phi hữu kiến phi nhân và phi hữu kiến phi phi nhân 
bằng Cảnh duyên. 

925 . 

Cảnh 3. 

926 . 

Pháp phi vô kiến phi nhân liên quan pháp vô kiến thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

927 . 


Nhân 3. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


599 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐỀ HỮU ĐỐI CHIÉU (Sạppatighaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN NHỊ ĐÈ PHI HỮU ĐỐI CHIỂU 

928 . 

Pháp phi hữu đối chiếu phi nhân liên quan pháp hữu đối chiếu phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

929 . 

Nhân 1. 

930 . 

Pháp phi vô đối chiếu phi nhân liên quan pháp vô đối chiếu thuộc nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

931 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ SẮC (Rupĩduka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI SẮC 

932 . 

Pháp phi sắc phi phi nhân liên quan pháp sắc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

933 . 

Nhân 3. 

934 . 

Pháp phi vô sắc phi nhân liên quan pháp vô sắc thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

935 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HIỆP THÉ (Lokiyaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HIỆP THÉ 

936 . 

Pháp phi hiệp thế phi phi nhân liên quan pháp hiệp thế phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

937 . 

Nhân 3. 

938 . 

Pháp phi siêu thế phi nhân liên quan pháp siêu thế thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

939 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG (Kenaciviũũeyya) 

NHỊ ĐÈ PHI NHẤN - NHỊ ĐÈ PHI CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG 

940 . 

Pháp phi có tâm biết đặng phi nhân liên quan pháp có tâm biết đặng thuộc nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

941 . 

Nhân 9. 


942 . 






600 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


Pháp phi có tâm không biết đặng thuộc phi nhân liên quan pháp có tâm không biết 
đặng thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

943 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐỀ NHÂN - NHỊ ĐÈ LẬU (Asavaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU 

944 . 

Pháp phi lậu phi nhân liên quan pháp lậu thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

945 . 

Nhân 5. 

946 . 

Pháp phi phi lậu thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi lậu thuộc nhân sanh ra do Nhân 
duyên 

947 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CẢNH LẬU (Sasavaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI CẢNH LẬU 

948 . 

Pháp phi cảnh lậu thuộc phi phi nhân liên quan pháp cảnh lậu thuộc phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

949 . 

Nhân 3. 

950 . 

Pháp phi phi cảnh lậu thuộc phi nhân liên quan pháp phi cảnh lậu thuộc nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

951 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG LẬU (Asavasampayutta) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI TỮƠNG ƯNG LẠU 

952 . 

Pháp phi tuơng ung lậu phi nhân liên quan pháp tuơng ung lậu thuộc nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

953 . 

Nhân 9. 

954 . 

Pháp phi bất tuơng ung lậu phi nhân liên quan pháp bất tuơng ung lậu thuộc nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

955 . 


Nhân 3. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


601 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẬU (Asavasasava) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU CẢNH LẬU 

956 . 

Pháp phi lậu phi phi cảnh lậu thuộc phi nhân liên quan pháp lậu cảnh lậu thuộc nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

957 . 

Nhân 5. 

958 . 

Pháp phi phi cảnh lậu phi phi lậu thuộc phi phi nhân liên quan pháp cảnh lậu phi lậu 
thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

959 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐỀ NHÂN - NHỊ ĐÈ LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU (Asava asavasampayutta) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU 

960 . 

Pháp phi lậu phi bất tuơng ung lậu thuộc phi nhân liên quan pháp lậu tuơng ung lậu 
thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

961 . 

Nhân 3. 

962 . 

Pháp phi bất tuơng ung lậu phi phi lậu thuộc phi phi nhân liên quan pháp tuơng ung 
lậu phi lậu thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

963 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU CẢNH LẬU 
(Ẫsava vippayutta sãsavaduka) 

NHỊ ĐỀ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU PHI CẢNH LẬU 

964 . 

Pháp bất tuơng ung lậu phi cảnh lậu thuộc phi phi nhân liên quan pháp bất tuơng ung 
lậu cảnh lậu thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên, nhu hiệp thế ịlokiyasadisam). 

965 . 

* Pháp bất tuơng ung lậu phi phi cảnh lậu thuộc phi nhân liên quan pháp bất tuơng ung 
lậu phi cảnh lậu thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tuơng ung lậu phi phi cảnh lậu phi nhân liên quan pháp bất tuơng ung lậu phi 
cảnh lậu phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tuơng ung lậu phi phi cảnh lậu phi nhân liên quan những pháp bất tuơng ung 
lậu phi cảnh lậu thuộc nhân và bất tuơng ung lậu phi cảnh lậu phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

966 . 


Nhân 3. 





602 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM TRIỀN (Sahhojanagocchaka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI TRIÈN 

967 . 

Pháp phi triền phi nhân liên quan pháp triền thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

968 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHƯỢC (Ganthagocchaka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI PHƯỢC 

969 . 

Pháp phi phược phi nhân liên quan pháp phược thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

970 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM Bộc (Oghagocchaka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI BỌC (No oghagocchaka) 

971 . 

Pháp phi bộc phi nhân liên quan pháp bộc thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

972 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHỐI (Yogagocchakaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ CHUM PHI PHỐI 

973 . 

Pháp phi phối phi nhân liên quan pháp phối thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

974 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM CÁI ịNivaranagocchaka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ Ì)È CHÙM PHI CÁI (No 'nivaranagocchaka) 

975 . 

Pháp phi cái phi nhân liên quan pháp cái thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

976 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM KHINH THỊ (Parãmãsagocchaka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI KHINH THỊ. 

977 . 

Pháp phi khinh thị phi phi nhân liên quan pháp khinh thị phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


603 


978 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐỀ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU CẢNH (Sarammanaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU CẢNH (Na sãrammana). 

979 . 

Pháp phi hữu cảnh phi nhân liên quan pháp hữu cảnh thuộc nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

980 . 

Nhân 3. 

981 . 

Pháp phi vô cảnh phi phi nhân liên quan pháp vô cảnh phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

982 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ TÂM (Cittaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI TÂM 

983 . 

Pháp phi tâm phi phi nhân liên quan pháp tâm phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

984 . 

Nhân 3. 

985 . 

Pháp phi phi tâm phi nhân liên quan pháp phi tâm thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

986 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ SỞ HỮU TÂM (Cetasikaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI SỞ HỮU TÂM 

987 . 

Pháp phi sở hữu tâm phi nhân liên quan pháp sở hữu tâm thuộc nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

988 . 

Nhân 3. 

989 . 

Pháp phi phi sở hữu tâm thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi sở hữu tâm thuộc phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

990 . 


Nhân 3. 







604 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM (Cittasampayuttaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG TAM 

991 . 

Pháp phi tương ưng tâm phi nhân liên quan pháp tương ưng tâm thuộc nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

992 . 

Nhân 3. 

993 . 

Pháp phi bất tương ưng tâm phi phi nhân liên quan pháp bất tương ưng tâm phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

994 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HÒA HỢP TÂM (Cittasansattha) 

NHỊ ĐÈ PHI NHẨN - NHỊ ĐÈ PHI HÒA HỢP TÂM 

995 . 

* Pháp phi hòa hợp tâm phi nhân liên quan pháp hòa hợp tâm thuộc nhân sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi hòa hợp tâm phi phi nhân liên quan pháp hòa hợp tâm phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

996 . 

Nhân 6. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ NƯƠNG TÂM SANH (Cittasamutthãna) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NƯƠNG TÂM SANH 

997 . 

Pháp phi nương tâm sanh phi nhân liên quan pháp nương tâm sanh thuộc nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

998 . 

Nhân 3. 

999 . 

Pháp phi phi nương tâm sanh phi phi nhân liên quan pháp phi nương tâm sanh phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1000. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH TỒN TÂM (Cittasahabhũ) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH TỒN TÂM 

1001. 

Pháp phi đồng sanh tồn tâm phi nhân liên quan pháp đồng sinh tồn tâm thuộc nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

1002. 

Nhân 3. 

1003 . 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


605 


Pháp phi phi đồng sanh tồn tâm phi phi nhân liên quan pháp phi đồng sanh tồn tâm phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1004 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ TÙNG THÔNG Lưu VỚI TÂM (Cittãnuparivattiduka) 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI TÙNG THÔNG Lưu VỚI TÂM 

1005 . 

Pháp phi tùng thông lưu với tâm phi nhân liên quan pháp tùng thông lưu với tâm thuộc 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1006 . 

Nhân 3. 

1007 . 

Pháp phi phi tùng thông lưu với tâm phi phi nhân liên quan pháp phi tùng thông lưu 
với tâm thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1008 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HÒA NƯƠNG TÂM SANH 
( Cittasansatíhasamutíhãnaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ Ì)È PHI HÒA NƯƠNG TÂM SANH 

1009 . 

Pháp phi hòa nương tâm sanh phi nhân liên quan pháp hòa nương tâm sanh thuộc nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

1010. 

Nhân 3. 

1011 . 

Pháp phi phi hòa nương tâm sanh phi phi nhân liên quan pháp phi hòa nương tâm sanh 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1012. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM SANH 

ịCittasansatthasamutthãnasahabhũ) 

NHỊ ĐÈ PHỈ NHÂN 

NHỊ ĐÈ PHI HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM SANH 

1013 . 

Pháp phi hòa đồng sanh tồn nương tâm sanh phi nhân liên quan pháp hòa đồng sanh 
tồn nương tâm sanh ra thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1014 . 


Nhân 3. 






606 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


1015 . 

Pháp phi phi hòa đồng sanh tồn nương tâm sanh thuộc phi phi nhân liên quan pháp phi 
hòa đồng sanh tồn nương tâm sanh phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1016 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HÒA TÙNG THÔNG LƯU NƯƠNG TÂM SANH 
(Cittasansatthasamutthãnãnuparivattiduka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - 

NHỊ ĐÈ PHI HÒA TÙNG THÔNG LƯU NƯƠNG TÂM SANH 

1017 . 

Pháp phi hòa tùng thông lưu nương tâm sanh phi nhân liên quan pháp hòa tùng thông 
lưu nương tâm sanh thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1018 . 

Nhân 3. 

1019 . 

Pháp phi phi hòa tùng thông lưu nương tâm sanh phi phi nhân liên quan pháp phi hòa 
tùng thông lưu nương tâm sanh phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1020. 

Nhân 3,... tóm tắt... nên phân theo cách rộng. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ (Dassanenapahatabbaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

1021. 

Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ thuộc nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

1022. 

Nhân 3. 

1023 . 

Pháp phi phi sơ đạo tuyệt trừ phi phi nhân liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên, chỉ có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 
(Dassanenapahãtabbahetukaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

1024 . 

.. .Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ thuộc nhân... chỉ có 3 câu. 

1025 . 

Pháp phi phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ phi phi nhân liên quan phi hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1026 . 


Nhân 1,... tóm tẳt... 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


607 


NHỊ ĐỀ NHÂN - NHỊ ĐỀ HỮU Y (Saranaduka) 

NHỊ ĐÈ PHÌ NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y (Na saranaduka) 

1027 . 

* Pháp phi hữu y phi nhân liên quan pháp hữu y thuộc nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu y thuộc phi phi nhân liên quan pháp hữu y phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi hữu y thuộc phi nhân liên quan pháp hữu y thuộc nhân và pháp hữu y thuộc 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1028 . 

Nhân 3. 

1029 . 

Pháp phi vô y thuộc phi phi nhân liên quan pháp vô y thuộc phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

1030 . 

* Pháp phi vô y phi phi nhân liên quan pháp vô y phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp phi vô y phi nhân và phi vô y phi phi nhân liên quan pháp vô y phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

1031 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN (Sahetukaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN (Hetuduka) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1032 . 

* Pháp phi nhân phi hữu nhân liên quan pháp nhân hữu nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

* Pháp phi nhân phi vô nhân liên quan pháp nhân vô nhân sanh ra do Nhân duyên, có 3 
câu. 

1033 . 

Nhân 6. 

1034 . 

Pháp phi phi nhân phi vô nhân liên quan pháp phi nhân hữu nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

1035 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1036 . 

* Pháp phi nhân phi tương ưng nhân liên quan pháp nhân tương ưng nhân sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi bất tương ưng nhân liên quan pháp nhân bất tương ưng nhân sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 

1037 . 

Nhân 6. 

1038 . 





608 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


Pháp phi phi nhân phi bất tương ưng nhân liên quan pháp phi nhân tương ưng nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

1039 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN (Hetusahetukaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1040 . 

Pháp phi nhân phi vô nhân liên quan pháp nhân và nhân hữu nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

1041 . 

Nhân 1. 

1042 . 

Pháp phi phi nhân phi vô nhân và phi phi nhân liên quan pháp phi nhân hữu nhân và 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1043 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN (Hetuhetusampayutta) 
NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1044 . 

Pháp phi nhân và phi nhân phi bất tương ưng nhân liên quan pháp nhân và nhân tương 
ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1045 . 

Nhân 1. 

1046 . 

Pháp phi phi nhân phi tương ưng nhân và phi phi nhân liên quan pháp phi nhân tương 
ưng nhân và phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1047 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ HỮU DUYÊN (Sappaccayaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI HƯU DUYÊN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1048 . 

Pháp phi nhân phi vô duyên liên quan pháp nhân hữu duyên sanh ra do Nhân duyên. 

1049 . 

Nhân 1. 

1050 . 

Pháp phi phi nhân phi vô duyên liên quan pháp phi nhân hữu duyên sanh ra do Nhân 
duyên. 

1051 . 

Nhân 1. 

Hữu vi như hữu duyên (Sappaccayasadisam). 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


609 


NHỊ ĐÈ HỮU KIÉN (Sanidạssanaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI Hửu KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1052 . 

Pháp phi nhân phi vô kiến liên quan pháp nhân vô kiến sanh ra do Nhân duyên. 

1053 . 

Nhân 3. 

1054 . 

Pháp phi phi nhân phi hữu kiến liên quan pháp phi nhân vô kiến sanh ra do Nhân 
duyên. 

1055 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIỂU (Sappatigha) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU ĐỐI CHIEU - NHỊ ĐÈ pin NHÂN 

1056 . 

Pháp phi nhân phi vô đối chiếu liên quan pháp nhân vô đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 

1057 . 

Nhân 3. 

1058 . 

Pháp phi phi nhân phi hữu đối chiếu liên quan pháp phi nhân vô đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

1059 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ SẮC (Rũpĩduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI SẮC - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1060 . 

Pháp phi nhân phi vô sắc liên quan pháp nhân vô sắc sanh ra do Nhân duyên. 

1061 . 

Nhân 3. 

1062 . 

* Pháp phi phi nhân phi sắc liên quan pháp phi nhân thuộc sắc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân phi vô sắc liên quan pháp phi nhân vô sắc sanh ra do Nhân duyên. 

1063 . 


Nhân 3. 






610 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ HIỆP THÉ (Lokiyaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI HIỆP THE - NHỊ ĐÈ pin NHÂN 

1064 . 

* Pháp phi nhân phi hiệp thế liên quan pháp nhân hiệp thế sanh ra do Nhân duyên có 1 
câu. 

* Pháp phi nhân phi siêu thế liên quan pháp nhân siêu thế sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

1065 . 

Nhân 4. 

1066 . 

* Pháp phi phi nhân phi siêu thế liên quan pháp phi nhân hiệp thế sanh ra do Nhân duyên 
có 1 câu. 

* Pháp phi phi nhân phi siêu thế liên quan pháp phi nhân siêu thế sanh ra do Nhân duyên 
có 1 câu. 

1067 . 

Nhân 2. 


NHỊ ĐÈ CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG (Kenacivinneyyaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI CÓ TÂM BIET ĐẶNG - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1068 . 

* Pháp phi nhân phi có tâm biết đặng liên quan pháp nhân có tâm biết đặng sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi có tâm không biết đặng liên quan pháp nhân có tâm không biết đặng 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi có tâm biết đặng liên quan pháp nhân có tâm biết đặng và pháp nhân 
có tâm không biết đặng sanh ra Nhân duyên có 3 câu. 

1069 . 

Nhân 9. 

1070 . 

* Pháp phi phi nhân phi có tâm biết đặng liên quan pháp phi nhân có tâm biết đặng sanh 
ra do Nhân duyên. 

1071 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ LẬU (Asavaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN (Hetuduka) 

NHỊ ĐÈ PHI LẬU - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1072 . 

* Pháp phi nhân phi lậu liên quan pháp nhân thuộc lậu sanh ra do Nhân duyên, có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi phi lậu liên quan pháp nhân phi lậu sanh ra do Nhân duyên, có 1 
câu. 

* Pháp phi nhân phi lậu liên quan những pháp nhân thuộc lậu và nhân thuộc phi lậu sanh 
ra Nhân duyên có 1 câu. 

1073 . 


Tất cả đều có 5 câu. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


611 


1074 . 

Pháp phi phi nhân phi phi lậu liên quan pháp phi nhân phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

1075 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ CẢNH LẬU (Sasavaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI CANH LẬU - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1076 . 

* Pháp phi nhân phi phi cảnh lậu liên quan pháp nhân cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên có 
1 câu. 

* Pháp phi nhân phi phi cảnh lậu liên quan pháp nhân phi cảnh lậu sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

1077 . 

Nhân 4. 

Nhu nhị đề hiệp thế (lokiyadukasadisam) 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG LẬU - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG LẠU - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1078 . 

* Pháp phi nhân phi tuong ung lậu liên quan pháp nhân tuong ung lậu sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi bất tuong ung lậu liên quan pháp nhân bất tuong ung lậu sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi tuong ung lậu liên quan những pháp nhân tuong ung lậu và nhân 
bất tuong ung lậu sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

1079 . 

Nhân 9. 

1080 . 

* Pháp phi phi nhân phi tuong ung lậu liên quan pháp phi nhân tuong ung lậu sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phi nhân phi tuong ung lậu liên quan pháp phi nhân bất tuong ung lậu sanh ra 
do Nhân duyên có 1 câu. 

1081 . 

Nhân 4. 


NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẬU (Asavasasavaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI LẬU CẢNH LẬU - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1082 . 

* Pháp phi nhân phi lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp nhân thành lậu và cảnh lậu sanh 
ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp nhân cảnh lậu và phi lậu sanh ra 
do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi nhân phi lậu và phi phi cảnh lậu liên quan pháp nhân thành lậu cảnh lậu và 
pháp nhân cảnh lậu phi lậu sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 






612 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


1083 . 

Nhân 5. 

1084 . 

Pháp phi phi nhân phi cảnh lậu và phi phi lậu liên quan pháp phi nhân lậu và cảnh lậu 
sanh ra do Nhân duyên. 

1085 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU (Asavasasavasampayuttaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI LẬU TỬƠNG ƯNG LẬU - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1086 . 

* Pháp phi nhân phi lậu và phi bất tuơng ung lậu liên quan pháp nhân lậu và tuơng ung 
lậu sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi lậu phi bất tuơng ung lậu liên quan pháp nhân tuơng ung lậu phi lậu 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

1087 . 

Nhân 4. 

1088 . 

* Pháp phi phi nhân phi bất tuơng ung lậu và phi phi lậu liên quan pháp phi nhân lậu 
tuơng ung lậu sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi phi nhân phi bất tuơng ung lậu và phi phi lậu liên quan pháp phi nhân tuơng 
ung lậu phi lậu sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

1089 . 

Nhân 4. 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU CẢNH LẬU NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU PHI CẢNH LẠU - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1090 . 

* Pháp phi nhân bất tuơng ung lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp nhân bất tuơng ung 
lậu cảnh lậu (Ãsavavỉppayuttasãsavaduka) sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi nhân bất tuơng ung lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp nhân bất tuơng ung 
lậu phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

1091 . 

Nhân 4. 

1092 . 

* Pháp phi phi nhân bất tuơng ung lậu phi phi cảnh lậu liên quan pháp phi nhân bất 
tuơng ung lậu cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân bất tuơng ung lậu phi cảnh lậu liên quan pháp phi nhân bất tuơng 
ung lậu phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

1093 . 


Nhân 2. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


613 


NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU (Chagocchakaduka) - NHỊ ĐỀ NHÂN 
NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1094 . 

* Pháp phi nhân phi triền liên quan pháp nhân triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi phuợc liên quan pháp nhân phuợc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi bộc liên quan pháp nhân thành bộc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi phối liên quan pháp nhân thành phối sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi cái liên quan pháp nhân thành cái sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi phi khinh thị liên quan pháp nhân phi khinh thị sanh ra do Nhân 
duyên. 

1095 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ HỮU CẢNH (Sarammanaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU CẢNH - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1096 . 

Pháp phi nhân phi hữu cảnh liên quan pháp nhân hữu cảnh sanh ra do Nhân duyên. 

1097 . 

Nhân 3. 

1098 . 

* Pháp phi phi nhân phi vô cảnh liên quan pháp phi nhân hữu cảnh sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi phi nhân phi vô cảnh liên quan pháp phi nhân vô cảnh sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi phi nhân phi vô cảnh liên quan những pháp phi nhân hữu cảnh và phi nhân vô 
cảnh sanh ra do Nhân duyên. 

1099 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ TÂM (Cittaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI TÂM - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1100. 

Pháp phi nhân phi phi tâm liên quan pháp nhân phi tâm sanh ra do nhân 
duyên. 

1101 . 

Nhân 3. 

1102. 

Pháp phi phi nhân phi tâm liên quan pháp phi nhân thành tâm sanh ra do Nhân duyên 

1103 . 


Nhân 3. 






614 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ SỞ HỮU TÂM (Cetasikaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI SỞ HỮU TÂM NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1104 . 

Pháp phi nhân phi sở hữu tâm liên quan pháp nhân sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên. 

1105 . 

Nhân 3. 

1106 . 

Pháp phi phi nhân phi phi sở hữu tâm liên quan pháp phi nhân thuộc sở hữu tâm sanh 
ra do Nhân duyên. 

1107 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM - NHỊ ĐÈ NHÂN (Cittasampayuttaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG TÂM - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1108 . 

Pháp phi nhân phi tuơng ung tâm liên quan pháp nhân tuong ung tâm sanh ra do Nhân 
duyên. 

1109 . 

Nhân 3,... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ HÒA HỢP TÂM (Cittasamsatthaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI HÒA HỢP TÂM - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1110 . 

Pháp phi nhân phi hòa hợp tâm liên quan pháp nhân hòa hợp tâm sanh ra do Nhân 
duyên. 

1111 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH (Cittasamutthãnaduka) - NHỊ ĐỀ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1112 . 

Pháp phi nhân phi nuong tâm làm sở sanh liên quan pháp nhân nuông tâm làm sở sanh 
sanh ra do Nhân duyên. 

1113 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM (Cỉttasahabhuduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1114 . 

Pháp phi nhân phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp nhân đồng sanh tồn với tâm 
sanh ra do Nhân duyên. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


615 


1115 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ TÙNG TÂM THÔNG Lưu (Cittãnuparivattiduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI TÙNG TÂM THÔNG Lưu NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1116 . 

Pháp phi nhân phi tùng tâm thông lưu liên quan pháp nhân tùng tâm thông lưu sanh ra 
do Nhân duyên. 

1117 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ HÒA NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI HÒA NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1118 . 

Pháp phi nhân phi hòa nương tâm làm sở sanh liên quan pháp nhân hòa nương tâm làm 
sở sanh (Cittasarisatthasamutthãnaduka) sanh ra do Nhân duyên. 

1119 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 
(Cittasansatttiãsamutthãnãsahabhũduka) - NHỊ ĐE NHAN 
NHỊ ĐE PHI HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1120 . 

Pháp phi nhân phi hòa đồng sanh tồn phi nương tâm làm sở sanh liên quan pháp nhân 
thuộc hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

1121 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ HÒA TÙNG THÔNG LƯU NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 
(Cittãsansatthãsamutthãnãnuparivattiduka) - NHỊ ĐÊ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI HÒATÙNG THÔNG LƯU NƯƠNG TAM LÀM SỞ SANH - NHỊ ĐÈ 

PHI NHÂN 

1122. 

Pháp phi nhân phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh liên quan pháp nhân hòa 
tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

1123 . 


Nhân 3. 








616 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ NỘI Bộ (Ajjhattikaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐỂ PHÌ NỌI Bộ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1124 . 

Pháp phi nhân phi ngoại viện liên quan pháp nhân ngoại viện sanh ra do Nhân duyên. 

1125 . 

Nhân 3. 

1126 . 

Pháp phi phi nhân phi nội bộ liên quan pháp phi nhân nội bộ sanh ra do Nhân duyên. 

1127 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ Y SINH (Upãdãduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI Y SINH - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1128 . 

Pháp phi nhân phi phi y sinh liên quan pháp nhân phi y sinh sanh ra do Nhân duyên. 

1129 . 

Nhân 3. 

1130 . 

Pháp phi phi nhân phi y sinh liên quan pháp phi nhân y sinh sanh ra do Nhân duyên. 

1131 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ THÀNH DO THỦ (Upãdinnaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1132 . 

* Pháp phi nhân phi thành do thủ liên quan pháp nhân thành do thủ sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi thành do thủ liên quan pháp nhân phi thành do thủ sanh ra do Nhân 
duyên có 1 câu. 

1133 . 

Nhân 4. 

1134 . 

* Pháp phi phi nhân phi phi thành do thủ liên quan pháp phi nhân thành do thủ sanh ra 
do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi nhân phi thành do thủ liên quan pháp phi nhân phi thành do thủ sanh ra do 
Nhân duyên có 1 câu. 

1135 . 

Nhân 2. 


NHỊ ĐÈ CHÙM HAI (Dvigocchakaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ CHÙM HAI - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1136 . 

* Pháp phi nhân phi thủ liên quan pháp phi nhân thuộc thủ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi phiền não liên quan pháp nhân phiền não sanh ra do Nhân duyên. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


617 


NHỊ ĐÈ SO ĐẠỌ TUYỆT TRỪ (Dassanenapahatabbaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI Sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ - NHỊ ĐÈ PHI NHAN 

1137 . 

* Pháp phi nhân phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp nhân phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do Nhân duyên có 1 câu. 

1138 . 

Nhân 4. 

1139 . 

* Pháp phi phi nhân phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân sơ đạo tuyệt trừ liên 
quan sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi phi nhân phi phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân phi sơ đạo tuyệt trừ 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

1140 . 

Nhân 2. 


NHỊ ĐÈ BA ĐẠỌ CAO TUYỆT TRỪ (Bhavanayapahatabbaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ - NHỊ ĐÈ PHI NHAN 

1141 . 

Pháp phi nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra do Nhân duyên. 

1142 . 

Nhân 4. 

1143 . 

* Pháp phi phi nhân phi 3 đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân phi ba đạo cao tuyệt 
trừ sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi phi nhân phi phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

1144 . 

Nhân 2. 


NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ (Dassanenapahatabbahetukaduka)- 

NHỊ ĐÈ NHÂN 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1145 . 

* Pháp phi nhân phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp nhân hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp nhân phi hữu nhân phi 
sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

cả đêu có 3 câu đê. 


1146 . 






618 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi phi nhân phi phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân hữu nhân 
sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân phi hữu nhân 
sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

1147 . 

Nhân 2,... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ HỮU Y (Saranaduka) - NHỊ ĐÈ NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI Hửu Y (Na Saranaduka) - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 

1148 . 

* Pháp phi nhân phi hữu y liên quan pháp nhân hữu y sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân phi hữu y liên quan pháp nhân vô y sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

1149 . 

Nhân 4. 

1150 . 

* Pháp phi phi nhân phi vô y liên quan pháp phi nhân hữu y sanh ra do Nhân duyên có 1 
câu. 

* Pháp phi phi nhân phi hữu y liên quan pháp phi nhân vô y sanh ra do Nhân duyên có 1 
câu. 

1151 . 

Nhân 2. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y (Saranaduka) - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU Ỹ - NHỊ ĐỀ PHI HỮU NHÂN 

1152 . 

* Pháp phi hữu nhân phi hữu y liên quan pháp hữu nhân hữu y sanh ra Nhân duyên có 1 
câu. 

* Pháp phi hữu nhân phi vô y liên quan pháp hữu nhân vô y sanh ra do Nhân duyên có 1 
câu. 

1153 . 

Nhân 2. 

1154 . 

* Pháp phi vô nhân phi vô y liên quan pháp vô nhân hữu y sanh ra do Nhân duyên có 1 
câu. 

* Pháp phi vô nhân phi hữu y liên quan pháp vô nhân vô y sanh ra do Nhân duyên có 1 
câu. 

1155 . 


Nhân 2. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


619 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN (Hetusampayuttaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN 

1156 . 

Pháp phi tương ưng nhân phi hữu y liên quan pháp tương ưng nhân hữu y sanh ra do 
Nhân duyên. 

1157 . 

Nhân 2. Như nhị đề hữu nhân (Sahetukaduka). 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN (Hetusahetukaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 

1158 . 

* Pháp phi nhân phi vô nhân thuộc phi vô y liên quan pháp nhân và hữu nhân thuộc hữu 
y sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi nhân phi vô nhân phi hữu y liên quan pháp nhân hữu nhân thuộc vô y sanh ra 
do Nhân duyên có 1 câu. 

1159 . 

Nhân 2. 

1160 . 

* Pháp phi vô nhân phi phi nhân phi vô y liên quan pháp hữu nhân phi nhân thuộc hữu y 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi hữu nhân phi phi nhân phi hữu y liên quan pháp hữu nhân phi nhân thuộc vô 
y sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

1161 . 

Nhân 2. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN (Hetuhetusampayuttaduka) 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 

1162 . 

Pháp phi nhân phi tương ưng nhân phi vô y liên quan pháp nhân tương ưng nhân hữu y 
sanh ra do Nhân duyên. 

Như nhị đề nhân hữu nhân (he tu ceva sahetukadukasadisam). 


NHỊ ĐỀ HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN 

1163 . 

* Pháp phi nhân phi hữu nhân phi hữu y liên quan pháp phi nhân hữu nhân hữu y sanh ra 
do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi nhân phi hữu nhân phi hữu y liên quan pháp phi nhân phi hữu nhân vô y sanh 
ra do Nhân duyên có 1 câu. 

1164 . 

Nhân 2. 

1165 . 

Pháp phi nhân phi vô nhân phi hữu y liên quan pháp phi nhân vô nhân vô y sanh ra do 
Nhân duyên. 






620 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


1166 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y (Saranaduka) - NHỊ ĐÈ ĐỈNH (Culantaraduka) 

NHỊ ĐÈ PHI HỬU Y (Na saranaduka) - NHỊ ĐÈ PHI ĐỈNH 

1167 . 

* Pháp vô duyên vô y làm duyên cho pháp phi vô duyên phi hữu y bằng Cảnh duyên. 

* Pháp vô vi vô y làm duyên cho pháp phi vô vi phi hữu y bằng Cảnh duyên. 

* Pháp hữu kiến vô y làm duyên cho pháp phi hữu kiến phi vô y bằng Cảnh duyên. 

* ... Làm duyên cho pháp phi hữu kiến phi hữu y bằng Cảnh duyên,... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐỀ LẬU (Asavaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Ỳ - NHỊ ĐÈ PHI LẬU 

1168 . 

* Pháp phi lậu phi hữu y liên quan pháp lậu hữu y... 

* Pháp phi lậu phi vô y... 

* ... Những pháp phi lậu phi hữu y và phi lậu phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phi lậu phi vô y liên quan pháp phi lậu hữu y... có 1 câu. 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐỀ CẢNH LẬU (Sasavaduka) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Ỳ - NHỊ ĐÈ PHI CẢNH LẬU 

1169 . 

* Pháp phi cảnh lậu phi hữu y liên quan pháp cảnh lậu vô y... 

* Pháp phi phi cảnh lậu phi hữu y liên quan pháp phi cảnh lậu vô y sanh ra do Nhân 
duyên có 1 câu. 

Tất cả nên sắp rộng theo lối này,... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ HỮU CẢNH (Sarammanaduka) 
NHỊ ĐÈ PHI Hửủ Y - NHỊ ĐÈ PHI HỮU CẢNH. 

1170 . 

* Pháp phi hữu cảnh phi hữu y liên quan pháp hữu cảnh hữu y... 

* Pháp phi hữu cảnh phi hữu y liên quan pháp hữu cảnh vô y... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ (Dassanenapahatabbaduka) 
NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI sơ ĐẠOTUYỆT TRỪ 

1171 . 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ phi hữu y liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ hữu y... 1 câu. 

* Pháp phi phi sơ đạo tuyệt trừ phi vô y liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ vô y.. tóm tắt 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


621 


NHỊ ĐỀ HỮU Y - NHỊ ĐỀ HỮU THƯỢNG (Sa uttaraduka) 

NHỊ ĐÈ PHI HỮU Ỳ - NHỊ ĐÈ PHỈ HỮU THƯỢNG 

1172 . 

* Pháp phi hữu thượng phi hữu y liên quan pháp hữu thượng vô y sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp vô thượng phi hữu y liên quan pháp vô thượng vô y sanh ra do Nhân duyên. 

Dù phần đồng sanh hay phần vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt Vị trí nhị đề thuận nghịch 




622 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


VỊ TRÍ NGHỊCH THUẬN 
TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ THIỆN 

1 . 

* Pháp bất thiện liên quan pháp phi thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn liên quan 1 
uẩn bất thiện, 2 uẩn liên quan 2 uẩn. 

* Pháp vô ký liên quan pháp phi thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc tâm liên 
quan 1 uẩn vô ký quả, vô ký tố. 

* Chư pháp thiện và vô ký liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

2 . 

* Pháp thiện liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp thiện và vô ký liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

3 . 

* Pháp vô ký liên quan pháp phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện liên quan pháp phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp thiện và vô ký liên quan pháp phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp phi vô ký sanh ra do nhân duyên có 5 câu. 

4 . 

* Pháp bất thiện liên quan pháp phi thiện và phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký liên quan pháp phi thiện và pháp phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp phi thiện và phi vô ký sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

5 . 

* Pháp thiện liên quan pháp phi bất thiện và phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký liên quan pháp phi bất thiện và pháp phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp thiện và vô ký liên quan pháp phi bất thiện và phi vô ký sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

6 . 

Pháp vô ký liên quan pháp phi thiện và phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

7 . 

* Pháp bất thiện liên quan pháp phi thiện sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp vô ký liên quan pháp phi thiện sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp thiện liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp vô ký liên quan pháp phi bất thiện sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp thiện liên quan pháp phi vô ký sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp phi vô ký sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp bất thiện liên quan pháp phi thiện và pháp phi vô ký sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp thiện liên quan pháp phi bất thiện và pháp phi vô ký sanh ra do Cảnh duyên. 

* Pháp vô ký liên quan pháp những pháp phi thiện và phi bất thiện sanh ra do Cảnh 
duyên. 


Nhân 18, Cảnh 9, Trưởng 18, Bất ly 18. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


623 


9 . 

* Pháp bất thiện liên quan pháp phi thiện sanh ra do phi Nhân duyên. 

* Pháp vô ký liên quan pháp phi thiện sanh ra do phi Nhân duyên,... tóm tắt... 

* Pháp vô ký liên quan pháp phi thiện và phi bất thiện sanh ra do phi Nhân duyên. 

10 . 

* Pháp vô ký liên quan pháp phi thiện sanh ra do phi Cảnh duyên. 

* Pháp vô ký liên quan pháp phi thiện và phi bất thiện sanh ra do Cảnh duyên. 

11 . 

Phi Nhân 6, phi Cảnh 6, phi Trưởng 18, phi Ly 6. 

12 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 6. 

13 . 

Phi Nhân duyên có Cảnh 6. 

Dù phần đồng sanh hay phần tưong ưng như phần liên quan (patỉccavãra 

14 . 

* Pháp thiện nhờ cậy pháp phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện và pháp vô ký nhờ cậy pháp phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện và pháp vô ký nhờ cậy pháp phi thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp vô ký nhờ cậy pháp phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* ... Nhờ cậy pháp phi thiện và pháp phi vô ký... có 3 câu. 

* ... Nhờ cậy pháp phi bất thiện và phi vô ký... có 3 câu. 

* Pháp thiện nhờ cậy những pháp phi thiện và phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 5 
câu. 

15 . 

Nhân 26, Cảnh 13, Bất ly 26. 

16 . 

Phần hòa hợp (sansaịthavãra) Nhân 9,... tóm tắt... Bất ly 9,... tóm tắt... 

17 . 

* Pháp phi thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi thiện làm duyên cho những pháp bất thiện và vô ký bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi bất thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phi thiện và pháp phi vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi bất thiện và phi vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi thiện và pháp phi bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Nhân duyên có 1 
câu 

18 . 

* Pháp phi thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

* Pháp phi bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

* Pháp phi vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

* Chư pháp phi thiện và phi vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Cảnh duyên. 



624 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Chư pháp phi thiện và phi vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cảnh duyên. 

* Chư pháp thiện và phi vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

* Chư pháp phi bất thiện và phi vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi bất thiện và phi vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cảnh duyên. 

* Chư pháp phi bất thiện và phi vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Cảnh duyên có 3 
câu. 

* Chư pháp phi thiện và phi bất thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Cảnh duyên có 3 
câu. 

19 . 

Nhân 18, Cảnh 18, Trưởng 23, Bất ly 22. 

Phần vấn đề ( panhãvara') nên sắp rộng. 


TAM ĐÈ PHI THỌ - TAM ĐÈ THỌ (Vedanãttỉka) 

20 . 

* Pháp tưong ưng lạc thọ liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng khổ thọ liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

21 . 

* Pháp tương ưng khổ thọ liên quan pháp phi tương ưng khổ thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

22 . 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng khổ thọ liên quan pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên,... tóm tắt... 

23 . 

Nhân 21, Trưởng 21, Bất ly 21. 


TAM ĐÈ PHI QUẢ - TAM ĐÈ QUẢ (Vipãkattika) 

24 . 

* Pháp quả liên quan pháp phi quả sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp dị thục nhân liên quan pháp phi quả sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp quả liên quan pháp phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi dị thục nhân sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi phi dị thục quả phi dị thục 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyến 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


625 


* Pháp quả liên quan pháp phi phi dị thục quả phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên 
có 5 câu. 


25 . 

Nhân 22. 


TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 
TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 

26 . 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thành do thủ cảnh thủ sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ sanh ra 
do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ liên quan những pháp phi thành do thủ cảnh thủ và 
pháp phi phi thành do thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên, có 1 câu. 

* Pháp thành do thủ cảnh thủ liên quan những pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ và phi 
phi thành do thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ liên quan những pháp phi thành do thủ cảnh thủ và 
phi phi thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

27 . 

Nhân 18. 


TAM ĐÈ PHI PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO 
TAM ĐÈ PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO 

28 . 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi phiền toái cảnh phiền não sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não liên quan pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi phi phiền toái cảnh phiền não 
sanh ra do Nhân duyên có 5 câu. 

* Pháp phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi phi phiền toái phi cảnh phiền não 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi phi phiền toái phi cảnh phiền 
não sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

29 . 

Nhân 18. 


TAM ĐÈ PHI TẦM - TAM ĐÈ TÀM 


30 . 

* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp phi hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên. 






626 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp phi hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp phi hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

* Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp phi vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp phi vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

31 . 

Nhân 49. 


TAM ĐÈ PHI ĐỒNG SANH HỶ - TAM ĐÈ ĐỒNG SANH HỶ 

32 . 

* Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp phi đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên có 4 câu. 

* Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp phi đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên có 4 câu. 

* Pháp đồng sanh xả liên quan pháp phi đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp phi đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên có 4 câu. 

33 . 

Nhân 18. 


TAM ĐÈ PHI Sơ ĐẠO - TAM ĐÈ sơ ĐẠO (Dassanatika) 

34 . 

* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi so đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi so đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp so đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi phi so đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp so đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên,... tóm tắt... có 5 câu. 

35 . 

Nhân 18. 


TAM ĐÈ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 
TAM ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 
36 . 

Pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ sanh ra 
do Nhân duyên. 


Nhân 26. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


627 


TAM ĐÈ PHI NHÂN SANH TỬ - TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ (Acayagãmi) 

38 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên 
có 18 câu. 


TAM ĐÈ PHI HỮU HỌC - TAM ĐÈ HỮU HỌC (Sekkhatika) 
39 . 

Pháp vô học liên quan pháp phi hữu học sanh ra do Nhân duyên có 18 câu. 


TAM ĐÈ PHI HY THIỂU - TAM ĐÈ HY THIỂU (Parittatika) 
40 . 

Pháp hy thiểu liên quan pháp phi hy thiểu sanh ra do Nhân duyên có 22 câu. 


41 . 


TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỂU 
TAM ĐÈ CẢNH HY THIỂU (Parittãrammana) 

Pháp cảnh hy thiểu liên quan pháp phi cảnh hy thiểu sanh ra do Nhân duyên có 13 câu. 


42 . 


TAM ĐÈ PHI TY HẠ - TAM ĐÈ TY HẠ (Hĩnatika) 

Pháp trung bình liên quan pháp phi ty hạ sanh ra do Nhân duyên có 18 câu. 


43 . 


TAM ĐÈ PHI TÀ - TAM ĐỀ TÀ (Micchattãtika) 

Pháp chánh (cho quả) nhứt định liên quan pháp phi tà (cho quả) nhứt định sanh ra do 
Nhân duyên có 18 câu. 


TAM ĐÈ PHI CÓ CẢNH LÀ ĐẠO - TAM ĐÈ CÓ CẢNH LÀ ĐẠO 

Pháp có nhân là đạo liên quan pháp phi có cảnh là đạo sanh ra do Nhân duyên có 10 
câu. 


TAM ĐÈ PHI SANH TỒN - TAM ĐÈ SANH TỒN (Uppannatika) 

45 . 

* Pháp phi phi sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi sẽ sanh làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Nhân duyên. 

* Chư pháp phi phi sanh tồn và phi sẽ sanh làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Nhân 
duyên. 










628 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


46 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI QUÁ KHỨ - TAM ĐÈ QUÁ KHỨ (Atĩtatika) 

47 . 

* Pháp phi quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi vị lai làm duyên cho pháp hiện tại bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi quá khứ và phi vị lai làm duyên cho pháp hiện tại bằng Nhân duyên. 

48 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI CẢNH QUÁ KHỨ - TAM ĐÈ CẢNH QUÁ KHỨ 

49 . 

* Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp phi biết cảnh quá khứ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh vị lai liên quan pháp phi biết cảnh quá khứ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh hiện tại liên quan pháp phi biết cảnh quá khứ sanh ra do Nhân duyên có 
3 câu. 

* Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp phi biết cảnh vị lai sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh hiện tại liên quan pháp phi biết cảnh vị lai sanh ra do Nhân duyên có 2 
câu. 

* Pháp biết cảnh hiện tại liên quan pháp phi biết cảnh hiện tại sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp phi biết cảnh hiện tại sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp biết cảnh vị lai liên quan pháp phi biết cảnh hiện tại sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

50 . 

Nhân 15. 


TAM ĐÈ PHI NỘI Bộ - TAM ĐÈ NỘI Bộ (Ajjhattatika) 

51 . 

* Pháp ngoại viện liên quan pháp phi nội bộ sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp nội bộ liên quan pháp phi ngoại viện sanh do Nhân duyên có 1 câu. 

52 . 

Nhân 2. 


TAM ĐÈ PHI CẢNH NỘI Bộ - TAM ĐÈ CẢNH NỘI Bộ (Ajjhattãrammana) 

53 . 

* Pháp biết cảnh nội bộ liên quan pháp phi biết cảnh nội bộ sanh ra do Nhân duyên có 2 
câu. 

* Pháp biết cảnh ngoại viện liên quan pháp phi biết cảnh ngoại viện sanh ra do Nhân 
duyên có 2 câu. 

54 . 


Nhân 6. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


629 


TAM ĐỀ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ HỮU KIẾN (Sanidassanatika) 

55 . 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên 
quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên có 7 câu. 

* Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên có 7 câu. 

Nhân 35. _ 

Phần vấn đề nên sắp rộng. 

Dứt Vị trí tam đề nghịch thuận 


56 . 




630 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


VỊ TRÍ - NHỊ ĐÈ NGHỊCH THUẬN 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

57 . 

* Pháp nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp nhân và phi nhân liên quan pháp phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân liên quan pháp phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân liên quan pháp phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp nhân và phi nhân liên quan pháp phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân liên quan pháp phi nhân và phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân liên quan pháp phi nhân và phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân và phi nhân liên quan pháp phi nhân và phi phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

58 . 

Nhân 9, Cảnh 9, Bất lỵ 9. 

Phần đồng sanh, phần vấn đề nên sắp rộng. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN 

59 . 

* Pháp hữu nhân liên quan pháp phi hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô nhân liên quan pháp phi hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp phi hữu nhân sanh ra do Nhân duyên có 
3 câu. 

* Pháp vô nhân liên quan pháp phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu nhân liên quan pháp phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân liên quan pháp phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên có 
3 câu. 

* Pháp hữu nhân liên quan những pháp phi hữu nhân và phi vô nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp vô nhân liên quan những pháp phi hữu nhân và phi vô nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp hữu nhân và vô nhân liên quan những pháp phi hữu nhân và phi vô nhân 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

60 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN 

61 . 

Pháp tương ưng nhân liên quan pháp phi tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

62 . 


Nhân 9. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


631 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN 

63 . 

Pháp nhân và hữu nhân liên quan pháp phi nhân và phi vô nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

64 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 

65 . 

Pháp nhân và tuơng ung nhân liên quan pháp phi nhân và phi bất tuơng ung nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

66 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 

67 . 

Pháp phi nhân hữu nhân liên quan pháp phi nhân phi hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

68 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU DUYÊN - NHỊ ĐÈ HỮU DUYÊN (Sappaccaya) 

69 . 

Pháp hữu duyên liên quan pháp phi vô duyên sanh ra do Nhân duyên. 

70 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU VI - NHỊ ĐÈ HỮU VI (Sankhataduka) 

71 . 

Pháp hữu vi liên quan pháp phi vô vi sanh ra do Nhân duyên. 

72 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU KIÉN (Sanidassana) 

73 . 

* Pháp hữu kiến liên quan pháp phi hữu kiến sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô kiến liên quan pháp phi hữu kiến sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp hữu kiến và vô kiến liên quan pháp phi hữu kiến sanh ra do Nhân duyên. 

74 . 

Nhân 3. 

75 . 

Pháp phi hữu kiến làm duyên cho pháp hữu kiến bằng Nhân duyên. 


76 . 








632 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


Nhân 3. 

77 . 

* Pháp phi hữu kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi vô kiến làm duyên cho pháp vô kiến bằng Cảnh duyên. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU ĐỐI CHIỂU - NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIÉU 

78 . 

* Pháp hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp vô đối chiếu liên quan pháp phi vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp hữu đối chiếu và vô đối chiếu liên quan pháp phi vô đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp hữu đối chiếu liên quan những pháp phi hữu đối chiếu và phi vô đối chiếu sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 

79 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI SẤC - NHỊ ĐÈ SẮC (Rũpĩduka) 

80 . 

Pháp sắc liên quan pháp phi sắc sanh ra do Nhân duyên. 

81 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI HIỆP THÉ - NHỊ ĐÈ HIỆP THÉ (Lokiyaduka) 

82 . 

* Pháp hiệp thế liên quan pháp phi hiệp thế sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp siêu thế liên quan pháp phi hiệp thế sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp hiệp thế và siêu thế liên quan pháp phi hiệp thế sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hiệp thế liên quan pháp phi siêu thế sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hiệp thế liên quan pháp phi hiệp thế và pháp phi siêu thế sanh ra do Nhân duyên. 

83 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG - NHỊ ĐÈ CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG 

84 . 

Pháp có tâm biết đặng liên quan pháp phi có tâm biết đặng sanh ra do Nhân duyên. 

85 . 


Nhân 9. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


633 


NHỊ ĐỀ PHI LẬU - NHỊ ĐÈ LẬU (Asavaduka) 

86 . 

* Pháp lậu liên quan pháp phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu liên quan pháp phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp lậu và phi lậu liên quan pháp phi lậu sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi lậu liên quan pháp phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp lậu liên quan pháp phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp lậu và phi lậu liên quan pháp phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp lậu liên quan những pháp phi lậu và phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

87 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI CẢNH LẬU - NHỊ ĐÈ CẢNH LẬU (Sãsavaduka) 

88 . 

* Pháp cảnh lậu liên quan pháp phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi cảnh lậu liên quan pháp phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp cảnh lậu và phi cảnh lậu liên quan pháp phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên 
có 3 câu. 

* Pháp cảnh lậu liên quan pháp phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp cảnh lậu liên quan pháp phi cảnh lậu và phi phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên 

có 1 câu. 

89 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG LẬU - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG LẬU 

90 . 

Pháp tuong ung lậu liên quan pháp phi tuong ung lậu sanh ra do Nhân duyên. 

91 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI LẬU CẢNH LẬU - NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẬU 

92 . 

Pháp lậu cảnh lậu liên quan pháp phi lậu phi phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

93 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU - NHỊ ĐÈ LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU 

94 . 

Pháp lậu tuong ung lậu liên quan pháp phi lậu phi bất tuong ung lậu sanh ra do Nhân 
duyên. 

95 . 


Nhân 9. 







634 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU PHI CẢNH LẬU - 
NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU CẢNH LẠU 

96 . 

Pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu liên quan pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu sanh ra 
do Nhân duyên. 

97 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI CHÙM SÁU - NHỊ ĐÈ CHÙM SÁU (Chagocchakaduka) 
98 . 

* Pháp triền liên quan pháp phi triền sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phược liên quan pháp phi phược sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bộc liên quan pháp phi bộc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phối liên quan pháp phi phối sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp cái liên quan pháp phi cái sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp khinh thị liên quan pháp phi khinh thị sanh ra do Nhân duyên. 


NHỊ ĐÈ PHI HỦƯ CẢNH - NHỊ ĐÈ HŨƯ CẢNH (Sarammanaduka) 

99 . 

* Pháp hữu cảnh liên quan pháp phi hữu cảnh sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô cảnh liên quan pháp phi hữu cảnh sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh liên quan pháp phi hữu cảnh sanh ra do Nhân duyên có 
3 câu. 

* Pháp vô cảnh liên quan pháp phi vô cảnh sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp hữu cảnh liên quan những pháp phi hữu cảnh và phi vô cảnh sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

100 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI TÂM - NHỊ ĐÈ TÂM (Cittaduka) 

101 . 

* Pháp tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tâm và phi tâm liên quan pháp phi tâm sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi tâm liên quan pháp phi phi tâm sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm và phi phi tâm sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

102 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI SỞ HỮU TÂM - NHỊ ĐÈ SỞ HỮU TÂM 

103 . 

* Pháp sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


635 


* Pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm sanh ra do 
Nhân duyên. 

104 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG TÂM - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM 

105 . 

* Pháp tuơng ung tâm liên quan pháp phi tuong ung tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tuông ung tâm liên quan pháp phi tuơng ung tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp tuong ung tâm và bất tuong ung tâm liên quan pháp phi tuong ung tâm sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất tuong ung tâm liên quan pháp phi bất tuong ung tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tuong ung tâm liên quan pháp bất tuong ung tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp tuông ung tâm và bất tuong ung tâm liên quan pháp phi bất tuong ung tâm 
sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 

106 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI HÒA VỚI TÂM - NHỊ ĐÈ HÒA VỚI TÂM (Cittasansattha) 

107 . 

* Pháp hòa vói tâm liên quan pháp phi hòa với tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất hòa với tâm liên quan pháp phi hòa vói tâm sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp hòa với tâm và bất hòa với tâm liên quan pháp phi hòa với tâm sanh ra do 
Nhân duyên. 

108 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 
NHỊ ĐÈ NƯỜNG TÂM LÀM SỞ SANH (Cittasamutthãnaduka) 

109 . 

* Pháp nuong tâm làm sở sanh liên quan pháp phi nuong tâm làm sở sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi nuong tâm làm sở sanh liên quan pháp phi nuong tâm làm sở sanh sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chu pháp nuong tâm làm sở sanh và phi nuong tâm làm sở sanh liên quan pháp phi 
nuong tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

110 . 


Nhân 9. 







636 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHI ĐÈ PHI ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM 
NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM (Cittasahabhũduka) 

111 . 

* Pháp đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chu pháp đồng sanh tồn với tâm và phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp phi đồng 
sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên. 

112 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI TÙNG THÔNG Lưu VỚI TÂM - 
NHỊ ĐÈ TÙNG THÔNG Lưu VỚI TÂM (Cittãnuparivattiduka) 

113 . 

* Pháp tùng thông luu với tâm liên quan pháp phi tùng thông luu với tâm sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp phi tùng thông luru với tâm liên quan pháp phi tùng thông luru với tâm sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Chu pháp tùng thông luu với tâm và phi tùng thông luru với tâm liên quan pháp phi 
tùng thông luru với tâm sanh ra do Nhân duyên. 

114 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI HÒA NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 
NHỊ ĐÈ HÒA NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH (Cittasansatthasamutthãna) 

115 . 

Pháp hòa nuơng tâm làm sở sanh liên quan pháp phi hòa nuơng tâm làm sở sanh sanh 
ra do Nhân duyên. 

116 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 
NHỊ ĐÈ HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

(Cittasansatthasamutthãnasahabhãduka) 

117 . 

Pháp hòa sanh tồn nuơng tâm làm sở sanh liên quan pháp phi hòa sanh tồn nuơng tâm 
làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

118 . 


Nhân 9. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


637 


NHỊ ĐÈ PHI HÒA TÙNG THÔNG Lưu NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 
NHỊ ĐÈ HÒA TÙNG THÔNG Lưu NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

ịCittasansatthasamutthãnãnuparivattiduka) 

119 . 

Pháp hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh liên quan pháp phi hòa tùng thông lưu 
nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

120 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI NỘI Bộ - NHỊ ĐÈ NỘI Bộ (Ajjhattikaduka) 

121 . 

* Pháp nội bộ liên quan pháp phi nội bộ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp ngoại viện liên quan pháp phi ngoại viện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

122 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI Y SINH - NHỊ ĐÈ Y SINH (Upãdãduka) 

123 . 

Pháp y sinh liên quan pháp phi y sinh sanh ra do Nhân duyên. 

124 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ - NHỊ ĐÈ THÀNH DO THỦ (Upãdinna) 

125 . 

Pháp phi thành do thủ liên quan pháp phi thành do thủ sanh ra do Nhân duyên. 

126 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHI THỦ - NHỊ ĐÈ CHÙM THỦ (Upãdãnagocchaka) 

127 . 

Pháp thủ liên quan pháp phi thủ sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ PHI CHÙM PHIỀN NÃO - NHỊ ĐÈ CHÙM PHIỀN NÃO 

128 . 

Pháp phiền não liên quan pháp phi phiền não sanh ra do Nhân duyên,... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ PHI Sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ - NHỊ ĐÈ sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

129 . 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 1 
câu. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 









638 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chu pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi phi sơ đạo tuyệt 
trừ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ và phi phi sơ đạo tuyệt trừ 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

130 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ - NHỊ ĐÈ BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 

131 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân 
duyên. 

132 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN so ĐẠO TUYỆT TRỪ 
NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN so ĐẠO TUYỆT TRỪ 

133 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do Nhân duyên. 

134 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 
NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 

135 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
sanh ra do Nhân duyên. 

136 . 

Nhân 9. 


137 . 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU TÀM - NHỊ ĐÈ HỮU TÀM 

Pháp hữu tầm liên quan pháp phi hữu tầm sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp vô tầm liên quan pháp phi hữu tầm sanh ra do Nhân duyên. 

Chu pháp hữu tầm và vô tâm liên quan pháp phi hữu tầm sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

Pháp vô tầm liên quan pháp phi vô tầm sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp hữu tầm liên quan pháp phi vô tầm sanh ra do Nhân duyên. 

Chu pháp hữu tầm và vô tâm liên quan pháp phi vô tầm sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp hữu tầm liên quan những pháp phi hữu tầm và phi vô tầm sanh ra do Nhân 
duyên. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


639 


* Pháp vô tầm liên quan những pháp phi hữu tầm và phi vô tầm sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp hữu tầm và vô tầm liên quan những pháp phi hữu tầm và phi vô tầm sanh ra 
do Nhân duyên. 

138 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU TỨ - NHỊ ĐÈ HỮU TỨ (Savỉcãraduka) 

139 . 

Pháp hữu tứ liên quan pháp phi hữu tứ sanh ra do Nhân duyên. 

140 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI Hửu HỶ - NHỊ ĐÈ HỮU HỶ 

141 . 

Pháp hữu hỷ liên quan pháp phi hữu hỷ sanh ra do Nhân duyên. 

142 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH HỶ - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH HỶ 

143 . 

Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp phi đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên. 

144 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH LẠC - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH LẠC 

145 . 

Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp phi đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên. 

146 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH XẢ - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH XẢ 

147 . 

* Pháp đồng sanh xả liên quan pháp phi đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi đồng sanh xả liên quan pháp phi đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp đồng sanh xả và phi đồng sanh xả liên quan pháp phi đồng sanh xả sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi đồng sanh xả liên quan pháp phi phi đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên có 
3 câu. 

* Pháp đồng sanh xả liên quan pháp phi đồng sanh xả và pháp phi phi đồng sanh xả sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi đồng sanh xả liên quan pháp phi đồng sanh xả và pháp phi phi đồng sanh xả 
sanh ra do Nhân duyên. 








640 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Chư pháp đồng sanh xả và phi đồng sanh xả liên quan những pháp phi đồng sanh xả và 
phi phi đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

148 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI DỤC GIỚI - NHỊ ĐÈ DỤC GIỚI (Kãmãvacaraduka) 

149 . 

* Pháp Dục giới liên quan pháp phi Dục giới 

* Pháp phi Dục giới liên quan pháp phi Dục giới sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp Dục giới và phi Dục giới liên quan pháp phi Dục giới sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi Dục giới liên quan pháp phi phi Dục giới sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp phi Dục giới liên quan những pháp phi Dục giới và phi phi Dục giới sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

150 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI SẮC GIỚI - NHỊ ĐÈ SẮC GIỚI 

151 . 

Pháp sắc giới liên quan pháp phi sắc giới sanh ra do Nhân duyên. 

152 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI VÔ SẮC GIỚI - NHỊ ĐÈ VÔ SẮC GIỚI 

153 . 

Pháp phi Vô sắc giới liên quan pháp phi Vô sắc giới sanh ra do Nhân duyên. 

154 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI LIÊN QUAN LUÂN HỒI - NHỊ ĐÈ LIÊN QUAN LUÂN HỒI 

(Pariyãpannaduka) 

155 . 

* Pháp liên quan luân hồi liên quan pháp phi liên quan luân hồi sanh ra do Nhân duyên 
có 3 câu. 

* Pháp liên quan luân hồi liên quan pháp phi bất liên quan luân hồi sanh ra do Nhân 
duyên có 1 câu. 

* Pháp liên quan luân hồi liên quan pháp phi liên quan luân hồi và pháp phi bất liên quan 
luân hồi sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

156 . 


Nhân 5. 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


641 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN XUẤT LUÂN HỒI - NHỊ ĐÈ NHÂN XUẤT LUÂN HỒI 

(Nìiyyãn ỉkaduka) 

157 . 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp phi nhân xuất luân hồi sanh ra do Nhân 
duyên có 1 câu. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp phi phi nhân xuất luân hồi sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp phi nhân xuất luân hồi và phi phi nhân 
xuất luân hồi sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

158 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI NHỨT ĐỊNH - NHỊ ĐÈ NHỨT ĐỊNH (Niyataduka) 

159 . 

* Pháp bất định liên quan pháp phi nhứt định sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp bất định liên quan pháp phi bất định sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp bất định liên quan pháp phi nhứt định và phi bất định sanh ra do Nhân duyên có 
1 câu. 

160 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU THƯỢNG - NHỊ ĐÈ HỮU THƯỢNG (Sa uttaraduka) 

161 . 

* Pháp hữu thuợng liên quan pháp phi hữu thuợng sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô thuợng liên quan pháp phi hữu thuợng sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp hữu thuợng và vô thuợng liên quan pháp phi hữu thuợng sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

* Pháp hữu thuợng liên quan pháp phi vô thuợng sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp hữu thuợng liên quan pháp phi hữu thuợng và phi vô thuợng sanh ra do Nhân 
duyên có 1 câu. 

162 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI HƯU Y - NHỊ ĐÈ HỮU Y (Saranaduka) 

163 . 

* Pháp vô y liên quan pháp phi hữu y sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp vô y liên quan pháp phi vô y sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp vô y liên quan pháp phi hữu y và phi vô y sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

164 . 

Nhân 5, Cảnh 2, Bất ly 5. 

165 . 

* Pháp vô y liên quan pháp phi hữu y sanh ra do phi Nhân duyên. 






642 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp hữu y liên quan pháp phi vô y sanh ra do phi Nhân duyên. 

166 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 3, phi Ly 3. 

Phần đồng sanh hay phần tuơng ung nhu phần liên quan. 

167 . 

* Pháp phi hữu y làm duyên cho pháp vô y bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi vô y làm duyên cho pháp vô y bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi vô y làm duyên cho pháp hữu y bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi vô y làm duyên cho pháp hữu y và vô y bằng Nhân duyên. 

168 . 

* Pháp phi hữu y làm duyên cho pháp hữu y bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi hữu y làm duyên cho pháp vô y bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi vô y làm duyên cho pháp vô y bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi vô y làm duyên cho pháp hữu y bằng Cảnh duyên. 

169 . 

Nhân 4, Cảnh 4, Bất ly 7. 

170 . 

Pháp phi hữu y làm duyên cho pháp hữu y bằng Cảnh duyên,... bằng Cận y duyên,... 
bằng Tiền sanh duyên. 

171 . 

Phi Nhân 7, phi Cảnh 7, phi Ly 4. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm nhu thế ấy. 

Dứt Vị trí nhị đề thuận 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


643 


VỊ TRÍ NHỊ ĐÈ - TAM ĐÈ NGHỊCH, THUẬN 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TAM - ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 

172 . 

* Pháp thiện thuộc nhân nhờ cậy pháp phi thiện phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện phi nhân nhờ cậy pháp phi thiện phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp thiện thuộc nhân và pháp thiện phi nhân nhờ cậy pháp phi thiện phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

173 . 

Nhân 3. 

174 . 

Pháp bất thiện thuộc nhân nhờ cậy pháp phi bất thiện phi nhân sanh ra do Nhân duyên 
có 3 câu. 

175 . 

* Pháp vô ký phi nhân liên quan pháp phi vô ký phi nhân sanh do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi nhân liên quan pháp phi vô ký phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi nhân liên quan pháp phi vô ký phi nhân và phi vô ký phi phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

176 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐỀ HỮU NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 

177 . 

Pháp thiện hữu nhân nhờ cậy pháp phi thiện phi hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

178 . 

Nhân 1. 

179 . 

Pháp bất thiện hữu nhân nhờ cậy pháp phi bất thiện phi hữu nhân sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

180 . 

* Pháp vô ký vô nhân liên quan pháp phi vô ký phi hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký vô nhân liên quan pháp phi vô ký phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký vô nhân liên quan những pháp phi vô ký phi hữu nhân và phi vô ký phi vô 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

181 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 

182 . 

... Nhờ cậy pháp phi thiện phi tuơng ung nhân... 






644 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 

183 . 

* Pháp phi thiện phi nhân và phi vô nhân làm duyên cho pháp thiện thuộc nhân và hữu 
nhân bằng Cảnh duyên. 

* ... Làm duyên cho pháp thiện hữu nhân mà phi nhân bằng Cảnh duyên. 

* ... Làm duyên cho những pháp thiện thuộc nhân hữu nhân và thiện thuộc hữu nhân phi 
nhân bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

* Pháp phi thiện phi vô nhân và phi phi nhân làm duyên cho pháp thiện thuộc nhân hữu 
nhân bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

* Chư pháp phi thiện phi nhân phi vô nhân và phi thiện phi vô nhân phi phi nhân làm 
duyên cho pháp thiện thuộc nhân hữu nhân bằng Cảnh duyên có 3 câu. Tất cả 9 câu. 

184 . 

Pháp phi bất thiện thuộc phi nhân phi vô nhân làm duyên cho pháp bất thiện thuộc 
nhân và hữu nhân bằng Cảnh duyên,... tóm tắt... có 9 câu đề. 

185 . 

Pháp phi vô ký phi nhân và phi vô nhân làm duyên cho pháp vô ký thuộc nhân và hữu 
nhân bằng Cảnh duyên,... tóm tắt... có 3 câu. Tất cả 9 câu đề. 

185 . 

Pháp phi vô ký phi nhân và phi vô nhân làm duyên cho pháp vô ký thuộc nhân và hữu 
nhân bằng Cảnh duyên,... tóm tắt... có 3 câu. Tất cả 9 câu đề. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 

186 . 

Pháp phi thiện phi nhân phi bất tương ưng nhân làm duyên cho pháp thiện thuộc nhân 
tương ưng nhân bằng Cảnh duyên,... tóm tắt... nên sắp 9 câu đề. 

187 . 

Pháp phi bất thiện phi nhân phi bất tương ưng nhân làm duyên cho pháp bất thiện 
thuộc nhân tương ưng nhân bằng Cảnh duyên,... tóm tắt... nên sắp cả 9 câu. 

188 . 

Pháp phi vô ký phi nhân phi bất tương ưng nhân làm duyên cho pháp vô ký thuộc nhân 
tương ưng nhân bằng Cảnh duyên có 3 câu, nên sắp cả 9 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HƯU NHÂN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN - TAM ĐÈ THIỆN 

189 . 

Pháp thiện phi nhân hữu nhân nhờ cậy pháp phi thiện phi nhân phi hữu nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

190 . 

Nhân 1. 

191 . 

Pháp bất thiện phi nhân hữu nhân nhờ cậy pháp phi bất thiện phi nhân và phi hữu nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 


192 . 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


645 


Nhân 1. 

193 . 

Pháp vô ký phi nhân vô nhân nhờ cậy pháp phi vô ký phi phi nhân phi vô nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

194 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU DUYÊN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ HỮU DUYÊN - TAM ĐÈ THIỆN 

195 . 

Pháp thiện hữu duyên nhờ cậy pháp phi thiện phi vô duyên sanh ra do Nhân duyên. 

196 . 

Nhân 1. 

197 . 

Pháp bất thiện hữu duyên nhờ cậy pháp phi bất thiện phi vô duyên sanh ra do Nhân 
duyên. 

198 . 

Nhân 1. 

199 . 

Pháp vô ký hữu duyên liên quan pháp phi vô ký phi vô duyên sanh ra do Nhân duyên. 

200 . 

Nhân 1. 


201 . 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU VI - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ HỮU VI - TAM ĐÈ THIỆN 

Phi vô vi,... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ PHI Hửu KIÉN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ THIỆN 

202 . 

Pháp thiện vô kiến nhờ cậy pháp phi thiện phi hữu kiến sanh ra do Nhân duyên. 

203 . 

Nhân 1. 

204 . 

Pháp bất thiện vô kiến nhờ cậy pháp phi bất thiện phi hữu kiến sanh ra do Nhân duyên. 

205 . 

Nhân 1. 

206 . 

* Pháp vô ký hữu kiến liên quan pháp phi vô ký phi hữu kiến sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký vô kiến nhờ cậy... có 3 câu. 







646 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


207 . 


NHỊ ĐỀ PHI HỮU ĐỐI CHIẾU - TAM ĐÈ PHI T HI ỆN 
NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIÉU - TAM ĐÈ THIỆN 

Pháp thiện vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi thiện phi hữu đối chiếu... 


NHỊ ĐÈ PHI SẮC TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ SẮC - TAM ĐÈ THIỆN 

208 . 

Pháp bất thiện vô sắc nhờ cậy pháp phi thiện phi vô sắc sanh ra do Nhân duyên. 

209 . 

Nhân 1. 

210 . 

Pháp bất thiện vô sắc nhờ cậy pháp phi bất thiện phi vô sắc sanh ra do Nhân duyên. 

211 . 

Nhân 1. 

212 . 

Pháp vô ký thuộc sắc liên quan pháp phi vô ký phi sắc sanh ra do Nhân duyên. 

213 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI HIỆP THẾ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ HIẺP THÉ - TAM ĐÈ THIỆN 

214 . 

* Pháp thiện hiệp thế nhờ cậy pháp phi thiện phi siêu thế sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện siêu thế... có 2 câu. 

215 . 

Pháp bất thiện hiệp thế nhò cậy pháp phi bất thiện phi siêu thế sanh ra do Nhân duyên. 

216 . 

Nhân 1. 

217 . 

* Pháp vô ký hiệp thế liên quan pháp phi vô ký phi hiệp thế sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký hiệp thế liên quan pháp phi vô ký phi siêu thế. 

218 . 

Nhân 2. 


NHỊ ĐÈ PHI CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG - TAM ĐÈ THIỆN (Kenaciviũũèyyaduka) 

219 . 

* Pháp thiện có tâm biết đặng nhờ cậy pháp phi thiện phi có tâm biết đặng sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp thiện có tâm không biết đặng nhờ cậy pháp phi thiện phi có tâm không biết đặng 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp thiện có tâm biết đặng nhờ cậy những pháp phi thiện phi có tâm biết đặng và phi 
thiện phi có tâm không biết đặng sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. Tất cả đều 9 câu. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


647 


220 . 

* Pháp bất thiện có tâm biết đặng nhờ cậy pháp phi bất thiện phi có tâm biết đặng sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện có tâm không biết đặng nhờ cậy pháp phi bất thiện phi có tâm không 
biết đặng sanh ra do Nhân duyên. 

221 . 

Nhân 9. 

222 . 

Pháp vô ký có tâm biết đặng liên quan pháp phi vô ký phi có tâm biết đặng sanh ra do 
Nhân duyên. 

223 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI LẬU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ LẬU - TAM ĐÈ THIỆN 

224 . 

Pháp thiện phi lậu nhờ cậy pháp phi thiện phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

225 . 

Nhân 1. 

226 . 

Pháp bất thiện thuộc lậu nhờ cậy pháp phi bất thiện phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

227 . 

Nhân 3. 

228 . 

* Pháp vô ký phi lậu liên quan pháp phi vô ký phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi lậu liên quan pháp phi vô ký phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

Căn nhị đề có 1 câu, 3 câu,... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ PHI CẢNH LẬU - TAM ĐỀ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ CẢNH LẠU - TAM ĐÈ THIỆN 

229 . 

Pháp thiện phi cảnh lậu nhờ cậy pháp phi thiện phi phi cảnh lậu sanh ra do Nhân 
duyên. 

230 . 

Nhân 2. 

231 . 

Pháp bất thiện thuộc lậu nhờ cậy pháp phi bất thiện phi phi cảnh lậu sanh ra do Nhân 
duyên. 

232 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG LẬU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG LẠU - TAM ĐÈ THIỆN 


233 . 






648 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


Pháp thiện bất tương ưng lậu nhờ cậy pháp phi thiện phi tương ưng lậu sanh ra do 
Nhân duyên. 

234 . 

Nhân 1. 

235 . 

Pháp bất thiện tương ưng lậu nhờ cậy pháp phi bất thiện phi tương ưng lậu sanh ra do 
Nhân duyên. 

236 . 

Nhân 3. 

237 . 

Pháp vô ký bất tương ưng lậu liên quan pháp phi vô ký phi tương ưng lậu sanh ra do 
Nhân duyên. 

238 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI LẬU CẢNH LẬU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẠU - TAM ĐÈ THIỆN 

239 . 

Pháp thiện cảnh lậu phi lậu nhờ cậy pháp phi thiện phi lậu phi phi cảnh lậu sanh ra do 
Nhân duyên. 

240 . 

Nhân 1. 

241 . 

Pháp bất thiện thuộc lậu cảnh lậu nhờ cậy pháp phi bất thiện phi lậu phi phi cảnh lậu 
sanh ra do Nhân duyên. 

242 . 

Nhân 3. 

243 . 

Pháp vô ký cảnh lậu phi lậu liên quan pháp phi vô ký phi lậu phi phi cảnh lậu sanh ra 
do Nhân duyên. 

244 . 

Nhân 3. 

Nhị đề lậu và tương ưng lậu không có. 


NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU PHI CẢNH LẬU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU CẢNH LẠU - TAM ĐÈ THIỆN 

245 . 

* Pháp thiện bất tương ưng lậu phi cảnh lậu nhờ cậy pháp phi thiện bất tương ưng lậu 
phi phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện bất tương ưng lậu cảnh lậu nhờ cậy pháp phi thiện bất tương ưng lậu phi 
phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

246 . 

Nhân 2. 


247 . 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


649 


Pháp bất thiện bất tương ưng lậu cảnh lậu nhờ cậy pháp phi bất thiện bất tương ưng lậu 
phi phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

248 . 

Nhân 1. 

249 . 

* Pháp vô ký bất tương ưng lậu cảnh lậu liên quan pháp phi vô ký bất tương ưng lậu phi 
cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký bất tương ưng lậu cảnh lậu liên quan pháp vô ký bất tương ưng lậu phi phi 
cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

250 . 

Nhân 2. 


NHỊ ĐÈ CHÙM TRIÈN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ CHÙM TRIÈN - TAM ĐÈ THIỆN 

251 . 

Pháp bất thiện thành triền nhờ cậy pháp phi bất thiện phi triền sanh ra do Nhân duyên. 

252 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHƯỢC - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ CHÙM PHƯỢC - TAM ĐÈ THIỆN 

253 . 

Pháp bất thiện thành phuợc nhờ cậy pháp phi bất thiện phi phuợc sanh ra do Nhân 
duyên. 

254 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ CHÙM Bộc - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐỀ CHÙM BỘC - TAM ĐÈ THIỆN 

255 . 

Pháp bất thiện thành bộc nhờ cậy pháp phi bất thiện phi bộc sanh ra do Nhân duyên có 
3 câu. 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHỐI - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ CHÙM PHỐI - TAM ĐÈ THIỆN 

256 . 

Pháp bất thiện thành phối nhờ cậy pháp phi bất thiện phi phối sanh ra do Nhân duyên. 

257 . 


Nhân 3. 







650 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ CHÙM CÁI - TAM ĐỀ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ CHÙM CÁI - TAM ĐÈ THIỆN 

258 . 

Pháp bất thiện thành cái nhờ vậy pháp phi bất thiện phi cái sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 


NHỊ ĐÈ CHÙM KHINH THỊ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ CHÙM KHINH THỊ - TAM ĐÈ THIỆN 

259 . 

Pháp bất thiện khinh thị nhờ cậy pháp phi bất thiện phi khinh thị sanh ra do Nhân 
duyên. 

260 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU CẢNH - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐỀ HỮU CẢNH - TAM ĐÈ THIỆN 

261 . 

Pháp thiện hữu cảnh nhờ cậy pháp phi thiện phi hữu cảnh sanh ra do Nhân duyên. 

262 . 

Nhân 1. 

263 . 

Pháp bất thiện hữu cảnh nhờ cậy pháp phi bất thiện phi hữu cảnh sanh ra do Nhân 
duyên. 

264 . 

Nhân 1. 

265 . 

Pháp vô ký vô cảnh liên quan pháp phi vô ký phi vô cảnh sanh ra do Nhân duyên. 

266 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI TÂM - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ TÂM - TAM ĐÈ THIỆN 

267 . 

Pháp thiện thuộc tâm nhờ cậy pháp phi thiện phi tâm sanh ra do Nhân duyên. 

268 . 

Nhân 3. ^ 

Phi bất thiện 3 câu, phi vô ký 3 câu,... tóm tắt... 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


651 


NHỊ ĐÈ PHI SỞ HỮU TÂM - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ SỞ HỮU TÂM - TAM ĐÈ THIỆN 

269. 

Pháp thiện thuộc sở hữu tâm nhờ cậy pháp phi thiện phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân 
duyên. 

270. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG TÂM - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM - TAM ĐÈ THIỆN 

271. 

Pháp thiện tuơng ung tâm nhờ cậy pháp phi thiện phi tuơng ung tâm sanh ra do Nhân 
duyên. 

272. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI HÒA VỚI TÂM - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ HÒA VỚI TÂM - TAM ĐÈ THIỆN (Cittasansatthaduka) 

273. 

Pháp thiện hòa với tâm nhờ cậy pháp phi thiện phi hòa với tâm sanh ra do Nhân duyên. 

274. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐỀ THIỆN 

275. 

Pháp thiện nuong tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp phi thiện phi nuong tâm làm sở sanh 
sanh ra do Nhân duyên. 

276. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM - TAM ĐÈ THIỆN 

(Cittasahabhũduka) 

277. 

Pháp thiện đồng sanh tồn với tâm nhò cậy pháp phi thiện phi đồng sanh tồn với tâm 
sanh ra do Nhân duyên. 

278. 


Nhân 3. 








652 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ PHI TÙNG THÔNG Lưu VỚI TÂM - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ TÙNG THÔNG Lưu VỚI TÂM - TAM ĐÈ THIỆN (Cittãnupàrivatti) 

279. 

Pháp thiện tùng thông lưu với tâm nhờ cậy pháp phi thiện phi tùng thông lưu với tâm 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI HÒA NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ HÒA NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ THIỆN 

280. 

Pháp thiện hòa nương tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp phi thiện phi hòa nương tâm làm 
sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

281. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - 

TAM ĐÈ PHI THIỆN 

NHỊ ĐÈ HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - 
TAM ĐÈ THIỆN (Cittasansatthasamutthanasahabhu) 

282. 

Pháp thiện hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp phi thiện phi hòa 
đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

283. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI HÒA TÙNG THÔNG LƯU NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - 

TAM ĐÈ PHI THIỆN 

NHỊ ĐÈ HÒA TÙNG THÔNG LƯU NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 
ịCittasansatthasamutíhãnãnuparivatti) - TAM ĐÊ THIỆN 

284. 

Pháp thiện hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh nhờ cậy pháp phi thiện phi hòa 
tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

285. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NỘI Bộ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ NỘI BỘ - TAM ĐÈ THIỆN 

286. 

Pháp thiện nội bộ nhờ cậy pháp phi thiện phi nội bộ sanh ra do Nhân duyên. 

287 . 


Nhân 3. 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


653 


NHỊ ĐÈ PHI Y SINH - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ Y SINH (Upãdãduka) - TAM ĐÈ THIỆN 

288. 

Pháp thiện phi y sinh nhờ cậy pháp phi thiện phi phi y sinh sanh ra do Nhân duyên có 
1 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ THÀNH DO THỦ (Upãdinna) - TAM ĐÈ THIỆN 

289. 

Pháp thiện phi thành do thủ nhờ cậy pháp phi thiện phi phi thành do thủ sanh ra do 
Nhân duyên có 1 câu. 


NHỊ ĐÈ CHÙM THỦ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ CHÙM THỦ - TAM ĐÈ THIỆN 

290. 

Pháp bất thiện thành thủ nhờ cậy pháp phi bất thiện phi thủ sanh ra do Nhân duyên. 

291. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHIỀN NÃO - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐỀ CHÙM PHIỀN NÃO - TAM ĐÈ THIỆN 

292. 

Pháp bất thiện phiền não nhờ cậy pháp phi bất thiện phi phiền não sanh ra do Nhân 
duyên. 

293. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐỀ PHI SO ĐẠO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ SO ĐẠO TUYẸT TRỪ - TAM ĐÈ THIỆN 

294. 

Pháp thiện phi sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi thiện phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên. 

295. 

Nhân 1. 

296. 

* Pháp bất thiện sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi bất thiện phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện phi sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi bất thiện phi sơ đạo tuyệt trừ sanh 
ra do Nhân duyên. 

297. 


Nhân 2. 







654 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


298. 

* Pháp vô ký phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi vô ký phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp vô ký phi sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi vô ký phi phi sơ đạo tuyệt trừ sanh 
ra do Nhân duyên. 

299. 

Nhân 2. 


NHỊ ĐÈ PHI BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ BA ĐẠO cao TUYẸT trừ - TAM ĐÈ THIỆN 

300. 

Pháp thiện phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi thiện phi ba đạo cao tuyệt trừ 
sanh ra do Nhân duyên. 

301. 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN so ĐẠO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN so ĐẠO TUYẸT TRỪ - TAM ĐÈ THIỆN 

302. 

Pháp thiện phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi thiện phi hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

303. 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐỀ HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ THIỆN 

304. 

Pháp thiện phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi thiện phi hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

305. 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI Hửu TẦM - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ HỮU TẦM - TAM ĐÈ THIỆN 

306. 

Pháp thiện hữu tầm nhờ cậy pháp phi thiện phi hữu tầm sanh ra do Nhân duyên. 

307. 


Nhân 3. 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


655 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU TỨ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ HỮU TỨ - TAM ĐÈ THIỆN 

308. 

Pháp thiện hữu tứ nhờ cậy pháp phi thiện phi hữu tứ sanh ra do Nhân duyên. 

309. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU HỶ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ HỮU HỶ - TAM ĐÈ THIỆN 

310. 

Pháp thiện hữu hỷ nhờ cậy pháp phi thiện phi hữu hỷ sanh ra do Nhân duyên. 

311. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI ĐỘNG SANH HỶ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH HỶ - TAM ĐÈ THIỆN 

312. 

Pháp thiện đồng sanh hỷ nhờ cậy pháp phi thiện phi đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân 
duyên. 

313. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI ĐỘNG SANH LẠC - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH LẠC - TAM ĐÈ THIỆN 

314. 

Pháp thiện đồng sanh lạc nhờ cậy pháp phi thiện phi đồng sanh lạc sanh ra do Nhân 
duyên. 

315. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI ĐỘNG SANH XẢ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH XẢ - TAM ĐÈ THIỆN 

316. 

Pháp thiện đồng sanh xả nhờ cậy pháp phi thiện phi đồng sanh xả sanh ra do Nhân 
duyên. 

317. 


Nhân 3. 








656 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ PHI DỤC GIỚI - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ DỤC GIỚI - TAM ĐÈ THIỆN 

318. 

* Pháp thiện phi Dục giới làm duyên cho pháp phi thiện phi phi Dục giới sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp thiện Dục giới làm duyên cho pháp phi thiện phi phi Dục giới sanh ra do Nhân 
duyên. 

319. 

Nhân 2. 


320. 

* 

* 


NHỊ ĐÈ PHI SẮC GIỚI - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ SẮC GIỚI - TAM ĐÈ THIỆN 


Pháp thiện Sắc giới nhò cậy pháp phi thiện phi sắc giới sanh ra do Nhân duyên. 
... Pháp thiện phi sắc giới... 2 câu. 


321. 

* 

* 


NHỊ ĐÈ PHI VÔ SẮC GIỚI - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ VÔ SẮC GIỚI - TAM ĐÈ THIỆN 


Pháp thiện Vô sắc giới nhờ cậy pháp phi thiện phi Vô sắc giới sanh ra do Nhân duyên. 
... Pháp thiện phi Vô sắc giới... 2 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI LIÊN QUAN LUÂN HỒI - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ LIÊN QUAN LUÂN HỒI (Parìyãpannaduka) - TAM ĐÈ THIỆN 

322. 

* Pháp thiện bất liên quan luân hồi nhò cậy pháp phi thiện phi bất liên quan luân hồi 
sanh ra do Nhân duyên. 

* ... Pháp thiện liên quan luân hồi... 2 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN XUẤT LUÂN HỘI - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ NHÂN XUẤT LUÂN HỒI - TAM ĐÈ THIỆN 

323. 

* Pháp thiện nhân xuất luân hồi nhờ cậy pháp phi thiện phi nhân xuất luân hồi sanh ra do 
Nhân duyên. 

* ... Pháp thiện phi nhân xuất luân hồi... 2 câu. 


324. 


NHỊ ĐÈ PHI NHẤT ĐỊNH - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ NHẤT ĐỊNH - TAM ĐÈ THIỆN 


* Pháp thiện nhứt định nhờ cậy pháp phi thiện phi nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

* ... Pháp thiện phi (cho quả) nhứt định... 2 câu. 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


657 


325. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU THƯỢNG - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ HỮU THƯỢNG - TAM ĐÈ THIỆN 


* Pháp thiện phi (cho quả) nhứt định nhờ cậy pháp phi thiện phi phi (cho quả) nhứt định 
sanh ra do Nhân duyên. 

* ... Pháp thiện hữu thuợng... 2 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ THIỆN 

326. 

Pháp thiện vô y nhờ cậy pháp phi thiện phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

327. 

Nhân 1. 

328. 

Pháp bất thiện hữu y nhờ cậy pháp phi bất thiện phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

329. 

Nhân 1. 

330. 

Pháp vô ký vô y liên quan pháp phi vô ký phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

331. 

Nhân 2. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI THỌ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ THỌ 

332. 

* Pháp tuong ung lạc thọ thuộc nhân liên quan pháp phi tuong ung lạc thọ phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp tuong ung lạc thọ phi nhân liên quan pháp phi tuong ung lạc thọ phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Chu pháp tuong ung lạc thọ thuộc nhân và tuông ung lạc thọ phi nhân liên quan pháp 
phi tuong ung lạc thọ phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

333. 

Nhân 3. 

Căn phi tuong ung khố thọ phi nhân chỉ có 3 câu. 

334. 

Pháp tuong ung phi khổ phi lạc thọ thuộc nhân liên quan pháp phi tuong ung phi khổ 
phi lạc thọ phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

335. 


Nhân 3. 






658 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI QUẢ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ QUẢ 

336. 

Pháp quả thuộc nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

337. 

Nhân 3. 

338. 

Pháp dị thục nhân thành nhân nhờ cậy pháp phi dị thục nhân phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

339. 

Nhân 3. 

340. 

Pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân thuộc nhân liên quan pháp phi phi dị thục quả 
phi dị thục nhân phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

341. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 

342. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi nhân làm duyên cho pháp thành do thủ cảnh thủ 
thuộc nhân bằng Cảnh duyên. 

* ... Làm duyên cho pháp thành do thủ cảnh thủ phi nhân bằng Cảnh duyên. 

* ... Làm duyên cho những pháp thành do thủ cảnh thủ thuộc nhân và thành do thủ cảnh 
thủ thuộc phi nhân bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi phi nhân làm duyên cho pháp thành do thủ cảnh 
thủ phi nhân bằng Cảnh duyên có 3 câu. 

* Chu pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi nhân và phi thành do thủ cảnh thủ phi phi 
nhân làm duyên cho pháp thành do thủ cảnh thủ thuộc nhân bằng Cảnh duyên có 3 
câu, thành 9 câu đề,... tóm tắt... 

343. 

Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thuộc nhân nhờ cậy pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

344. 

Nhân 3. 

345. 

Pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ thuộc nhân nhờ cậy pháp phi phi thành do thủ phi 
cảnh thủ phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

346. 


Nhân 3. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


659 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI PHIÈN TOÁI CẢNH PHIÈN NÃO 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ PHIÈN TOÁI CẢNH PHIÈN NÃO 

347. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não thuộc nhân nhờ cậy pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

348. 

Nhân 3. 

349. 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não thuộc nhân nhờ cậy pháp phi phiền toái phi 
cảnh phiền não phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

350. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI TÀM 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ TẦM 

351. 

Pháp hữu tầm hữu tứ thuộc nhân liên quan pháp phi hữu tầm hữu tứ phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

352. 

Nhân 3. 

353. 

Pháp vô tầm hữu tứ thuộc nhân liên quan pháp phi vô tầm hữu tứ phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

354. 

Nhân 3. 

355. 

Pháp vô tầm vô tứ thuộc nhân liên quan pháp phi vô tầm vô tứ phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

356. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI HỶ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ HỶ 

357. 

Pháp đồng sanh hỷ thuộc nhân liên quan pháp phi đồng sanh hỷ phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

358. 

Nhân 3. 

359. 

Pháp đồng sanh lạc thuộc nhân liên quan pháp phi đồng sanh lạc phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

360. 


Nhân 3. 





660 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


361. 

Pháp đồng sanh xả thuộc nhân liên quan pháp phi đồng sanh xả phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

362. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI sơ ĐẠO 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ sơ ĐẠO 

363. 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ thuộc nhân nhờ cậy pháp phi sơ đạo tuyệt trừ phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

364. 

Nhân 3. 

365. 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ thuộc nhân nhờ cậy pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

366. 

Nhân 3. 

367. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp phi phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp phi phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

Căn nhị đề 1 câu. Tất cả 3 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI HỮU NHÂN so ĐẠO TUYỆT TRỪ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ HỮU NHÂN so ĐẠO TUYỆT TRỪ 

368. 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

369. 

Nhân 1. 

370. 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp phi hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

371. 

Nhân 1. 

372. 

* Pháp hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp phi phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

Đem mồi duyên có 3 câu. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


661 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI NHÂN SANH TỬ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ 

373. 

Pháp nhân sanh tử thuộc nhân nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

374. 

Nhân 3. 

375. 

Pháp nhân đến Níp Bàn thuộc nhân nhờ cậy pháp phi nhân đến Níp Bàn phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

376. 

Nhân 3. 

377. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn phi nhân liên quan pháp phi phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn phi nhân liên quan pháp phi phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

Đếm mỗi duyên 3 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI HỮU HỌC 
NHỊ ĐE NHÂN - TAM ĐÈ HỮU HỌC (Sekkhattikam) 

378. 

Pháp hữu học thuộc nhân nhờ cậy pháp phi hữu học phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

379. 

Nhân 3. 

380. 

Pháp vô học thuộc nhân nhờ cậy pháp phi vô học phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

381. 

Nhân 3. 

382. 

* Pháp phi hữu học phi vô học phi nhân liên quan pháp phi phi hữu học phi vô học phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu học, phi vô học phi nhân liên quan pháp phi hữu học phi vô học thuộc 
phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

Đếm mỗi duyên 3 câu. 


383. 

* 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI HY THIỂU 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ HY THIỂU 

Pháp hy thiểu phi nhân liên quan pháp phi hy thiểu thuộc phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

Pháp hy thiểu phi nhân liên quan pháp phi hy thiểu phi phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 





662 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


Đem duyên có 3 câu. 

384. 

Pháp đáo đại thuộc nhân nhờ cậy pháp phi đáo đại phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

385. 

Nhân 3. 

386. 

Pháp vô luợng thuộc nhân nhờ cậy pháp phi vô luợng phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

387. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỂU 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ CẢNH HY THIỂU 

388. 

Pháp biết cảnh hy thiểu thuộc nhân nhờ cậy pháp phi biết cảnh hy thiểu phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

389. 

Nhân 3. 

390. 

Pháp biết cảnh đáo đại thuộc nhân nhò cậy pháp phi biết cảnh đáo đại phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

391. 

Nhân 3. 

392. 

Pháp biết cảnh vô luợng thuộc nhân nhờ cậy pháp phi biết cảnh vô luợng phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

393. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐỀ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI TY HẠ 
NHỊ ĐÈ NHÂN — TAM ĐÈ TY HẠ (Hĩnattikam) 

394. 

Pháp ty hạ thuộc nhân nhò cậy pháp phi ty hạ phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

395. 

Nhân 3. 

396. 

* Pháp trung bình phi nhân liên quan pháp phi trung bình phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp trung bình phi nhân liên quan pháp phi trung bình phi phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

Đem riêng 3 câu (ganỉtakena tĩni). 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


663 


397. 

Pháp tinh lương thuộc nhân nhờ cậy pháp phi tinh lương phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

398. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI TÀ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ TÀ (Micchatta) 

399. 

Pháp tà (cho quả) nhứt định thuộc nhân nhờ cậy pháp phi tà (cho quả) nhứt định phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

400. 

Nhân 3. 

401. 

Pháp chánh (cho quả) nhứt định thuộc nhân nhờ cậy pháp phi chánh (cho quả) nhứt 
định phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

402. 

Nhân 3. 

403. 

* Pháp bất định phi nhân liên quan pháp phi bất định phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất định phi nhân liên quan pháp phi bất định phi phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

Đem riêng 3 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI CÓ CẢNH LÀ ĐẠO 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ CÓ CẢNH LÀ ĐẠO 

404. 

Pháp có cảnh là đạo thuộc nhân nhờ cậy pháp phi có cảnh là đạo phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

405. 

Nhân 3. 

406. 

Pháp có nhân là đạo thuộc nhân nhờ cậy pháp phi có nhân là đạo phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

407. 

Nhân 3. 

408. 

Pháp có trưởng là đạo thuộc nhân nhờ cậy pháp phi có trưởng là đạo phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

409. 


Nhân 3. 






664 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI SANH TỒN 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ SANH TỒN 

410. 

Pháp phi sanh tồn phi nhân làm duyên cho pháp sanh tồn thuộc nhân bằng Cảnh 
duyên. 

411. 

Cảnh 9. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI QUÁ KHỨ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ QUÁ KHỨ 

412. 

Pháp phi hiện tại phi nhân làm duyên cho pháp hiện tại thuộc nhân bằng Cảnh duyên. 

413. 

Cảnh 9. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI BIÉT CẢNH QUÁ KHỨ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ BIÉT CẢNH QUÁ KHỨ 

414. 

Pháp biết cảnh quá khứ thuộc nhân liên quan pháp phi biết cảnh quá khứ phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

415. 

Nhân 3. 

416. 

Pháp biết cảnh vị lai thuộc nhân nhờ cậy pháp phi biết cảnh vị lai phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

417. 

Nhân 3. 


418. 

Pháp biết cảnh hiện tại thuộc nhân liên quan pháp phi biết cảnh hiện tại phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

419. 

Nhân 3. 

Phần nội bộ khỏi sắp ịajjhattiko na labbhati) 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI CẢNH NỘI Bộ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ CẢNH NỘI BỌ 

420. 

Pháp biết cảnh nội bộ thuộc nhân nhờ cậy pháp phi biết cảnh nội bộ phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

421. 


Nhân 3. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


665 


422. 

Pháp biết cảnh ngoại viện thuộc nhân nhờ cậy pháp phi biết cảnh ngoại viện phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

423. 

Nhân 3. 

Biết cảnh nội bộ biết cảnh ngoại viện không có. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ NHÂN - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

424. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi nhân liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi nhân liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

Đem riêng 3 câu đề. Căn phi vô kiến hữu đối chiếu phi nhân chỉ có 3 câu. 

425. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu phi nhân liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

426. 

Nhân 1. 


427. 

* 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu vô nhân nhò cậy pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi 
hữu nhân sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu vô nhân liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi vô 
nhân sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 


Mồi phần đếm riêng 3 câu đề. Căn phi vô kiến hữu đối chiếu phi hữu nhân chỉ có 3 
câu. 

428. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu vô nhân liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi hữu 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

429. 

Nhân 1. 

Phi tuong ung nhân phi hữu kiến hữu đối chiếu nhu nhị đề hữu nhân, có 3 câu đề. 
Nhị đề nhân hữu nhân, nhân tuong ung nhân không có câu đề. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

430 . 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi nhân vô nhân liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu phi nhân phi hữu nhân sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 






666 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi nhân vô nhân liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu phi nhân phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

Đem riêng mỗi đề có 3 câu. 

431. 

... Liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu phi nhân phi hữu nhân... có 3 câu. 

432. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu phi nhân vô nhân hên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu 
phi nhân phi hữu nhân sanh ra do Nhân duyên. 

433. 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI Hửu DUYÊN - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ HỮU DUYÊN - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

434. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu hữu duyên liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi 
vô duyên sanh ra do Nhân duyên. 

435. 

Nhân 1. 

436. 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu hữu duyên liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu phi vô 
duyên sanh ra do Nhân duyên. 

437. 

Nhân 1. 

Căn phi vô duyên vô kiến vô đối chiếu chỉ có 1 câu. Phi hữu vi như phi hữu duyên. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

438. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi hữu 
kiến sanh ra do Nhân duyên. 

439. 

Nhân 1. 

440. 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu thuộc vô kiến liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu phi 
hữu kiến sanh ra do Nhân duyên. 

441. 

Nhân 1. 

442. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu thuộc vô kiến liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi 
hữu kiến sanh ra do Nhân duyên. 

443. 


Nhân 1. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


667 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU ĐÓI CHIỂU - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIÉU - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

444. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu thuộc hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu phi hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu phi vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu thuộc hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu thuộc phi hữu đối chiếu và pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu thuộc phi vô đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. Tất cả 3 câu. 

445. 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu thuộc hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến hữu đối 
chiếu phi hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

446. 

Nhân 1. 

447. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu thuộc vô đối chiếu liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu 
phi vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

448. 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI SẮC - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ SẮC - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

449. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu thuộc sắc liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi 
sắc sanh ra do Nhân duyên. 

450. 

Nhân 3. 

451. 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu thuộc sắc liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu phi sắc 
sanh ra do Nhân duyên. 

452. 

Nhân 3. 

453. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu thuộc sắc liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi vô sắc 
sanh ra do Nhân duyên. 

454. 

Nhân 1. 


455 . 


* 


NHỊ ĐÈ PHI HIỆP THÉ - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ HIẺP THÉ - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu thuộc hiệp thế liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu 
phi hiệp thế sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 





668 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu thuộc hiệp thế liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu 
phi phi siêu thế sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

Tính phần riêng nên đếm 3 câu đề. 

456. 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu thuộc hiệp thế liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu 
phi hiệp thế sanh ra do Nhân duyên, nên sắp 3 câu đề. 

457. _ 

Pháp vô kiến vô đối chiếu thuộc hiệp thế liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi 
siêu thế sanh ra do Nhân duyên. 

458. 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ CÓ TÂM BIÉT ĐẠNG - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

459. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu có tâm biết đặng liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu phi có tâm biết đặng 

* ... Pháp hữu kiến hữu đối chiếu có tâm biết đặng sanh ra do Nhân duyên. 

* ... Chu pháp hữu kiến hữu đối chiếu có tâm biết đặng và hữu kiến hữu đối chiếu có 
tâm không biết đặng sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* ... Liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi có tâm không biết đặng... có 3 câu. 

* ... Liên quan những pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi có tâm biết đặng và phi hữu 
kiến hữu đối chiếu phi có tâm không biết đặng... chỉ có 3 câu. Tất cả 9 câu. 

Phi vô kiến hữu đối chiếu phi có tâm biết đặng, nhu câu đầu, nên sắp 9 câu đề. 

Căn phi vô kiến vô đối chiếu phi có tâm biết đặng cũng có 9 câu đề. 


NHỊ ĐÈ PHI LẬU TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ LẬU - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

460. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi lậu liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi lậu 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi lậu liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi phi 
lậu sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

Đem riêng 3 câu. 

461. 

... Liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu phi lậu... có 3 câu đề theo cách truớc. 

462. * 

Pháp vô kiến vô đối chiếu phi lậu liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi lậu sanh 
ra do Nhân duyên. 

463. 


Nhân 1. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


669 


464. 

* 


NHỊ ĐÈ PHI CẢNH LẬU - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ LẬU - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu thuộc cảnh lậu liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu 
phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu cảnh lậu liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi 
phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 


Đem riêng 3 câu; có 3 câu đề theo căn phi cảnh lậu vô kiến vô đối chiếu nhu truớc. 

465. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu cảnh lậu liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi phi 
cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

466. 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG LẬU - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG LẠU - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

467. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu bất tuong ung lậu liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu phi tuong ung lậu sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu bất tuông ung lậu liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu phi bất tuong ung lậu sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

Đem riêng 3 câu đề. Căn phi tuong ung lậu phi vô kiến hữu đối chiếu chỉ có 3 câu. 

468. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu bất tuong ung lậu liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu 
phi tuong ung lậu sanh ra do Nhân duyên. 

469. 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI LẬU CẢNH LẬU - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẠU - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

470. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu thuộc cảnh lậu phi lậu liên quan pháp phi hữu kiến hữu 
đối chiếu thuộc phi lậu phi phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu thuộc cảnh lậu phi lậu liên quan pháp phi hữu kiến hữu 
đối chiếu phi phi cảnh lậu phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

Đem riêng 3 câu; căn phi vô kiến hữu đối chiếu thuộc phi lậu phi phi cảnh lậu, đếm 
3 câu theo truớc. 

471. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu thuộc cảnh lậu phi lậu liên quan pháp phi vô kiến vô đối 
chiếu thuộc phi lậu phi phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

472. 

Nhân 1. 

Nhị đề phi lậu tuong ung lậu không có câu đề. 





670 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ PHI BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU PHI CẢNH LẬU - 
TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 

NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU CẢNH LẬU - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

473. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu bất tuơng ung lậu cảnh lậu liên quan pháp phi hữu kiến 
hữu đối chiếu bất tuơng ung lậu phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu bất tuơng ung lậu cảnh lậu liên quan pháp phi hữu kiến 
hữu đối chiếu bất tuơng ung lậu phi phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

Đem riêng 3 câu; căn bất tuong ung lậu cảnh lậu thuộc vô kiến vô đối chiếu có 3 
câu đề theo truớc. 

474. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu bất tuong ung lậu cảnh lậu liên quan pháp phi vô kiến vô 
đối chiếu bất tuông ung lậu phi phi cảnh lậu sanh ra do Nhân duyên. 

475. 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHI TRIỀN - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ CHÙM TRIỀN - TAM ĐÈ HỬU KIÉN 

476. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi triền liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi 
triền sanh ra do Nhân duyên có 3 câu đề. 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHI PHƯỢC - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ CHÙM PHƯỢC - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

477. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi phuợc liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi 
phuợc sanh ra do Nhân duyên. 

478. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHI Bộc - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ CHÙM BỌC - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

479. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi bộc liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi 
bộc sanh ra do Nhân duyên. 

480. 


Nhân 3. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


671 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHI PHỐI - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ CHÙM PHỐI - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

481. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi phối liên quan pháp phi hữu đối chiếu phi phối sanh 
ra do Nhân duyên. 

482. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHI CÁI - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ CHÙM CÁI - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

483. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi cái liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi cái 
sanh ra do Nhân duyên. 

484. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHI KHINH THỊ - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ CHÙM KHINH THỊ - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

485. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi khinh thị liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu 
phi khinh thị sanh ra do Nhân duyên. 

486. 

Nhân 3. 


487. 

* 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU CẢNH - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ HỮU CẢNH - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu thuộc vô cảnh liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu 
phi hữu cảnh sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu vô cảnh liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi vô 
cảnh sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 


Đem riêng 3 câu; vô kiến hữu đối chiếu chỉ có 3 câu. 

488. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu thuộc vô cảnh liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi 
hữu cảnh sanh ra do Nhân duyên. 

489. 


Nhân 1. 







672 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


490. 

* 


NHỊ ĐỀ PHI TÂM - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ TÂM - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi tâm liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi 
tâm sanh ra do Nhân duyên. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi tâm liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi 
phi tâm sanh ra do Nhân duyên có 1 câu; đếm riêng 3 câu đề. 


NHỊ ĐÈ PHI SỞ HỮU TÂM - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ SỞ HỮU TÂM - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

491. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu thuộc sở hữu tâm liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu phi sở hữu tâm sanh ra do Nhân duyên. 

492. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG TÂM - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

493. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu bất tuơng ung tâm liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu phi tuơng ung tâm sanh ra do Nhân duyên. 

494. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI HÒA VỚI TÂM - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ HÒA VỚI TÂM - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

495. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu thuộc hòa với tâm liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu phi hòa với tâm sanh ra do Nhân duyên. 

496. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ HỮU KIÉN (Cittasamutthãna) 
497. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu nuơng tâm làm sở sanh liên quan pháp phi hữu kiến hữu 
đối chiếu phi nuơng tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

Sắc nuơng tâm làm sở sanh có 3 câu. 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


673 


NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM - TAM ĐÈ HỮU KIÉN (Cittasahabhu) 

498. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi đồng sanh tồn với tâm liên quan pháp phi hữu kiến 
hữu đối chiếu phi đồng sanh tồn với tâm sanh ra do Nhân duyên. 

499. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI TÙNG TÂM THÔNG Lưu - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐỂ TÙNG TÂM THÔNG LƯU (Citanuparìvatti) - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

500. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi tùng tâm thông luu liên quan pháp phi hữu kiến hữu 
đối chiếu phi tùng tâm thông luu sanh ra do Nhân duyên. 

501. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI HÒA NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ HÒA NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH (Cittasansatthasamutthãna) - 

TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

502. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi hòa nuơng tâm làm sở sanh liên quan pháp phi hữu 
kiến hữu đối chiếu phi hòa nuơng tâm làm sở sanh sanh ra do Nhân duyên. 

503. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - 

TAM ĐÈ PHI THIỆN 

NHỊ ĐÈ HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - 

TAM ĐÈ THIỆN 

504. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi hòa đồng sanh tồn nuơng tâm làm sở sanh liên quan 
pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi hòa đồng sanh tồn nuơng tâm làm sở sanh sanh ra 
do Nhân duyên. 

505. 


Nhân 3. 







674 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ PHI HÒA TÙNG THÔNG Lưu NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - 

TAM ĐÈ PHI THIỆN 

NHỊ ĐÈ HÒA TÙNG THÔNG LƯU NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH - 

TAM ĐÈ THIỆN 

506. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi hòa tùng thông luu nuơng tâm làm sở sanh liên quan 
pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi hòa tùng thông luu nuơng tâm làm sở sanh sanh 
ra do Nhân duyên. 

507. 

Nhân 3. 


508. 

* 


NHỊ ĐÈ PHI NỘI Bộ - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ NỘI BỘ - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu ngoại viện liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi 
nội bộ sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu ngoại viện liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi 
ngoại viện sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

Đếm riêng 3 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI Y SINH - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ Y SINH (Upãdã) - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

509. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu y sinh liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi y 
sinh sanh ra do Nhân duyên. 

510. 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ - TAM ĐÈ PHI HƯU KIÉN 
NHỊ ĐÈ THÀNH DO THỦ - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

511. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi thành do thủ hên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu phi thành do thủ sanh ra do Nhân duyên. 

512. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHI THỦ - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ CHÙM THỦ - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

513. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi thủ liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi thủ 
sanh ra do Nhân duyên. 

514. 


Nhân 3. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


675 


NHỊ ĐÈ CHÙM PHI PHIỀN NÃO - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ CHÙM PHIỀN NÃO - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

515. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi phiền não liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu 
phi phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

516. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI Sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ Sơ ĐẠO TUYẸT TRỪ - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

517. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi so đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu phi so đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

518. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI Sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

519. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu kiến hữu 
đối chiếu phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

520. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYẸT TRỪ - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

521. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu 
kiến hữu đối chiếu phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

522. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYẸT TRỪ - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

523. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu 
kiến hữu đối chiếu phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

524. 


Nhân 3. 








676 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU TÀM - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ HỮU TẦM - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

525. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu vô tâm liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi vô 
tầm sanh ra do Nhân duyên. 

526. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU TỨ - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ HỮU TỨ - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

527. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu vô tứ liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi vô tứ 
sanh ra do Nhân duyên. 

528. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI Hửu HỶ - TAM ĐÈ PHI HỬU KIÉN 
NHỊ ĐÈ HỮU HỶ - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

529. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu vô hỷ liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi hữu 
hỷ sanh ra do Nhân duyên. 

530. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH HỶ - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH HỶ - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

531. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi đồng sanh hỷ liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu phi đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên. 

532. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH LẠC - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH LẠC - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

533. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi đồng sanh lạc liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu phi đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên. 

534. 


Nhân 3. 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


677 


NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH XẢ - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH XẢ - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

535. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi đồng sanh xả liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu phi đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên. 

536. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI DỤC GIỚI - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ DỤC GIỚI - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

537. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi Dục giới liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu 
phi Dục giới sanh ra do Nhân duyên. 

538. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI SẮC GIỚI - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ SẮC GIỚI - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

539. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi sắc giới liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu 
phi Sắc giới sanh ra do Nhân duyên. 

540. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI VÔ SẮC GIỚI - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ VÔ SẮC GIỚI - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

541. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi Vô sắc giới liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối 
chiếu phi Vô sắc giới sanh ra do Nhân duyên. 

542. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI LIÊN QUAN LUÂN HỒI - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ LIÊN QUAN LUÂN HỒI - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

543. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu bất liên quan luân hồi liên quan pháp phi hữu kiến hữu 
đối chiếu phi liên quan luân hồi sanh ra do Nhân duyên. 

544. 


Nhân 3. 








678 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN XUẤT LUÂN HỒI - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ NHÂN XUẤT LUÂN HỒI - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

545 . 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu phi nhân xuất luân hồi liên quan pháp phi hữu kiến hữu 
đối chiếu phi nhân xuất luân hồi sanh ra do Nhân duyên. 

546 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐỀ PHI NHỨT ĐỊNH - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ NHỨT ĐỊNH - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

547 . 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu bất định liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi 
nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

548 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU THƯỢNG - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
- NHỊ ĐÈ HỮU THƯỢNG - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

549 . 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu hữu thuợng liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu 
phi hữu thuợng sanh ra do Nhân duyên. 

550 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

551 . 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu vô y liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi hữu y 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu vô y liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi vô y 
sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu vô y liên quan những pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu 
phi hữu y và phi hữu kiến hữu đối chiếu phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

552 . 

Nhân 3. 

vô kiến hữu đối chiếu chỉ có 3 câu. 

553 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu thuộc vô y liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi hữu 
y sanh ra do Nhân duyên. 

554 . 

Nhân 1, Trưởng 1, Bất ly 1. 

555 . 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu vô y liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi hữu y 
sanh ra do Nhân duyên. 


556 . 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


679 


Pháp hữu kiến hữu đối Chiếu vô y liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi hữu 
y sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

557. 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 3, phi Truởng 3, phi Bất ly 3. 

558. 

Nhân duyên có phi Cảnh 3. 

559. 

Phi Cảnh duyên có Nhân 3. 

Phần đồng sanh, ỷ truợng, y chỉ, hòa hợp, tuông ung đều nên sắp rộng. 

560. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi hữu y làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu 
vô y bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi vô y làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu 
vô y bằng Nhân duyên. 

561. 

Nhân 2, Truởng 2, Bất ly 2. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận nghịch, nghịch 
thuận đều đếm nhu thế ấy. 

Dứt Vị trí nhị đề tam đề nghịch thuận 




680 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


VỊ TRÍ TAM ĐÈ - NHỊ ĐÈ NGHỊCH THUẬN 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ NHÂN 
TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

562. 

* Pháp nhân bất thiện liên quan pháp phi nhân phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân vô ký liên quan pháp phi nhân phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thiện liên quan pháp phi nhân phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân vô ký liên quan pháp phi nhân phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thiện liên quan pháp phi nhân phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân bất thiện liên quan pháp phi nhân phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân bất thiện liên quan pháp phi nhân phi thiện sanh ra do Nhân duyên 

* Pháp nhân thiện liên quan những pháp phi nhân phi bất thiện và phi nhân phi vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân vô ký liên quan những pháp phi nhân phi thiện và phi nhân phi bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

563. 

Nhân 9. 

564. 

* Pháp phi nhân bất thiện liên quan pháp phi phi nhân phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân vô ký liên quan pháp phi phi nhân phi thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 
câu. 

* Pháp phi nhân thuộc thiện liên quan pháp phi phi nhân phi bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp phi nhân vô ký liên quan pháp phi phi nhân phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân vô ký liên quan pháp phi phi nhân phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 
5 câu. 

* Pháp phi nhân bất thiện liên quan những pháp phi phi nhân phi thiện và phi phi nhân 
phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* ... Liên quan những pháp phi phi nhân phi bất thiện và phi phi nhân phi vô ký... 3 câu. 

* Pháp phi nhân vô ký liên quan những pháp phi phi nhân phi thiện và phi phi nhân phi 
bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

565. 

Nhân 18. 


566. 

* 

* 

* 

* 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN 
TAM ĐÈ THIẾN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN 

Pháp hữu nhân bất thiện liên quan pháp phi hữu nhân phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 
Pháp hữu nhân vô ký liên quan pháp phi hữu nhân phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 
Pháp hữu nhân vô ký liên quan pháp phi hữu nhân phi bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

Pháp hữu nhân bất thiện liên quan pháp phi hữu nhân phi vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


681 


* Pháp hữu nhân bất thiện liên quan những pháp phi hữu nhân phi thiện và phi hữu nhân 
phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu nhân vô ký liên quan những pháp phi hữu nhân phi thiện và phi hữu nhân 
phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

567. 

Nhân 6. 

568. 

* Pháp vô nhân vô ký liên quan pháp phi vô nhân phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô nhân vô ký liên quan pháp phi vô nhân phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô nhân vô ký liên quan pháp phi vô nhân phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô nhân vô ký liên quan những pháp phi vô nhân phi thiện và phi vô nhân phi vô 

ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô nhân vô ký liên quan những pháp phi vô nhân phi bất thiện và phi vô nhân phi 
vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô nhân vô ký liên quan những pháp phi vô nhân phi thiện và phi vô nhân phi bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

569. 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN 
TAM ĐÈ THIỀN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN 

570. 

* Pháp tuơng ung nhân bất thiện liên quan pháp phi tuơng ung nhân phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp tuơng ung nhân vô ký liên quan pháp phi tuơng ung nhân phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp tuơng ung nhân vô ký liên quan pháp phi tuơng ung nhân phi bất thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

Nhu phần hữu nhân (Sahetukasadisam). 

571. 

Nhân 6. 

572. 

Pháp bất tuơng ung nhân thuộc vô ký liên quan pháp phi bất tuơng ung nhân phi thiện 
sanh ra do Nhân duyên. Nhu phần vô nhân có 6 câu. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 
TAM ĐÈ THIỀN - NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN 

573. 

* Pháp nhân và hữu nhân bất thiện liên quan pháp phi nhân và vô nhân phi thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp nhân và hữu nhân vô ký liên quan pháp phi nhân và phi vô nhân phi thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

Phi bất thiện 2 câu, phi vô ký 2 câu. Đem theo ban đầu 1 câu, đếm theo thứ hai có 1 
câu, đếm theo thứ ba có 1 câu. Tất cả thành 9 câu. 





682 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


574. 

Pháp hữu nhân và phi nhân bất thiện liên quan pháp phi vô nhân phi phi nhân thuộc 
phi thiện sanh ra do Nhân duyên; nhu phần nhân và hữu nhân có 9 câu. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 
TAM ĐÈ THIỂN - NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 

575. 

Pháp nhân và tuơng ung nhân bất thiện liên quan pháp phi nhân và phi bất tuơng ung 
nhân thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

576. 

Nhân 9. 

577. 

Pháp tuơng ung nhân phi nhân bất thiện liên quan pháp phi bất tuơng ung nhân phi phi 
nhân phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

578. 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN 
TAM ĐÈ THIỀN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HƯU NHÂN 

579. 

Pháp phi nhân hữu nhân vô ký liên quan pháp nhân phi hữu nhân thuộc phi thiện sanh 
ra do Nhân duyên. 

580. 

Nhân 3. 

581. 

* Pháp phi nhân vô nhân bất thiện liên quan pháp phi nhân phi vô nhân phi thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

Đếm phần 1 câu có 3 câu đề. 

* Pháp phi nhân vô nhân thuộc vô ký liên quan pháp phi nhân phi vô nhân phi bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

582. 

Nhân 6. 


583 . 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU DUYÊN 
TAM ĐÈ THIỂN - NHỊ ĐỀ HƯU DUYÊN 

Pháp phi hữu duyên phi thiện làm duyên cho pháp hữu duyên thuộc thiện bằng Cảnh 
duyên có 6 câu. 

Hữu vi cũng nhu hữu duyên. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


683 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
TAM ĐÈ THIỀN - NHỊ ĐÈ HỮU KIÉN 

584. 

Pháp hữu kiến vô ký liên quan pháp phi hữu kiến phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

585. 

Nhân 6. 

586. 

Pháp phi vô kiến phi thiện làm duyên cho pháp vô kiến thuộc thiện sanh ra do Nhân 
duyên; nên sắp 9 câu đề. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU ĐỐI CHIÉU 
TAM ĐÈ THIẸN - NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIỂU 

587. 

Pháp hữu đối chiếu thuộc vô ký liên quan pháp phi hữu đối chiếu phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

588. 

Nhân 6. 

589. 

Pháp vô đối chiếu vô ký liên quan pháp phi vô đối chiếu phi thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

590. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI SẮC 
TAM ĐÈ THIẸN - NHỊ ĐÈ SẮC 

591. 

Pháp sắc vô ký liên quan pháp phi sắc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

592. 

Nhân 6. 

593. 

Pháp vô sắc vô ký liên quan pháp phi vô sắc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

594. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HIỆP THÉ 
TAM ĐÈ THIỀN - NHỊ ĐÈ HIỆP THÉ 

595. 

Pháp hiệp thế vô ký liên quan pháp phi hiệp thế phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

596. 

Nhân 5. 

597. 

* Pháp siêu thế thiện nhờ cậy pháp phi siêu thế phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* ... Pháp siêu thế vô ký...; nên sắp 6 câu đề. 







684 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG 
TAM ĐÈ THIẸN - NHỊ ĐÈ CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG 

598. 

Pháp có tâm biết đặng thuộc bất thiện liên quan pháp phi có tâm biết đặng phi thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

599. 

Nhân 18. 

600. 

Pháp có tâm không biết đặng thuộc bất thiện liên quan pháp phi có tâm không biết 
đặng thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

601. 

Nhân 18. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU 
TAM ĐÈ THIẸN - NHỊ ĐÈ LẬU 

602. 

Pháp lậu thuộc bất thiện liên quan pháp phi lậu phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

603. 

Nhân 3. 

604. 

Pháp phi lậu bất thiện liên quan pháp phi phi lậu phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

605. 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI CẢNH LẬU 
TAM ĐỀ THIỂN - NHỊ ĐÈ CẢNH LẬU 

606. 

Pháp cảnh lậu vô ký liên quan pháp phi cảnh lậu phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

607. 

Nhân 5. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG LẬU 
TAM ĐÈ THIỀN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG LẬU 

608. 

Pháp tuơng ung lậu bất thiện liên quan pháp phi tuơng ung lậu phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

609 . 


Nhân 3. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


685 


610. 

Pháp bất tương ưng lậu bất thiện liên quan pháp phi bất tương ưng phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên có 9 câu. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU CẢNH LẬU 
TAM ĐÈ THIỂN - NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẬU 

611. 

Pháp lậu cảnh lậu bất thiện liên quan pháp phi lậu phi phi cảnh lậu phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

612. 

Nhân 3. 

613. 

Pháp cảnh lậu phi lậu bất thiện liên quan pháp phi phi cảnh lậu phi phi lậu phi thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

614. 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU 
TAM ĐÈ THIỀN - NHỊ ĐÈ LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU 

615. 

Pháp lậu tương ưng lậu bất thiện liên quan pháp phi lậu phi bất tương ưng lậu phi thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

616. 

Nhân 3. 

617. 

Pháp tương ưng lậu phi lậu bất thiện liên quan pháp phi bất tương ưng lậu phi phi lậu 
phi thiện sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU PHI CẢNH LẬU 
TAM ĐÈ THIỀN - NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẠU cảnh lậu 

618. 

Pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu vô ký liên quan pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu 
phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

619. 

Nhân 5. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ CHÙM BẢY 
TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ CHÙM BẢY (Sattagocchaka) 

620. 

* Pháp triền bất thiện liên quan pháp phi triền phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phược bất thiện liên quan pháp phi phược phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp bộc thuộc bất thiện liên quan pháp phi bộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phối bất thiện liên quan pháp phi phối phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 







686 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp cái bất thiện liên quan pháp phi cái phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp khinh thị bất thiện liên quan pháp phi khinh thị phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu cảnh vô ký liên quan pháp phi hữu cảnh phi thiện sanh ra do Nhân duyên;... 
tóm tắt... 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI DỤC GIỚI 
TAM ĐÈ THIẾN - NHỊ ĐÈ DỤC GIỚI 

621. 

Pháp Dục giới vô ký liên quan pháp phi Dục giới phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

622. 

Nhân 5. 

623. 

Pháp phi Dục giới vô ký liên quan pháp phi phi Dục giới phi thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

624. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI SẮC GIỚI 
TAM ĐÈ THIẾN - NHỊ ĐÈ SẮC GIỚI 

625. 

Pháp sắc giới vô ký liên quan pháp phi sắc giới phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

626. 

Nhân 3. 

627. 

Pháp phi Sắc giới vô ký liên quan pháp phi phi sắc giới phi thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

628. 

Nhân 5. 

629. 

Pháp Vô sắc giới thiện nhờ cậy pháp phi Vô sắc giới phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

630. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI VÔ SẮC GIỚI 
TAM ĐÈ THIỀN - NHỊ ĐÈ VÔ SẮC GIỚI 

631. 

Pháp phi Vô sắc giới vô ký liên quan pháp phi phi Vô sắc giới phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

632. 


Nhân 5. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


687 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI LIÊN QUAN LUÂN HỒI 
TAM ĐÈ THIỂN - NHỊ ĐÈ LIÊN QUAN LUÂN HỒI 

633. 

* Pháp liên quan luân hồi vô ký liên quan pháp phi liên quan luân hồi phi thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp liên quan luân hồi vô ký liên quan pháp phi liên quan luân hồi phi bất thiện sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp liên quan luân hồi vô ký liên quan pháp phi liên quan luân hồi phi vô ký sanh ra 
do Nhân duyên. 

634. 

Nhân 5. 

635. 

* Pháp bất liên quan luân hồi thuộc thiện nhờ cậy pháp phi bất liên quan luân hồi thuộc 
phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* ... Pháp bất liên quan luân hồi vô ký... 2 câu. 

Căn bất thiện có 2 câu, căn nhị đề có 2 câu. 

636. 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN XUẤT LUÂN HỒI 
TAM ĐÈ THIẾN - NHỊ ĐÈ NHÂN XUẤT LUÂN HỒI 

637. 

Pháp nhân xuất luân hồi thuộc thiện nhờ cậy pháp phi nhân xuất luân hồi phi thiện 
sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

638. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi vô ký liên quan pháp phi phi nhân xuất luân hồi phi bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân xuất luân hồi vô ký liên quan pháp phi phi nhân xuất luân hồi phi vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

639. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI NHỨT ĐỊNH 
TAM ĐÈ THIỀN - NHỊ ĐÈ NHỨT ĐỊNH 

640. 

Pháp nhứt định thuộc thiện nhờ cậy pháp phi nhứt định thuộc thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

Nhu phần bất liên quan luân hồi (apariyãpanna) chỉ có 6 câu. 

641. 

* Pháp bất định thuộc vô ký hên quan pháp phi bất định thuộc phi thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp bất định thuộc vô ký liên quan pháp phi bất định thuộc phi bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp bất định thuộc vô ký liên quan pháp phi bất định phi vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 





688 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


642. 

* Nhân 5. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU THƯỢNG 
TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU THƯỢNG (Sa ùttara) 

643. 

* Pháp hữu thượng thuộc vô ký liên quan pháp phi hữu thượng phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp hữu thượng vô ký liên quan pháp phi hữu thượng phi bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp hữu thượng vô ký liên quan pháp phi hữu thượng phi vô ký sanh ra do Nhân 
duyên. 

644. 

Nhân 5. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y 
TAM ĐÈ THIỆN - NHỊ ĐÈ HỮU Y (Sarana) 

645. 

Pháp hữu y bất thiện nhờ cậy pháp phi hữu y phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

646. 

Nhân 3. 

647. 

* Pháp vô y vô ký liên quan pháp phi vô y thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô y thuộc vô ký liên quan pháp phi vô y phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô y thuộc vô ký liên quan những pháp phi vô y phi thiện và phi vô y phi vô ký 
sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 


648. 


TAM ĐÈ PHI THỌ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ THỌ - NHỊ ĐÈ NHÂN 


* Pháp nhân tương ưng lạc thọ liên quan pháp phi nhân phi tương ưng lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp nhân tương ưng khổ thọ liên quan pháp phi nhân phi tương ưng lạc thọ sanh ra 
do Nhân duyên. 

* Pháp nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp phi nhân phi tương ưng lạc 
thọ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp nhân tương ưng khổ thọ liên quan pháp phi nhân phi tương ưng khổ thọ sanh ra 
do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp phi nhân phi tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp nhân tương ưng lạc thọ liên quan những pháp phi nhân phi tương ưng lạc thọ và 
phi nhân phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 


Bài thứ hai đếm riêng 3 câu. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


689 


649. 

Nhân 21. 

650. 

* Pháp phi nhân tương ưng khổ thọ liên quan pháp phi phi nhân phi tương ưng lạc thọ 
sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 

* ... Pháp phi phi nhân phi tương ưng khổ thọ... chỉ có 2 câu. 

* ... Pháp phi phi nhân phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ... chỉ có 2 câu. 

Thứ nhứt đếm riêng 1 câu, thứ hai đếm riêng 1 câu, thứ ba đếm riêng 1 câu. 

651. 

Nhân 9. 


652. 


TAM ĐÈ PHI QUẢ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ QUẢ - NHỊ ĐÈ NHÂN 


* Pháp nhân thuộc dị thục quả liên quan pháp phi nhân phi quả sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thuộc dị thục nhân liên quan pháp phi nhân thuộc phi quả sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp nhân phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi nhân thuộc phi quả sanh 
ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp nhân thuộc quả liên quan pháp phi nhân thuộc pháp phi dị thục nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp nhân thuộc phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi nhân thuộc phi dị 
thục nhân sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 

* Pháp nhân thuộc dị thục quả liên quan pháp phi nhân thuộc phi phi dị thục quả phi dị 
thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thuộc dị thục nhân liên quan pháp phi nhân thuộc phi phi dị thục quả phi dị 
thục nhân sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 

* Pháp nhân thuộc quả liên quan pháp phi nhân thuộc phi quả và pháp phi nhân thuộc 
phi phi dị thục quả phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp nhân thuộc dị thục quả liên quan những pháp phi nhân thuộc phi dị thục nhân và 
phi nhân thuộc phi dị thục quả phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp nhân thuộc quả liên quan những pháp phi nhân thuộc phi quả và phi nhân thuộc 
phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp nhân thuộc phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi nhân thuộc phi dị 
thục quả và phi nhân thuộc phi dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên. 

653. 

Nhân 11. 

654. 

Pháp phi nhân thuộc dị thục nhân liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi dị thục quả 
sanh ra do Nhân duyên. 





690 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


655. 

Nhân 18,... tóm tắt... 


TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ (Upadinnupãdãniya) - NHỊ ĐÈ NHÂN 

656. 

Pháp nhân thuộc phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp phi nhân phi thành do thủ 
cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

657. 

Nhân 9. 

658. 

Pháp phi nhân thuộc phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi 
thành do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

659. 

Nhân 18. 


TAM ĐÈ PHI PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ PHIÈN TOÁI CẢNH PHIÈN NÃO - NHỊ ĐÈ NHÂN 

660. 

Pháp nhân thuộc phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi nhân thuộc phi 
phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

661. 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ PHI TẦM - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ TẦM - NHỊ ĐÈ NHÂN 

662. 

Pháp nhân thuộc hữu tầm hữu tứ liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu tầm hữu tứ 
sanh ra do Nhân duyên. 

663. 

Nhân 15. 


TAM ĐÈ PHI HỶ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ HỶ - NHỊ ĐÈ NHÂN 


664 . 


Pháp nhân thuộc đồng sanh hỷ liên quan pháp phi nhân thuộc phi đồng sanh hỷ sanh ra 
do Nhân duyên có 28 câu. 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 ( Cảo bản )- Sie cả Tịnh Sự 


691 


TAM ĐÈ PHI Sơ ĐẠO - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ Sơ ĐẠO - NHỊ ĐÈ NHÂN 

665. 

Pháp nhân thuộc ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân phi so đạo tuyệt trừ sanh 
ra do Nhân duyên. 

666 . 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ PHI HỮU NHÂN so ĐẠO TUYỆT TRỪ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ HỮU NHÂN so ĐẠO TUYẸT TRỪ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

667. 

Pháp nhân thuộc hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

668 . 

Nhân 9. 

669. 

Pháp nhân thuộc nhân đến Níp Bàn (ãpacayagãmi) liên quan pháp phi nhân thuộc phi 
nhân sanh tử (ãcayagãmi) sanh ra do Nhân duyên. 

670. 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ PHI HỮU HỌC NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ HỮU HỘC - NHỊ ĐÈ NHÂN 

671. 

Pháp nhân thuộc vô học liên quan pháp phi nhân phi hữu học sanh ra do Nhân duyên. 

672. 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ PHI HY THIỆU - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ HY THIỂU - NHỊ ĐÈ NHÂN 

673. 

Pháp nhân thuộc đáo đại liên quan pháp phi nhân phi hy thiểu sanh ra do Nhân duyên. 

674. 

Nhân 11. 


TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỂU - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ CẢNH HY THIỂU - NHỊ ĐÈ NHÂN 

675. 

Pháp nhân thuộc cảnh hy thiểu liên quan pháp phi nhân thuộc phi cảnh hy thiểu sanh 
ra do Nhân duyên. 

676. 


Nhân 13. 







692 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ PHI TY HẠ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ TY HẠ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

677. 

Pháp nhân thuộc trung bình liên quan pháp phi nhân thuộc phi ty hạ sanh ra do Nhân 
duyên. 

678. 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ PHI TÀ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ TÀ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

679. 

Pháp nhân thuộc chánh (cho quả) nhứt định liên quan pháp phi nhân phi tà (cho quả) 
nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

680. 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ PHI CÓ CẢNH LÀ ĐẠO - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ CÓ CẢNH LÀ ĐẠO - NHỊ ĐÈ NHÂN 

681. 

Pháp nhân thuộc có nhân là đạo liên quan pháp phi nhân phi có cảnh là đạo sanh ra do 
Nhân duyên. 

682. 

Nhân 10. 


TAM ĐÈ PHI SANH TỒN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ SANH TỒN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

683. 

* Pháp phi phi nhân thuộc phi sanh tồn làm duyên cho pháp phi nhân thuộc sanh tồn 
bằng Nhân duyên. 

* Pháp phi phi nhân phi sẽ sanh làm duyên cho pháp phi nhân thuộc sanh tồn bằng Nhân 
duyên. 

684. 

Nhân 3. 


685. 

* 


TAM ĐÈ PHI QUÁ KHỨ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ QUÁ KHỨ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

Pháp phi phi nhân thuộc phi quá khứ làm duyên cho pháp phi nhân thuộc hiện tại bằng 
Nhân duyên. 

Pháp phi phi nhân thuộc phi vị lai làm duyên cho pháp phi nhân thuộc hiện tại bằng 
Nhân duyên. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


693 


686 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI CẢNH VỊ LAI - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ CẢNH vị LAI - NHỊ ĐÈ NHÂN 

687. 

Pháp nhân thuộc cảnh vị lai liên quan pháp phi nhân thuộc phi cảnh quá khứ sanh ra 
do Nhân duyên. 

688 . 

Nhân 17. 


TAM ĐÈ PHI NỘI Bộ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ NỘI BỘ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

689. 

* Pháp nhân thuộc ngoại viện liên quan pháp phi nhân thuộc phi nội bộ sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp nhân thuộc nội bộ liên quan pháp phi nhân phi ngoại viện sanh ra do Nhân 
duyên. 

690. 

Nhân 2. 


TAM ĐÈ PHI CẢNH NỘI Bộ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ CẢNH Nổi Bổ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

691. 

* Pháp nhân thuộc cảnh nội bộ liên quan pháp phi nhân phi cảnh nội bộ sanh ra do Nhân 
duyên 2 câu. 

* Pháp nhân thuộc cảnh ngoại viện liên quan pháp phi nhân thuộc phi cảnh ngoại viện 
sanh ra do Nhân duyên. 

692. 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

693. 

* Pháp nhân thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

694. 

Nhân 3. 

695. 

* Pháp phi nhân thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 







694 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp phi nhân thuộc vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi nhân thuộc phi hữu kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

Phi phi nhân và phi nhân thay đổi nhau 3 căn (mũỉa) sắp thành 21 câu. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN 

696. 

* Pháp hữu nhân thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu nhân thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu nhân thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu nhân thuộc phi vô 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

697. 

Nhân 3. 

698. 

* Pháp vô nhân thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô nhân thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

* Pháp vô nhân thuộc vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô nhân thuộc phi vô 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

699. 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI Hửu KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN 
TAM ĐỀ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN 

700. 

Pháp tuong ung nhân thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi tuong ung nhân 
phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

701. 

Nhân 3. 

702. 

Pháp bất tuơng ung nhân thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi bất tuong 
ung nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

703. 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐỀ NHÂN HỮU NHÂN 

704. 

Pháp nhân hữu nhân thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi nhân phi vô nhân 
thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

705. 

Nhân 3. 

706. 

Pháp hữu nhân phi nhân thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi vô nhân phi phi 
nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


695 


707. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 

708. 

Pháp nhân tương ưng nhân thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi nhân phi bất 
tương ưng nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

709. 

Nhân 3. 

710. 

Pháp tương ưng phi nhân thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi bất tương ưng 
nhân phi phi nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

711. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HƯU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN 
TAM ĐÈ HỮU NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 

712. 

Pháp phi nhân hữu nhân thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi nhân phi hữu 
nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

713. 

Nhân 3. 

714. 

Pháp phi nhân vô nhân thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi nhân phi vô 
nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

715. 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU KIÉN 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU KIÉN 

716. 

Pháp hữu kiến thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu kiến thuộc phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

717. 


Nhân 5. 







696 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU ĐỐI CHIÉU 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIỂU 

718. 

Pháp hữu đối chiếu thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu đối chiếu 
thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

719. 

Nhân 9. 

720. 

Pháp vô đối chiếu thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi vô đối chiếu thuộc 
phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

721. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HŨU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI SẮC 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ SẮC (Rũpĩduka) 

722. 

Pháp sắc thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi sắc thuộc phi hữu kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

723. 

Nhân 21. 

724. 

Pháp vô sắc thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi vô sắc thuộc phi hữu kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

725. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HIỆP THÉ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HIỆP THÉ 

726. 

* Pháp hiệp thế thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hiệp thế thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

* Pháp hiệp thế thuộc vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hiệp thế thuộc phi vô 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

727. 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG 

728. 

Pháp có tâm biết đặng thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi có tâm biết 
đặng thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

729. 

Nhân 35. 


730 . 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


697 


Pháp có tâm không biết đặng thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi có tâm 
không biết đặng thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

731. 

Nhân 35. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN HỮU ĐỐI CHIÉU - NHỊ ĐÈ PHI LẬU 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN HỮU ĐỐI CHIÉU - NHỊ ĐÈ LẬU 

732. 

Pháp lậu thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi lậu thuộc phi hữu kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

733. 

Nhân 3. 

734. 

Pháp phi lậu thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi lậu thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

735. 

Nhân 21 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN HỮU ĐỐI CHIỂU - NHỊ ĐÈ PHI CẢNH LẬU 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN HỮU ĐỐI CHIỂU - NHỊ ĐÈ CẢNH LẬU 

736. 

Pháp cảnh lậu thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi cảnh lậu thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

737. 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG LẬU 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG LẬU 

738. 

Pháp tuong ung lậu thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi tuong ung lậu thuộc 
phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

739. 

Nhân 3. 

740. 

Pháp bất tuong ung lậu thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi bất tuông ung 
lậu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 







698 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐỀ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU CẢNH LẬU 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẬU 

741. 

Pháp lậu cảnh lậu thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi lậu phi phi cảnh lậu 
thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

742. 

Nhân 3. 

743. 

Pháp cảnh lậu phi lậu thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi cảnh lậu 
phi phi lậu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 


744. 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU 

745. 

Pháp lậu tuong ung lậu thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi lậu phi bất 
tuong ung lậu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

746. 

Nhân 3. 

747. 

Pháp tuong ung lậu phi lậu thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi bất tuong 
ung lậu phi phi lậu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

748. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU PHI CẢNH LẬU 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẠU cảnh lậu 

749. 

Pháp bất tuông ung lậu cảnh lậu thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp bất 
tuong ung lậu phi cảnh lậu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên 
co 21 câu. 

750. 

Pháp bất tuong ung lậu phi cảnh lậu thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp bất 
tuong ung lậu phi phi cảnh lậu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 

751. 


Nhân 3. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


699 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI TRIÈN 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM TRIỀN 

752. 

Pháp triền thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi triền thuộc phi hữu kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

753. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIỆN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI PHU ợc 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHƯỢC 

754. , , , 

Pháp phuợc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi phuợc phi hữu kiến hữu đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

755. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI Bộc 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM Bộc 

756. 

Pháp bộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi bộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh 
ra do Nhân duyên. 

757. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI PHỐI 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHỐI 

758. 

Pháp phối vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi phối phi hữu kiến hữu đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

759. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI CÁI 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM CÁI 

760. 

Pháp cái vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi cái phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh 
ra do Nhân duyên. 

761. 


Nhân 3. 








700 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI KHINH THỊ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM KHINH THỊ 

762. 

Pháp khinh thị vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi khinh thị phi hữu kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

763. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU CẢNH 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU CẢNH 

764. 

Pháp hữu cảnh vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu cảnh phi hữu kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

765. 

Nhân 3. 

766. 

Pháp vô cảnh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô cảnh phi hữu kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

767. 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI TÂM 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ TÂM 

768. 

Pháp tâm vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi tâm phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh 
ra do Nhân duyên. 

769. 

Nhân 3. 

770. 

Pháp phi tâm thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi tâm phi hữu kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

771. 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI SỞ HỮU TÂM 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ SỞ HỮU TÂM 

772. 

Pháp sở hữu tâm thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi sở hữu tâm thuộc phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

773. 

Nhân 3. 

774. 

Pháp phi sở hữu tâm thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi sở hữu tâm 
thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 


775 . 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


701 


Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG TÂM 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM 

776 . 

Pháp tương ưng tâm thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi tương ưng tâm phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

777 . 

Nhân 3. 

778 . 

Pháp bất tương ưng tâm hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi bất tương ưng tâm 
phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

779 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HÒA VỚI TÂM 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HÒA VỚI TÂM 

780 . 

Pháp hòa với tâm thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hòa với tâm thuộc phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

781 . 

Nhân 3. 

782 . 

Pháp bất hòa với tâm thuộc vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi bất hòa với tâm 
thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

783 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HƯU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

784 . 

Pháp nương tâm làm sở sanh thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi nương 
tâm làm sở sanh thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

785 . 

Nhân 21. 

786 . 

Pháp phi nương tâm làm sở sanh thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi phi 
nương tâm làm sở sanh thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

787 . 


Nhân 3. 







702 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM 

788 . 

Pháp đồng sanh tồn với tâm thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi đồng sanh 
tồn với tâm thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

789 . 

Nhân 5. 

790 . 

Pháp phi đồng sanh tồn với tâm thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi 
đồng sanh tồn với tâm phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

791 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI Hửu KIẾN - NHỊ ĐÈ PHI TÙNG TÂM THÔNG Lưu 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ TÙNG TÂM THÔNG LƯU 

792 . 

Pháp tùng tâm thông luru vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi tùng tâm thông lưu 
thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

793 . 

Nhân 5. 

794 . 

Pháp phi tùng tâm thông lưu thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi tùng 
tâm thông lưu thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

795 . 

Nhân 21 


TAM ĐÈ PHI Hửu KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HÒA NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HÒA NƯƠNG TAM LÀM SỞ SANH 

796 . 

Pháp hòa nương tâm làm sở sanh thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hòa 
nương tâm làm sở sanh thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

797 . 

Nhân 3. 

798 . 

Pháp phi hòa nương tâm làm sở sanh thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi 
phi hòa nương tâm làm sở sanh thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 

799 . 


Nhân 21. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


703 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - 

NHỊ ĐÈ PHI HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

TAM ĐÈ HỮU KIÉN - 

NHỊ ĐÈ HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

800 . 

Pháp hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan 
pháp phi hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

801 . 

Nhân 3. 

802 . 

Pháp phi hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên 
quan pháp phi phi hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh thuộc phi hữu kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

803 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - 

NHỊ ĐÈ PHI HÒA TÙNG THÔNG LƯU NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

TAM ĐÈ HỮU KIÉN - 

NHỊ ĐÈ HÒA TÙNG THÔNG LƯU NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

804 . 

Pháp hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan 
pháp phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

805 . 

Nhân 3. 

806 . 

Pháp phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên 
quan pháp phi phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh thuộc phi hữu kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

807 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NỘI Bộ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ NỘI Bộ (Ajjiiattika) 

808 . 

Pháp nội bộ thuộc vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi nội bộ thuộc phi hữu kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

809 . 


Nhân 11. 





704 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


810 . 

Pháp ngoại viện thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi ngoại viện thuộc phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

811 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI Y SINH 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ Y SINH (Upãdãduka) 

812 . 

Pháp y sinh thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi y sinh thuộc phi hữu kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

813 . 

Nhân 35. 

814 . 

Pháp y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi phi y sinh phi hữu kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

815 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ THÀNH DO THỦ 

816 . 

Pháp phi thành do thủ thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi thành do 
thủ phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

817 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI THỦ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM THỦ (Upãdãnagocchaka) 

818 . 

Pháp thủ thuộc vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi thủ thuộc phi hữu kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

819 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI PHIỀN NÃO 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHIỀN NÃO 

820 . 

Pháp phiền não vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi phiền não phi hữu kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

821 . 


Nhân 3. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


705 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIẾN - NHỊ ĐÈ PHI sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

822 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi sơ đạo tuyệt trừ phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

823 . 

Nhân 3. 

824 . 

Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi sơ đạo 
tuyệt trừ phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

825 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 

826 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ 
phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

827 . 

Nhân 3. 

828 . 

Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi ba đạo 
cao tuyệt trừ phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

829 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN so ĐẠO TUYỆT TRỪ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

830 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

831 . 

Nhân 3. 

832 . 

Pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

833 . 


Nhân 21. 






706 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 

834 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

835 . 

Nhân 3. 

836 . 

Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi 
hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 

837 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU TÀM 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU TẦM (Savừakka) 

838 . 

Pháp hữu tầm vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu tầm phi hữu kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

839 . 

Nhân 3. 

840 . 

Pháp vô tầm thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô tầm phi hữu kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

841 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU TỨ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU TỨ (Savỉcãra) 

842 . 

Pháp hữu tứ vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu tứ phi hữu kiến hữu đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

843 . 

Nhân 3. 

844 . 

Pháp vô tứ hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô tứ phi hữu kiến hữu đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

845 . 


Nhân 21. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


707 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU HỶ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU HỶ 

846 . 

Pháp hữu hỷ vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu hỷ phi hữu kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

847 . 

Nhân 3. 

848 . 

Pháp vô hỷ thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu hỷ thuộc phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

849 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH HỶ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH HỶ 

850 . 

Pháp đồng sanh hỷ thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi đồng sanh hỷ phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

851 . 

Nhân 3. 

852 . 

Pháp phi đồng sanh hỷ thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi đồng sanh 
hỷ phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

853 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH LẠC 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH LẠC 

854 . 

Pháp đồng sanh lạc thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi đồng sanh lạc thuộc 
phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

855 . 

Nhân 3. 

856 . 

Pháp phi đồng sanh lạc thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi đồng sanh 
lạc thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

857 . 


Nhân 21. 






708 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐỀ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH XẢ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH XẢ 

858 . 

Pháp đồng sanh xả vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi đồng sanh xả phi hữu kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

859 . 

Nhân 3. 

860 . 

Pháp phi đồng sanh xả thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi đồng sanh 
xả phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

861 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI DỤC GIỚI 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ DỤC GIỚI 

862 . 

Pháp Dục giới hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi Dục giới phi hữu kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

863 . 

Nhân 21. 

864 . 

Pháp phi Dục giới thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi phi Dục giới phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

865 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI SẮC GIỚI 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ SẮC GIỚI 

866 . 

Pháp sắc giới thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi sắc giới phi hữu kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

867 . 

Nhân 3. 

868 . 

Pháp phi Sắc giới thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi sắc giới phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

869 . 


Nhân 21. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


709 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI VÔ SẮC GIỚI 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ VÔ SẮC GIỚI 

870 . 

Pháp Vô sắc giới thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi Vô sắc giới phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

871 . 

Nhân 3. 

872 . 

Pháp phi Vô sắc giới thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi Vô sắc giới 
phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

873 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI Hửu KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI LIÊN QUAN LUÂN HỒI 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ LIÊN QUAN LUÂN HỒI ịPariyãpannaduka) 

874 . 

Pháp liên quan luân hồi thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi liên quan 
luân hồi thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

875 . 

Nhân 21. 

876 . 

Pháp bất liên quan luân hồi vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi bất liên quan luân 
hồi phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

877 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN XUẤT LUÂN HỒI 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ NHÂN XUẤT LUÂN HỒI (Niyyanikaduka) 

878 . 

Pháp nhân xuất luân hồi vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi nhân xuất luân hồi phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

879 . 

Nhân 3. 

880 . 

Pháp phi nhân xuất luân hồi thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi nhân 
xuất luân hồi phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

881 . 


Nhân 21. 






710 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHỨT ĐỊNH 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ NHỨT ĐỊNH (Niyatàduka) 

882 . 

Pháp nhứt định thuộc vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi nhứt định phi hữu kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

883 . 

Nhân 3. 

884 . 

Pháp bất định hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi bất định phi hữu kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

885 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU THƯỢNG 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HỮU THƯỢNG (Sa ùttara) 

886 . 

Pháp hữu thuợng hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hữu thuợng phi hữu kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

887 . 

Nhân 21. 

888 . 

Pháp vô thuợng vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi vô thuợng phi hữu kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

889 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HŨƯ KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ HUƯ Y (Saranaduka) 

890 . 

Pháp hữu y thuộc vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi hữu y phi hữu kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

891 . 

Nhân 3. 

892 . 

* Pháp vô y hữu kiến hữu đối chiếu nhờ cậy pháp phi vô y phi hữu kiến hữu đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

* Pháp vô y hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô y phi vô kiến hữu đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

* Pháp vô y hữu kiến hữu đối chiếu liên quan những pháp phi vô y phi hữu kiến hữu đối 
chiếu và phi vô y phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên có 7 câu. 

893 . 

Nhân 21, Bất ly 21. 

Phần đồng sanh nhu phần liên quan đều nên sắp rộng. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


711 


894 . 

* Pháp phi vô y phi hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô y hữu kiến hữu đối 
chiếu bằng Nhân duyên có 7 câu. 

* Pháp phi vô y phi vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô y hữu kiến hữu đối 
chiếu bằng Nhân duyên 7 câu. 

* Chu pháp phi vô y phi hữu kiến hữu đối chiếu và phi vô y phi vô kiến hữu đối chiếu 
làm duyên cho pháp vô y hữu kiến hữu đối chiếu bằng Nhân duyên có 7 câu. 

895 . 

* Pháp phi vô y phi hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô y vô kiến vô đối 
chiếu bằng Cảnh duyên. 

* Pháp phi vô y phi vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô y vô kiến vô đối chiếu 
bằng Cảnh duyên. 

896 . 

Nhân 21, Cảnh 3, Bất ly 21. 

Phần vấn đề (panhãvãra) trong tam đề thiện thế nào thì thuận tùng, đối lập, thuận 
nghịch, nghịch thuận đều đếm nhu thế ấy. 

Dứt Vị trí tam đề nhị đề đổi lập thuận tùng. 




712 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


VỊ TRÍ TAM ĐÈ - TAM ĐÈ NGHỊCH THUẬN 

TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI THỌ 
TAM ĐÈ THIẸN - TAM ĐÈ THỌ 

897 

* Pháp tương ưng lạc thọ thuộc bất thiện liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ phi thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ vô ký liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ phi thiện sanh ra 
do Nhân duyên 2 câu. 

* Pháp tương ưng lạc thọ thuộc thiện liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ phi bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ vô ký liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ phi bất thiện sanh 
ra do Nhân duyên 2 câu. 

* Pháp tương ưng lạc thọ thuộc thiện liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ phi vô ký 
sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng lạc thọ bất thiện liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ phi vô ký sanh 
ra do Nhân duyên 2 câu. 

* Pháp tương ưng lạc thọ bất thiện liên quan những pháp phi tương ưng lạc thọ phi thiện 
và phi tương ưng lạc thọ phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp tương ưng lạc thọ thuộc thiện liên quan những pháp phi tương ưng lạc thọ phi bất 
thiện và phi tương ưng lạc thọ phi vô ký sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp tương ưng lạc thọ vô ký liên quan pháp phi tương ưng lạc thọ phi thiện và phi 
tương ưng lạc thọ phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

898 . 

Nhân 9. 

899 . 

* Pháp tương ưng khổ thọ bất thiện liên quan pháp phi tương ưng khổ thọ phi thiện sanh 
ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp tương ưng khổ thọ bất thiện liên quan pháp phi tương ưng khổ thọ phi vô ký sanh 
ra do Nhân duyên 1 câu. 

* Pháp tương ưng khổ thọ bất thiện liên quan những pháp phi tương ưng khổ thọ phi 
thiện và phi tương ưng khổ thọ phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

900 . 

Nhân 3. 

901 . 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bất thiện liên quan pháp phi tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ vô ký liên quan pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ phi thiện sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc thiện liên quan pháp phi tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ vô ký liên quan pháp phi tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc thiện liên quan pháp phi tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ phi vô ký sanh ra do Nhân duyên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


713 


* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bất thiện liên quan pháp phi tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bất thiện liên quan những pháp phi tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ phi thiện và phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ phi vô ký sanh ra do 
Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuộc thiện liên quan những pháp phi tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ phi bất thiện và phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ phi vô ký sanh ra 
do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ vô ký liên quan những pháp phi tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ phi thiện và phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ phi bất thiện sanh ra do Nhân 
duyên có 1 câu. 

902 . 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI QUẢ 
TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ QUẢ (Vipãkattika) 

903 . 

* Pháp quả thuộc vô ký liên quan pháp phi quả phi thiện sanh ra do Nhân duyên có 1 
câu. 

* Pháp quả thuộc vô ký liên quan pháp phi quả phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 1 
câu. 

* Pháp quả thuộc vô ký liên quan những pháp phi quả phi thiện và phi quả phi bất thiện 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

904 . 

Nhân 3. 

905 . 

* Pháp dị thục nhân thuộc thiện nhờ cậy pháp phi dị thục nhân phi thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

* ... Pháp dị thục nhân thuộc bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 

* Pháp dị thục nhân bất thiện nhờ cậy pháp phi dị thục nhân phi bất thiện sanh ra do 
Nhân duyên có 2 câu. 

* Pháp dị thục nhân thuộc thiện nhờ cậy những pháp phi dị thục nhân phi thiện và phi dị 
thục nhân phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 

906 . 

Nhân 6. 

907 . 

* Pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân vô ký liên quan pháp phi phi dị thục quả phi dị 
thục nhân thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

908 . 


Nhân 6. 





714 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 
TAM ĐÈ THIỀN - TAM ĐỀ THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 

909 . 

Pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi thiện làm duyên cho pháp thành do thủ cảnh thủ vô 
ký bằng Cảnh duyên. 

910 . 

Cảnh 6. 

911 . 

Pháp phi thành do thủ cảnh thủ vô ký liên quan pháp phi phi thành do thủ cảnh thủ phi 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

912 . 

Nhân 5. 

913 . 

Pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ thiện nhò cậy pháp phi phi thành do thủ phi cảnh 
thủ phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

914 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO 
TAM ĐÈ THIỀN - TAM ĐÈ PHIÈN TOÁI CẢNH PHIÈN NÃO 

915 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não bất thiện nhờ cậy pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

Bất thiện chỉ có 3 câu mà thôi. 

916 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não vô ký liên quan pháp phi phi phiền toái cảnh phiền 
não phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

917 . 

Nhân 6. 

918 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não thiện nhờ cậy pháp phi phi phiền toái phi cảnh 
phiền não phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

919 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI TẦM 
TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ TẦM (Vitakka) 

920 

Pháp hữu tầm hữu tứ bất thiện liên quan pháp phi hữu tầm hữu tứ phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

921 . 

Nhân 9. 

922 . 

Pháp vô tầm hữu tứ bất thiện liên quan pháp phi vô tầm hữu tứ phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


715 


923 . 

Nhân 9.924. 

Pháp vô tầm vô tứ thuộc vô ký liên quan pháp phi vô tầm vô tứ phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

925 . 

Nhân 12. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI HỶ 
TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ HỶ (Pĩtittikam) 

926 . 

Pháp đồng sanh hỷ bất thiện liên quan pháp phi đồng sanh hỷ phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

927 . 

Nhân 9. 

928 . 

Pháp đồng sanh lạc bất thiện liên quan pháp phi đồng sanh lạc phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

929 . 

Nhân 9. 

930 . 

Pháp đồng sanh xả bất thiện liên quan pháp phi đồng sanh xả phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

931 . 

Nhân 9. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI sơ ĐẠO 
TAM ĐÈ THIỂN - TAM ĐÈ sơ ĐẠO 

932 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ bất thiện nhờ cậy pháp phi sơ đạo tuyệt trừ phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

933 . 

Nhân 3. 

934 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ bất thiện nhờ cậy pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ phi thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

935 . 

Nhân 3. 

936 . 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ vô ký liên quan pháp phi phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

937 . 


Nhân 3. 






716 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 
TAM ĐÈ THIỂN - TAM ĐỀ HỬU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

938 . 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bất thiện liên quan pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

939 . 

Nhân 3. 

940 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bất thiện liên quan pháp phi hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

941 . 

Nhân 3. 

942 . 

Pháp hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ vô ký liên quan pháp phi hữu nhân 
phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

943 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI NHÂN SANH TỬ 
TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ (Acayagãmitika) 

944 . 

Pháp nhân sanh tử thuộc thiện nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

945 . 

Nhân 6. 

946 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn thuộc thiện nhờ cậy pháp phi nhân đến Níp Bàn phi thiện sanh 
ra do Nhân duyên. 

947 . 

Nhân 3. 

948 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn vô ký liên quan pháp phi phi nhân sanh 
tử phi nhân đến Níp Bàn phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

949 . 

Nhân 5. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI HỮU HỌC 
TAM ĐÈ THIỀN - TAM ĐÈ HỮU HỌC 

950 . 

Pháp hữu học thiện nhờ cậy pháp phi hữu học phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

951 . 

Nhân 6. 

952 . 

Pháp vô học vô ký nhờ cậy pháp phi vô học phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 


953 . 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


717 


Nhân 3. 

954 . 

Pháp phi hữu học phi vô học vô ký liên quan pháp phi phi hữu học phi vô học phi 
thiện sanh ra do Nhân duyên. 

955 . 

Nhân 5. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI HY THIỂU 
TAM ĐÈ THIẸN - TAM ĐÈ HY THIẺU 

956 . 

Pháp hy thiểu vô ký liên quan pháp phi hy thiểu phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

957 . 

Nhân 5. 

958 . 

Pháp đáo đại vô ký liên quan pháp phi đáo đại phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

959 . 

Nhân 3. 

960 . 

Pháp vô luợng thuộc thiện nhờ cậy pháp phi vô luợng phi thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

961 . 

Nhân 6. 


TAM ĐỀ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỂU 
TAM ĐÈ THIỂN - TAM ĐÈ CẢNH HY THIỂU 

962 . 

Pháp cảnh hy thiểu vô ký liên quan pháp phi cảnh hy thiểu phi thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

963 . 

Nhân 3. 

964 . 

Pháp biết cảnh đáo đại thuộc thiện nhờ cậy pháp phi biết cảnh đáo đại phi thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

965 . 

Nhân 9. 

966 . 

Pháp biết cảnh vô luợng thiện nhờ cậy pháp phi biết cảnh vô luợng phi thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

967 . 

Nhân 6. 






718 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI TY HẠ 
TAM ĐÈ THIỀN - TAM ĐÈ TY HẠ 

968 . 

Pháp ty hạ bất thiện nhờ cậy pháp phi ty hạ phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

969 . 

Nhân 3. 

970 . 

Pháp trung bình thuộc vô ký liên quan pháp phi trung bình phi thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

971 . 

Nhân 6. 

972 . 

Pháp tinh lương thuộc thiện nhờ cậy pháp phi tinh lương phi thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

973 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI TÀ 
TAM ĐÈ THIỆN - TAM ĐÈ TÀ (Micchatta) 

974 . 

Pháp tà (cho quả) nhứt định bất thiện nhờ cậy pháp phi tà (cho quả) nhứt định phi thiện 
sanh ra do Nhân duyên. 

975 . 

Nhân 3. 

976 . 

Pháp chánh (cho quả) nhứt định thuộc thiện nhờ cậy pháp phi chánh (cho quả) nhứt 
định phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

977 . 

Nhân 3. 

978 . 

Pháp bất định thuộc vô ký liên quan pháp phi bất định phi thiện sanh ra do Nhân 
duyên. 

979 . 

Nhân 5. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI CÓ CẢNH LÀ ĐẠO 
TAM ĐÈ THIỀN - TAM ĐÈ CÓ CẢNH LÀ ĐẠO 

980 . 

Pháp có cảnh là đạo thuộc thiện nhờ cậy pháp phi có cảnh là đạo phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

981 . 


Nhân 6. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


719 


982 . 

Pháp có nhân là đạo thuộc thiện nhờ cậy pháp phi có nhân là đạo phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

983 . 

Nhân 6. 

984 . 

Pháp có truởng là đạo thuộc thiện nhờ cậy pháp phi có truởng là đạo phi thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

985 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI SANH TỒN 
TAM ĐÈ THIỂN - TAM ĐÈ SANH TỒN 

986 . 

Pháp phi sanh tồn phi thiện làm duyên cho pháp sanh tồn thuộc thiện bằng Cảnh 
duyên. 

987 . 

Cảnh 18. 

988 . 

Pháp phi hiện tại phi thiện làm duyên cho pháp hiện tại thuộc thiện bằng Cảnh duyên. 

989 . 

Cảnh 18. 


TAM ĐỀ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI CẢNH QUÁ KHỨ 
TAM ĐÈ THIẸN - TAM ĐÈ CẢNH QUÁ KHỨ 

990 . 

Pháp biết cảnh quá khứ vô ký liên quan pháp phi biết cảnh quá khứ phi thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

991 . 

Nhân 3. 

992 . 

Pháp biết cảnh vị lai thuộc thiện nhờ cậy pháp phi biết cảnh vị lai phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

993 . 

Nhân 9. 

994 . 

Pháp biết cảnh hiện tại vô ký liên quan pháp phi biết cảnh hiện tại phi thiện sanh ra do 
Nhân duyên. 

995 . 


Nhân 3. 






720 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI CẢNH NỘI PHÀN 
TAM ĐÈ THIỂN - TAM ĐÈ CẢNH NỘI PHÀN 

996 . 

Pháp biết cảnh nội phần vô ký liên quan pháp phi biết cảnh nội phần phi thiện sanh ra 
do Nhân duyên. 

997 . 

Nhân 3. 

998 . 

Pháp biết cảnh ngoại viện vô ký liên quan pháp phi biết cảnh ngoại viện phi thiện sanh 
ra do Nhân duyên. 

999 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI THIỆN - TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
TAM ĐÈ THIỀN - TAM ĐÈ HỮU KIÉN 

1000. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu vô ký liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi thiện 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu vô ký liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu phi bất 
thiện sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu thuộc vô ký liên quan pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu 
phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu vô ký liên quan những pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu 
phi thiện và phi hữu kiến hữu đối chiếu phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu vô ký liên quan những pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu 
phi bất thiện và phi hữu kiến hữu đối chiếu phi vô ký sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu vô ký liên quan những pháp phi hữu kiến hữu đối chiếu 
phi thiện và phi hữu kiến hữu đối chiếu phi bất thiện sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

1001 . 

Nhân 6. 

1002. 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu thuộc vô ký liên quan pháp phi vô kiến hữu đối chiếu 
thuộc phi thiện sanh ra do Nhân duyên. 

1003 . 

Nhân 6. 

1004 . 

Pháp vô kiến vô đối chiếu vô ký liên quan pháp phi vô kiến vô đối chiếu phi thiện sanh 
ra do Nhân duyên. 

1005 . 


Nhân 3. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


721 


TAM ĐÈ PHI THỌ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ THỌ - TAM ĐÈ THIỆN 

1006 . 

* Pháp thiện tương ưng lạc thọ nhờ cậy pháp phi thiện phi tương ưng lạc thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp thiện tương ưng phi khổ phi lạc thọ nhờ cậy pháp phi thiện phi tương ưng lạc thọ 
sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 

* Pháp thiện tương ưng lạc thọ nhờ cậy pháp phi thiện phi tương ưng khổ thọ sanh ra do 
Nhân duyên. 

* Pháp thiện tương ưng phi khổ phi lạc thọ nhờ cậy pháp phi thiện phi tương ưng khổ 
thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện tương ưng phi khổ phi lạc thọ nhờ cậy pháp phi thiện phi tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện tương ưng lạc thọ nhờ cậy pháp phi thiện phi tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
sanh ra do Nhân duyên có 2 câu. 

Sắp 4 câu đề, đếm riêng mỗi đề đều có 2 câu. 

1007 . 

Nhân 14. 

1008 . 

* Pháp bất thiện tương ưng lạc thọ nhờ cậy pháp phi bất thiện phi tương ưng lạc thọ sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp bất thiện tương ưng khổ thọ nhờ cậy pháp phi bất thiện phi tương ưng lạc thọ 
sanh ra do Nhân duyên. 

1009 . 

Nhân 21. 

1010. 

Pháp phi vô ký phi tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp vô ký tương ưng lạc thọ 
bằng Cảnh duyên. 

1011 . 

Cảnh 14. 


TAM ĐÈ PHI QUẢ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ QUẢ - TAM ĐÈ THIỆN 

1012. 

Pháp thiện thuộc dị thục nhân nhờ cậy pháp phi thiện phi quả sanh ra do Nhân duyên. 

1013 . 

Nhân 3. 

1014 . 

Pháp bất thiện thuộc dị thục nhân nhờ cậy pháp phi bất thiện phi dị thục quả sanh ra do 
Nhân duyên. 

1015 . 

Nhân 3. 

1016 . 

Pháp vô ký thuộc phi quả phi nhân liên quan pháp phi vô ký phi quả sanh ra do Nhân 
duyên. 

1017 . 




722 


Vị trí thuận tùng đổi lập 


Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ - TAM ĐÈ THIỆN 

1018 . 

Pháp thiện thuộc phi thành do thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp phi thiện phi phi thành do thủ 
cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

1019 . 

Nhân 3. 

1020. 

Pháp bất thiện phi thành do thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp phi bất thiện phi phi thành do 
thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên. 

1021. 

Nhân 3. 

1022. 

Pháp vô ký phi thành do thủ cảnh thủ liên quan pháp phi vô ký phi thành do thủ cảnh 
thủ sanh ra do Nhân duyên. 

1023 . 

Nhân 23. 


TAM ĐÈ PHI PHIÈN TOÁI CẢNH PHIÈN NÃO - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO - TAM ĐÈ THIỆN 

1024 . 

Pháp thiện phi phiền toái cảnh phiền não nhò cậy pháp phi thiện phi phiền toái cảnh 
phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

1025 . 

Nhân 6. 

1026 . 

Pháp bất thiện phiền toái cảnh phiền não nhờ cậy pháp phi bất thiện phi phiền toái 
cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

1027 . 

Nhân 3. 

1028 . 

Pháp vô ký phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi vô ký phi phiền toái cảnh 
phiền não sanh ra do Nhân duyên. 

1029 . 


Nhân 6. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


723 


TAM ĐÈ PHI TÀM - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐỀ TÀM - TAM ĐÈ THIỆN 

1030 . 

Pháp thiện hữu tầm hữu tứ nhờ cậy pháp phi thiện phi hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân 
duyên. 

1031 . 

Nhân 15. 

1032 . 

Pháp bất thiện hữu tầm hữu tứ nhờ cậy pháp phi bất thiện phi hữu tầm hữu tứ sanh ra 
do Nhân duyên. 

1033 . 

Nhân 9. 

1034 . 

Pháp vô ký vô tầm vô tứ liên quan pháp phi vô ký phi hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân 
duyên. 

1035 . 

Nhân 7. 


TAM ĐÈ PHI HỶ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ HỶ - TAM ĐÈ THIỆN 

1036 . 

Pháp thiện đồng sanh hỷ nhờ cậy pháp phi thiện phi đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân 
duyên. 

1037 . 

Nhân 28. 

1038 . 

Pháp bất thiện đồng sanh hỷ nhờ cậy pháp phi bất thiện phi đồng sanh hỷ sanh ra do 
Nhân duyên. 

1039 . 

Nhân 28. 


TAM ĐÈ PHI Sơ ĐẠO - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ Sơ ĐẠO - TAM ĐÈ THIỆN 

1040 . 

Pháp thiện phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi thiện phi sơ đạo tuyệt 
trừ sanh ra do Nhân duyên. 

1041 . 

Nhân 3. 

1042 . 

Pháp bất thiện sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi bất thiện phi sơ đạo tuyệt trừ sanh ra 
do Nhân duyên. 

1043 . 


Nhân 6. 





724 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


1044 . 

Pháp vô ký phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi vô ký phi sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

1045 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYẸT TRỪ - TAM ĐÈ THIỆN 

1046 . 

Pháp thiện thuộc phi hữu nhân sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi thiện 
phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

1047 . 

Nhân 3. 

1048 . 

Pháp bất thiện thuộc hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi bất thiện phi hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

1049 . 

Nhân 6. 

1050 . 

Pháp vô ký phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi vô ký 
phi phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên. 

1051 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ PHI NHÂN SANH TỬ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ - TAM ĐÈ THIỆN 

1052 . 

Pháp thiện thuộc nhân sanh tử nhờ cậy pháp phi thiện thuộc phi nhân sanh tử sanh ra 
do Nhân duyên. 

1053 . 

Nhân 6. 

1054 . 

Pháp bất thiện thuộc nhân sanh tử nhờ cậy pháp phi bất thiện thuộc phi nhân sanh tử 
sanh ra do Nhân duyên. 

1055 . 

Nhân 3. 

1056 . 

Pháp vô ký thuộc phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi vô ký 
thuộc phi nhân sanh tử sanh ra do Nhân duyên. 

1057 . 


Nhân 5. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


725 


TAM ĐÈ PHI HỮU HỌC - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ HỮU HỘC - TAM ĐÈ THIỆN 

1058 . 

Pháp thiện thuộc hữu học nhờ cậy pháp phi thiện phi hữu học sanh ra do Nhân duyên. 

1059 . 

Nhân 6. 

1060 . 

Pháp bất thiện thuộc phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi bất thiện thuộc phi hữu 
học sanh ra do Nhân duyên. 

1061 . 

Nhân 3. 

1062 . 

Pháp vô ký thuộc phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi vô ký thuộc phi hữu học 
sanh ra do Nhân duyên. 

1063 . 

Nhân 5. 


TAM ĐÈ PHI HY THIỂU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ HY THIỂU - TAM ĐÈ THIỆN 

1064 . 

Pháp thiện thuộc đáo đại nhờ cậy pháp phi thiện phi đáo đại sanh ra do Nhân duyên. 

1065 . 

Nhân 9. 

1066 . 

Pháp bất thiện hy thiểu nhò cậy pháp phi bất thiện phi đáo đại sanh ra do Nhân duyên. 

1067 . 

Nhân 3. 

1068 . 

Pháp vô ký hy thiểu liên quan pháp phi vô ký phi hy thiểu sanh ra do Nhân duyên. 

1069 . 

Nhân 6 


TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỆU - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ CẢNH HY THIỂU - TAM ĐÈ THIỆN 

1070 . 

Pháp thiện thuộc cảnh hy thiểu nhờ cậy pháp phi thiện thuộc phi cảnh hy thiểu sanh ra 
do Nhân duyên. 

1071 . 

Nhân 21. 

1072 . 

Pháp bất thiện thuộc cảnh hy thiểu nhờ cậy pháp phi bất thiện thuộc phi cảnh hy thiểu 
sanh ra do Nhân duyên. 

1073 . 


Nhân 14. 





726 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐỀ PHI TY HẠ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ TY HẠ - TAM ĐÈ THIỆN 

1074. 

Pháp thiện thuộc trung bình nhờ cậy pháp phi thiện phi ty hạ sanh ra do Nhân duyên. 

1075. 

Nhân 6. 

1076. 

Pháp bất thiện ty hạ nhờ cậy pháp phi bất thiện phi ty hạ sanh ra do Nhân duyên. 

1077. 

Nhân 3. 

1078. 

Pháp vô ký thuộc trung bình liên quan pháp phi vô ký phi ty hạ sanh ra do Nhân 
duyên. 

1079. 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ PHI TÀ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ TÀ - TAM ĐÈ THIỆN 

1080. 

Pháp thiện thuộc chánh (cho quả) nhứt định nhò cậy pháp phi thiện thuộc phi tà cho 
quả nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

1081. 

Nhân 6. 

1082. 

Pháp bất thiện thuộc tà cho quả nhứt định nhờ cậy pháp phi bất thiện phi tà cho quả 
nhứt định sanh ra do Nhân duyên. 

1083. 

Nhân 6. 

1084. 

Pháp vô ký thuộc bất định liên quan pháp phi vô ký phi tà cho quả nhứt định sanh ra 
do Nhân duyên. 

1085. 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ PHI CỘ CẢNH LÀ ĐẠO - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ CÓ CẢNH LÀ ĐẠO - TAM ĐÈ THIỆN 

1086. 

Pháp thiện có cảnh là đạo nhờ cậy pháp phi thiện phi có cảnh là đạo sanh ra do Nhân 
duyên. 

1087. 

Nhân 35 ; 

Phi bất thiện, phi vô ký không có. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


727 


TAM ĐÈ PHI SANH TỒN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ SANH TỒN - TAM ĐÈ THIỆN 

1088 . 

Pháp phi thiện phi sanh tồn làm duyên cho pháp thiện thuộc sanh tồn bằng Cảnh 
duyên. 

1089 . 

Cảnh 7. 

1090 . 

Pháp phi bất thiện phi sanh tồn làm duyên cho pháp bất thiện thuộc sanh tồn bằng 
Cảnh duyên. 

1091 . 

Cảnh 6. 

1092 . 

Pháp phi vô ký phi sanh tồn làm duyên cho pháp vô ký sanh tồn bằng Cảnh duyên. 

1093 . 

Cảnh 7. 

Tam đề quá khứ nhu tam đề sanh tồn. 


TAM ĐÈ PHI CẢNH QUÁ KHỨ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ CẢNH QUÁ KHỨ - TAM ĐÈ THIỆN 

1094 . 

Pháp thiện biết cảnh quá khứ nhờ cậy pháp phi thiện phi biết cảnh quá khứ sanh ra do 
Nhân duyên. 

1095 . 

Nhân 21. 

1096 . 

Pháp bất thiện biết cảnh quá khứ nhò cậy pháp phi bất thiện phi biết cảnh quá khứ 
sanh ra do Nhân duyên. 

1097 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI NỘI Bộ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ NỘI BỘ - TAM ĐÈ THIỆN 

1098 . 

* Pháp thiện thuộc ngoại viện nhờ cậy pháp phi thiện phi nội bộ sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện thuộc nội bộ nhờ cậy pháp phi thiện phi ngoại viện sanh ra do Nhân duyên. 

1099 . 

Nhân 2. 

1100. 

Pháp bất thiện ngoại viện nhò cậy pháp phi bất thiện phi nội bộ sanh ra do Nhân 
duyên. 

1101 . 


Nhân 2. 






728 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ PHI CẢNH NỘI Bộ - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ CẢNH Nổi Bỏ - TAM ĐÈ THIỆN 

1102. 

Pháp thiện biết cảnh nội bộ nhờ cậy pháp phi thiện phi biết cảnh nội bộ sanh ra do 
Nhân duyên. 

1103 . 

Nhân 6. 

1104 . 

Pháp bất thiện biết cảnh nội bộ nhờ cậy pháp phi bất thiện phi biết cảnh nội bộ sanh ra 
do Nhân duyên. 

1105 . 

Nhân 6. 


TAM ĐÈ PHI KIÉN - TAM ĐÈ PHI THIỆN 
TAM ĐÈ KIÉN - TAM ĐÈ THIỆN 

1106 . 

* Pháp thiện thuộc vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi thiện phi hữu kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi thiện phi vô kiến hữu đối chiếu sanh 
ra do Nhân duyên. 

* Pháp thiện vô kiến vô đối chiếu nhò cậy pháp phi thiện phi hữu kiến hữu đối chiếu và 
phi thiện phi vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1107 . 

Nhân 3. 

1108 . 

Pháp bất thiện vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi bất thiện phi vô kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1109 . 

Nhân 3. 

1110 . 

Pháp vô ký thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô ký phi hữu kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1111 . 

Nhân 7. 

Phi vô kiến hữu đối chiếu phi vô ký căn có 7 câu; căn nhị đề chỉ có 7; tất cả có 21 

đề. 


TAM ĐÈ PHI KIỆN - TAM ĐÈ PHI THỌ 
TAM ĐÈ KIÉN - TAM ĐÈ THỌ 

1112 . 

Pháp tưong ưng lạc thọ vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi tưong ưng lạc thọ phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1113 . 

Nhân 3. 

1114 . 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


729 


Pháp tương ưng khổ thọ vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi tương ưng khổ thọ 
phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1115 . 

Nhân 3. 

1116 . 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1117 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI QUẢ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ QUẢ 

1118 . 

Pháp quả thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi quả phi hữu kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1119 . 

Nhân 3. 

1120 . 

Pháp dị thục nhân thuộc vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi dị thục nhân phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1121 . 

Nhân 3. 

1122. 

Pháp phi dị thục quả phi dị thục hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi dị thục 
quả phi dị thục nhân thuộc phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1123 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ CẢNH THỦ 

1124 . 

Pháp phi thành do thủ cảnh thủ phi hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp thủ 
cảnh thủ vô kiến vô đối chiếu bằng Cảnh duyên. 

1125 . 

Cảnh 6. 

1126 . 

Pháp phi thành do thủ cảnh thủ thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi 
thành do thủ cảnh thủ phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1127 . 

Nhân 21. 

1128 . 

Pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi phi thành 
do thủ phi cảnh thủ phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1129 . 

Nhân 3. 





730 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHIỀN TOÁI CẢNH PHIỀN NÃO 

1130 . 

Pháp phiền toái cảnh phiền não vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi phiền toái cảnh 
phiền não phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1131 . 

Nhân 3. 

1132 . 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi 
phiền toái cảnh phiền não phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1133 . 

Nhân 21. 

1134 . 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi phi 
phiền toái phi cảnh phiền não phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1135 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI Hửu KIÉN - TAM ĐÈ PHI TÀM 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ TẦM 

1136 . 

Pháp hữu tầm hữu tứ vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu tầm hữu tứ phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1137 . 

Nhân 3. 

1138 . 

Pháp vô tầm hữu tứ vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi vô tầm hữu tứ phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1139 . 

Nhân 3. 

1140 . 

Pháp vô tầm vô tứ hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi vô tầm vô tứ phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1141 . 


Nhân 21. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


731 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI HỶ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ HỶ 

1142 . 

Pháp đồng sanh hỷ vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi đồng sanh hỷ phi hữu kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1143 . 

Nhân 3. 

1144 . 

Pháp đồng sanh lạc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi đồng sanh lạc phi hữu kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1145 . 

Nhân 3. 

1146 . 

Pháp đồng sanh xả thuộc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi đồng sanh xả phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1147 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI Hửu KIÉN - TAM ĐÈ PHI sơ ĐẠO 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ sơ ĐẠO 

1148 . 

Pháp so đạo tuyệt trừ vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi so đạo tuyệt trừ phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1149 . 

Nhân 3. 

1150 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ 
phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1151 . 

Nhân 3. 

1152 . 

Pháp phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi 
so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1153 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ HỮU NHÂN so ĐẠO TUYỆT TRỪ 

1154 . 

Pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu nhân so 
đạo tuyệt trừ phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1155 . 


Nhân 3. 





752 


Vị trí thuận tùng đổi lập 


1156 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1157 . 

Nhân 3. 

1158 . 

Pháp phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hữu kiến hữu đối chiếu liên 
quan pháp phi phi hữu nhân phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ phi hữu kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1159 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN SANH TỬ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ NHÂN SANH TỬ 

1160 . 

Pháp nhân sanh tử vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi hữu kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1161 . 

Nhân 3. 

1162 . 

Pháp nhân đến Níp Bàn vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi nhân đến Níp Bàn phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1163 . 

Nhân 3. 

1164 . 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp 
phi phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do 
Nhân duyên. 

1165 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIỆN - TAM ĐÈ PHI HỮU HỌC 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ HỮU HỌC 

1166 . 

Pháp hữu học vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi hữu học phi hữu kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1167 . 

Nhân 3. 

1168 . 

Pháp vô học vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi vô học phi hữu kiến hữu đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

1169 . 


Nhân 3. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


733 


1170 . 

Pháp phi hữu học phi vô học hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi hữu học 
phi vô học phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1171 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI HY THIÊU 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ HY THIỂU 

1172 . 

Pháp hy thiểu hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi hy thiểu phi hữu kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1173 . 

Nhân 21. 

1174 . 

Pháp đáo đại vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi đáo đại phi hữu kiến hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1175 . 

Nhân 3. 

1176 . 

Pháp vô luợng thuộc vô kiến vô đối chiếu nhò cậy pháp phi vô luợng phi hữu kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1177 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI CẢNH HY THIỂU 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ CẢNH HY THIỂU 

1178 . 

Pháp biết cảnh hy thiểu vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi biết cảnh hy thiểu phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1179 . 

Nhân 3. 

1180 . 

Pháp biết cảnh đáo đại thuộc vô kiến vô đối chiếu nhò cậy pháp phi biết cảnh đáo đại 
phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1181 . 

Nhân 3. 

1182 . 

Pháp biết cảnh vô luợng vô kiến vô đối chiếu nhò cậy pháp phi biết cảnh vô luợng phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1183 . 


Nhân 3. 






734 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIẾN - TAM ĐÈ PHI TY HẠ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ TY HẠ 

1184 . 

Pháp ty hạ vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi ty hạ phi hữu kiến hữu đối chiếu 
sanh ra do Nhân duyên. 

1185 . 

Nhân 3. 

1186 . 

Pháp trung bình hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi trung bình phi hữu kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1187 . 

Nhân 21. 

1188 . 

Pháp tinh luơng vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi tinh luơng phi hữu kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1189 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIỆN - TAM ĐÈ PHI TÀ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ TÀ 

1190 . 

Pháp tà cho quả nhứt định vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi tà cho quả nhứt định 
phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1191 . 

Nhân 3. 

1192 . 

Pháp chánh cho quả nhứt định vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi chánh cho quả 
nhứt định phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1193 . 

Nhân 3. 

1194 . 

Pháp bất định thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp phi bất định phi hữu kiến 
hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1195 . 

Nhân 21. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI CÓ CẢNH LÀ ĐẠO 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ CÓ CẢNH LÀ ĐẠO 

1196 . 

Pháp có cảnh là đạo thuộc vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi có cảnh là đạo phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1197 . 


Nhân 3. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


735 


1198 . 

Pháp có nhân là đạo vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi có nhân là đạo phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1199 . 

Nhân 3. 

1200. 

Pháp có truởng là đạo vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi có truởng là đạo phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1201. 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI SANH TỒN 
TAM ĐỀ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ SANH TỒN 

1202. 

Pháp phi sanh tồn phi hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp sanh tồn vô kiến vô 
đối chiếu bằng Cảnh duyên. 

1203 . 

Cảnh 6. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI QUÁ KHỨ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ QUÁ KHỨ 

1204 . 

Pháp phi hiện tại phi hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp hiện tại vô kiến vô 
đối chiếu bằng Cảnh duyên. 

1205 . 

Cảnh 6. 


TAM ĐÈ PHI Hửu KIÉN - TAM ĐÈ PHI CẢNH QUÁ KHỨ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ CẢNH QUÁ KHỨ 

1206 . 

Pháp biết cảnh quá khứ vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi biết cảnh quá khứ phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1207 . 

Nhân 3. 

1208 . 

Pháp biết cảnh vị lai vô kiến vô đối chiếu nhờ cậy pháp phi biết cảnh vị lai phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1209 . 

Nhân 3. 

1210. 

Pháp biết cảnh hiện tại vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi biết cảnh hiện tại phi 
hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 






736 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


1211 . 

Nhân 3. 


TAM ĐÈ PHI HỮU KIÉN - TAM ĐÈ PHI CẢNH NỘI Bộ 
TAM ĐÈ HỮU KIÉN - TAM ĐÈ CẢNH NỘI BỌ 

1212. 

Pháp biết cảnh nội bộ vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi biết cảnh nội bộ phi hữu 
kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1213 . 

Nhân 3. 

1214 . 

Pháp biết cảnh ngoại viện vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp phi biết cảnh ngoại viện 
phi hữu kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1215 . 

Nhân 3, Bất ly 3. 

Phần đồng sanh, ỷ truợng, hòa hợp, tuong ung, vấn đề đều nên sắp rộng. 

Dứt Vị trí tam đề tam đề nghịch, thuận. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


737 


VỊ TRÍ - NHỊ ĐÈ NHỊ ĐÈ NGHỊCH THUẬN 

NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN 

1216 . 

* Pháp hữu nhân thuộc nhân hên quan pháp phi hữu nhân phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp hữu nhân phi nhân liên quan pháp phi hữu nhân phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chu pháp hữu nhân thuộc nhân và hữu nhân phi nhân liên quan pháp phi hữu nhân phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 

* Pháp hữu nhân phi nhân liên quan pháp phi hữu nhân phi phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên có 1 câu. 

1217 . 

Nhân 4, Cảnh 4, Bất ly 4. 

1218 . 

Pháp phi hữu nhân phi phi nhân làm duyên cho pháp hữu nhân phi nhân bằng Nhân 
duyên. 

1219 . 

Nhân 1, Cảnh 6, Bất ly 5. 

Phần vấn đề nên sắp rộng. 

1220. 

* Pháp vô nhân phi nhân liên quan pháp phi vô nhân phi nhân sanh ra do Nhân duyên 1 
câu. 

* Pháp vô nhân phi nhân liên quan pháp phi vô nhân phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên 
có 1 câu. 

* Pháp vô nhân phi nhân liên quan những pháp phi vô nhân phi nhân và phi vô nhân phi 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

1221 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN 

1222. 

Pháp tuơng ung nhân thuộc nhân liên quan pháp phi tuơng ung nhân phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

1223 . 

Nhân 4. 

1224 . 

Pháp bất tuơng ung nhân phi nhân liên quan pháp phi bất tuơng ung nhân phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

1225 . 


Nhân 5. 





738 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 
NHỊ ĐỀ NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN 

1226 . 

Pháp nhân và hữu nhân thuộc nhân liên quan pháp phi nhân phi vô nhân thuộc phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1227 . 

Nhân 1. 

1228 . 

Pháp hữu nhân và phi nhân thuộc phi nhân liên quan pháp phi vô nhân và phi phi nhân 
thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1229 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN 

1330 . 

Pháp nhân và tuơng ung nhân thuộc nhân liên quan pháp phi nhân và phi bất tuơng 
ung nhân thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1231 . 

Nhân 1. 

1232 . 

Pháp tuơng ung nhân và phi nhân thuộc phi nhân liên quan pháp phi bất tuơng ung 
nhân và phi phi nhân thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1233 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HƯU NHÂN 

1234 . 

Pháp phi nhân hữu nhân thuộc phi nhân liên quan pháp phi nhân phi hữu nhân thuộc 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1235 . 

Nhân 1. 

1236 . 

Pháp phi nhân vô nhân thuộc phi nhân liên quan pháp phi nhân phi vô nhân thuộc phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1237 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HƯU DUYÊN 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU DUYÊN 


1238 . 

Pháp phi hữu duyên phi nhân làm duyên cho pháp hữu duyên thuộc nhân bằng Cảnh 
duyên. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


739 


1239 . 

Cảnh 3. 

Hữu vi như hữu duyên (sappacayasadisam) 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU KIÉN 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU KIÉN 

1240 . 

Pháp hữu kiến phi nhân liên quan pháp phi hữu nhân phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1241 . 

Nhân 3. 

1242 . 

Pháp phi vô kiến phi nhân làm duyên cho pháp vô kiến thuộc nhân bằng Cảnh duyên. 

1243 . 

Cảnh 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU ĐỐI CHIÉU 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIÉU 

1244 . 

Pháp hữu đối chiếu phi nhân liên quan pháp phi hữu đối chiếu phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

1245 . 

Nhân 3. 

1246 . 

Pháp vô đối chiếu phi nhân liên quan pháp phi vô đối chiếu phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

1247 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI SẮC 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ SẮC 

1248 . 

Pháp sắc thuộc nhân liên quan pháp phi sắc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1249 . 

Nhân 3. 

1250 . 

Pháp vô sắc thuộc nhân liên quan pháp phi vô sắc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1251 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HIỆP THÉ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HIỆP THÉ 

1252 . 

* Pháp hiệp thế thuộc nhân hên quan pháp phi hiệp thế phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 







740 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp hiệp thế phi nhân liên quan pháp phi hiệp thế phi phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

Đem theo cách riêng 3 câu. 

1253 . 

Pháp siêu thế thuộc nhân nhờ cậy pháp phi siêu thế phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1254 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG 

1255 . 

Pháp có tâm biết đặng thuộc nhân liên quan pháp phi có tâm biết đặng phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

1256 . 

Nhân 9. 

1257 . 

Pháp có tâm không biết đặng thuộc nhân liên quan pháp phi có tâm không biết đặng 
thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1258 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ LẬU 

1259 . 

* Pháp lậu thuộc nhân liên quan pháp phi lậu phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp lậu phi nhân liên quan pháp phi lậu phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Chư pháp lậu thuộc nhân và lậu phi nhân liên quan pháp phi lậu phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp lậu phi nhân liên quan pháp phi lậu phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp lậu thuộc nhân liên quan những pháp phi lậu phi nhân và phi lậu phi phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 

1260 . 

Nhân 5. 

1261 . 

* Pháp phi lậu phi nhân liên quan pháp phi phi lậu phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu phi nhân liên quan pháp phi phi lậu phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu thuộc nhân liên quan pháp phi phi lậu phi phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Chư pháp phi lậu thuộc nhân và phi lậu phi nhân liên quan pháp phi phi lậu phi phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi lậu phi nhân liên quan pháp phi phi lậu phi nhân và phi phi lậu phi phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

1262 . 


Nhân 5. 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


741 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI CẢNH LẬU 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CẢNH LẬU 

1263 . 

Pháp cảnh lậu phi nhân liên quan pháp phi cảnh lậu phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1264 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG LẬU 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG LẬU 

1265 . 

Pháp tuơng ung lậu phi nhân liên quan pháp phi tuơng ung lậu phi phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

1266 . 

Nhân 3. 

1267 . 

Pháp bất tuơng ung lậu thuộc nhân liên quan pháp phi bất tuơng ung lậu phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

1268 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU CẢNH LẬU 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ LẬU CẢNH LẬU 

1269 . 

Pháp lậu cảnh lậu thuộc nhân liên quan pháp phi lậu phi phi cảnh lậu phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

1270 . 

Nhân 5. 

1271 . 

Pháp cảnh lậu phi lậu thuộc phi nhân liên quan pháp phi phi cảnh lậu phi phi lậu thuộc 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1272 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ LẬU TƯƠNG ƯNG LẬU 

1273 . 

Pháp lậu tuơng ung lậu thuộc nhân liên quan pháp phi lậu phi bất tuơng ung lậu thuộc 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1274 . 

Nhân 3. 

1275 . 

Pháp tuơng ung lậu phi lậu thuộc phi nhân liên quan pháp phi bất tuơng ung lậu phi 
phi lậu phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 






742 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


1276 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU CẢNH LẬU 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ BẤT TƯƠNG ƯNG LẬU CẢNH LẬU 

1277 . 

Pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu phi nhân liên quan pháp bất tương ưng lậu phi cảnh 
lậu phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1278 . 

Nhân 3. 

1279 . 

Pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu thuộc nhân liên quan pháp bất tương ưng lậu phi 
phi cảnh lậu thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1280 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI TRIỀN 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM TRIÈN 

1281 . 

Pháp triền thuộc nhân liên quan pháp phi triền phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1282 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI PHƯỢC 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHƯỢC 

1283 . 

Pháp phuợc thuộc nhân liên quan pháp phi phuợc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1284 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI Bộc 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM Bộc 

1285 . 

Pháp bộc thuộc nhân liên quan pháp phi bộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1286 . 

Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI PHỐI 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHỐI 

1287 . 

Pháp phối thuộc nhân liên quan pháp phi phối phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1288 . 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


743 


Nhân 5. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI CÁI 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐỀ CHÙM CÁI 

1289 . 

Pháp cái thuộc nhân liên quan pháp phi cái phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1290 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI KHINH THỊ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM KHINH THỊ 

1291 . 

Pháp khinh thị phi nhân liên quan pháp phi khinh thị phi nhân sanh ra do Nhân duyên 
có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU CẢNH 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU CẢNH 

1292 . 

Pháp hữu cảnh thuộc nhân liên quan pháp phi hữu cảnh phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên có 3 câu. 

1293 . 

Pháp vô cảnh phi nhân liên quan pháp phi vô cảnh phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 
3 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI TÂM 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ TÂM 

1294 . 

Pháp tâm thuộc phi nhân liên quan pháp phi tâm thuộc phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

1295 . 

Nhân 3. 

1296 . 

Pháp phi tâm thuộc nhân liên quan pháp phi phi tâm thuộc phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

1297 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI SỞ HỮU TÂM 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ SỞ HỮU TÂM 


1298 . 


Pháp sở hữu tâm thuộc nhân liên quan pháp phi sở hữu tâm thuộc phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 








744 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


1299 . 

Nhân 3. 

1300 . 

Pháp phi sở hữu tâm phi nhân liên quan pháp phi phi sở hữu tâm phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

1301 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG TÂM 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM 

1302 . 

Pháp tuơng ung tâm thuộc nhân liên quan pháp phi tuơng ung tâm thuộc phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. 

1303 . 

Nhân 3. 

1304 . 

Pháp bất tuơng ung tâm thuộc phi nhân liên quan pháp phi bất tuơng ung tâm thuộc 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1305 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐỀ PHI NHÂN - NHỊ ĐỀ PHI HÒA VỚI TÂM 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HÒA VỚI TÂM 

1306 . 

Pháp hòa với tâm thuộc nhân liên quan pháp phi hòa với tâm phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

1307 . 

Nhân 3. 

1308 . 

Pháp bất hòa với tâm thuộc phi nhân liên quan pháp phi bất hòa với tâm thuộc phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1309 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

1310 . 

Pháp nuơng tâm làm sở sanh thuộc nhân liên quan pháp phi nuơng tâm làm sở sanh 
thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1311 . 

Nhân 3. 

1312 . 

Pháp phi nuơng tâm làm sở sanh thuộc nhân liên quan pháp phi phi nuơng tâm làm sở 
sanh thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


745 


1313 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ ĐỒNG SANH TỒN VỚI TÂM 

1314 . 

Pháp đồng sanh tồn với tâm thuộc nhân liên quan pháp phi đồng sanh tồn với tâm phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1315 . 

Nhân 3. 

1316 . 

Pháp phi đồng sanh tồn với tâm phi nhân hên quan pháp phi phi đồng sanh tồn với tâm 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI TÙNG TÂM THÔNG Lưu 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ TÙNG TÂM THÔNG Lưu 

1317 . 

Pháp tùng tâm thông luru phi nhân liên quan pháp phi tùng tâm thông luu phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

1318 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HÒA NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HÒA NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

1319 . 

Pháp hòa nuơng tâm làm sở sanh thuộc nhân liên quan pháp phi hòa nuơng tâm làm sở 
sanh phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1320 . 

Nhân 3. 

1321 . 

Pháp phi hòa nuơng tâm làm sở sanh phi nhân liên quan pháp phi phi hòa nuơng tâm 
làm sở sanh phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1322 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM 

SỚ SANH 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HÒA ĐỒNG SANH TỒN NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 

1323 . ’ 

Pháp hòa đồng sanh tồn nuơng tâm làm sở sanh thuộc nhân liên quan pháp phi hòa 
đồng sanh tồn nuơng tâm làm sở sanh phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1324 . 


Nhân 3. 







746 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


1325 . 

Pháp phi hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh phi nhân liên quan pháp phi phi 
hòa đồng sanh tồn nương tâm làm sở sanh phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1326 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HÒA TÙNG THÔNG LƯU NƯƠNG TÂM LÀM 

SỞ SANH 

NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HÒA TÙNG THÔNG LƯU NƯƠNG TÂM LÀM SỞ SANH 
1327 

Pháp hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh thuộc nhân liên quan pháp phi hòa 
tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1328 . 

Nhân 3. 

1329 . 

Pháp phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh thuộc phi nhân liên quan pháp phi 
phi hòa tùng thông lưu nương tâm làm sở sanh thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1330 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NỘI Bộ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ NỘI BỌ 

1331 . 

Pháp nội bộ phi nhân liên quan pháp phi nội bộ phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1332 . 

Nhân 3. 

1333 . 

Pháp ngoại viện thuộc nhân liên quan pháp phi ngoại viện phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

1334 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI Y SINH 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ Y SINH (Upãdã) 

1335 . 

Pháp y sinh thuộc phi nhân liên quan pháp phi y sinh thuộc phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

1336 . 

Nhân 3. 

1337 . 

Pháp phi y sinh thuộc nhân liên quan pháp phi phi y sinh thuộc phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

1338 . 


Nhân 3. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


747 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI THÀNH DO THỦ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ THÀNH DO THỦ (Upãdinna) 

1339 . 

Pháp phi thành do thủ thuộc nhân hên quan pháp phi phi thành do thủ phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

1340 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI THỦ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM THỦ (Upãdãna) 

1341 . 

Pháp thủ thuộc nhân liên quan pháp phi thủ phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1342 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI PHIỀN NÃO 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ CHÙM PHIỀN NÃO 

1343 . 

Pháp phiền não thuộc nhân liên quan pháp phi phiền não phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

1344 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI so ĐẠO TUYỆT TRỪ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ so ĐẠO TUYỆT TRỪ 

1345 . 

Pháp so đạo tuyệt trừ thuộc nhân nhờ cậy pháp phi so đạo tuyệt trừ phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên. 

1346 . 

Nhân 3. 

1347 . 

Pháp phi so đạo tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp phi phi so đạo tuyệt trừ phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 

1348 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 

1349 . 

Pháp ba đạo cao tuyệt trừ thuộc nhân nhò cậy pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên. 








748 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


1350 . 

Nhân 3. 

1351 . 

Pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp phi phi ba đạo cao tuyệt trừ phi 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1352 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 

1353 . 

Pháp hữu nhân so đạo tuyệt trừ phi nhân liên quan pháp phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ 
phi nhân sanh ra do Nhân duyên 1 câu. 

1354 . 

Pháp phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ thuộc phi nhân liên quan pháp phi phi hữu nhân so 
đạo tuyệt trừ phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1355 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN BA ĐẠO CAO TUYỆT TRỪ 

1356 . 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ thuộc phi nhân liên quan pháp phi hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1357 . 

Nhân 1. 

1358 . 

Pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi phi hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1359 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU TẦM 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐỀ HỮU TẦM 

1360 . 

Pháp hữu tầm thuộc nhân liên quan pháp phi hữu tầm phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1361 . 

Nhân 3. Tất cả đều tóm tắt... 


1362 . 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y 
NHỊ ĐÈ NHÂN - NHỊ ĐÈ HỮU Y 


Pháp hữu y thuộc nhân nhờ cậy pháp phi hữu y thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


749 


1363 . 

Nhân 3. 

1364 . 

* Pháp vô y phi nhân liên quan pháp phi vô y thuộc phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô y thuộc phi nhân liên quan pháp phi vô y thuộc phi phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp vô y thuộc phi nhân liên quan những pháp phi vô y phi nhân và phi vô y thuộc 
phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1365 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

1366 . 

* Pháp nhân thuộc hữu nhân liên quan pháp phi nhân phi hữu nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp nhân thuộc hữu nhân liên quan pháp phi nhân phi vô nhân sanh ra do Nhân 
duyên. 

* Pháp nhân thuộc hữu nhân liên quan những pháp phi nhân phi hữu nhân và phi nhân 
phi vô nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1367 . 

Nhân 3. 

1368 . 

Pháp phi nhân thuộc hữu nhân liên quan pháp phi phi nhân phi hữu nhân sanh ra do 
Nhân duyên. 

1369 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

1370 . 

Pháp nhân tương ưng nhân liên quan pháp phi nhân phi tương ưng nhân sanh ra do 
Nhân duyên 3 câu; như nhị đề hữu nhân. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HƯU NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
NHỊ ĐÈ NHÂN HƯU NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

1371 . 

Pháp nhân thuộc nhân và hữu nhân liên quan pháp phi nhân thuộc phi nhân và phi vô 
nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1372 . 

Nhân 1. 

1373 . 

Pháp phi nhân thuộc hữu nhân và phi nhân liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi vô 
nhân và phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 






750 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


1374 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
NHỊ ĐÈ NHÂN TƯƠNG ƯNG NHÂN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

1375 . 

Nhân thuộc nhân và tương ưng nhân liên quan pháp phi nhân thuộc phi nhân phi bất 
tương ưng nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1376 . 

Nhân 1. 

1377 . 

Pháp phi nhân thuộc tương ưng nhân và phi nhân liên quan pháp phi phi nhân thuộc 
phi bất tương ưng nhân và phi phi nhân sanh ra do Nhân duyên. 

1378 . 

Nhân 1. 

Nhị đề chót khỏi chia. 


NHỊ ĐÈ PHI HƯU DUYÊN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
NHỊ ĐÈ HỮU DUYÊN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

1379 . 

Pháp nhân hữu duyên liên quan pháp phi nhân phi vô duyên sanh ra do Nhân duyên. 

1380 . 

Nhân 1. 

1381 . 

Pháp phi nhân hữu duyên liên quan pháp phi phi nhân phi vô duyên sanh ra do Nhân 
duyên. 

1382 . 

Nhân 1. 

Hữu vi như hữu duyên. 


NHỊ ĐÈ PHI HƯU KIÉN - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
NHỊ ĐÈ HỮU KIÉN - NHỊ ĐÈ NHÂN 

1383 . 

Pháp nhân vô kiến liên quan pháp phi nhân phi hữu kiến sanh ra do Nhân duyên. 

1384 . 

Nhân 1. 

1385 . 

Pháp phi nhân thuộc hữu kiến liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi hữu kiến sanh ra 
do Nhân duyên. 

1386 . 


Nhân 3. 







Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


751 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU ĐỐI CHIỂU - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIÉU - NHỊ ĐÈ NHÂN 

1387. 

Pháp nhân vô đối chiếu liên quan pháp phi nhân phi hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên. 

1388. 

Nhân 1. 

1389. 

Pháp phi nhân thuộc hữu đối chiếu liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi hữu đối 
chiếu sanh ra do Nhân duyên. 

1390. 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI SẮC - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
NHỊ ĐÈ SẮC - NHỊ ĐÈ NHÂN 

1391. 

* Pháp nhân thuộc vô sắc liên quan pháp phi nhân phi sắc sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân thuộc vô sắc liên quan pháp phi phi nhân thuộc phi sắc sanh ra do Nhân 
duyên. 

Đem theo cách riêng 3 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI HIỆP THẾ - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
NHỊ ĐÈ HIẺP THÉ - NHỊ ĐÈ NHÂN 

1392. 

* Pháp nhân siêu thế liên quan pháp phi nhân phi hiệp thế sanh ra do Nhân duyên có 1 
câu. 

* Pháp nhân thuộc hiệp thế liên quan pháp phi nhân phi siêu thế sanh ra do Nhân duyên 
có 1 câu. 

1393. 

Nhân 2. 

1394. 

* Pháp phi nhân hiệp thế liên quan pháp phi phi nhân phi hiệp thế sanh ra do Nhân duyên 
có 3 câu. 

* Pháp phi nhân hiệp thế liên quan pháp phi phi nhân phi siêu thế sanh ra do Nhân duyên 
1 câu. 

1395. 

Nhân 4. 


NHỊ ĐÈ PHI CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
NHỊ ĐÈ CÓ TÂM BIÉT ĐẠNG - NHỊ ĐÈ NHÂN 

1396. 

Pháp nhân có tâm biết đặng liên quan pháp phi nhân phi có tâm biết đặng sanh ra do 
Nhân duyên. 






752 


Vị trí thuận tùng đổi lập 


1397 . 

Nhân 9. 

1398 . 

Pháp phi nhân có tâm không biết đặng liên quan pháp phi phi nhân phi có tâm biết 
đặng sanh ra do Nhân duyên. 

1399 . 

Nhân 9. 


NHỊ ĐÈ PHI LẬU - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
NHỊ ĐÈ LẬU - NHỊ ĐÈ NHÂN 

1400 . 

* Pháp nhân thuộc lậu liên quan pháp phi nhân phi lậu sanh ra do Nhân duyên 3 câu. 

* Pháp nhân thuộc lậu liên quan pháp phi nhân thuộc phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên 
1 câu. 

* Pháp nhân thuộc lậu liên quan những pháp phi nhân phi lậu và phi nhân phi phi lậu 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

1401 . 

Nhân 5. 

1402 . 

* Pháp phi nhân phi lậu liên quan pháp phi phi nhân phi lậu sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân phi lậu liên quan pháp phi phi nhân phi phi lậu sanh ra do Nhân duyên 3 
câu. 

* Pháp phi nhân phi lậu liên quan những pháp phi phi nhân phi lậu và phi phi nhân phi 
phi lậu sanh ra do Nhân duyên có 5 câu,... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU CẢNH - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
NHỊ ĐÈ HỮU CẢNH - NHỊ ĐÈ NHÂN 

1403 . 

Pháp nhân hữu cảnh liên quan pháp phi nhân phi hữu cảnh sanh ra do Nhân duyên. 

1404 . 

Nhân 3. 

1405 . 

Pháp phi nhân hữu cảnh liên quan pháp phi phi nhân phi vô cảnh sanh ra do Nhân 
duyên. 

1406 . 

Nhân 3;... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ PHI Hửu Y - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ NHÂN 

1407 . 

* Pháp nhân vô y liên quan pháp phi nhân phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân thuộc hữu y liên quan pháp phi nhân thuộc phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1408 . 


Nhân 2. 






Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


753 


1409 . 

* Pháp phi nhân vô y liên quan pháp phi phi nhân phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp phi nhân hữu y liên quan pháp phi phi nhân phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1410 . 

Nhân 3,... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI HỮU NHÂN 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ HỮU NHÂN 

1411 . 

* Pháp hữu nhân vô y liên quan pháp phi hữu nhân phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu nhân hữu y liên quan pháp phi hữu nhân phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1412 . 

Nhân 2. 

1413 . 

* Pháp vô nhân thuộc vô y liên quan pháp phi vô nhân phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp vô nhân thuộc vô y liên quan pháp phi vô nhân thuộc phi vô y sanh ra do Nhân 
duyên. 

1414 . 

Nhân 2. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG NHÂN 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG NHÂN 

1415 . 

Pháp tưong ưng nhân vô y liên quan pháp phi tương ưng nhân phi hữu y sanh ra do 
Nhân duyên. 

1416 . 

Nhân 2. 

1417 . 

Pháp bất tương ưng nhân vô y liên quan pháp phi bất tương ưng nhân phi hữu y sanh 
ra do Nhân duyên. 

1418 . 

Nhân 2. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ NHÂN HỮU NHÂN 

1419 . 

* Pháp nhân và hữu nhân thuộc vô y liên quan pháp phi nhân và phi vô nhân thuộc phi 
hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp nhân và hữu nhân thuộc hữu y liên quan pháp phi nhân và phi vô nhân thuộc phi 
vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1420 . 

Nhân 2. 

1421 . 






754 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


* Pháp hữu nhân và phi nhân thuộc vô y liên quan pháp phi vô nhân phi phi nhân thuộc 
phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

* Pháp hữu nhân và phi nhân thuộc hữu y liên quan pháp phi vô nhân phi phi nhân thuộc 
phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1422 . 

Nhân 2. 

Nhị đề nhân và tuơng ung nhân,... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN PHI HỮU NHÂN 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI NHÂN HỮU NHÂN 

1423 . 

Pháp phi nhân hữu nhân thuộc vô y liên quan pháp phi nhân phi hữu nhân thuộc phi 
hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1424 . 

Nhân 1. 

1425 . 

* Pháp phi nhân vô nhân thuộc vô y liên quan pháp phi nhân phi vô nhân thuộc phi hữu 
y sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

* Pháp phi nhân vô nhân thuộc vô y liên quan pháp phi nhân phi vô nhân thuộc phi vô y 
sanh ra do Nhân duyên có 1 câu. 

1426 . 

Nhân 2. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI HỮU DUYÊN 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ HỮU DUYÊN 


1427 . 

Pháp phi hữu duyên phi hữu y làm duyên cho pháp hữu duyên thuộc vô y... tóm tắt... 1 
câu. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI HỮU VI 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ HỮU VI 


1428 . 

Pháp phi hữu vi thuộc phi hữu y... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI HỬU KIÉN 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ HỮU KIÉN 

1429 . 

Pháp hữu kiến thuộc vô y liên quan pháp phi hữu kiến thuộc phi hữu y sanh ra do 
Nhân duyên. 

1430 . 


Nhân 3. 








Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


755 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI HỮU ĐỐI CHIỂU 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ HỮU ĐỐI CHIỂU 

1431 . 

Pháp hữu đối chiếu thuộc vô y liên quan pháp phi hữu đối chiếu phi hữu y sanh ra do 
Nhân duyên. 

1432 . 

Nhân 3. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI SẮC 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ SẮC (Rũpĩduka) 

1433 . 

Pháp sắc vô y liên quan pháp phi sắc phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1434 . 

Nhân 2. 

1435 . 

Pháp vô sắc hữu y nhờ cậy pháp phi vô sắc phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1436 . 

Nhân 2. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI HIỆP THÉ 
NHỊ ĐỀ HỮU Y - NHỊ ĐÈ HIỆP THÉ 

1437 . 

Pháp hiệp thế vô y liên quan pháp phi hiệp thế phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1438 . 

Nhân 1. 

1439 . 

Pháp siêu thế vô y nhờ cậy pháp phi siêu thế phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1440 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ CÓ TÂM BIÉT ĐẶNG 

1441 . 

Pháp có tâm biết đặng thuộc vô y liên quan pháp phi có tâm biết đặng thuộc phi hữu y 
sanh ra do Nhân duyên. 

1442 . 

Nhân 3. 

1443 . 

Pháp có tâm không biết đặng thuộc vô y liên quan pháp phi có tâm không biết đặng 
phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1444 . 


Nhân 3. 







756 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


1445 . 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI LẬU 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ CHÙM LẬU 


Pháp lậu thuộc hữu y liên quan pháp phi lậu thuộc phi vô y sanh ra do Nhân duyên có 
1 câu. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI TRIỀN 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ CHÙM TRIÈN 

1446 . 

Pháp triền thuộc hữu y liên quan pháp phi triền phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1447 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI PHƯỢC 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ CHÙM PHƯỢC 

1448 . 

Pháp phuợc hữu y liên quan pháp phi phuợc phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1449 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI Bộc 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ CHÙM Bộc 

1450 . 

Pháp bộc thuộc hữu y liên quan pháp phi bộc phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1451 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI Hửu Y - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI PHỐI 
NHỊ ĐỀ HỮU Y - NHỊ ĐÈ CHÙM PHỐI 

1452 . 

Pháp phối thuộc hữu y liên quan pháp phi phối thuộc phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1453 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI CÁI 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ CHÙM CÁI 

1454 . 

Pháp cái thuộc hữu y liên quan pháp phi cái thuộc phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1455 . 


Nhân 1. 









Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


757 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ CHÙM PHI KHINH THỊ 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ CHÙM KHINH THỊ 

1456 . 

Pháp khinh thị hữu y liên quan pháp phi khinh thị phi vô y sanh ra do Nhân duyên. 

1457 . 

Nhân 1. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI HỮU CẢNH 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ HỮU CẢNH 

1458 . 

Pháp hữu cảnh hữu y liên quan pháp phi hữu cảnh phi hữu y sanh ra do Nhân duyên có 
1 câu. 

1459 . 

Pháp vô cảnh thuộc vô y liên quan pháp phi vô cảnh phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1460 . 

Nhân 2. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI TÂM 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ TÂM 

1461 . 

Pháp tâm thuộc vô y liên quan pháp phi tâm thuộc phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1462 . 

Nhân 2,... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI SỞ HỮU TÂM 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ SỞ HỮU TÂM 

1463 . 

Pháp sở hữu tâm thuộc vô y liên quan pháp phi sở hữu tâm thuộc phi hữu y sanh ra do 
Nhân duyên. 

1464 . 

Nhân 2. 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI TƯƠNG ƯNG TÂM 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ TƯƠNG ƯNG TÂM 

1465 . 

Pháp tuơng ung tâm thuộc vô y liên quan pháp phi tuơng ung tâm phi hữu y sanh ra do 
Nhân duyên có 2 câu. 








758 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI HÒA VỚI TÂM 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ HÒA VỚI TÂM 

1466 . 

Pháp hòa với tâm thuộc vô y liên quan pháp phi hòa với tâm phi hữu y sanh ra do 
Nhân duyên. 

1467 . 

Nhân 2,... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ PHI HỮU Y - NHỊ ĐÈ PHI sơ ĐẠO TUYỆT TRỪ 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐỀ so ĐẠO TUYỆT TRỪ 

1468 . 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ thuộc hữu y liên quan pháp phi sơ đạo tuyệt trừ phi vô y sanh ra 
do Nhân duyên. 

1469 . 

Nhân 1. 

1470 . 

Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ vô y liên quan pháp phi phi sơ đạo tuyệt trừ phi vô y sanh ra 
do Nhân duyên. 

1471 . 

Nhân 1,... tóm tắt... 


NHỊ ĐÈ PHI Hửu Y - NHỊ ĐÈ PHI HỮU THƯỢNG 
NHỊ ĐÈ HỮU Y - NHỊ ĐÈ HỮU THƯỢNG 

1472 . 

Pháp hữu thuợng vô y liên quan pháp phi hữu thuợng phi hữu y sanh ra do Nhân 
duyên. 

1473 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

Phần đồng sanh, ỷ truợng, y chỉ, hòa hợp, tuơng ung nhu phần liên quan. 

1474 . 

Pháp phi hữu thuợng phi hữu y làm duyên cho pháp hữu thuợng vô y bằng Nhân 
duyên có 1 câu. 

1475 . 

Pháp phi hữu thượng phi hữu y làm duyên cho pháp hữu thuợng vô y bằng Cảnh 
duyên có 1 câu. 

1476 . 

Nhân 1, Cảnh 1, Truởng 1,... Bất ly 1,... tóm tắt... 

1477 . 

Pháp phi hữu thượng phi hữu y làm duyên cho pháp hữu thượng vô y bằng Cảnh 
duyên,... bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

1478 . 

Phi Nhân 1, phi Cảnh 1. 

1479 . 

Nhân duyên có phi Cảnh 1. 

1480 . 





Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Vị Trí - Quyên 6 (Cảo bản)- Sie cả Tịnh Sự 


759 


Phi Nhân duyên có Cảnh 1. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào, đây nên sắp rộng như thế ấy. 

1481 . 

Pháp vô thượng vô y nhờ cậy pháp phi vô thượng phi hữu y sanh ra do Nhân duyên. 

1482 . 

Nhân 1, Bất ly 1. 

1483 . 

Pháp phi vô thượng phi hữu y làm duyên cho pháp vô thượng vô y bằng vô Gián 
duyên. 

1484 . 

Vô gián 1, Liên tiếp 1, Cận y 2, Tiền sanh 1, cố hưởng 1, Bất tưong ưng 1, Hiện hữu 
1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

1485 . 

* Pháp phi vô thượng phi hữu y làm duyên cho pháp vô thượng vô y bằng Cận y 
duyên,... bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi vô thượng phi vô y làm duyên cho pháp vô thượng vô y bằng Cận y duyên. 

1486 . 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 2, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 2, phi Ly 2. 

1487 . 

Cận y duyên có phi Nhân 2. 

1488 . 

Phi Nhân duyên có Cận y 2, Tiền sanh 1, Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

Phần vấn đề trong tam đề thiện thế nào đây sắp rộng thế ấy. 

Dứt Vị trí nhị đề nhị đề nghịch thuận 
Het phần nghịch thuận 

Từ Vị trí nhị đề tam đề thuận tùng cho đến hết có chừng 30 bài, mồi bài 8000 chữ. 

Đầy đủ Vị trí tịch điều, hoàn mãn Tạng Diệu Pháp 

Ngày 30-08 (trước) Bính Thìn 2520 đánh máy xong ngày 20-04-2521 


Hồi hướng phước đến: Tứ Đại Thiên Vương và tất cả chúng sanh nhứt là các vị chư Thiên có oai 
lực hộ trì Tạng Diệu Pháp đặng thành hành. 





760 


VỊ trí thuận tùng đổi lập 


Bộ THỨ BẢY 

Bộ VỊ TRÍ 

(PATTHẪNA) 

QUYỂN THỨ NĂM VÀ QUYỂN THỨ SÁU 
Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Phường Yên Hòa — cầu Giấy - Hà Nội 
ĐT: 04.37822845 - Fax (04).37822841 

Chịu trách nhiệm xuất bản 

Nguyễn Công Oánh 
Biên tập 
Đỗ Thị Huỳnh 

Trình bày 

Tỳ Khưu Siêu Thiện 

Bìa 

Mỹ Hà 

Đối tác liên kết 

THƯ VIỆN PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ 

/ỷ/THƯ viỆNvN 

Ị I í PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY j I Ị 

W\TH E R AVÀD A ỵjj 

Đức, 

171/10 Quốc Lộ 1A, p. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp HCM 
Website: www.phatgiaonguyenthuy.com 
www.phatgiaonguyenthuy.net 
Email: webphatgiaonguyenthuy@ gmail.com 


In lần thứ I số lượng 500 bản, khổ 20.5x29cm tại Xí nghiệp in Fahasa, số 774 Trường 
Chinh, Q.Tân Bình, TPHCM. ĐT: (84.8)38.153.297 - Fax: (84.8)38.153.297. 

Số xuất bản: 24-2012/CXB/82-02/TG ngày 29/02/2012. In xong và nộp lưu chiểu quý II 
năm 2012. 








